Kỷ Yếu 
Tưởng Niệm 
Hòa thượng THÍCH MINH CHẦU 
(1918-2012) 


', R "+ 

5 ; S 
Í) \ 

ba. ' : 


' 
ả 
r 
P r⁄⁄ 


| 
ị 
: 


Nhà xuất bản HỒNG ĐỨC 
2014 


THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM 
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG 
THÍCH MINH CHÀU 
(1918-2012) 
“=2 


PHẦNI. 
PHẦN II. 


PHẦẨN II. 
PHẦN IV. 


PHẦN V. 


PHẦN VI. 


MỤC LỤC 


DÒNG PHÁP KHÍ TỎA SÁNG .............................-..-----csccccccccee 10 
Si0/#:P.V3I5I040.10017227e.7.7....ẽ 40 
DẤU ẤN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH ........................-------cs+cs+ccee 214 
VỚI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM.........................---------s+- 298 
BẬC THẦY VIÊN MÃN, TÂM VÀ TUỆ GIẢI THOÁT........... 338 


äi 851110870 580V. 9i4€1l8)7DEESSSET.TTT.ỷ ST... 448 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH - HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN 


¬ 
» ` ) 


THÀNH KÍNH TƯỞNG NIÊM 
TRƯỞNG LAO HÒA THƯƠNG 


THÍCH MINH CHAU 
(1918-2012) 
“.x 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


Ỷ 


4k. bo đu 4*/ 
g/ 3 ƒ“0 An . 
944 “lu. veí +4 “S22 
(?ze? tlc cÌ.v Và2/ 24 


(Thủ bút của Hòa thượng ) 


DÒNG PHÁP KHÍ 
TÓA SÁNG 


CẨN BACH 


Ũ 


H? 70 năm phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, Đức cố Trưởng lão Hòa thượng 
thượng Minh hạ Châu đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp chấn hưng 
Phật pháp, để lại những giá trị trong sáng vững bền cho tương lai Đạo pháp và Dân tộc. Cuộc 
đời và đạo nghiệp của Ngài mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ Tăng Ni và Phật tử Việt 
Nam noi theo trong sự nghiệp phụng Đạo hộ Đời. 


Kinh Pháp Cú dạy rằng bậc Thánh giả hiện diện giữa cuộc đời với tâm nguyện hộ trì và che 
chở, giống như ong đến với hoa, chỉ nhận lấy chút phấn nhụy hoa rồi bay đi mà không làm 
tổn thương hương sắc của loài hoa. 


Vào ngày I tháng 9 năm 2012, nhằm ngày I6 tháng Bảy năm Nhâm Thìn, Phật lịch 25Só, 
Đức Trưởng lão Hòa thượng an tường xả báo thân tại phương trượng Thiền viện Vạn Hạnh, 
TP.Hồ Chí Minh, để lại muôn vàn tiếc thương cho Tăng Nị, Phật tử Việt Nam và nhiều lớp 
người mến mộ đạo hạnh của Ngài ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Kinh văn truyền 
thống xác nhận rằng các bậc trí giả mệnh chung để lại tiếc thương cho vô số người vì những 
lợi lạc mà chư vị đã làm cho con người và cho cuộc đời. Tập kỷ yếu này, gồm các bài tưởng 
niệm và cảm niệm về cuộc đời và sự kiện viên tịch của Đức cố Trưởng lão Hòa thượng 
thượng Minh hạ Châu do Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam và Môn đồ Pháp quyến thực hiện, một phần xác tín về sự thật đáng trân trọng ấy. 


12 


Chúng tôi xin trân trọng đón nhận tâm tư chân thành của chư tôn đức Tăng Ni cùng chư 
thiện hữu tri thức đã trang trọng phát biểu về ân đức của Đức cố Trưởng lão Hòa thượng, 
xem đây là nguồn khích lệ lớn cho Phật tử Việt Nam, Môn phái Tổ đình Tường Vân, Thiền 
viện Vạn Hạnh và Môn đồ Pháp quyến trong sự nghiệp tu học giáo pháp giác ngộ của Đức 
Thế Tôn và trong tâm tưởng “ẩm thủy tư nguyên. 

Chúng tôi cũng xin trân trọng ghi nhận tâm tưởng của chư tôn đức Tăng Ni và chư thiện 
hữu tri thức ở nhiều nơi đã thể hiện lòng ái kính và thương tiếc đối với Đức cố Trưởng lão 
Hòa thượng qua nhiều hình thức tưởng niệm và tôn kính khác nhau. Cầu mong cho hết 
thảy chúng ta đều được soi sáng qua những trang kinh Phật mà Đức cố Trưởng lão Hòa 
thượng đã dày công phiên dịch. 

Trân trọng, 


TPHồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2014 
TM.Hội đồng Trị sự GHPGVN và Môn đồ Pháp quyến 
Tỷ-khco Thích Chơn Thiện 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN 


° ^ A. ° 


13 


TIỂU SỬ 
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 
(1918-2012) 
- Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
(HĐCM GHPGVN). 
- Nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa VII, VINH, IX và X. 
- Huân chương Hồ Chí Minh. 
- Huân chương Độc lập hạng nhì. 


14 


- Huân chương Đại đoàn kết. 

- Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS TW GHPGVN). 

- Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN). 

- Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất (GHPGVNTN). 


- Nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh. 

- Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 

- Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, Cơ sở I, 
chùa Quán Sứ, Hà Nội. 

- Nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. 


- Trú trì Tổ đình Tường Vân, thành phố Huế, Viện chủ Thiền viện Vạn 
Hạnh, TP.Hồ Chí Minh. 


A. THÂN THẾ 


Hòa thượng họ Đinh, húy Văn Nam, là đệ tử của cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, 
Đệ nhất Tăng thống GHPGVN TN, pháp danh Tầm Trí, pháp hiệu Viên Dung, sinh ngày 
20 tháng 10 năm 1918 (Mậu Ngọ) tại làng Kim Thành (Quảng Nam); nguyên quán làng 
Kim Khê, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Thân phụ là cụ ông Định Văn Chấp, pháp danh Trừng Tuệ và thân mẫu là cụ bà Lê Thị Đạt, 
pháp danh Trừng Tín. Gia đình Hòa thượng có I I người con, Hòa thượng là con trai thứ tư 
trong gia đình. Vốn sinh trưởng trong gia đình vọng tộc Nho gia, thân sinh của Hòa thượng 
đỗ tiến sĩ Hoàng giáp năm 21 tuổi (khoa Quý Sửu 1913, niên hiệu Duy Tần thứ 7), Hòa 
thượng ảnh hưởng sâu đậm nền giáo dục của cụ ông từ bé. Vì vậy, Hòa thượng rất cần mãn 
đèn sách, chăm chỉ học hành, trí tuệ phát triển sớm. 


Năm 1939, Hòa thượng đõ bằng Cao đẳng Tiểu học Đông Dương; năm 1940 Hòa thượng 
đỗ Tú tài Toàn phần tại trường Khải Định - Huế (nay là trường Quốc Học); và cùng thời 
gian này, Ngài được bổ làm Thư ký Tòa Khâm sứ, tỉnh Thừa Thiên. Sau một năm làm việc 
tại đây, Hòa thượng thấy nhiều bất công trong khâu xét xử, người dân bị xử ép oan sai nên 
đã xin thôi việc. 


15 


B. THỜI KỲ TÌM HIỂU GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT VÀ XUẤT GIA HỌC ĐẠO 

* “Tìm hiểu giáo lý đạo Phật 

Năm 1932, Hội An Nam Phật học ra đời, phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung nở 
rộ. Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là nhà trí thức yêu nước cũng là một Phật tử được bầu 
làm Hội trưởng kiêm Chủ bút Tạp chí Viên Âm. Phong trào học Phật do bác sĩ tổ chức có 
nhiều trí thức yêu nước tham gia như: Ngô Điền, Phạm Hữu Bình, Võ Đình Cường... 


Hòa thượng cùng em là Đinh Văn Vĩnh đến với phong trào học Phật từ năm 1936 do bác sĩ 
Lê Đình Thám giảng và đảm nhiệm chức Chánh Thư ký của Hội. Kể từ đó Hòa thượng gắn 
liền với Hội và là hạt nhân nòng cốt phát động phong trào yêu nước chống Pháp và phát 
động thanh niên tham gia học Phật. Hòa thượng là người đi đầu trong các phong trào này. 
Lúc bấy giờ, trong tư cách là một Phật tử, bên cạnh cụ Hội trưởng Tâm Minh Lê Đình 
Thám, Hòa thượng đã hoạt động tích cực về nhiều mặt, giúp phát triển Phật sự của 17 Tỉnh 
hội Phật giáo miền Trung. 

Trong phong trào Thanh niên nghiên cứu đạo Phật, Hòa thượng là một trong những người 
sáng lập Đoàn Phật học Đức dục và Gia đình Phật hóa phổ (tên cũ của tổ chức Gia đình 
Phật tử Việt Nam sau này). Trong công cuộc chấn hưng Phật giáo từ cố đô Huế đến các 
tỉnh Trung Bộ, ngay từ buổi dâu Hòa thượng đã có nhiều cống hiến đáng kể như vận động 
một số Phật tử trong hàng hội viên của Hội quyền góp, bảo trợ cho Trường Phật học Báo 
Quốc, Tòng lâm Kim Sơn; lúc nạn đói dưới thời kỳ Nhật chiếm đóng, Ngài đã giúp sơ tán 
học tăng vào Nam Bộ và gởi gắm các nơi khác có điều kiện hơn... 

* Xuất gia tu học 

Trong thời gian làm việc ở Hội quán, Hòa thượng đã học hỏi và thâm hiểu giáo lý Đại thừa 
từ bác sĩ Lê Đình Thám và quý vị tôn túc trong sơn môn Thừa Thiên Huế; thời gian này, 
Ngài đã vào ở hản trong chùa Tường Vần và thực tập nếp sống thiền môn như điệu chúng 
trong chùa và cũng từ đó, Hòa thượng quyết chí xin xuất gia. Năm 1946, Ngài đầu sư với 
Hòa thượng húy thượng Trừng hạ Thông, tự Chơn Thường, hiệu Tịnh Khiết (Đức Đệ 
nhất Tăng thống GHPGVN TN) tại T6 đình Tường Vần, thuộc làng Hạ l, xã Thủy Xuân, 
thành phố Huế và được Bổn sư ban cho Pháp danh là Tâm Trí. Trải qua những tháng ngày 
hầu Thây và chấp tác nặng nhọc tại Tổ đình cũng như việc Hội, Hòa thượng không bao giờ 
trễ nải. Người lúc ấy vừa là giảng sư, vừa là chú điệu dang tập sự thực hành nếp sống thiền 
môn. Công đức đã đầy đủ, năm 1949 (Kỷ Sửu) Hòa thượng được Bồn sư cho phép thọ Cụ 
túc giới tại Giới đàn Hộ Quốc chùa Báo Quốc do chính Bổn sư làm Đàn đầu Hòa thượng. 


16 


Trong Đại giới dàn này, Hòa thượng được Hội đồng Thập sư đặc cách cho thọ Tam đàn cụ 
túc và được Hòa thượng Bổn sư ban cho pháp tự Minh Châu, pháp hiệu Viên Dung. Sau 
khi đã nhập vào hàng Chúng trung tôn, Hòa thượng vẫn không ngừng sinh hoạt với Hội 
Phật học Trung Phần, chuyên cần diễn giảng Phật pháp khắp các chùa Hội, hướng dãn 
các thanh, thiếu niên của Gia đình Phật tử, đóng góp bài viết cho các tạp chí Viên Âm, Từ 
Quang, Liên Hoa,... Chủ bút Tạp chí Từ Tưởng. Năm 19ŠS1 khi Hội thành lập trường Trung 
học Bồ Đề đầu tiên ở Huế thì Hòa thượng được mời giữ chức Hiệu trưởng trường này. 


Trong Hội nghị Thống nhất Phật giáo Việt Nam ba miền được tổ chức tại chùa Từ Đàm 
năm I9ŠT, Hòa thượng được cử làm đại biểu tham dự chính thức.- 


C. XUẤT DƯƠNG DU HỌC 


Trong quá trình nghiên cứu Kinh Luật Luận Hán tạng, Hòa thượng thấy cách phiên âm 
các từ ngữ Dali, Sanskrit mỗi người mỗi khác, khiến bản văn trở nên khó hiểu. Từ đó, Hòa 
thượng xin phép Bổn sư và Hội Phật học Trung Phần cho phép mình xuất dương tu học 
tại Sri Lanka và Ấn Độ về Kinh Luật Luận Pali và Sanskrit, nguyện sau này về nước tiếp tục 
phiên dịch kinh điển làm phong phú kho tàng Tam tạng nước nhà. 


Năm 1952, được sự chấp thuận của Giáo hội và Hòa thượng Bổn sư, Hòa thượng xuất 
dương du học tại Sri Lanka, học Pali và Anh văn tại Colombo. Năm 19SS, Hòa thượng 
được trường Đại học Sri Lanka tặng bằng Pháp sư (Saddhammacariya). Sau đó, Hòa 
thượng sang Ấn Độ và theo học tại Nava Nalanda Mahavihara thuộc Đại học Bihar (Ấn 
Độ). Trong thời gian du học tại đây, năm 1957 Hòa thượng đã gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nhân chuyến thăm Ấn Độ của Người. 


Năm 1958, Hòa thượng liên tiếp đỗ các văn bằng cử nhân DaÏi và Anh văn, đặc biệt là đỗ 
Thủ khoa M.A (Cao học) về Pali và Abhidhamma trên một số đông thí sinh Ấn Độ và 
nước ngoài đang theo học cùng khóa với Hòa thượng. Với luận án So sánh tập Pali Trung Bộ 
kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán (The Chinese Madhyama Ägama and The Pali Majjhima 
Nikaya - A Comparative Study), tháng 09 năm 1961, Hòa thượng là người Việt Nam đầu 
tiên đõ Tiến sĩ Phật học, Văn học Dali tại Ấn Độ, đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng 
ra trao bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận văn này. Năm 1962-1963, Hòa 
thượng được Đại học Bihar (Ấn Ðộ) mời ở lại giảng dạy tại dây. Trước khi về nước, Hòa 
thượng đã viết nhiều tác phẩm bằng tiếng Anh như: Huyền Trang, nhà chiêm bái và học giả 
(Hsuan TSang, The Pilgrim and Scholar); So sánh tập Pali Milindapanha với tập Na Tiên 
Tj-kheo chữ Hán (Milindapanha and Na-Hsien Bhikshu Sũtra - A Comparative Study); 


17 


Pháp Hiển, nhà chiêm bái khiêm tốn (Fa-Hsien, The Unassuming Pilgrim)... Năm 1964, Hòa 
thượng trở về nước tiếp tục trước tác và dịch thuật nhiều tác phẩm có giá trị cho hàng xuất 
gia và tại gia tu học. 


D. THỜI KỲ VỀ NƯỚC HÀNH ĐẠO 

I. Công tác hoằng pháp 

Tháng 4 năm 196, sau khi trở về nước, Hòa thượng đã dem khả năng của mình để ứng 
dụng vào Phật sự như phiên dịch kinh tạng, mở trường Đại học Vạn Hạnh vx.. ngõ hầu báo 
đáp thâm ân Phật tổ. Vì thế, Hòa thượng đã được mời giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện 
Cao đảng Phật học Sài Gòn (1964-1965). 


Đến năm I96Š, Viện Cao đảng Phật học Sài Gòn được đổi thành Viện Đại học Vạn Hạnh. 
Từ năm 1966, với tư cách là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục, Viện trưởng Viện Đại học 
Vạn Hạnh, Hòa thượng đã tiến hành xây dựng cơ sở mới tại số 222 đường Trương Minh 
Giảng (nay là đường Lê Văn Sỹ), do Hòa thượng làm Viện trưởng. Viện mở thêm Š Phân 
khoa: Phân khoa Phật học (Hòa thượng Thích Mãn Giác, Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm 
Khoa trưởng), Phân khoa Văn khoa (Hòa thượng Thích Thiên Ân, Đại đức Thích Nguyên 
Tánh, Giáo sư Nguyễn Đăng Thục làm Khoa trưởng), Phân khoa Khoa học Xã hội (Giáo 
sư Tôn Thất Thiện, Giáo sư Bùi Tường Huân... làm Khoa trưởng), Phân khoa Giáo dục (Đại 
đức Thích Nguyên Hồng làm Khoa trưởng), Trung tâm Ngoại ngữ (Giáo sư Cẩm Quỳnh 
làm Giám đốc). Năm 1967, Hòa thượng làm Chủ nhiệm kiêm Chủ bút Tạp chí Ti Tiưởng. 


Năm 1975-1976, sau khi nước nhà thống nhất, Hòa thượng bàn giao Viện Đại học Vạn 
Hạnh cho Bộ Giáo dục quản lý. Sau đó, Hòa thượng trở về cơ sở II ở Phú Nhuận thành lập 
Phật học viện Vạn Hạnh, nơi đây Hòa thượng đã tập trung vào việc tiếp tục phiên dịch toàn 
bộ Kinh tạng DäÏli sang Việt ngữ. Ngoài ra, Hòa thượng cũng dành nhiều thời giờ để nhiếp 
hóa đồ chúng và dạy Phật pháp cho tín đồ. Và cũng từ cơ sở này, lần đầu tiên sau ngày thống 
nhất đất nước, Hòa thượng mở lớp dạy Phật pháp cho Phật tử sau giờ tan sở và đề xuất với 
Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh giảng pháp vào sáng Chủ nhật hàng tuần cho 
Tăng Ni, Phật tử. Các buổi giảng đầu tiên là ở chùa Ấn Quang, Xá Lợi với các Ngài giảng 
sư Đôn Hậu, Thiện Châu... Hòa thượng cũng tham gia thuyết giảng. Từ đó phong trào học 
Phật và nghe giảng pháp sáng Chủ nhật hàng tuần được lan rộng. 

* Vận động thống nhất Phật giáo 

Năm 1980, Hòa thượng cùng chư tôn Hòa thượng Thích Trí Thủ, Hòa thượng Thích Trí 


18 


Tịnh, Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Hòa thượng Thích Giới Nghiêm, Hòa thượng Thích 
Bửu Ý, Hòa thượng Thích Thiện Hào, Hòa thượng Thích Thiện Châu, Hòa thượng Thích 
Từ Hạnh... và các cư sĩ Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Văn Chế, Võ Đình Cường, Tống Hồ 
Câm ở phía Nam cũng như với chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa ở phía Bắc như Hòa 
thượng Thích Đức Nhuận, Hòa thượng Thế Long, Hòa thượng Thích Thanh Tứ lãnh đạo 
các hệ phái Phật giáo Việt Nam thành lập Ban Vận động thống nhất Phật giáo nước nhà, do 
Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Trưởng ban, Hòa thượng làm Chánh Thư ký Ban Vận động. 
Đến ngày 07/11/1981, tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn 
quốc đã thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng được Đại hội suy cử giữ chức 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên tiếp ba 
nhiệm kỳ [, II và III (1981-1997). 

* Đại biểu Quốc hội 


Với uy tín của mình trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giới 
thiệu Hòa thượng ra ứng cử Đại biểu Quốc hội tại đơn vị TP. Hồ Chí Minh. Từ tháng Š 
năm 1981-2002, Hòa thượng là Đại biểu Quốc hội 4 khóa liền (VII đến X) và cũng trong 
thời gian này Hòa thượng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội TP. Hồ 
Chí Minh. 

Năm 1989, Hòa thượng kiến nghị với Giáo hội xin phép Nhà nước cho mở Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam. Khi Viện Nghiên cứu được thành lập, Hòa thượng được mời làm 
Viện trưởng. Hai năm sau, 1991, Hòa thượng thành lập Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và 
Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam do chính Ngài làm Chủ tịch. Từ đó, Đại tạng kinh Việt 
Nam ra đời. 

Tháng II năm 1997, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ [V (1997-2002) đã 
suy tôn Hòa thượng vào Thành viên Hội đồng Chứng minh và suy cử chức vụ Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐTS GHPGVN liên tiếp hai nhiệm kỳ (1997-2007). 

Tháng 12 năm 2007, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VI (2007-2012) đã 
suy tôn Hòa thượng lên ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN. 


H. Công trình biên soạn và phiên dịch 

Mặc dù bận rộn nhiều công việc của Giáo hội, Quốc hội, việc giảng dạy, nhưng trọng tâm 
chính của Hòa thượng văn là dịch kinh và giảng kinh. Từ khi về nước cho đến nay, tác phẩm 
của Ngài ngày càng phong phú. Sau dây là những tác phẩm còn để lại: 


19 


* Dịch Kinh tạng Päli: 

1. Trường Bộ kinh (2 tập) 

2. Trung Bộ kinh (3 tập) 

3. Tương Ưng Bộ kinh (Š tập) 

4. Tăng Chi Bộ kinh (5 tập) 

Š. Tiểu Bộ kinh: gồm các tập sau: 
a. Pháp cú (Kinh Lời uàng) 
b. Kinh Phật tự thuyết 
c. Kinh Phật thuyết như uậy 
d. Kinh Tập 
e. Trưởng lão Tăng kệ 
g. Trưởng lão Ni kệ 
h. Bổn sanh (2 tập) 


* Dịch từ Abhidhamma: 
Thắng pháp tập yếu luận (Abhidhamma Atthasangaha) 


* Sách viết bằng tiếng Anh: 


Hguan T5ang, The Pilgrim and Scholar (Huyền Trang, nhà chiêm bái và học giả - NS 
Trí Hải dịch ra Việt văn) 


Fa-Hsien, The Unassuming Pilgrim (Pháp Hiển, nhà chiêm bái khiêm tốn - NS Trí Hải 
dịch ra Việt văn) 


Milindapañha and Na-Hsien Bhikshu Sutra - A Comparative Study (Cư sĩ Nguyên Tâm 
- Trần Phương Lan dịch ra Việt văn) 


The Chinese Madhyama Ägama and The Päli Majjhima Nikaya - A Comparative Study 
(Luận án Tiến sĩ Phật học - NS Trí Hải dịch ra Việt văn) 


Somne Teachings oƒ Lord Buddha on Peace, Harmony and Hưmandignity 


20 


* Sách viết bằng tiếng Việt: 

1. Phật pháp (đông tác giả) 

2. Đường về xứ Phật (đồng tác giả) 

3. Những ngày uà những lời dạy cuối cùng của Đúc Phật 
4. Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa (dịch) 

Š. Sách dạy Pali (dịch) 

6. Trước sự nô lệ của con người 

7. Chữ Hiếu trong đạo Phật (đồng tác giả) 

8. Hành thiên 

9, Lịch sử Đúc Phật Thích Ca 

10. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi 

11. Chánh pháp và hạnh phúc (2001) 

12. Đạo đúc Phật giáo uà hạnh phúc con người (2002) 
13. Những mẩu chuyện đạo (2004) 

14. Đức Phật - nhà đại giáo dục (2004) 

1Š. Đức Phật của chúng ta (2005) 

1ó. Tâm từ mở ra, khổ đau khép lại (2006) 

L7. Những gì Đúc Phật đã dạy (2007) 

18. Hiểu uà hành Chánh pháp (2008) 

19. Chiến thắng ác ma (2009) 

20. Tớm tắt Kinh Trung Bộ (2010) 

21. Dàn ý Kinh Trung Bộ và Tóm tắt Kinh Trường Bộ (2011). 


HI. Công tác xây dựng cơ sở vật chất và giáo dục 
Ngay khi về nước năm 1964, Hòa thượng Trí Thủ, Hòa thượng Nhất Hạnh cùng Hòa 


21 


thượng đã thừa lệnh Giáo hội, mượn chùa Pháp Hội mở trường Cao đẳng Phật học do 
Hòa thượng Trí Thủ làm Viện trưởng, Hòa thượng được Giáo hội cử giữ chức Phó Viện 
trưởng Điều hành. 

Năm 1965, được sự cho phép của Bộ Giáo dục, Trường mở thêm Phân khoa Văn học và 
Khoa học Nhân văn (Văn khoa), Hòa thượng được cử giữ chức Khoa trưởng, sau đó mời 
Hòa thượng Thiên Ân đảm trách. Lúc này cũng phải tạm mượn chùa Xá Lợi làm nơi giảng 
dạy. Cuối năm 1965, được đổi tên thành Đại học, Hòa thượng được chỉ định giữ chức Viện 
trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh kiêm Khoa trưởng Phân khoa Phật học. Cũng trong năm 
này, Đại học Vạn Hạnh được đời về và xây dựng cơ sở mới tại 222 Trương Minh Giảng (nay 
là đường Lê Văn Sÿ) và mở thêm các Phân khoa Khoa học Xã hội, Giáo dục. Hòa thượng 
là Khoa trưởng các phân khoa này. Sau đó, Hòa thượng mời các Giáo sư Tôn Thất Thiện, 
Bùi Tường Huân làm Khoa trưởng và Tiến sĩ Thích Nguyên Hồng làm Khoa trưởng Phân 
khoa Giáo dục và Hòa thượng đã chỉ đạo mở thêm trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên 
Đại học Vạn Hạnh. 

Năm 1972, Hội đồng Viện quyết định mua cơ sở ở đường Võ Di Nguy (nay là đường 
Nguyễn Kiệm) để mở thêm Phân khoa Khoa học Ứng dụng. Hòa thượng về dây đảm 
nhiệm Khoa trưởng. Tại dây, năm 1974, Hòa thượng chủ trì Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 
Viện Đại học Vạn Hạnh (1964-1974) với sự tham dự của chư tôn Hòa thượng, Thượng 
tọa, Giáo sư trong Ban Giáo sư của Viện và hơn 10 ngàn sinh viên. 

Cũng chính tại cơ sở này, năm 1984 Hòa thượng đã mở trường Cao cấp Phật học (nay là 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh) do Hòa thượng làm Hiệu trưởng, Ngài 
cũng làm Đàn đầu Hòa thượng truyền giới Cụ túc cho 60 Tăng Ni sinh khóa Ï này. 

Năm 1981, trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở I được thành lập tại chùa Quán Sứ, 
Hòa thượng được mời làm Hiệu trưởng (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội). 


Tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.Hồ Chí Minh, Hòa thượng đã lần lượt tổ chức tuyển 
sinh và đào tạo được Š khóa cử nhân Phật học. Các khóa Tăng Ni sinh này đã đáp ứng được 
nhân sự phục vụ Giáo hội. 

Ngày 20-10-1997, Hòa thượng chủ trì Lễ khởi công xây dựng cơ sở mới của Học viện Phật 
giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh. Công trình được tiến hành gần 2 năm, đến ngày 23-04- 
1999 đã hoàn thành và lẽ khánh thành được tổ chức. 


IV. Nhiếp hóa đồ chúng 
Với nhiều Phật sự của Giáo hội, giáo dục Tăng Ni, phiên dịch kinh tạng và trước tác sách 


22 


vở, nhưng Hòa thượng vẫn luôn nhớ về nguồn cội - nơi mình đã xuất gia học đạo. Vì thế, 
sau khi Hòa thượng Vĩnh Thừa kế vị Đức Tăng thống trú trì Tổ đình Tường Vân viên 
tịch, Hòa thượng được Giáo hội và toàn thể chư Tồn túc, Tăng Ni môn phái Tổ đình 
Tường Vần suy tôn lên ngôi vị trú trì Tổ đình năm 1984 dưới sự chứng minh của chư 
tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Thích Mật Hiển, Thích Thiện Siêu... Trong 
cương vị trú trì, Hòa thượng đã nhiếp hóa đồ chúng, tổ chức giới đàn Sa-di phương 
trượng cho Tăng chúng trong nội phái và chỉ đạo xây dựng, sửa sang một số công trình: 
khu Bảo tháp chư Tổ và Bồn sư... 

Tại Thiền viện Vạn Hạnh năm 2001, Hòa thượng đã cho đại trùng tu ngôi chánh điện, và 
đến tháng 10 năm 2004 thì hoàn tất. Tháng 9 năm 2005, Ngài cho xây dựng mới ngôi Tăng 
xá và đến tháng 10 năm 2006 tổ chức lễ khánh tạ. 


V. Công tác đối ngoại 

Với kiến thức uyên thâm và khả năng ngoại điển xuất sắc, Hòa thượng còn được Giáo hội 
giao phó nhiều trọng trách trong công tác đối ngoại. 

- Tháng 6-1965, Hòa thượng viếng thăm và thuyết giảng tại Đại học Kamazawa, Taisho, 
Nhật Bản. 

- Năm 1967, Hòa thượng tham dự Hội thảo Giáo dục tại Đại học Yale, Hoa Kỳ. 

- Tháng 6-1968, Hòa thượng tham dự Đại hội giáo dục Liên Viện trưởng Thế giới tại Hàn 
Quốc. Cuối năm 1968, Hòa thượng đại diện cho các trường đại học miền Nam Việt Nam 
tham dự Đại hội Giáo dục Quốc tế tại Mexico. 

- Hòa thượng từng tham gia rất nhiều hội nghị quốc tế, đặc biệt trong Đại hội Phật giáo châu 
Á vì Hòa bình (ABCP) lần thứ V - 1982 tại Ulan Bator (Mông C) Hòa thượng đã được bầu 
giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành (1982-1985) của Hội và Phó Chủ tịch hội này. 

- Tháng 6-1983, Hòa thượng tham dự Hội nghị Hòa bình Thế giới chống vũ khí hạt nhân 
tổ chức tại Praha, Tiệp Khác. 

- Tháng 5-1984, Hòa thượng làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Phật tử châu Á vì Hòa 
bình tại New Delhi, Ấn Độ. Trong hội nghị này, Ngài được tiếp kiến Tổng thống Ấn Độ 
Zuil Sineh. 

- Tháng 10-1984, Hòa thượng dẫn đầu phái đoàn GHPGVN tham dự Hội nghị Phật giáo 
thế giới với chủ đề “Đạo Phật và các nền văn hóa dân tộc” tại New Delhi, Ấn Độ. 


BẮC 


- Tháng 2-1985, Hòa thượng tham dự Hội nghị bàn tròn với chủ đề “Các mối nguy hiểm 
đối với sự sống thiêng liêng của chúng ta” tại Moscow, Nơa. 

- Tháng 11-1985, Hòa thượng tham dự Hội nghị ABCP lần thứ VI tại Hà Nội. 

- Tháng 2-1986, Người làm Phó Trưởng đoàn tham dự Đại hội VI ABCP tại Vientiane 
(Lào), Hòa thượng được mời giữ lại chức Phó Chủ tịch ABCP và Ủy viên Hội đồng 
Chấp hành ABCP Quốc tế, Hòa thượng cũng được mời làm Chủ tịch Trung tâm Quốc 
gia ABCP Việt Nam. 

- Tháng 5-1986, Hòa thượng tham dự Hội nghị Quốc tế bàn tròn tại Moscow, Nga. 

- Tháng 2-1987, Hòa thượng dẫn dâu phái đoàn PGVN tham dự Quốc dân Đại hội hòa 
bình Quốc tế tại Liên Xô. 

- Tháng 1-1989, Hòa thượng dự Hội nghị Tôn giáo và hòa bình tổ chức tại Đại học Monash, ức. 
- Tháng 8-1989, Hòa thượng làm Trưởng Phái đoàn PGVN sang dự Hội thảo “Đạo Phật và 
sự lãnh đạo về hòa bình” tại Ulan Bator (Mông Cô). 

- Tháng 10-1989, Hòa thượng dẫn đầu phái đoàn Phật giáo Việt Nam sang thăm hữu nghị 
Phật giáo Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. 

- Tháng 9-1990, Hòa thượng làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ VIII của 
Tổ chức ABCP tại Mông Cổ. 

- Tháng 10-1990, Hòa thượng làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Tôn giáo và hòa bình tại 
Bali, miền Nam nước Ý. 

- Tháng 10-1991, Hòa thượng dãn đầu phái đoàn Phật giáo Việt Nam tham dự Hội nghị 
“Các tôn giáo vì một đại dương hòa bình” tại Malta, Ý. 

- Tháng 11-1991, Hòa thượng làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị “Đạo Phật với sự lãnh 
đạo cho hòa bình” tại Seoul, Hàn Quốc. 

- Tháng 11-1992, Hòa thượng làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Quốc tế ABCP tại 
Colombo, Sri Lanka. 

- Tháng 3-1993, Hòa thượng chủ trì Hội thảo “Đạo đức Phật giáo trong thời hiện đại” tại 
'TP.HCM. 


- Tháng 4-1993, với tư cách Chủ tịch Trung tâm ABCP Việt Nam, Hòa thượng Chủ tọa Hội 
nghị Quốc tế giải trừ quân bị tại thủ đô Hà Nội. 


24 


- Tháng 10-1993, Người tham dự Hội nghị Tăng-già Quốc tế tại Đài Loan. 


- Tháng 3-1994, Hòa thượng cùng Hòa thượng Thiện Siêu dãn đầu phái đoàn chiêm bái 
Phật tích tại Ấn Độ. 


- Tháng 9-1994, Hòa thượng tham dự Hội nghị Tăng-già Quốc tế tại Vancouver, Canada. 


- Năm 1995, Hòa thượng chủ trì Hội thảo “Giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại” tại TP. 
Hồ Chí Minh. 

- Tháng 8-1995, Ngài làm Trưởng phái đoàn Phật giáo Việt Nam sang thăm hữu nghị và 
chủ trì cuộc Hội thảo Phật giáo tại Paris, Pháp. 

- Tháng 5-1996, Hội đồng Đại học Mahachulalongkorn tại Thái Lan (Đại học Hoàng gia 
Thái) đã trân trọng tặng bằng Tiến sĩ danh dự cho Hòa thượng về công trình phiên dịch 
kinh điển và sự nghiệp giáo dục của Ngài. 

Với những công đức mà Hòa thượng đã đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc, vào năm 
2000, Nhà nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì và vào 
năm 2012, trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh. 


Đúng vào mùa Vu lan PL 2556, vào lúc 9 giờ sáng ngày 01 tháng 9 năm 2012 (nhằm ngày 
16/7 Âm lịch), Ngài đã nhẹ nhàng xả báo thân tại phương trượng Thiền viện Vạn Hạnh, 
hưởng thọ 9S tuổi đời và 63 hạ lạp. 

Cuộc đời của Hòa thượng là một tấm gương sáng về đức trí và giáo dục cho Tăng Ni nhiều 
thế hệ. Ngài còn là anh cả sáng lập viên của tổ chức giáo dục thanh thiếu niên Gia đình Phật 
tử Việt Nam. Với tính điểm đạm và đức nhãn nại của một bậc thực học, chơn tu khả kính và 
với sự nghiệp to lớn về giáo dục, phiên dịch Đại tạng kinh Pali-Việt, Hòa thượng luôn luôn 
để lại cảm tình đặc biệt trong lòng Phật tử Việt Nam. 


VI. Những tháng ngày cuối cùng 

Những việc cần làm đã làm xong, đã đến lúc gác bút, vào sâu thiền định, sống với hàng 
đệ tử xuất gia và tại gia thân tín. Năm 2006, Ngài đã lui về hậu liêu an dưỡng tuổi già. 
Giờ đây, cuộc đời của Hòa thượng như chiếc chiếu trải rộng, không phân biệt hệ phái 
Nam - Bắc, Đại thừa hay Tiểu thừa. Kinh sách của Hòa thượng không phân biệt, ai 
muốn hiểu giáo lý cứ đọc - trong “Tiểu” có “Đạï, trong “Đại” có “Tiểư, đó là Giáo lý 
Giải thoát mà Ngài đã thuyết giảng hơn 70 năm không biết mệt mỏi, như nhạn bay xa, 
không lưu lại dấu tích. 


SÁo) 


95 năm hiện diện ở cõi Ta-bà, hơn 70 năm phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng 
đã mở trường trong đạo và ngoài đời để đào tạo hàng ngàn Tăng Ni cấp Cử nhân Phật học 
cho Giáo hội; hàng chục ngàn sinh viên có bằng cấp thành đạt cho xã hội. 

Hôm nay, mặc dù Hòa thượng đã đi vào cõi Niết-bàn vô tung bất diệt, nhưng gương 
sáng trí tuệ và tinh thần giáo dục cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, tinh thần phục vụ 
Đạo pháp và Dân tộc suốt đời của Ngài vẫn còn mãi mãi với non sông đất nước, với 
GHPGVN, với Phật tử ba miền Bắc, Trung, Nam, với Tăng Ni trong và ngoài nước, với 
Tổ đình Tường Vân, với Thiền viện Vạn Hạnh. 


Nam-mô từ Lâm Tế chánh tông, tứ thập tam thế, Xuân Kinh Tường Vân Tổ Đình trú trì, 
Hồ Chí Minh thị Vạn Hạnh Thiên Viện Khai Sáng, sung Việt Nam Phật giáo Giáo hội, 
Chứng minh Hội đồng, Phó Pháp chủ, húy thượng Tầm hạ Trí, tự Minh Châu, hiệu Viên 
Dung Trưởng lão Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám. 


° ^ A. ° 


ó2) 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH - HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 


TƯỞNG NIỆM 
CỦA TRƯNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Kính bạch... 


Trước khi cử hành lẽ phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp, nơi an 
nghỉ ngàn thu của trần thế, chúng tôi xin được thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng 
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước 
ngoài có đôi lời tưởng niệm. 

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng, 


Từ vùng đất địa linh nhân kiệt, xứ Nghệ An anh đững hào hùng, xứ học xứ hành sáng 
ngời khoa bảng, quê hương Hồ Chủ tịch kính yêu. Theo pháp giới duyên sinh vô tận, nơi 
duyên hải miễn Trung xứ Quảng, nước sông Thu thao thao dòng điệu sử, dòng Hương 
giang gió quyện hương từ, đất Thần kinh duyên lành kết trái, quy ngưỡng ba ngôi quý 
báu, trọn một lòng hộ đạo giúp đời, vẹn toàn công việc Hội An Nam Phật học. Rồi đến độ 
tâm hoa nở rộ, nhân duyên xuất tục đến kỳ, chùa Tường Vân thế phát bẩm sư, sống đời 
phạm hạnh, chốn không môn chuyên tâm tu tập, ngày đêm nghiên tâm giáo điển, công 
phu công quả chuyên cẩn; chùa Báo Quốc cẩu thọ Tam đàn, ngôi Tam bảo Tam tôn kế 
vị, giới thể châu viên, giới đúc trang nghiêm như ngọc sáng, Đạo thể Viên Dung. 

Quả thật: “Nào ai biết được trời không ấy, một bậc chân nhân hiện giiia trần”. 


* 


Trên bước đường trở thành bậc tri thức Phật học uyên thâm, sau hơn 10 năm xuất dương 
dư học, trên diễn đàn học thuật bác học đa văn, Hòa thượng là một danh Tăng của Phật 
giáo Việt Nam và được thế giới hết lòng kính mộ, làm gạch nối, nhịp cầu giữa Phật giáo Việt 
Nam và các nước. 


Qua những công hạnh kỳ vĩ, sự nghiệp to lớn, kho Tam tạng Phật giáo Nguyên thủy mà 


27 


Hòa thượng đã dày công phiên dịch là cơ sở cho cho Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam 
nghiên cứu, tham học, trở về nguồn giáo lý như lời Phật dạy. Ngài đã có công lớn trong việc 
xây dựng Gia đình Phật tử Việt Nam, là bậc Thầy trong công tác giáo dục của Phật giáo Việt 
Nam, là nhà giáo dục mô phạm cho mọi thời đại. Có thể nói, Trưởng lão Hòa thượng đã 
đào tạo được nhiều thế hệ Tăng Ni tài đức, Phật tử hữu danh, có ích cho Đạo lãn đời, hiện 
đang phục vụ các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, trong nước và nước ngoài, 
góp phần xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam qua từng thời đại, để cho: “Hoa đời 
hoa đạo đua nhau nở, mãi mãi ngàn sau uẫn ngát hương 


Với ân đức uy nghiêm, đạo tâm trác thế, trí tuệ viên dung, tòng lâm thạch trụ, bậc mô phạm 
cho đàn hậu học, cho nên mỗi lời pháp của Trưởng lão Hòa thượng là khơi nguồn trí huệ, 
mỗi việc làm của Trưởng lão Hòa thượng mở lối tương lai, mỗi cử chỉ của Trưởng lão Hòa 
thượng là thể hiện sự khoan dung độ lượng, lòng từ chan chứa. Trưởng lão Hòa thượng 
chính là hình ảnh giải thoát vô ngại, là lẽ sống muôn đời cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam 
trong và ngoài nước học tập và làm theo. Như cổ đức đã nói: “Nước chảy theo khe nào có 
ý. Mây tuông đỉnh núi uẫn 0ô tâm. 

Khi nước nhà thống nhất, giang sơn nối liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà, trong 
tinh thần hòa hợp, tứ chúng đồng tu, Trưởng lão Hòa thượng đã cùng chư tôn đức các tổ 
chức hệ phái Phật giáo Việt Nam tiến hành sự nghiệp thống nhất Phật giáo cả nước, kế 
thừa truyền thống 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam, thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam. Với nhiều trọng trách trong Giáo hội, Hòa thượng đã dành nhiều tâm huyết và công 
sức để làm cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển trang nghiêm vững mạnh 
trên mọi phương diện, nhất là vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được khẳng định trên 
trường quốc tế. Thế giới biết đến Việt Nam; Phật giáo Việt Nam ngày càng rõ nét; quan hệ 
tốt đẹp hòa bình. Quả thật: “Năm châu bốn bể là huynh đệ. Chung sống bên nhau bảo vệ 
hòa bình”. 

Trải qua nhiều nhiệm kỳ, hơn 60 năm hoạt động, qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử và 
xã hội, Trưởng lão Hòa thượng đã có những cống hiến cao quý, là một trong những Trưởng 
lão Hòa thượng lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những quyết sách, 
chiến lược tầm cỡ lâu dài, hoạch định chương trình hoạt động Phật sự mang tầm vóc quốc 
gia và quốc tế, tích cực tham gia vào việc xây dựng và phát triển đất nước, kế thừa truyền 
thống 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam. 

Đối với sự nghiệp giáo dục, với trách nhiệm đào tạo Tăng tài, tiếp dãn hậu lai, truyền trì 
Phật pháp, chấn hưng Phật giáo nước nhà, Hòa thượng đã tham gia xây dựng và điều hành 
Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn, Đại học Vạn Hạnh, hệ thống trường Bồ Đề trong cả 


28 


nước. Hòa thượng mở Trường Cao cấp Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam và đào tạo 
nhiều thế hệ Tăng Ni tài đức, tích cực dấn thân và kiên định trong chí nguyện phụng sự dạo 
pháp theo phương châm của Giáo hội. Rất nhiều thế hệ Tăng Nị, Phật tử là học đồ, môn đệ 
do Hòa thượng đào tạo, hoặc ảnh hưởng ân đức của Ngài, hiện nay dang đảm nhiệm nhiều 
trọng trách của các cấp Giáo hội, tiếp nối sự nghiệp mà Ngài đã dày công tạo dựng. Có thể 
nói, tinh thần và chủ trương Vạn Hạnh, con người Vạn Hạnh của Trưởng lão Hòa thượng 
mãi mãi trường tồn. 

Thế hệ Tăng Ni, Phật tử hôm nay và mai sau là những người thừa hưởng sự nghiệp thống 
nhất Phật giáo Việt Nam, thừa hưởng sự nghiệp văn hóa, giáo dục to lớn mà Trưởng lão 
Hòa thượng đã trọn đời góp công góp sức làm nên và để lại cho Giáo hội, xã hội như ngày 
hôm nay. Quả thật, “ Công ai đổ xuống đất này, cho hoa Đạo pháp ngày ngày thêm tươi”. 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ luôn luôn tiếp tục phát triển ở chiều rộng lãn chiều sâu 
bằng cách sống, bằng hành động, vì Đạo pháp phục vụ không biết mỏi mệt. 

Trên ý nghĩa trang nghiêm ngôi Tam bảo là trang nghiêm tịnh độ tại thế gian, báo Phật ân 
đức và báo đáp công ơn của Thầy Tổ, Hòa thượng đã nõ lực trùng tu chốn Tổ chùa Tường 
Vân, khai sáng Thiền viện Vạn Hạnh để những nơi dây xứng đáng là chốn phạm vũ huy 
hoàng tại nhân gian, là cơ sở của Giáo hội tại địa phương, nhất là cơ sở Học viện Phật giáo 
Việt Nam có tầm cỡ cho Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. 


Theo lý vô thường có sinh có diệt, Trưởng lão Hòa thượng đã mãn nguyện Ta-bà, thuận lý 
vô thường, trở về cõi Niết-bàn vô tung bất diệt. Sự ra di của Trưởng lão Hòa thượng để lại 
một sự trống vắng to lớn, sự mất mát vô cùng cho Giáo hội, cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam 
trong nước cũng như ở ngoài nước, môn nhân đệ tử và học đồ. Song, hành trạng, công đức 
và đạo hạnh của Hòa thượng vẫn còn sống mãi trong tâm tư, trong ký ức của Tăng Ni, Phật 
tử, các cấp Giáo hội, môn đồ đệ tử và Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, nhất là trang 
sử vàng son của Phật giáo Việt Nam thời hiện tại. 


Quả thật, 


Một mai thân xác tiêu tan 

Danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời 

Pháp thân lông lộng tuyệt vời 

Sáng sơi Pháp giới, rạng ngời sử xanh. 
Trong giây phút nghìn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏa, chúng tôi thay 
mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử 
có đôi lời tưởng niệm để vĩnh biệt bậc chân nhân sáng ngời gương đạo hạnh. Kính nguyện 


29 


Giác linh Trưởng lão Hòa thượng bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa, phát triển đạo 
vàng, quang vinh họ Thích. Xin đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa 
thượng để thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chính pháp. Xin hứa sẽ tiếp 
tục thực hiện những sự nghiệp mà Trưởng lão Hòa thượng còn để lại, nhất là làm cho ngôi 
nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm trong lòng 
dân tộc như tâm nguyện của Trưởng lão Hòa thượng lúc sinh tiền. 

Than ôi! 

Người xưa nay đã còn đâu 

Chỉ còn mây bạc lòng sâu tiếc thương 

Ra vào lòng dạ uấn vương 

Nụ cười bất diệt, dự hương hoa từ. 
Cuối cùng, trong ý nghĩa pháp giới duyên sinh vô tận, nơi Bảo tháp Pháp Lạc trang 
nghiêm, thân tứ đại Trưởng lão Hòa thượng hãy an nghỉ cho ngàn thu vang bóng, pháp 
thân lồng lộng khắp mười phương, sẽ sống mãi trong lòng Pháp lữ, trong tư duy cùng 
pháp giới viên dung. 
Xin bái biệt Hòa thượng! 


30 


ĐIẾU VĂN CỦA PHÁP PHÁI TƯỜNG VÂN - HUẾ 


- Nam-mô Việt Nam Phật giáo Giáo hội Chứng minh Hội đồng, Phó Pháp chủ, nguyên 
Trị sự Hội đồng Thường trực Phó Chủ tịch, Trung ương Nghiên cứu Học viện Viện 
trưởng, Hồ Chí Minh thành phố Phật học Học viện Viện trưởng, Xuân kinh Tường Vân 
Tổ đình trú trì, Sài thành Vạn Hạnh thiên viện khai sáng Viện chủ, húy thượng Tâm hạ 
Trí, tự Minh Châu, hiệu Viên Dung Trưởng lão Hoà thượng Giác linh. 


- Ngưỡng bạch Giác linh Hòa thượng, 


Toàn thể Tăng Ni, Phật tử Pháp phái Tường Vân - Huế, xin thành kính đảnh lẽ Giác linh 
Hòa thượng, xin kính dâng lên Hòa thượng những dòng tâm tưởng. 

- Ngưỡng bạch, 

Vào thời điểm Đức Thế Tôn nhập diệt, Tôn giả A-nan đã không cầm được nước mắt. Hôm 
nay, trước linh đài, bổn chúng Pháp phái Tường Vần cũng vậy, lòng buồn vô hạn, xúc động 
hướng về Giác linh. 

Làm sao có thể quên được những ngày tháng quê hương ly loạn của các thập niên đầu 
thế kỷ XX, giữa khi các nhà chí sĩ đang bôn ba tìm đường tự chủ cho dân tộc, giữa khi 
các thanh niên đi vào các cuộc kháng chiến cứu quốc, thì Hòa thượng, một thanh niên 
trí thức yêu nước, từ năm 1936, đã giác ngộ con đường thoát khổ của Phật giáo, đã cùng 
với nhiều tri thức Phật tử khác quây quần chung quanh cội Bồ-đề của Phật giáo Việt 
Nam, bên cạnh Hội trưởng Hội Việt Nam Phật học đáng kính, Bác sĩ Cư sĩ Tâm Minh 
Lê Đình Thám, mở đầu các bước di chấn hưng văn hóa, giáo dục Phật giáo Việt Nam, đã 
sáng lập đoàn Phật học Đức Dục, Gia đình Phật hóa phổ - tiền thân của Gia đình Phật 
tử Việt Nam - đã hộ trì giáo dục trường Phật học Báo Quốc; Tòng lâm Kim Sơn. Năm 
1946, Hòa thượng xuất gia làm đệ tử Đức Pháp chủ, Hòa thượng Tăng thống Thích Tịnh 
Khiết, vị lãnh đạo phong trào đấu tranh Phật giáo bền bi đã bùng lên 1963 và trở thành 
vị Đệ nhất Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nuôi lớn hoài bão khơi sáng dòng 
văn hóa trí tuệ, là niềm tin của Giáo hội. Với hình ảnh ấy, bổn chúng Pháp phái xin kính 
cẩn nghiêng mình. 

Để hoài bão trở thành hiện thực, năm 1952, Hòa thượng xuất dương tu học: học thông 
Anh ngữ và Pali ngữ ở Tích Lan và Phật học ở Ấn Độ, đã tốt nghiệp danh dự văn bằng Cao 
học và Tiến sĩ sau 9 năm nếm trải gian khó. Năm 1964, Hòa thượng về nước khởi đầu công 


Khi 


tác phiên dịch ra Việt văn Kinh tạng Päli và chịu trách nhiệm lãnh đạo Tổng vụ Giáo dục 
Phật giáo, lãnh đạo Giáo dục Đại học, giảng dạy đủ hai dòng văn học Bắc tạng, Nam tạng 
và dòng Văn hóa Việt Nam cho đến ngày nay. Công trình và sự nghiệp này có giá trị rất to 
lớn đối với sự nghiệp phát triển Phật giáo Việt Nam, giúp thống nhất các thể loại Phật giáo 
trong nước, xây dựng mối liên hệ hữu nghị với các vùng văn hóa Phật giáo ở Đông Á,Nam 
Á và trên toàn thế giới, là thuận duyên cho con đường hội nhập kinh tế - xã hội của khu vực 
và toàn cầu về sau. Với Phật sự này, Pháp phái rất đõi tự hào, chân thành kính lẽ Giác linh. 


- Ngưỡng bạch, 


Làm sao có thể quên được những ngày tháng, sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, 
Hòa thượng đã kiên định cùng quý tôn đức trong Giáo hội thành lập Ban Vận động Thống 
nhất, thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại. Từ năm 1981 theo con đường chấn 
hưng Phật giáo đã mở ra từ dâu thế kỷ, Hòa thượng đã nhận lãnh trách nhiệm của một Phó 
Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Tổng Thư ký, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, Hiệu trưởng Trường Cao cấp Phật học tại Hà Nội và TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng 
Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, đã khoan hòa, nhãn nại, kiên định vượt 
qua vô vàn khó khăn. Hòa thượng quả là một Sứ giả của Như Lai đích thực, Pháp phái xin 
thành kính đảnh lễ niệm ân. 


- Ngưỡng bạch Giác linh, 


Làm sao có thể quên được rất nhiều Phật sự khác mà Hòa thượng đã làm lúc sinh tiền: Biên 
khảo nhiều công trình Phật học rất giá trị; tham dự nhiều hội nghị và tổ chức của Phật giáo 
thế giới, Phó Chủ tịch Tổ chức Phật tử châu Á vì Hòa bình (ABCP) của quốc tế, làm Đại 
biểu Quốc hội nước CHXHCNVN khóa VII, VHI, IX và X. Hình ảnh của Hòa thượng 
trong tâm tưởng của Pháp phái như là hình ảnh các vị Thiền sư thời nhà Lý, nhà Trần tỏa 
sáng trong sự hộ đời, hộ đạo. Pháp phái xin trân trọng truy niệm, ngưỡng mong Giác linh 
thùy từ chứng giám. Ngưỡng cầu Giác linh viên mãn tâm và tuệ giải thoát, sớm hội nhập 
Ta-bà để tiếp tục sự nghiệp cứu độ. Pháp phái xin thành kính đảnh lẽ. 

Nam-mô Lâm Tế chánh tông, tứ thập tam thế, Việt Nam Phật giáo Giáo hội Chứng 
minh Hội đồng Phó Pháp chủ. 


(Đọc trong lễ Tưởng niệm, cố Trưởng lão thượng Minh hạ Châu lúc 19 giờ, 
ngày 8-9-2012 [23-7 Nhâm Thìn |) 


K2 


NHÂN DUYÊN KỲNGQ©! 


Bhikkhu Bodhi 


âu tháng 8 năm 1965, sau khi hoàn tất khóa học hè, tôi bắt đầu vân du bằng xe 

hơi từ New York tới California. Lúc ấy tôi 20 tuổi và tháng 9 sẽ vào năm học 
cuối Đại học Brooklyn. Tôi muốn di thăm người bạn dang nghỉ hè tại San Francisco. Tôi tìm 
cách quá giang cùng mấy anh bạn sinh viên, và chúng tôi khởi hành từ quán ăn gần Đại học 
Brooklyn trong một buổi sáng thứ Hai đẹp trời. Sau một ngày ròng rã đi dường, chúng tôi 
đừng tại Madison, Wisconsin, để ở lại qua đêm trong nhà bạn của mấy người đi cùng. 
Đây là lần đầu tiên tôi di về hướng Tầy của dãy núi Pocono và trải nghiệm này đã cho tôi 
nhiều hứng thú. Sau một đêm ngon giấc, sáng hôm ấy, tôi quyết định đi tản bộ. Một ngày 
trời nắng thật đẹp. Tôi bước qua những con dường vắng vẻ tới một hồ nước rộng lớn thơ 
mộng ở bên cạnh Đại học Wisconsin. Rẽ vào khu bên trong, tôi nhận ra mình đang ở trong 
khuôn viên Đại học. Khi tôi theo lối đi bộ vào trung tâm của Đại học, một điều ngạc nhiên 
đã xảy đến. Ở bên phải tầm nhìn của tôi, cánh cửa của tòa nhà lớn bằng đá bỗng nhiên mở ra 
và bước ra là một người đàn ông trung niên nét mặt Á Đông khoác chiếc y vàng cam. Vị ấy 
tức thì được một người Mỹ cao to bước theo và bắt kịp, và hai người đi bên nhau trò chuyện. 
Ngay khi đó, tôi nhận ra rằng tôi đang hướng nhìn một nhà sư Phật giáo. Tôi chưa bao giờ 
thấy một nhà sư Phật giáo nào trước đó, và ở Mỹ lúc bấy giờ con số tu sĩ Phật giáo có lẽ được 
tính trên đầu ngón tay của một bàn tay. Tôi chỉ mới bắt đầu đọc sách về Phật giáo trước đó vài 
tháng, và tôi biết các nhà sư Phật giáo khoác y vàng qua tác phẩm Siddhartha của Hermann 
Hesse. Như vậy, tôi có thể nhận biết người mà tôi đang nhìn là một vị Tỷ-kheo. Tôi hết sức 
ngạc nhiên sững sờ khi nhìn thấy con người an tịnh và bình thản này, đã toát lên một vẻ 
thanh thoát, hỷ lạc và trang nghiêm mà trước đó tôi chưa bao giờ thấy ở bất kỳ người phương 
Tây nào. Người đàn ông bên cạnh vị ấy, có lẽ là một giáo sư, biểu lộ vẻ tôn trọng và cung kính 
vị ấy. Điều này cho tôi biết vị ấy không phải là một nhà sư bình thường mà là người có thanh 
thế. Vừa nhìn vị ấy đi qua sân trường, lòng tôi dâng tràn niềm vui sướng và hạnh phúc. Tôi 
nghĩ cảm giác của tôi lúc ấy có thể giống như cảm giác của chàng thanh niên Bà-la-môn xứ 
Ấn thời xưa, lúc mà chàng ngước lên nhìn và, lần đầu tiên, thấy bước xuống trên con đường 


' Bài này được chuyển ngữ từ bản Anh ngữ có tựa đề My First Encounfer with a Buddhist Monk của Hòa thượng Bhikkhu 
Bodhi, nhà phiên dịch Kinh tạng Pali sang Anh ngữ nổi tiếng và được ưa chuộng nhất hiện nay. 


sộ 


gần đó là một nhà sư, đệ tử của nhà khổ hạnh Gotama mà mọi người gọi là “Bậc Giác Ngộ”. 


Tôi đứng cách xa con đường hai vị ấy đang di chừng hơn 60 mét. Tôi muốn đến gần nhà 
sư và hỏi ngài là ai, và đang làm øì, và nhiều câu hỏi khác nữa. Nhưng tôi quá nhút nhát 
và e rằng tôi sẽ tỏ ra ngốc nghếch. Vì vậy, tôi chỉ đứng đó dõi theo ngài, trố mắt nhìn ngài 
chằm chằm, quan sát từng cử chỉ của ngài trong suốt bốn, năm phút khi hai người di qua 
hết chặng đường. Tôi đã bị hút hồn mất; tôi có cảm giác bị lạc vào một cảnh giới hiện hữu 
khác. Một cái gì đó trong lòng tôi đã làm khơi dậy niềm khao khát sâu sắc. Tôi nghĩ nếu ai 
đó đến từ đằng sau và đâm tôi bằng cây kim, tôi sẽ không có cảm giác gì. Tôi quá bị cuốn 
hút vào phong thái của nhà sư này. Rồi vị ấy và ông giáo sư đi đến một tòa nhà khác; ông 
giáo sư mở cửa và hai vị biến mất vào bên trong. Tôi vẫn cảm thấy vui sướng với cơ duyên 
gặp gỡ nhà sư Phật giáo, nhưng niềm vui sướng ấy lập tức bị lu mờ bởi một nỗi buồn. Lòng 
tôi chìm vào suy tư rằng cuộc phiêu lưu này đã chấm dứt và tôi đã mất di cơ hội tiếp thu 
nguồn sống trí tuệ của phương Đông. Lúc ấy, tôi nghĩ nhà sư phi thường ấy sẽ đi theo con 
đường của mình, và tôi phải đi con đường của tôi, và hai con dường của chúng tôi sẽ không 


bao giờ gặp lại nhau. 


Sự vận hành của duyên nghiệp quả thật là kỳ lạ và không thể biết được! Hơn một năm sau, 
vào tháng 9 năm 1966, tôi đăng ký học Trường Hậu Đại học Claremont ở California (cách 
25 dặm về phía Đông Los Angeles) để bát đầu một chương trình tiến sĩ triết học. Vào kỳ 
học mùa xuân ấy, có một tu sĩ Phật giáo từ Việt Nam đến học cùng đại học và dọn đến ở 
ngay tầng phía dưới tôi trong ký túc xá hậu đại học. Vị này không được “an tịnh và bình 
thản” như nhà sư ở Wisconsin, mà là người “đễ duôï, chơi đàn banjo, hát những bài hát dân 
ca Việt Nam, hút thuốc lá Pháp, nấu những món thịt gà và thịt heo sành điệu (cho dù xuất 
gia theo Phật giáo Đại thừa, thầy phải ăn chay), và học môn khoa học chính trị - một môn 
học mà thầy bạo miệng nói có thể làm cho Henry Kissinger đỏ mặt. Vì những lý do này, 
mặc dù thích Phật giáo, tôi lúc đầu vẫn giữ khoảng cách với vị thây này. Tuy nhiên, khi tôi 
hiểu biết thây, tôi bát đầu thích và cuối cùng chấp nhận thầy là người thây Phật giáo dầu tiền 
của tôi. Đến mùa hè năm 1967, chúng tôi về sống cùng căn hộ trong ký túc xá hậu đại học 
và sau đó dời tới một căn nhà nhỏ bên ngoài Đại học. 

Một hôm (tôi nghĩ là vào tháng I1 năm 1967), thầy cho tôi biết rằng có một danh Tăng 
từ Việt Nam tên là Thích Minh Châu dang ở Mỹ và sắp đến thăm Los Angeles. Thầy nói 
Thượng tọa Minh Châu là Viện trưởng Đại học Vạn Hạnh và là một học giả Phật giáo hoàn 
hảo. Ngài lấy Tiến sĩ từ Đại học Phật giáo Nalanda ở Ấn Độ và đã viết một nghiên cứu đối 
chiếu quan trọng về Trung Bộ chữ Dali và Trung A-hàm chữ Hán. Thây bạn của tôi dự tính 
tới Los Angeles để diện kiến Thượng tọa Minh Châu và thầy mời tôi di cùng. 


34 


Thế là, một buổi sáng cuối thu đẹp trời, chúng tôi đến nhà của một gia đình Việt Nam mà 
vị danh tăng ấy dang ở lại. Khi Thượng tọa Minh Châu đi ra từ phòng khách, tôi thấy một 
người đàn ông trung niên đắp chiếc y vàng cam, an tịnh và bình thản, cung cách cao quý, 
toát lên vẻ thuần thiện và trí tuệ. Ngài quả thật trông rất giống nhà sư mà tôi đã thấy hai năm 
trước ngang qua khuôn viên Đại học Wisconsin. Tuy vậy tôi không thể chắc chắn, vì có thể 
có hai nhà sư trung niên Á Đông giống nhau. Tôi nhìn thấy nhà sư ở Wisconsin cách xa 
khoảng sáu, bảy mươi mét và như thế không thể phân biệt được chính xác nét mặt. Vì vậy 
tôi quyết định tìm hiểu. Tôi phải kiên nhãn chờ đợi cho đến khi ông thây bạn tôi, Thượng 
tọa Minh Châu và gia đình chủ nhà nói chuyện bằng tiếng Việt xong. Khi có được cơ hội, 
tôi hỏi ngài, “Đây có phải là lần đầu tiên Thượng tọa tới Mỹ không, thưa Ngài?” Ngài nói, 
“Không, tôi đã đến dây cách dây mấy năm” Đó là điều tôi mong đợi. Rồi tôi hỏi: “Thưa 
có phải Thượng tọa đã đến Đại học Wisconsin vào đầu tháng 8 năm 1965?” Và ngài nói, 
“Đúng là tôi ở đó. Tôi khi đó đi thăm một người bạn, giáo sư Richard Robinson. Vị ấy bắt 
đầu mở chương trình Phật học tại đó”. Rồi tôi kể cho ngài nghe về ngày ấy, khi tôi dõi nhìn 
ngài đi qua khuôn viên Đại học. Ngài mỉm cười hiền từ và nói, “Như vậy đây không phải là 
lần đầu tiên chúng ta gặp nhaư”. 

Mấy năm sau khi Thượng tọa Thích Minh Châu đến thăm Mỹ (có lẽ năm 1969), ngài ở lại 
với chúng tôi mấy ngày tại nhà chúng tôi ở Claremont. Thậm chí sau đó, khi tôi dự định di 
châu Á một chuyến để thọ giới Tỷ-kheo và học Phật pháp, thì ngài đã cho tôi lời khuyên 
hữu ích và chuẩn bị cho tôi một lá thư mở rất hay giới thiệu tôi tới các chức sắc Phật giáo 
châu Á. Tôi đã giữ lá thư ấy và mang nó theo hành trang của mình đến Kandy. Chính ngài 
đã đề nghị rằng, khi đến Tích Lan, tôi phải học đạo với Thượng tọa Nyanaponika. Thế 
nhưng tôi đã không hoàn thành mục tiêu ấy trong những năm đầu ở xứ đảo quốc này. Suốt 
những năm đầu làm Tăng sĩ ở Tích Lan, tôi thỉnh thoảng viết thư cho Thượng tọa Thích 
Minh Châu để xin lời khuyên và ngài luôn luôn trả lời nhanh chóng và chu đáo. 


Trải qua mấy thập niên, Hòa thượng Thích Minh Châu đã dịch ra Việt ngữ bốn bộ Nikaya 
của PãÌi tạng. Sự việc này tôi chỉ mới biết gần dây thôi. Thì ra, đây là điều phi thường và kỳ 
lạ, làm nảy sinh những câu hỏi thú vị. Ngày hôm ấy vào đầu tháng 8 năm 1965, một chàng 
sinh viên Mỹ 20 tuổi, mà một ngày nào đó sẽ là dịch giả của Trung Bộ kinh, Tương Ưng 
Bộ kinh và Tăng Chi Bộ kinh, tình cờ gặp một nhà sư Việt Nam lớn hơn mình gần 30 tuổi, 
người cũng dịch bốn bộ Nikaya ấy ra Việt ngữ. Chàng sinh viên Mỹ lúc bấy giờ chẳng dính 
líu gì đến nghiên cứu Phật học, mà chỉ mới bắt đầu đọc sách về Phật giáo. Chàng không có 
ý định gặp nhà sư ấy, và trong thực tế hai người đã không trực tiếp gặp nhau. Được nhìn từ 
quan điểm duyên khởi khách quan, cuộc gặp gỡ tình cờ ấy có những đặc tính hoàn toàn 


3ộ 


giống nhau. Chàng sinh viên Mỹ chỉ tình cờ đổi hướng trong khi tản bộ trong thị trấn 
mà chàng tình cờ đến, nhìn thấy nhà sư từ xa và rồi bỏ đi mà thậm chí không biết ngài là ai. 
Nhà sư cũng chẳng thấy anh chàng sinh viên người Mỹ ấy. 

Nhưng điều øì đã khiến tôi quyết định đi bộ sáng hôm đó, rồi rẽ ra khỏi con đường ven 
hồ để tới Đại học ngay tại chỗ đó và ngay tại thời điểm đó? Đó thật sự có phải là chuyện 
hoàn toàn tình cờ, một loạt quyết định chỉ là ngãu nhiên chăng? Và nếu chúng ta có thể 
nêu lên những câu hỏi này, thì chúng ta hãy hỏi: Cái mối nhân duyên rộng lớn nào đã 
kết nối hành trình của tôi đến California và hành trình của ngài đến Wisconsin ngay tại 
thời điểm ấy? Nếu tôi nhớ không sai, chúng tôi đã định trước là rời Brooklyn sớm hơn 
hai ngày, nhưng chướng ngại phút cuối đã buộc chúng tôi trì hoãn giờ khởi hành cho đến 
sáng thứ Hai. Nếu chúng tôi khởi hành như dự định ban đầu thì cuộc gặp gỡ của tôi với 
ngài có lẽ đã không xảy ra. 

Khi tôi rời khỏi Đại học và tin chắc rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, tôi 
chảng ý thức để tạo nhân duyên cho cuộc gặp gỡ khác với ngài. Tuy nhiên tôi đã tạo ra 
nguyên một loạt quyết định mà không có một phác họa cố ý nào. Những quyết định ấy đã 
dưa chúng tôi gặp nhau một lần nữa và lần này trong hoàn cảnh chúng tôi gặp nhau như là 
những người cùng di theo Chánh pháp. Tôi chọn trường hậu đại học, nơi đã đưa tôi tiếp 
xúc với một tu sĩ Việt Nam khác và trở thành bạn — song tôi chọn trường mà chẳng biết 
vị thây này sẽ học trường đó (thật ra không biết gì về các vị tu sĩ Phật giáo Việt Nam). Và 
thông qua quan hệ bạn bè, tôi được đến gặp nhà sư mà tôi đã nhìn thấy hai năm trước đó, 
cử chỉ của người đã khắc quá sâu trong lòng tôi — tuy nhiên tôi đâu có biết hai nhà sư này có 
quen biết nhau. Mặc dù tôi biết Hòa thượng Thích Minh Châu đã viết một bản dối chiếu 
uyên thâm về các kinh điển chữ Pali và chữ Hán, nhưng mấy năm sau, khi tôi đảm nhận 
công tác dịch Kinh tạng DaÏi, tôi vẫn không biết Ngài đã dịch các bộ Nikäya ra tiếng Việt. 
Thậm chí, những công trình phiên dịch sang hai ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng tôi hầu như 
giống hệt nhau. Điều này phải chăng cũng là nhân duyên đã được báo trước trong cuộc øặp 
gỡ tại Đại học Wisconsin, nơi mà tôi chưa bao giờ trở lại kể từ cuộc gặp gỡ ấy và có lẽ sẽ 
không bao giờ trở lại trong kiếp sống này? 


Tâm Hạnh dịch 


° ^ˆ A. ° 


TÁC PHẨM VÀ DỊCH PHẨM 


CỦA TRƯỞNG LAO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 


Mặc dù bận rộn nhiều công việc cho Giáo hội, cho Quốc hội, cho việc giảng dạy, 


nhưng trọng tâm chính văn là dịch kinh và giảng kinh. Trong suốt cuộc đời hành đạo, Hòa 
thượng đã để lại cho Đời, cho Đạo nhiều tác phẩm: 


* Dịch phẩm Kinh tạng Pãli: 


1. Trường Bộ kinh (2 tập) 

2. Trung Bộ kinh (3 tập) 

3. Tương Ưng Bộ kinh (Š tập) 

4. Tăng Chi Bộ kinh (5 tập) 

Š. Tiểu Bộ kinh: gồm các tập sau: 
a. Pháp cú (Kinh Lời uàng ) 
b. Kinh Phật tự thuyết 
c. Kinh Phật thuyết như uây 
d. Kinh Tập 
e. Trưởng lão Tăng kệ 
g. Trưởng lão NÑi kệ 
h. Bổn sanh (2 tập) 


* Dịch phẩm Abhidhamma: 


Thắng pháp tập yếu luận (Abhidhamma Atthasangaha) 


* Tác phẩm bằng tiếng Anh: 


1- Hsuan Tang, The Pilgrim and Scholar (Huyền Trang, nhà chiêm bái uà học 
giả - NŠ Trí Hải dịch ra Việt văn) 

2- Fa-Hsien, The Unassuming Pilgrim (Pháp Hiển, nhà chiêm bái khiêm tốn - 
NS Trí Hải dịch ra Việt văn) 

3- Milindapannha and Nagasenabhikkhustra - A comparatiwe study (Cư sĩ 
Nguyên Tâm - Trần Phương Lan dịch ra Việt văn) 


37 


4- The Chinese Madhyama Agama and The Pali Majjhima Nikãya (A 
cơmparafiue study) - Luận án Tiến sĩ Phật học (NS Trí Hải dịch ra Việt văn) 


Š- Some Teachings Oƒ Lord Buddha On Peace, Harmony And Hưmanity. 
* Tác phẩm bằng tiếng Việt: 

1- Phật pháp (đồng tác giả) 

2- Đường về xứ Phật (đồng tác giả) 

3- Những ngày 0à những lời dạy cuối cùng của Đức Phật 

4- Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa (dịch) 

Š- Sách dạy Päli 

6- Trước sự nô lệ của con người 

7- Chữ Hiếu trong đạo Phật (đông tác giả) 

8- Hành thiên 

9- Lịch sử Đức Phật Thích Ca 

10- Hãy tự mình thắp đuốc lên mà ải 

LI- Chánh pháp và hạnh phúc 

12- Đạo đúc Phật giáo uà hạnh phúc con người (2002) 

13- Những mẩu chuyện đạo (2004) 

14- Đức Phật, nhà đại giáo dục (2004) 

1§- Đức Phật của chúng ta (2005) 

1ó- Tâm từ mở ra, khổ đau khép lại (2006) 

17- Những gì Đúc Phật đã dạy (2007) 

18- Hiểu uà hành Chánh pháp (2008) 

19- Chiến thắng ác ma (2009) 

20- Tớm tắt Kinh Trung Bộ (2010) 

21- Dàn ý Kinh Trung Bộ và Tóm tắt Kinh Trường Bộ (2011) 


38 


° ^-ˆ K S ° 


L | Trước ngày trăng tròn 2508, Viện Tăng thống có quyết định khuyến khích sự 
phiên dịch Tam tạng thuộc văn hệ Pali và Hoa văn. Riêng văn hệ Pali, Thượng 
tọa Minh Châu phát nguyện phiên dịch, và sẽ được xuất bản tuần tự từng tập một. 


Tam tạng thuộc văn hệ PäÏi là tài liệu tương đối chính xác của tư tưởng hệ Phật giáo Nguyên 
thủy, hiện văn là kinh sách căn bản của hết thảy Phật giáo ở các quốc gia Tích Lan, Thái Lan, 
Ai Lao, Miến Điện, Cao Miên và quốc mẫu Phật giáo là Ấn Độ. 

Với Tam tạng quan trọng như vậy, ban đầu Viện Tăng thống nghĩ tổ chức một hội đồng 
phiên dịch và kiểm duyệt cho viên mãn. Nhưng sau thấy như vậy sẽ khó thực hiện được 
trong tình trạng Phật giáo hiện tại, một tình trạng “cây muốn lặng mà gió không ngừng”. 
Viện lại thấy công tác phiên dịch Tam tạng Pali không thể trì hoãn, nên thà là tạm làm bởi 
một người, huống chỉ người ấy là Thượng tọa Minh Châu, bác sĩ văn học Pali xuất xứ từ 
Nalanda, nơi xưa kia đã đào tạo ra ngài Huyền Trang. Về sự nhuận sắc, Viện Tăng thống có 
ý kiến hãy để y nguyên dụng ngữ và văn khí của Thượng tọa Minh Châu, vì lẽ ai đã từng đọc 
dịch văn của ngài La Thập và ngài Huyền Trang thì thấy rõ là có những văn khí và từ ngữ mà 
nhìn vào là tức khác biết của ngài nào, chứa dựng ý nghĩa gì. 

Viện Tăng thống thiết tha cầu nguyện Phật giáo Việt Nam song song phát triển ba mặt: 
học lý, tổ chức và hộ pháp. Phải có ba phần ấy, Phật giáo Việt Nam mới có nội dung và hình 
thức, mới có bề sâu và bề rộng, mới còn và còn một cách có ý nghĩa. Công tác phiên dịch 
nằm trong công tác hoằng pháp, trở nên tối trọng đại chính là vì thế. 


Thích Trí Quang 


(Tổng Thư ký Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất) 
Phật lịch 2508 Saigon 1-2-1965 


. toy©y | 


Sơ 


° ^-ˆ A. ° 


é N nay được đọc Trường Bộ kinh I 1L,1II,TV và Trung Bộ kinh [II bản dịch 

của Thượng tọa Minh Châu, tôi thấy sáng lên các nghi điểm của mình ở Hán 

tạng tương dương và ở Đại thừa Hán tạng. Đạo Phật chỉ có một. Không có Nam hay Bắc, 
Đại hay Tiểu. Không có sự khác biệt trong tên gọi Đại thừa hay Tiểu thừa, bởi vì tôi không 
muốn chúng ta rơi lại vào vùng ngộ nhận cũ, không muốn chúng ta bị đánh lừa bởi một số 
tư sĩ Bà-la-môn trong âm mưu gây hiểu lầm giữa các Phật tử Nam tông và Bắc tông; chúng 
tôi cũng không muốn chúng ta bị đánh lừa bởi một cạm bãy khác không kém nguy hiểm, bề 
trái của âm mưu đó, mà cho rằng tất cả kinh điển Đại thừa đều di xa truyền thống Phật giáo 


nguyên thủy” 


Thích Thiện Siêu 
( Trích lời phát biểu trong buổi lễ giới thiệu Kinh Trung Bộ tập II 
tại Đại học Vạn Hạnh ngày 3-5- 974) 


SỨCGIÁ NHƯLAI 


107 


THÀNH KÍNH CẢM NIỆM 


Bảng vàng đệ nhất Ấn-Âu, Tiến sĩ Văn khoa Ngài biệt chiếm; 
Dấn thân xây dựng hòa bình thế giới điểm son hồng. 
Góp sức tham gia, Quốc hội Việt Nam ghi thắng tích; 
Dấn thân xây dựng, hòa bình thế giới điểm son hông. 
® 1H lý HH 9À IE È*Š; 
ĐÀ Bị fụ ấX \ Èš K. 
Cái thế Tôn sự hoằng Chính pháp; 
Việt Nam Phật giáo niệm thâm ân. 
Nam-mô Ma-ha Sa-môn, Cố Trưởng lão Hòa thượng, 
Thích Minh Châu giác linh tác đại chứng minh! 


Ngày 28 tháng 1 năm 2013 
Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ đình Vĩnh Nghiêm, 


T)-khưu Bồ-tát giới Thích Đức Nghiệp kính niệm 


108 


GƯƠNG HẠNH CAO QUÝ 

VỀ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 
BẬC DANH TĂNG THẠC ĐỨC CỦA TĂNGNN, 
PHẬT TỬ VIỆT NAM 


(Bài viết nhân ngày lễ Đại tường cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu) 


HI.Thích Trí Quảng 


(Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ơng GHPGVN, 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TPHCM, 
Viện trưởng Học viện PGVN tại TPHCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngô) 


rong suốt chiều dài lịch sử hơn 2.000 năm tồn tại và phát triển trên quê hương 
đất Việt, Phật giáo Việt Nam từ thời du nhập đến nay luôn gắn bó và đồng hành 
cùng dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước trên tỉnh thân “Đạo pháp và Dân tộc” 
Kể từ năm 1981 đến nay, Phật giáo Việt Nam đã có đây đủ cơ duyên thực hiện nguyện vọng 
thống nhất 9 tổ chức giáo hội và hệ phái Phật giáo cả nước, hợp thành một giáo hội duy nhất 


' Chín tổ chức Giáo hội và hệ phái Phật giáo cả nước do 9 vị Hòa thượng Giáo phẩm lãnh đạo lỗi lạc dẫn đầu 


109 


lấy tên là: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM, dựa trên nguyên tắc hoạt động: “Thống 
nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức. Đồng thời vẫn tôn trọng và duy 
trì các truyền thống hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành dúng Chánh 
pháp”” Trải qua 33 năm tương ứng hơn 6 nhiệm kỳ hoạt động,” Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
(GHPGVN) đã không ngừng phát triển bền vững và ổn định về mọi mặt hoạt động ! thu 
hút nhiều sự quan tâm của các tín đồ Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cũng như các 
tầng lớp nhân dân trong xã hội (nói riêng), các tổ chức Phật giáo ở các nước và các vùng lãnh 
thổ trên thế giới (nói chung); đồng thời góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân 
yêu ngày càng ổn định và phát triển vững mạnh, đem lại suối nguồn an lạc và hạnh phúc cho 
mọi người.` Tất cả đều nhờ vào sự đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân tài đức vẹn toàn, 
các bậc trí thức lõi lạc, những nhân sĩ tài ba yêu nước, các bậc chân tu thạc đức với đạo phong 
cốt cách, giới hạnh tỉnh nghiêm vv.. Quý Ngài luôn tiếp nối ghi danh thơm và công đức sáng 
ngời vào trang sử vàng son nước Việt và GHPGVN, luôn làm rạng danh lớp người thừa kế 


bao gồm: (1) Hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam do HTThích Nguyên Sinh; (2) Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất do HT”Thích Thiện Siêu; (3) Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam do HTThích Trí Tấn; 
(4) Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh do HT Thích Thiện Hào; (5) Giáo hội Tăng- 
già Nguyên thủy Việt Nam do HTThích Siêu Việt; (6) Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước miền Tây Nam Bộ do 
HT.Dương Nhơn; (7) Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam do HT”1Ihích Giác Nhu; (8) Giáo hội Phật giáo 
Thiên Thai Giáo Quán do HT7Thích Đạt Pháp; và (9) Hội Phật học Nam Việt do Cư sĩ Phật tử Tăng Quang. 
Xem thêm trong Bản Báo cáo (bản gởi đính kèm số: 341/PC/HĐTS), Văn phòng II Trung ương, Thành 
phần Đại biểu Tiêu biểu Phật giáo Việt Nam được Ban Vận động vào 22/10 2003, TP.HCM, trang 3ff; Bài 
Tham luận của HT:Thích Trí Thủ, Lời Kêu Gọi của Hội Nghị Đại Biểu Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam” 
trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Kỷ Yếu Hội Nghị Đại Biểu Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam, Hồ Chí 
Minh: Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, 1986: tr.40f và trong Văn phòng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam (biên soạn); Nguyễn Đại Đồng (thực hiện), Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam từ Đại Hội đến 
Đại Hội”, Hà Nội: Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2012: tr.42; Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, “Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam 30 Năm Thành lập, Phát triển và Đồng hành cùng với Dân tộc” trong Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Kỷ Yếu Hội Thảo Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Hà Nội: Nhà 
Xuất Bản Tôn Giáo, 2012: tr.22-2S. 

? Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trích “Lời Nói Đầu” trong Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hà 
Nội: Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2013: tr. Sf. 

3 Xem thêm 06 nhiệm kỳ Đại hội của GHPGVN trong Văn phòng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam (biên soạn); Nguyễn Đại Đồng (thực hiện), Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam từ Đại Hội đến Đại Hội” 
Hà Nội: Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2012: 9ff, 71, 161, 279, 387, 481f; Ban Thường trực Hội đồng Trị sự 
GHPGVN, “Giáo hội Phật giáo Việt Nam 30 Năm Thành lập, Phát triển và Đồng hành cùng với Dân tộc,” 
sđd, trang 22-25. 

* Xem thêm các hoạt động của các Ban/Viện Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự 
GHPGVN, “Giáo hội Phật giáo Việt Nam 30 Năm Thành lập, Phát triển và Đồng hành cùng với Dân tộc,” 
sđd, 2012: 27. 

š Xem thêm về sự hình thành và phát triển GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, “Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam 30 năm Thành lập, Phát triển uà Đông hành cùng với Dân tộc)” sđd, trang 24. 


110 


truyền thống của các bậc tiền hiền Thầy Tổ trong thời hiện đại, ° trong đó có hình ảnh cao 
quý của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu. 


Cố Hòa thượng Thích Minh Châu (Phó Pháp chủ Hội đông Chúng mình Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam; nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX và X; nguyên Phó Chủ tịch Thường 
trực Hội đông Trị sự GHPGVN; nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; 
nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh; nguyên Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam; nguyên Hiệu trưởng Trường 
Cao cấp Phật học Việt Nam, Cơ sở I- Cơ sở II tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; nguyên Viện trưởng 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; Trú trì Tổ đình Tường Vân, TPHuẽ, Viện chủ Thiên 
uiện Vạn Hạnh, TP.HCM), là một trong những bậc danh tăng thạc đức tiền nhân ở thế kỷ 
XX và XXI, là bậc thạch trụ chốn tòng lâm, là tấm gương dạo hạnh cao cả của một hiện 
thân Bồ-tát, là ánh hải đăng luôn định hướng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi đúng 
phương châm Giáo hội. Với 9Š năm trụ thế, hơn 70 năm cống hiến cho đời và phục vụ 
Đạo pháp, Hòa thượng đã làm tròn trách nhiệm của một hiện thân Đại sĩ trong tinh thần 
nhập thế cứu đời, cống hiến trọn cuộc đời mình cho Đạo pháp và Dân tộc, góp phần thống 
nhất Phật giáo Việt Nam, xây dựng và phát triển thành tựu ngôi nhà chung của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam trên tỉnh thần: “Tc điệm truyển đăng, xiển dương Phật pháp; lợi 
lạc quần sanh, báo Phật ân đức”. Cuộc đời và sự nghiệp của Hòa thượng đã để lại cho 
chúng ta rất nhiều bài học quý báu trên con đường tu học và hành đạo của một mẫu 
người tu sĩ lý tưởng của GHPGVN vào thời hiện đại. Với đức hạnh cao quý và trí tuệ 
tỏa sáng của người tu sĩ Phật giáo, với đức tính tỉnh cần tu học và hành đạo khéo léo của 
một sứ giả Như Lai, với bẩm chất năng động nhiệt tình và tư tưởng sâu sắc của người 
trí thức Phật giáo, Hòa thượng đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp thống nhất và phát 
triển GHPGVN với vai trò là nhà hoạt động tích cực, nhà lãnh đạo lõi lạc, nhà ngoại 
giao khéo léo, nhà học thuật, giáo dục lõi lạc và là nhà trước tác, dịch thuật tài ba của 
thế kỷ XX và XXI” Quả thật, cuộc đời hành đạo của Hòa thượng xứng đáng với ý nghĩa 
pháp tự Thích Minh Châu của Ngài, một viên ngọc quý báu và luôn tỏa sáng không 
những đối với GHPGVN mà còn đối với toàn thể Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam trong và 
ngoài nước. Chúng ta luôn mãi ghi nhớ và học tập về cuộc đời và đạo hạnh của Ngài. 


Xem thêm về gương hạnh của các Hòa thượng trong công tác xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc, Ban 
Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, “Giáo hội Phật giáo Việt Nam 30 năm Thành lập, Phát triển uà Đông 
hành cùng với Dân tộc) sẩd, trang 36f. 

7 Xem thêm về các vai trò của Hòa thượng trong GHPGVN (biên soạn), “Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Minh Châu, Sảảd. 


111 


Bản thân tôi rất tôn kính và tâm đắc về những gương hạnh cao quý của Hòa thượng, đã 
làm tỏa sáng trên cuộc đời này, đặc biệt là gương hạnh tinh cần mà tất cả chúng ta cần 
nên học tập. Chính sự tinh cần dũng mãnh của Hòa thượng đã giúp cho Ngài làm được 
những việc mà ít có ai có thể làm được. Điển hình như: 


Trước khi xuất gia, Hòa thượng đã sớm vào chùa hoạt động và tham øgia tích cực mọi 
mặt công tác Phật sự cho 17 tỉnh hội Phật giáo miền Trung phát triển. Lúc bấy giờ, Ngài 
không những là hạt nhân nòng cốt phát động phong trào yêu nước chống Pháp và phát 
động thanh niên tham gia học Phật, mà còn là người đi dầu trong các phong trào này» 

Khi mới xuất gia, Hòa thượng đã vừa là giảng sư của Hội An Nam Phật học ở miền 
Trung, vừa là chú điệu dang tập sự thực hành nếp sống thiển môn tại chùa Tường Vần, 
'TP.Huế2” 


Mặc dù xuất gia trễ, dưới sự hướng dẫn tu học nghiêm minh của Hòa thượng Bổn sư húy 
thượng Trừng hạ Thông, tự Chơn Thường, hiệu Tịnh Khiết (Đức Đệ nhất Tăng thống 
GHPGVN TN) tại tổ đình Tường Vân - thành phố Huế, nhưng với bẩm chất tinh cần đèn 
sách và chăm chỉ học hành, Hòa thượng đã sớm trở thành người đệ tử xuất sắc và được 
Bổn sư cho phép xuất dương du học vào năm 1952. Trong thời gian tu học 12 năm tại Sri 
Lanka và Ấn Độ (1952 - 1964), Hòa thượng đã được Trường Đại học Tích Lan tặng bằng 
Pháp sư (Saddhammcariya), liên tiếp đỗ các văn bằng cử nhân Pãli và Anh văn, đặc biệt đỗ 
thủ khoa M.A (Cao học) về Pali và Abhiđhamma (Luận) vào năm 1958 tại Nava Nalanda 
Mahavihara thuộc Đại học Bihar (Ấn Ðộ), bằng Tiến sĩ Phật học và Văn học Pali tại Ấn Độ 
với Luận án: “So sánh Tập Pali Trung Bộ Kinh với Tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese 
Mladhyama Àgama and The Pali Majjhima Nikäya) vào tháng 9 1961, được Tổng thống Ấn 
Độ trao tặng văn bằng Danh dự với những lời khen ngợi tốt đẹp về luận án này." 


Sau khi trở về nước, ngoài những công trình biên soạn và phiên dịch rất nhiều bộ kinh sách 
phục vụ tư liệu cho công tác nghiên cứu Phật học, Hòa thượng là người đầu tiên phiên dịch 
toàn bộ Kinh tạng PaÏi qua tiếng Việt. Đây là công trình mang ý nghĩa rất to lớn, quan trọng 
và đáng được tôn vinh trong sự nghiệp phiên dịch của Ngài, đóng góp cho sự phát triển 


® Xem thêm phần tìm hiểu giáo lý đạo Phật trong GHPGVN (biên soạn), “Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Minh Châu; Sảä. 

? Xem thêm phần xuất gia tu học trong GHPGVN (biên soạn), “Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh 
Châu, Sẩä. 

!°Xem thêm phần xuất dương du học trong GHPGVN (biên soạn), “Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích 
Minh Châu; Sđd. 


112 


kho tàng văn học kinh điển Việt Nam của GHPGVN càng thêm phong phú và đa dạng." 


Về công tác xây dựng và thành lập cơ sở giáo dục, Hòa thượng đã đem hết tâm lực, trí lực và 
đạo lực của mình để phối hợp với GHPGVN thành lập nhiều trường, viện, khoa và phân 
khoa Phật học cho các Tăng Ni Phật tử theo học và nghiên cứu về lời dạy trong sáng của 
Đức Phật. Những trọng trách của Hòa thượng đáng kể nhất là Trường Cao cấp Phật học 
Việt Nam (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam) Cơ sở II tại Thiền viện Vạn Hạnh vào năm 
1984 với cương vị là Hiệu trưởng (nay là Viện trưởng ) và Viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam vào năm 1989 với cương vị Viện trưởng, Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành 
Đại tạng kinh Việt Nam với cương vị Chủ tịch năm 1991. Ngày hôm nay, tôi rất may mắn 
được thừa hưởng ân đức của Hòa thượng và sự tín nhiệm của GHPGVN, tiếp tục kế thừa 
và phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng Ni, Phật tử tại Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại TPHCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam với cương vị là Viện trưởng, đồng thời 
tiếp tục phát triển xây dựng cơ sở mới của Học viện tại khu đất Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, TP.HCM cho Tăng Ni Phật tử tu học mà Hòa thượng luôn tin tưởng. 


Qua gương hạnh cao quý của Hòa thượng, chúng ta càng nhận thức rõ về cuộc đời và sự 
nghiệp hành đạo của Hòa thượng trong suốt hơn 70 năm phục vụ cho Đạo pháp và Dân 
tộc, chúng ta càng kính phục và luôn noi theo gương hạnh tỉnh cần cao quý của Ngài. 
Hòa thượng đã tô điểm thêm cho cuộc đời tỏa ngát hương thơm trí tuệ và đức hạnh của 
người tu sĩ Phật giáo, làm tỏa sáng tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức tốt đẹp của 
người công dân trong xã hội, và trang trọng ghi danh thơm của Ngài vào trang sử vàng 
son của GHPGVN về gương hạnh tỉnh cần của bậc danh tăng thạc đức nhằm khuyến 
tấn Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam mãi noi theo. 


'! Xem thêm phần phiên dịch và trước tác trong GHPGVN (biên soạn), “Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Minh Châu' Sảä. 

'? Xem thêm phần công tác xây dựng cơ sở và giáo dục trong GHPGVN (biên soạn), “Tiểu sử Trưởng lão Hòa 
thượng Thích Minh Châu' Sảa. 


113 


NHỮNG DẤU ẤN KỶ NIỆM VỚI CỐ HÒA THƯỢNG 


Tỳ-kheo Thích Thiện Nhơn 


ăm 196S, khi tôi đang theo học Lớp Trung đảng Phật học tại Phật học Viện 

Huệ Nghiêm - Gia Định, nay là TP.Hồ Chí Minh, vào những ngày nghỉ lẽ, Chủ 
nhật, tôi thường đến thư viện Phật học chùa Pháp Hội - Chợ Lớn và chùa Xá Lợi - Sài Gòn, 
nơi đặt cơ sở Viện Cao đảng Phật học Sài Gòn, do Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Viện 
trưởng, Thượng tọa Thích Minh Châu làm Phó Viện trưởng, Giáo sư Lữ Hồ làm Tổng Thư 
ký, Thượng tọa Thích Nhất Hạnh làm Trưởng ban Tu thư, Sư cô Trí Hải làm Quản thủ Thư 
viện... để tham khảo các kinh sách Phật học và sách nghiên cứu. 


Tôi có dịp đọc qua quyển Đường về xứ Phật, do Hòa thượng và Hòa thượng Thích Thiện 
Châu biên soạn, xuất bản năm 1964. Được biết, năm 1952, Hòa thượng dược Giáo hội 
Tăng-già Toàn quốc giới thiệu đi du học nước ngoài trong chương trình đào tạo Tăng tài 
cho Phật giáo Việt Nam, gồm có, miền Bắc 03 vị: Thầy Thanh Kiểm, thầy Tâm Giác, thây 
Quảng Độ; miền Trung 03 vị: Thầy Minh Châu, thầy Trí Không, thầy Thiên Ân; miền 
Nam 03 vị: Thây Nhật Liên, thây Huyền Dung, thầy Quảng Liên. 

Trong thời gian tùng học tại Phật học viện Nalanda - Bihar, Ấn Độ, năm 1958, khi Chủ 
tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị Ấn Độ, Hòa thượng đã về tận thủ đô New Delhi 
để đón tiếp Chủ tịch, tháp tùng phái đoàn về Bồ-đề Đạo tràng thăm nơi Đức Phật thành 


114 


đạo và Hội Maha Bodhi. Hòa thượng đã tự tay thắp nến, thắp hương cho Hồ Chủ tịch 
dâng hương lẽ Phật. Vì sự kiện này, khi Hòa thượng mãn khóa, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật 
học, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa không cho Hòa thượng về nước. Mãi đến ngày cách 
mạng thành công, chế độ Đệ nhất Cộng hòa sụp đổ năm 1963, Hòa thượng mới được 
về Việt Nam để tham gia các công tác Phật sự cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất năm 19ó4. 


Hình ảnh y vàng giải thoát, cử chỉ khoan thai, hành động cần cù, cẩn trọng và chiêm nghiệm 
trong công việc Phó Viện trưởng của Hòa thượng đã in sâu đậm trong tâm khảm của tôi 
vào những ngày đầu diện kiến Hòa thượng. Nhất là những giờ Hòa thượng dạy Kinh tạng 
Pali cho Lớp Cao - Trung Phật học tại An Dưỡng Địa, cơ sở vật chất ban đầu còn rất thô sơ, 
đơn bạc, thiếu thốn. Mỗi khi chú Minh Lạc tài xế của Hòa thượng đỗ xe trước cốc của ba 
vị Hòa thượng trong Ban Giám đốc, thì Hòa thượng vào thăm, ngồi nghỉ tạm trong phòng 
ba vị Hòa thượng hay phòng đọc sách của Thư viện Phật học Viện Huệ Nghiêm, vì chưa 
có phòng riêng cho giáo sư như các trường lớp khác trong thành phố. Nhưng với đức tính 
bình dị, Hòa thượng luôn mỉm cười hoan hỷ và đều đặn đến thuyết giảng không bao giờ bỏ 
lớp, trừ khi đi công tác nước ngoài hay hội họp vv... Hòa thượng đã giảng dạy như thế cho 
đến ngày mãn khóa năm 1967. 


Năm 1968, trong chương trình trao đổi Tăng sinh các Phật học viện, tôi được duyên ra học 
tại Phật học viện Trung Phân Hải Đức - Nha Trang trong 3 năm học (1968 - 1970). Lần 
đầu tiên tiếp cận với môn học Văn học sử Phật giáo, do Giáo sư Cao Hữu Đính - Giáo sư 
Viện Đại học Vạn Hạnh và Phật học viện Trung Phần phụ trách, đã mở ra chân trời mới về 
cách nhìn lịch sử, tư tưởng văn học Phật giáo dưới góc độ khoa học, khảo cổ học và ngôn 
ngữ học. Và cứ mỗi lần Hòa thượng ra thăm Phật học viện Trung Phần, Hòa thượng đều 
động viên, khuyến khích Tăng sinh: “Làm học tăng trong thời đại ngày nay, ngoài vấn đề 
thông hiểu Kinh Luật Luận, còn phải thông hiểu về cổ ngữ, sinh ngữ, nhất là tư tưởng văn 
học Phật giáo qua các thời kỳ...” Tôi cũng ước nguyện có dịp nghiên cứu sâu rộng hơn như 
lời huấn thị của Hòa thượng. 

Cơ duyên đã đến, năm 1971, Viện Cao đảng Phật học Huệ Nghiêm được thành lập, 
do Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Viện trưởng. Trong bài Diễn văn khai giảng 
của Tổng vụ Văn hóa Giáo dục, Hòa thượng nhấn mạnh: Viện Cao đẳng Phật học Huệ 
Nghiêm có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên Tăng thông hiểu Tam tạng Kinh Luật Luận, 
tư tưởng văn học Phật giáo qua các thời kỳ, Phật giáo Nguyên thủy từ thời Phật tại thế 
đến hết thế kỷ thứ HI; thời kỳ Phật giáo Bộ phái từ thế kỷ thứ II trước Tây lịch đến thế kỷ 
thứ II sau Tây lịch; thời kỳ Phật giáo Phát triển từ thế kỷ thứ IV trở về sau. 


115 


Trên cơ sở đó, tôi nghiên cứu kỹ hơn, sâu rộng hơn, tổng hợp, dung hòa được nền giáo lý 
đạo Phật, để có cái nhìn chính xác và khoa học, hợp lý. Do đó, trong suốt 4 năm cử nhân 
Phật học, một mình Hòa thượng phụ trách Š môn học liên tục: Kinh tạng Pali ( Trường Bộ 
4 tập, Trung Bộ 2 tập, Luận Thắng pháp tập yếu 2 tàp, Sự liên hệ giữa Tiểu thừa với Đại 
thừa và Pali thực hành ). Từ đó, tôi đã tổng hợp được những dòng tư tưởng, văn học Phật 
giáo qua các giai đoạn. 

Một kỷ niệm đáng nhớ nữa là có một lần tôi dự lẽ Giới thiệu Kinh Trường Bộ do Hòa thượng 
dịch ra Việt văn, tổ chức tại Hội trường B Viện Đại học Vạn Hạnh. Hòa thượng đã phát 
biểu: “Mục đích phiên dịch 5 bộ Nikaya Päli ra tiếng Việt, với tâm nguyện duy nhất là 
giới thiệu đến Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam những lời dạy trung thực, chuẩn xác nhất, 
nguyên thủy nhất, chưa qua giải thích của các Luận sư, Tổ sư 0.9... ˆ Điều này làm tôi nhớ 
lại khi dịch Luận Du-già sư địa phần Bồ-tát giới, trong 4Š điều có một điều là: “Bồ-táf không 
được chê pháp Thinh văn, vì pháp Thinh văn cũng là pháp giải thoát, tu hành chứng quả. 
Vì vậy, Bồ-tát cẩn phải học, nếu hủy báng thời phạm giới nhiễm ô thuộc phần giới khinh”. 
Từ những kinh nghiệm có được thông qua sự tiếp cận giáo lý, phương thức hành động, 
sự ma sát với thực tế thuộc lĩnh vực văn học, tư tưởng Phật giáo từ Hòa thượng, do đó, từ 
những năm 1984, tôi được tham gia Ban Giảng huấn, giảng dạy tại Trường Cao cấp Phật 
học Việt Nam cơ sở 2 tại TP.Hồ Chí Minh, do Hòa thượng làm Hiệu trưởng, từ năm 1997 
gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam, cũng do Hòa thượng làm Viện trưởng. Hơn 2Š năm (6 
khóa), Hòa thượng phụ trách giảng dạy Kinh tạng Päli, còn tôi thì được phân công giảng 
dạy Kinh tạng A-hàm, Phật học cương yếu, Luận Duy thức Tam Thập tụng, Luận Thành 
Duy thức, Luận Trung quán một cách hài hòa, ồn định và hội thông, giúp cho Tăng Ni 
sinh có một cái nhìn bao quát, diễn tiến hợp lý, khoa học của dòng tư tưởng Phật giáo qua 
các thời kỳ Nguyên thủy, Bộ phái và Phát triển. Như một thân cây có gốc rẽ, thân cành, 
nhành lá, bông trái vx... 


Khi phục vụ Giáo hội trong các công tác Phật sự, về mặt tổ chức, hơn 30 năm qua, trên tinh 
thần bao dung, hòa hợp, đoàn kết và cảm thông, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là cửa ngõ, là 
chìa khóa mở cửa suy nghiệm tâm linh, giao tiếp của mọi sắc thái tổng hợp mà chỉ có Phật 
giáo Việt Nam mới thực hiện một cách dây đủ, trọn vẹn và ý nghĩa nhất, gồm Bắc tông, 
Nam tông Kinh, Nam tông Khmer, Phật giáo Khất sĩ, Phật giáo Hoa tông vv... và những 
pháp môn tu học biệt truyền của các dòng tư tưởng thiền phái tại Việt Nam: Thiền Nguyên 
thủy (Như Lai thiền), Thiền Công án (16 sư Thiền Trung Hoa), Thiền Trúc Lâm, Thiền 
Làng Mai, Pháp môn Tịnh độ Niệm Phật, Đạo tràng Pháp hoa, Dược Sư, Mật tông (Kim 
Cang thừa) vv... từ những cuộc hội thảo về Phật giáo Việt Nam, Thiền học Việt Nam do 


116 


Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam mà Hòa thượng làm Viện trưởng tổ chức, từ đó làm 
cho tôi liên tưởng đến ý Kinh Lăng Nghiêm: “Quy nguyên tánh vô nhị. Phương tiện hữu đa 
môn. Về nguồn vốn một không hai. Pháp tu sai biệt xưa nay rõ ràng”. 
Trên tỉnh thần và ý nghĩa đó, Hòa thượng đã giúp cho tôi có sự nhận thức đây đủ ý nghĩa 
đoàn kết, hòa hợp, trong ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam, với vườn hoa đạo pháp muôn 
màu của Phật giáo Việt Nam, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dang thể hiện một cách 
trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất trong sự nghiệp kế thừa 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt 
Nam. Quả thực: 

Mỗi người mỗi nước mỗi non 

Khi vào cửa Phật như con một nhà 

Cùng nhau thực hiện lục hòa 

Chúng sinh lợi lạc chan hòa tình thương. 
Thế rồi, dù thời gian gần 50 năm trôi qua, không gian có biến đổi, nhưng những dấu ấn kỷ 
niệm từ buổi đầu tiên trong ngôi nhà Chính pháp đối với Hòa thượng vẫn còn sống mãi 
trong tâm hồn tôi, nhất là sau một năm Hòa thượng trở về thế giới Niết-bàn vô tung bất 
diệt. Tôi xin ghi lại đôi dòng kỷ niệm, vừa tri ân, niệm ân và báo ân đối với Hòa thượng, 
đồng thời kính nguyện: 

“Dù cho Hòa thượng đi xa 

Quê hương vẫn giữ bao la hình Người. 

Pháp thân lông lộng tuyệt vời 

Sáng sơi Pháp giới rạng ngời sử xanh”. 


Mùa An cư năm 2013 


117 


KHÔNG CÓ ŒÌ LÀ CÓ TẤT CẢ 
Trần Quang Thuận 


IS ty có gì là có tất cả”. Hòa thượng Thích Minh Châu từ bỏ cuộc đời 
nhân thế với hai bàn tay trắng, không tiền tài, không chùa miếu, xem thế giới Ta-bà như chỗ 
đừng chân trong cuộc vân du hoàn vũ: 

“Ta từ sinh tử về chơi/ Ngồi trên chóp đỉnh, mỉm cười tới trăng... (“Đạt Đạo” - 
Huyền Không) 


Tôi may mắn cùng Hòa thượng được Tổng hội Phật giáo Việt Nam gửi sang Tích Lan tu 
học năm 1952. Trong suốt hai năm, từ năm 1952 đến năm 1954, chúng tôi sống trong 
một ngôi chùa nhỏ tại quận Maradana trung tâm thủ đô Colombo, học tiếng Anh với một 
giáo sư tu sĩ Phật giáo người Anh, học văn phạm Anh với một giáo sư người Tích Lan, học 
Abhidhamma, đặc biệt là Câu-xá luận với vị sư người Tích Lan tốt nghiệp trường Đại học 
Cambridge ở Anh quốc với cấp bằng tiến sĩ triết học (Ph.D.) và văn chương (D.Lit) và học 
Däli với người đệ tử của ngài. 

Mặc đầu sống trong một ngôi chùa Tích Lan thuộc Phật giáo Nam tông, Hòa thượng Viện 
chủ, vị giáo thọ dạy Luận tạng, vẫn cho phép chúng tôi được tiếp tục hành trì theo nghi 
thức và nếp sống truyền thống Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi được phép mặc áo nâu sồng, 
được phép duy trì hai buổi công phu sáng chiều, được phép nấu ăn riêng... 


118 


Hàng ngày chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, lên chùa làm lẽ công phu sáng, tụng Lăng 
Nghiêm, Thập chú. Tiếng kinh quen thuộc dây cảm xúc: ˆ Diệu trạm tổng trì bất động tôn, 
Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, tiêu ngã tíc kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ 
hoạch pháp thân. Nguyện kim đắc quả thành bảo ương, hoàn độ như thị hăng sa chúng. 
Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Phục thỉnh Thế Tôn 
vị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung 
bất t thử thủ nê-hoàn. Đại hùng, đại lực, đại từ bị, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã 
tảo đăng vô thượng giác. Ư thập phương giới tọa đạo tràng, thuấn nhã đa tánh khả tiêu 
0ọng, thước ca la tâm vô động chuyểi..... 

Lời nguyện hy sinh và phụng sự vào những buổi sáng công phu trong chùa Tường Vân, Tây 
Thiên, Báo Quốc cổ kính đã làm cho chúng tôi xúc động và phấn khởi, giờ đây vẫn còn tác 
dụng không kém trong một ngôi chùa Nam tông tại xứ người. 

Công phu xong, chúng tôi lo việc phục dịch: Hòa thượng Minh Châu lo dọn phòng, quét 
nhà, lau chùi bàn ghế, tôi lo buổi ăn sáng vào lúc 7:00 giờ. Từ 8:00 đến 10 giờ sáng là khóa 
học Abhidhamma cùng với chư Tăng Tích Lan và các Tăng sĩ ngoại quốc khác. 10:30- 
11:30 là giờ học văn phạm Anh với một giáo sư người Tích Lan mà chúng tôi thuê dạy 
riêng. Xong giờ học văn phạm Anh, Hòa thượng Minh Châu phụ với tôi chuẩn bị cơm trưa 
lúc 12:00, buổi cơm cuối cùng của ngày. Chúng tôi không dùng cơm tối theo nếp sống của 
chư Tăng Tích Lan. 2:00-3:30 chiều là khóa học Pali và 4:00-S:30 chiều là giờ học tiếng 
Anh với một nhà sư người Anh sống trong chùa đặc biệt giúp dạy chúng tôi. 6:00-7:00 tối 
công phu chiều. 8:00-10:00 tối ôn bài. 10:30 tối: chỉ tịnh. 


Suốt thời gian hai năm chung sống tại Colombo, chúng tôi không bỏ sót bất kỳ một thời 
công phu sáng hay chiều nào cả. Chúng tôi cũng không bao giờ di lệch thời khóa biểu. Hòa 
thượng Minh Châu rất nghiêm túc, không lơ là, chểnh mảng trong việc hành trì. Đây là một 
đức tính quý mà tôi đã học được ở Hòa thượng. 


Sau 3 tháng chúng tôi học xong cuốn văn phạm Anh. Chúng tôi không học văn phạm nữa 
mà dùng thì giờ này để trau đồi Pali. Hòa thượng Minh Châu tỏ ra rất cần mãn, siêng năng 
học tập. Hòa thượng học thuộc lòng những câu thành ngữ Anh trong cuốn văn phạm; học 
thuộc lòng cách chia danh từ, động từ, túc từ của văn phạm DäÏi. Suốt ngày Hòa thượng học 
và học. Rất chuyên cần, kỷ luật, trật tự, ngăn nắp. 

Hàng tháng vào ngày Chủ nhật của tuần đầu tháng, chúng tôi ra bờ biển ở Galle, hóng 
gió biển và nhìn băng qua Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương để tưởng nhớ đến quê 


119 


nhà, thầy tổ, bạn bè. Từ 2 giờ đến 4:30 giờ chiều, chúng tôi ngồi trên mỏm đá đọc sách 
hay nhìn về cố hương. 

Mặc dâu bờ biển lởm chởm đá, không có người tắm, có hấp dẫn mấy chăng nữa, chúng tôi 
cũng từ giã nó để về chùa đi công phu chiều. Chúng tôi không bao giờ bỏ buổi công phu 
sáng hay chiều suốt hai năm sống tại Tích Lan. Hòa thượng Minh Châu là người rất nghiêm 
túc trong lối hành trì này. 

Hòa thượng Minh Châu lớn hơn tôi một giáp, kinh nghiệm đạo, đời hơn tôi bội phần 
nhưng chúng tôi cảm thấy thoải mái san sẻ cho nhau những ưu tư, khác khoải đối với quê 
hương, xứ sở, đạo pháp, dân tộc. 


Cùng chung sống trong một Phật học viện nhỏ tại Colombo, ngoài hai chúng tôi từ Việt 
Nam, còn có hai nhà sư Trung Hoa từ Đài Loan và Phi Luật Tần, một nhà sư người Miến 
Điện, 2 nhà sư người Anh, một nhà sư từ Bangladesh và nhiều nhà sư người Tích Lan. 
Ngoài giờ học, chúng tôi trò chuyện, trao đổi tin tức, tâm tình và hoài vọng. Đôi khi chúng 
tôi được ông Malalasekera, Chủ tịch Hội Phật giáo Thân hữu Thế giới (World Fellowship 
ofBuddhists) mời về nhà dùng trà, hỏi thăm sức khỏe, học vấn, hỏi thăm Hòa thượng Tố 
Liên nói riêng và tình hình Phật giáo Việt Nam nói chung. 

Hòa thượng Tố Liên là vị đại điện cho Phật giáo Việt Nam tham dự Đại hội Phật giáo Thế 
giới họp tại Colombo năm 1950, thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, mở đầu cho 
việc giao lưu Phật giáo quốc tế và việc dưa Tăng sinh Việt Nam ra nước ngoài du học. 
Cuối năm I95‡ tôi dự thi vào trường Đại học Luân Đôn và Hòa thượng Minh Châu thi vào 
Đại học Nalanda ở Ấn Độ. Đầu năm 1955 tôi từ giã Hòa thượng Minh Châu đi Anh và Hòa 
thượng Minh Châu sẽ sang Ấn Độ vào cuối năm. Chúng tôi hẹn gặp lại nhau vào thời điểm 
khác ở Việt Nam để cùng nhau phụng sự, phục vụ. 

Gần 6 năm trôi qua một cách nhanh chóng. Ngày 14 tháng 12 năm 1960, sau khi học xong, 
tôi rời nước Anh sang Pháp lên tàu, rời hải cảng Marseilles miền Nam nước Pháp trở về Sài 
Gòn. Ngày 23 tháng 12, tàu cặp bến Bombay. Tôi xuống tàu thì thấy Hòa thượng Minh 
Châu đã đợi sẵn tự bao giờ. Hòa thượng cho biết đã di tàu hỏa từ Nalanda miền Đông bắc 
Ấn Độ đến Bombay ở miền duyên hải Tây nam. Cuộc hành trình 2 ngày 2 đêm đã dưa Hòa 
thượng đến thăm tôi trong vòng 3 giờ đồng hồ. Tôi hết sức xúc động khi gặp Hòa thượng. 
Người đã dành cho tôi một sự ngạc nhiên, đồng thời cho tôi thấy con người tình cảm, đôn 
hậu của Hòa thượng như thế nào. 


Chúng tôi rủ nhau vào một tiệm cơm chay ở Bombay. Tôi không quên xin họ cho một ít ớt 


120 


vì ở Anh bấy lâu không được hưởng cái hương vị đặc biệt này. Người hâu bàn không chỉ cho 
chúng tôi vài trái ớt mà bưng lên một đĩa lớn ớt xào! 

Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm học hỏi. Hòa thượng chuyên 
học Pali và luận án Hòa thượng dang soạn là So sánh bộ Majjhima Nikãya chữ PäÏi và 
bộ Trung A-hàm, bản dịch ra chữ Trung Hoa. Hòa thượng cũng cho biết lý do tại sao Hòa 
thượng đắp y kiểu Ấn Độ thay chiếc áo tràng nâu. Hòa thượng thấy chiếc y vàng rất thân 
thuộc với người Ấn. Chiếc y vàng làm cho chúng Tăng tại Học viện Nalanda gần gũi hơn 
đối với Hòa thượng. 

Nalanda là một cơ sở giáo dục nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ mà trước đây khi quân Hồi 
đến xâm chiếm Ấn Độ thế kỷ XII đã đốt cháy quần thể Nalanda dung chứa trên 10.000 
Tăng sinh thế giới suốt 3 tháng. 

Buổi cơm trưa ngày ấy không làm sao tôi quên được, kéo dài trên một tiếng rưỡi đồng hồ. 
Ăn cơm xong chúng tôi ngần ngừ chia tay, Hòa thượng lên xe lửa trở về Nalanda, tôi lên tàu 
về Việt Nam. 


Năm 1961, Hòa thượng tốt nghiệp học trình với cấp bằng tiến sĩ ưu hạng do Tổng thống 
Ấn Độ đích thân trao tặng. Năm 1963 Hòa thượng định về nước, nhưng tình hình chính trị 
lúc bấy giờ quá sôi động, nên đến năm 1964 Hòa thượng mới về và được Giáo hội mời làm 
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục GHPGVN TN và Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh. 
Hòa thượng không quên tôi, mời tôi giúp sức khi tôi từ chức Bộ trưởng sau vụ Hiến chương 
Vũng Tàu. Tôi hoan hỷ nhận lời làm Tổng Thư ký cho Viện Đại học, chưa có cơ sở nhất 
định. Tôi tình nguyện làm việc không lương vì ngân sách Viện quá nghèo nàn, chỉ trên 
200.0008 khi tôi bắt tay vào việc. Nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức, cơ quan công, tư và cá 
nhân, trong vòng 6 tháng chúng tôi đã có một ngân quỹ trên 6 triệu, ngoài ra chúng tôi 
còn thành lập quỹ tu thư, quỹ học bổng, mỗi quỹ trên I triệu đồng. Lúc dâu Viện chỉ có 2 
Phân khoa là Phân khoa Phật học và Văn khoa cùng Trường Thanh niên Phụng sự xã hội 
của Hòa thượng Nhất Hạnh trực thuộc Viện. Văn phòng và thư viện đặt tại chùa Pháp Hội 
nhưng các lớp học được tổ chức tại chùa Xá Lợi, chùa Ấn Quang, chùa Phước Hòa, chùa 
Pháp Vần. Trong lúc sơ khai, thiếu thốn đủ mọi điều, nhưng chúng tôi không vì vậy mà nản 
chí. Hai năm sau Viện có trụ sở chính tọa lạc tại dường Trương Minh Giảng. 

Hòa thượng Minh Châu làm việc không thấy mệt. Hòa thượng phải dự vô số phiên họp: 
Hội đồng Viện, Hội đồng Văn khoa, Phật khoa, Trường Thanh niên Phụng sự xã hội, Ban 
Tu thư, Ban Học bổng, Ban Thư viện, Ban Bảo trợ, Ban Giao tế... Ngoài ra, Hòa thượng còn 
phải duyệt vô số tài liệu, biên bản, nghị quyết, dự thảo quy chế, nội quy của các ban, ngành. 


121 


Mặc dâu bề bộn công việc, Hòa thượng vẫn đảm trách giờ dạy và tiếp tục công tác dịch 
thuật đều đặn và bình thản. Một đức tính hiếm có. 


Tình hình chính trị chuyển biến liên tục. Tôi lại phải ra tham chính. Hòa thượng Minh 
Châu không mấy vui, muốn tôi tiếp tục giúp Hòa thượng xây dựng Viện Đại học và chấn 
chỉnh nền giáo dục Phật giáo. Hòa thượng nói chính trị chỉ nhất thời, văn hóa mới vững 
bền. Tôi đồng ý với Hòa thượng nhưng vì tình thế bắt buộc phải từ giã Hòa thượng và mái 
trường thân yêu. Sau một thời gian lặn ngụp trong chính trường, bị tù tội và bị tái động 
viên, mỗi lần đến thăm Viện, Hòa thượng vẫn muốn tôi về với Viện. Giáo dục đối với Hòa 
thượng là quan trọng hơn cả. Một vị cao tăng trong Viện Hóa đạo đã nhận định về Hòa 
thượng như sau: “Dù Pol Pot có đến Việt Nam, Hòa thượng tuy rất dau lòng nhưng vẫn 
dành trọn thì giờ cho giáo dục” Con người Hòa thượng là như vậy. 


Sau 2Š năm xa xứ, tôi trở về quê hương, năm 1998 và 1999, để tìm hiểu tình hình Phật giáo 
trong nước. Mùa xuân năm 2000 tôi về nước. Viện Cao đảng Phật học Vạn Hạnh sau kỳ thi 
mãn khóa, tổ chức chuyến hành hương từ Nam ra Bắc. Hòa thượng Minh Châu đã mời tôi 
tháp tùng 38 Tăng Ni vừa tốt nghiệp, dưới sự hướng dẫn của hai vị giáo thọ. Tôi là người cư 
sĩ độc nhất trong chuyến hành hương này. Thâm tình của Hòa thượng đối với chúng tôi vẫn 
không thay đổi sau một phần tư thế kỷ xa cách, sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Con 
người của Hòa thượng là như vậy. 

Mới ngày nào đó mà giờ đây Hòa thượng Minh Châu đã trở thành người thiên cổ. Mặc 
dầu Hòa thượng đã về với Phật, nhưng tôi có cảm tưởng như Hòa thượng vẫn còn đâu đây 
trong cõi Ta-bà. Hình bóng của Hòa thượng thường ẩn hiện như muốn nhắc nhở cho các 
bằng hữu, cho hàng hậu sinh phải siêng năng, cần mãn trong việc tu học, phải hòa ái, đôn 
hậu trong việc giao tế, nhất là phải hết lòng phụng sự, hiến dâng đời mình cho sứ mạng Như 
Lai. Rồi dây, một ngày nào đó tôi ước mong được Hòa thượng đoái hoài cho chúng tôi cùng 
Hòa thượng vân du mười phương thế giới. 


Trân Quang Thuận, pháp danh Tâm Đúc đê đầu đảnh lễ 


122 


“ĐẠI ĐỨC MINH CHÂU - 
MỘT VIÊN NGỌC SÁNG CỦA NALANDA” 


T)-kheo Thích Thiện Châu 


rước khi sắp lên đường sang du học ở Ấn, tôi có gặp Dại dức Đức Tầm tại Huế. 

Đại đức cho biết gần đây có một luồng dư luận xuyên tạc Đại đức Minh Châu 
phát ra từ một vài người ganh ty ở Huế. Đại đức Đức Tâm bảo tôi sau khi đến Ấn nên viết 
một vài tin tức về Đại đức Minh Châu gửi đăng Liên Hoa để cải chính sự cố tình xuyên tạc 
ấy. Tôi cười và thưa: “Thưa thấy, cải chính làm chi cho mệt, để thây Minh Châu về đây 
rồi thì họ tự mắc cỡ lấy”. Đại đúc Đúc Tầm nói: “Chúng mình thì không sao. Chỉ lo cho 
các em Phật tử, nhất là giới sinh viên nhẹ dạ tin theo thì có hại cho lòng tin Phật của họ 
ngay bây giờ”. Tôi im lặng. Có lẽ Đại đức Đức Tầm nghĩ rằng tôi đã chấp thuận lời đề nghị 
của Đại đức. Và câu chuyện về Đại đức Minh Châu được chấm dứt để nhường cho những 
câu chuyện khác. 
Từ khi gặp Đại đức Minh Châu trên đất Ấn đến nay đã hơn Š tháng, tôi không hề có ý định 
làm công việc mà Đại đức Đức Tầm đã dặn. Vì tôi nghĩ thêm: “Không cần tuyên truyền 
cho Đại đức Minh Châu. Nếu viết không khéo lại bị Đại đức rây cho là khác” (đức tánh 
điềm đạm và khiêm tốn của Đại đức khiến tôi suy nghĩ điều nầy). Vả lại, theo tôi, những lời 
tán thán của Đại đức Mangala người Ấn sang Việt Nam vào hồi đầu năm, đã đem lại cho 


123 


Phật tử Việt Nam một nguồn vui vô biên rồi - Đại đức Mangala đã nói: “Tôi rất kính phục 
Đại đức Minh Châu, một vị Đại đúc Việt Nam đầu tiên tôi gặp ở đất Ấn. Về trí thúc thì 
khỏi nói quý Thượng tọa đã nhận được kết quả vê học lực của Đại đức Minh Châu rồi. 
Tôi muốn nói vê đúc hạnh. Không người Ấn hay người ngoại quốc nào sau khi gặp mà 
không kính phục vị học giả đạo hạnh ấy. Tôi có thểnói: Đại đức Minh Châu quả là một 
Uị Đại đức kiểu mẫu uậy”. 

Nhưng hôm nay, nhớ lại lời dặn của Đại đức Đức Tâm, tôi đâm ra hối hận. Hối hận vì tôi đã 
không nghe lời Đại đức Đức Tầm để làm công việc chặn đứng sự xuyên tạc hèn hạ. Và nếu 
không nói lên những sự thật về Đại đức Minh Châu để san sẻ nguồn vui cho kẻ khác, tôi sẽ 
là người ích kỷ. Vì tôi biết rõ Phật tử Việt Nam đang khao khát được biết tin tức về Đại đức 
Minh Châu, một vị thầy mà họ hằng kính mến và mong đợi. Những bức thơ của tôi không 
bức nào là người viết thơ không hỏi đến Đại đức Minh Châu. Hơn nữa, hôm nay tôi viết 
cũng là để được tưởng nhớ Đại đức Minh Châu một cách đầy đủ hơn. (Đại đức có việc ở 
Đại học Bihar nên vắng Nalanda hơi lâu). Những dòng chữ này nếu không may lọt qua mắt 
Đại đức (tôi cố gắng không cho số Liên Hoa này đến tay Đại đức) thì xin Đại đức miễn thứ 
cho cái việc làm lếu láo này của tôi. 

Tôi cũng như quý Phật tử ở nhà, đều biết thân thế và sự nghiệp tu hành của Đại đức Minh 
Châu khi ở nhà nhiều quá rồi, khỏi cần nhắc lại nơi đây. Tôi chỉ ghi nhận một vài nét mà 
Đại đức hiện có, sau khi tôi gặp lại Đại đức ở Ấn Độ thôi. Vừa đến Ấn, khi viếng chùa Hội 
quán của Hội Maha Bồ-đề ở thủ đô New Delhi, cách Nalanda chỗ Đại đức Minh Châu ở 
gần 2.000 cây số, chúng tôi đã được nghe các Đại đức người Ấn, Thái, Cam-bốt ở đây ca 
ngợi Đại đức Minh Châu rồi. Về đến Nalanda, tuy chưa gặp Đại đức ở Darjeeling nhưng 
qua sự đón tiếp nồng hậu thân mật của chư Tăng sinh viên và học giả ở dây, chúng tôi cũng 
biết được một phần nào uy tín của Đại đức. Các vị ấy nhắc đến tên Đại đức Minh Châu 
một cách kính mến. Sau đó, Đại đức Ghosànanda, một học giả người Cam-bốt cho tôi biết: 
“Ông Viện trưởng quý mến Đại đúc Minh Châu lắm. Ông nói rằng Đại đúc Minh Châu 
là Huyền Trang thú hai của Nalanda”. Và ông Kamesware Prasad, một học giả người Ấn, 
một hôm có người con từ Patna lên thăm, đã dẫn con đến thăm và trịnh trọng giới thiệu 
Đại đức Minh Châu với con mình. Ông nói: “Đây là Đại đúc Minh Châu, người Việt 
Nam, Đại đức là “Tam tạng pháp sư” (chỉ ngài Huyền Tráng) của Nalanda mới” (Ngài 
Huyền Trang ở Nalanda cũ). Đại đức thông suốt Tam tạng kinh điển bằng Hán văn, Pali 
và Sanskrit. Đại đức nói lưu loát tiếng Anh, Pháp, Trung Hoa và Hindi. Không những ở 
Nalanda mà khắp nơi, học giả và sinh viên Ấn cũng như ngoại quốc đều biết đến Đại đức 
Minh Châu, người đã đậu dâu kỳ thi M.A. và viết bài luận án Ph.D dày gần 1.000 trang về 


124 


vấn đề: “A4 Cơmparatiue Study oƒ the Chinese Madhyama Àgama and the Pali Majjhima 
Nikäya” bằng năm thứ chữ: Anh, Pali, Hán, Sanskrit, Pháp. Chính ông André Bareau, một 
học giả hữu danh ở Pháp đã gởi thơ ca ngợi bản luận án này. Ngay những người Ấn, cũng 
rất ít người đạt được cấp bằng cao thuộc về môn cổ ngữ và triết học này. Người ngoại quốc 
thì phần nhiều chỉ học đến M.A rồi về hoặc sang qua môn khác. Tại Nalanda cũng như toàn 
Ấn Độ, hầu hết học giả và giáo sư chỉ biết Pali, Sanskrit và Anh văn chứ rất ít người biết cả 
Hán và Pháp văn. Về kinh điển thì rất hiếm người thông thạo cả Tiểu thừa và Đại thừa như 
Đại đức Minh Châu. 


Tuy thế, chúng ta đừng vội nghĩ rằng Đại đức Minh Châu chỉ là một nhà học giả hữu danh 
mà phải thấy được cái toàn diện nơi Đại đức; nghĩa là phải thấy Đại đức là một vị thạc sĩ 
vừa là một bậc thạc đức. Chính Đại đức đã nói với tôi khi xuất dương, Đại đức chỉ có một ý 
nguyện là làm sao cho “Đạt đạo”. Vì thế 3 năm ở Tích Lan, Đại đức đã dành rất nhiều thì giờ 
cho việc di tham khảo các bậc chơn tu và thực hành Thiền quán. Đại đức đã lên tận Miến 
Điện để nghiên cứu và tu tập Thiền định. Và sau cùng Đại đức mới chọn Nalanda làm nơi 
vừa tu tập vừa nghiên cứu. Tôi không dám bàn đến vấn đề đức hạnh của Đại đức mà chỉ kể 
ra đây một vài đức tánh đặc biệt của Đại đức. Tuy là người ngoại quốc, lại ở vào một nước 
nhỏ, nhưng với tài và đức, Đại đức đã làm cho tất cả Ban Giám đốc và toàn thể sinh viên 
cho đến những người giúp việc đều kính phục. Nalanda từ lâu muốn mời Đại đức ở lại luôn 
làm giáo sư (Đại đức đang còn lưỡng lự). Đại đức hiện là Chủ tịch Hội Phật giáo Nalanda. 
Hội tuy không đông hội viên nhưng có tánh cách quốc tế vì gồm tất cả các nước Nhật, Đức, 
Ấn, Tích Lan, Thái Lan, Cam-bốt, Lào, Tây Tạng, Miến Điện, Népal, Pakistan, Việt Nam, 
gồm cả Tiểu thừa và Đại thừa. Ngoài việc giao tế với các đoàn thể khác bên ngoài, Đại đức 
luôn luôn chu đáo mọi công việc của Hội. Không có một việc nhỏ nào mà Đại đức bỏ qua. 
Thậm chí Đại đức săn sóc cả việc tụng kinh, thiền định hằng ngày của chư Tăng hội viên. 
Có lần Đại đức đi Calcutta một thời gian hơi lâu, thế là công việc của Hội trở nên bê bối và 
đợi Đại đức về mới kiện toàn lại được. Những sự đòi hỏi hợp lý của sinh viên nội trú đều 
được Đại đức yêu cầu kết quả với Ban Giám đốc. Đại đức đang làm một gạch nối giữa Ban 
Giám đốc và sinh viên. Đại đức Minh Châu quả là “một viên ngọc sáng” của Nalanda. Nhờ 
đó, chúng tôi những người Việt Nam đến sau, được thừa hưởng uy tín của Đại đức. Trong 
một tháng vừa qua, trên các nẻo đường chiêm bái, đến đâu chúng tôi cũng được chư Tăng 
và cư sĩ đón tiếp nồng hậu. Nhiều chùa lớn đã mời Đại đức thuyết pháp và Hội Phật giáo 
tại Darjeeling đã mời Đại đức làm cố vấn danh dự. Chúng tôi nghĩ rằng không những Đại 
đức đã làm rạng danh cho Phật giáo Việt Nam mà cả dân tộc Việt Nam nữa. Chúng tôi tin 
tưởng Đại đức là người đủ sức đảm dang công việc liên lạc giữa Phật giáo Việt Nam và Phật 
giáo quốc tế, nhất là các nước Đông Nam Á. 


L5 


Như tôi đã nói là từ lâu Nalanda muốn mời Đại đức ở lại làm Giáo sư. Nếu Đại đức ở lại 
Nalanda thì đó là một hạnh phúc cho chúng tôi; không kể đến sự học - chúng tôi học thêm 
với Đại đức ngày 3 giờ - mà cả đời sống tình cảm, đạo hạnh khi ở nơi xa quê hương nữa. Tôi 
có thể nói: Có Đại đức Minh Châu ở Nalanda là chúng tôi có tất cả. Nhưng làm sao chúng 
tôi lại ích kỷ như thế được. Chính tôi đã trình bày, sự cần thiết của sự trở về đất nước của 
Đại đức và nói lên sự mong đợi Đại đức của Phật tử Việt Nam. Qua sự trần tình của tôi, Đại 
đức thông cảm nhiều. Nhưng có lần Đại đức nói: “Muốn cho người ta biết đến Phật giáo 
Việt Nam, mình phải đóng góp gì về uăn hóa với Phật giáo quốc tế”. Đại đức muốn nói 
sự nghiên cứu rộng rãi hiện nay sẽ làm cho học giả quốc tế biết đến Phật giáo Việt Nam. 
Thật vậy, Nalanda đã yêu cầu in bản luận án và những tập sách nghiên cứu về Phật giáo của 
Đại đức. Một vài nhà xuất bản ở Bombay, Calcutta yêu cầu xuất bản những sáng tác của Đại 
đức. Tôi rất sung sướng được thấy và đọc rất nhiều những tài liệu dịch thuật, sáng tác của 
Đại đức. Có một điều rất tiếc cho đại chúng Việt Nam là những bảo vật ấy phần nhiều chỉ 
dành riêng cho học giả hay người có tâm nghiên cứu. Giáo sư André Bareau đã gởi thơ mời 
Đại đức sang Pháp để cùng nghiên cứu. Đại đức Pasadika cũng muốn thỉnh Đại đức sang 
Đức để giáo hóa. Chính Đại đức người Đức này đã nói: “Nếu Đại đức Minh Châu về nước 
0à tiếu được, tôi sẽ sang Việt Nam để học với Đại đức uể Pali và Phật giáo Việt Nam”. 


Viết đến đây, một tâm trạng phân vân buồn cười phát hiện trong tôi: nửa muốn Đại đức 
về nước ngay lúc này để đem lại nguồn vui Chánh pháp cho Phật tử và cả đồng bào Việt 
Nam; nửa muốn Đại đức ở lại dây để đóng góp cho nền văn hóa Phật giáo quốc tế, và nhất 
là chúng tôi được nhiều lợi ích trong sự học hỏi. 


Một niềm vui thanh tịnh đang dạt dào trong tâm tư lòng tôi vì đã được ca ngợi một người 
đáng ca ngợi: “Đại đức Minh Châu hay là Huyền Trang Việt Nam” (lời của Đại đức 
Pasadika người Đức phát biểu). 


(Viết tại Nalanda xong lúc kém 10 phút đây 1 giờ sáng ngày 26 tháng 12 Phật lịch 2505) 


136 


GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA TRƯỜNG BỘ KINH 
Tÿ-kheo Thích Mãn Giác 


ào 10 giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 1973, tại giảng dường 18 của Viện Đại học 

Vạn Hạnh, lòng tôi đây niềm hoan lạc khi được tham dự buổi diễn thuyết của 
Thượng tọa Thích Minh Châu, với đề tài “Giá trị lịch sử của Trường Bộ kinh”. Mỏ dâu, với 
điểm thứ nhứt, Thượng tọa Thích Minh Châu cho chúng ta thấy vị trí lịch sử. Trong phần này 
diễn giả trình bày qua hai giai đoạn: Giai đoạn Phật giáo Nguyên thủy và giai đoạn các học 
phái. Trường Bộ kinh (Digha - Nikãya) gồm 4 tập mà Thượng tọa đã dịch xong, nó đại diện 
cho học phái Thượng tọa bộ gồm có vừa tư tưởng nguyên thủy, vừa tư tưởng của bộ phái. Với 
điểm này, diễn giả không chấp nhận quan điểm xem Trường Bộ kinh là thuần túy đại diện 
cho thời đại nguyên thủy. Bởi vì, theo quan niệm của các học giả khi sanh thời Đức Phật có 
thể nói tiếng Magadhi - đó là tiếng nói của dân chúng Magadha (Ma-kiệt-dà) - với điểm thứ 
hai diễn giả đề cập đến “Giá trị lịch sử: Ở dây Thượng tọa Thích Minh Châu cho chúng ta 
thấy, thuở sanh thời Đức Phật di thuyết pháp từng làng một, những làng này nằm trong vòng 
đai Trung Ấn. Do đó, Đức Phật phải nói tiếng nói của dân chúng Magadha. 
Ngoài hai điểm chánh về lịch sử của Trường Bộ kinh mà Thượng tọa Thích Minh Châu đã 
trình bày ra, theo ý chúng tôi khi Thượng tọa Thích Minh Châu hoàn thành công tác phiên dịch 
Trường Bộ kinh đã đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển nền Phật học 


I9 


Việt Nam. Chúng tôi nói đây là một giai đoạn quan trọng, bởi vì, kể từ đây, Phật học Việt Nam sẽ 
có thêm một nguồn văn học mới làm căn bản cho mọi công trình nghiên cứu và học tập. 


Trên phương diện lịch sử phát triển, từ sau Pháp nạn 1963, Phật giáo Việt Nam đã thực 
hiện một bước tiến vĩ đại là thống nhất hai truyền thống sai biệt của Phật giáo. Sự kiện đó 
cho thấy rằng: Phât giáo Việt Nam luôn luôn khát vọng một đời sống thuần nhất của cộng 
đồng Tăng sĩ, vốn là điều mà Đức Phật thường khuyên dạy. Chỉ có sự thuần nhúứt của cộng 
đồng Tăng sĩ trên mọi lãnh vực, đạo Phật mới là nguồn hy vọng hòa bình và hạnh phúc 
của nhân loại. Sáng hôm nay, chúng tôi đến dự buổi diễn thuyết nói về Giá trị lịch sử của 
Trường Bộ kinh trong niềm tin tưởng đó. 


Đăng khác, trên phương diện văn học và tư tưởng, truyền thống Phật giáo Việt Nam xưa 
nay vốn thiên trọng về Đại thừa nên không khỏi có phần coi nhẹ những kinh điển như 
A-hàm của Hán tạng hay Nikãya của tạng Pali. Đó là một thiếu sót lớn lao. Do sự thiếu sót 
này, mỗi khi Phật giáo Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng, đã không biết dựa vào đâu 
để thiết lập lại thể chế sanh hoạt đúng theo tinh thần nguyên thủy của đạo Phật. Lấy thí dụ 
triều đại nhà Nguyễn của ta gần dây mà nói, các thể chế sanh hoạt thiển môn được lập theo 
khuôn sáo Trung Hoa một cách vô ý thức, mà cái khuôn sáo lại được các vua chúa Trung 
Hoa đặt ra một cách ác ý. Bên ngoài trông có vẻ như là chỉnh đốn quy củ tòng lâm, nhưng 
nội dung lại là những biện pháp ngăn chặn đà phát triển đạo Phật. Vì không truy nguyên 
ra được hậu quả của những ác ý đó, nên trong khoảng những năm gần dây, trước tình trạng 
cực kỳ xáo trộn của đạo Phật tại Việt Nam, đã sản xuất nhiều khuynh hướng cải cách thể 
chế sanh hoạt Phật giáo mà chỉ dựa vào kiến thức thô thiển. Chẳng hạn, người ta chỉ căn cứ 
một cách mơ hồ vào một yếu quyết trong Luật tạng, theo đó, thể chế sanh hoạt được phép 
thay đổi tùy theo địa vực và truyền thống của mỗi địa phương; rồi từ đó, thiết lập một thể 
chế mới mà không lấy tinh thân của Luật tạng làm căn bản. Mặc dù trên phương điện tư 
tưởng, dạo Phật chia làm hai truyền thống Bắc và Nam nhưng tinh thân Luật tạng chỉ có 
một. Các nhà Đại thừa của Trung Hoa cũng đã từng nói rằng trong giáo lý của Đức Phật 
không ai được phép thiết lập một Giáo hội Bồ-tát Tăng. Giáo hội phải lấy Giới bổn Ba-la- 
đề-mộc-xoa làm sở y. Như vậy, những cải cách nếu không khéo léo dựa vào các kinh điển 
mà chỉ giải thích theo quan niệm riêng tư, theo chỗ kiến văn thô thiển, thì hậu quả chỉ làm 
cho tình trạng càng trở nên xáo trộn. 

Căn cứ vào một ít trường hợp điển hình trên dây, chúng tôi mới nói rằng công tác phiên 
dịch Tam tạng Pali đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển Phật học 
Việt Nam. Đó chỉ mới nói về khía cạnh học thuật, tạng Pali còn mang lại cho Phật tử Việt 
Nam nhiều kiến giải hào hứng. Nhút là nhờ đó mà Phật tử Việt Nam sẽ dứt khoát với thái 


128 


độ tự cao ngã mạn một cách sai lạc về truyền thống Đại thừa. Nếu đã từng đọc các kinh 
điển xưa nay bị liệt vào Tiểu thừa như A-hàm hay Nikaya, đọc với một tinh thân không cố ý 
xuyên tạc, chúng ta sẽ thấy ngay toàn bộ giáo lý của tư tưởng Đại thừa đều được chứa dựng 
trong đó. Ngay như thuyết Tánh Không, được coi như một đặc sáng của tư tưởng Đại thừa. 
Nếu không quy nguyên ra mầm mống từ các bộ A-hàm, thuyết Tánh Không đó không 
những chỉ là một quan niệm hư vô và một thái độ ngụy biện, mà còn gây nên những tai họa 
trầm trọng cho người học Phật. Đằng khác, ngay trong Trường Bộ kinh tập IV, chúng có 
thể đã chứa dựng những quan niệm cốt yếu của Đại thừa như Bỏ-tát, Pháp thân và Pháp 
tánh. Nơi trang 8Š, bản dịch của Thượng tọa Thích Minh Châu, chúng ta đọc thấy câu này: 
- “Ta là con chính tông của Thế Tồn, sanh ra từ miệng, do Pháp sanh, do Pháp tạo ra là con 
cháu thừa tự của Pháp”. So sánh với kinh Pháp Hoa, chúng ta cũng có câu tương tự: - “Từng 
Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh”. Đại thừa lấy đó đề định nghĩa Bồ-tát. Trường Bộ 
kinh lấy đó đề xác tính đối với Như Lai. Cũng ngay sau đó, Trường Bộ kinh nói rằng Như 
Lai đồng nghĩa với những chữ: Pháp thân, Pháp thể, Phạm thể. Đây cũng là một định nghĩa 
căn bản của Đại thừa về Như Lai và Pháp thân. Nếu công trình nghiên cứu tỉ giáo như vừa 
được kể, chắc chắn chúng ta có thể tiến đến một kiến giải chân chánh về đạo Phật, không 
bị chi phối bởi những giải thích theo ý kiến riêng tư, như lời Thượng tọa Thích Minh Châu 
có nói trong các bài tựa cho tập III và tập IV của Trường Bộ kinh này. 


Cho đến bày giờ Trường Bộ kinh mới được phiên dịch và mới chỉ là một phần nhỏ của 
Kinh tạng Pali, chúng ta còn đang mong đợi ngày hoàn thành của Tam tạng này gồm tất cả 
Kinh, Luật, Luận tạng của truyền thống Nam phương. Trong hoàn cảnh dau thương của 
dân tộc ta hiện tại, cái ngày ấy quả thật xa, nên niềm hy vọng quả là vô cùng to lớn. Huống 
chị, các kinh trong truyền thống Bắc phương chưa được khởi công một cách có quy củ. 
Do vậy niềm hy vọng của chúng ta lại càng là bất khả thuyết. Nhưng nhìn lại công trình 
mà Thượng tọa Thích Minh Châu đã đơn độc thực hiện, trong khi công việc da doan của 
một viện trưởng đại học mà Thượng tọa phải đảm trách hằng ngày, chúng tôi tự thấy rằng, 
công trình ấy của Thượng tọa đã gợi lên một niềm tin tưởng vô biên trong lòng toàn thể 
Phật tử Việt Nam. Riêng cá nhân chúng tôi, chúng tôi tự thấy không đủ lời để bày tỏ tất cả 
sự ngưỡng mộ và kính phục của mình đối với Thượng tọa. Và, với tư cách một Tổng vụ Văn 
hóa của Giáo hội, công trình mà Thượng tọa đã thực hiện được quả là một khích lệ lớn lao 
đối với chúng tôi, trong nỗ lực cho một nền văn hóa Phật giáo Việt Nam giữa hoàn cảnh 
khó khăn của Giáo hội và của cả dân tộc. 


(Bài diễn thuyết tại Đại học Vạn Hạnh ngày 4-4-1973) 


129 


CHUYỂN TRỞ LẠI VIỆT NAM 1964 


BS.Erich Wulff 


Lời người dịch: Đây là bài thứ tư được trích dịch từ quyển hổi ký tiếng Đức Vietnamesische 
Lehrjahre (Những năm dạy học tại Việt Nam), Suhrkamp Verlag, Taschenbuch Nr.73, 
Franklurt a.M., Germamy, 1972, từ trang 211 đến 214, với tên tác giả Georg W. Alsheimer, bút 
hiệu của Erich Wulff Ông này là một bác sĩ người Đức dạy tại trường Đại học Y khoa Huế từ 
năm 1961 đến 1967, trong khuôn khổ viện trợ giáo dục của Tây Đúc. Vì một sự tình cờ, tác giả 
đã chứng kiến biến cố tại Đài Phát thanh Huế đêm 8-5-1963 làm 8 Phật tử bị chết một cách thê 
thâm và đã được mời trình bày sự kiện này trước Ủy ban Điêu tra đàn áp Phật giáo Việt Nam 
của Liên Hiệp Quốc vào tháng 9-1963. 


Bài thứ tư này nói về chuyến trở lại Việt Nam vào tháng 4-1964 của tác giả sau khi chế độ Ngô 
Đình Diệm bị lật đổ uà được tiếp đón trọng thể tại Sài Gòn và Huế. 


Chuyến trở lại Việt Nam 1964 - Hồi ký BS.Erich Wulf 


Trong suốt chuyến bay từ Paris về Sài Gòn tôi chỉ biết nằm ngủ. Hai chỗ ngồi bên cạnh tôi bị bỏ 
trống. Khi máy bay dừng lại tại New Delhi, tôi thấy bước vào một hành khách là một vị Tăng sĩ 
tròn trịa, khoảng 50 tuổi vận áo vàng; khi đi ngang qua chỗ tôi ngồi, tôi nghe hình như vị ấy thì 
thầm vài chữ tiếng Việt. Lúc ăn sáng tại một quán ăn ở phi trường Bangkok, tôi đến ngồi bên vị 
ấy và gợi chuyện. Vị ấy đúng là một người Việt và đã sống 12 năm vừa qua tại Ấn Độ. “Nếu vậy, 


130 


chác Thầy là Thượng tọa Thích Minh Châu?” Vị ấy cười: “Còn ông, chắc ông là Bác sĩ Wulffphải 
không?” Vị ấy đã nhìn thấy Sổ thông hành Đức của tôi khi tôi trình giấy tờ cho cảnh sát phi 
trường, do đó đã suy luận ra như thế. 


Bức thư của tôi viết vào tháng 5-1963 đã đến tay ThầyU và Thầy đã báo động liền đến Tổ chức 
Phật giáo Thế giới. Sau đó Thây cũng đã đọc được một vài bài báo khác của tôi. Thời gian còn 
lại trên chuyến bay về lại Sài Gòn quá ngắn ngủi để tôi có thể kể lại cho Thây nghe hết những øì 
tôi đã chứng kiến tại Việt Nam trong những năm vừa qua. Vì đã xa quê hương hơn 12 năm nên 
Thây cũng khó hình dung được tình hình hiện nay như thế nào. Thầy đã hỏi tôi về tình hình, về 
dư luận, về những tàn phá của cuộc chiến tranh, về sức khỏe của người anh ruột đang làm Chủ 
sự tại Tòa Viện trưởng Viện Đại học Huế. Thây tỏ vẻ thông cảm với những câu trả lời chưa được 
hoàn hảo lắm của tôi. Thầy Minh Châu là một con người trầm tĩnh, sâu sắc; phong cách thoải 
mái và đượm nhiều hóm hinh chứng tỏ Thây không phải là một nhà tu khổ hạnh hay là một 
người xách động chính trị. Nhưng Thầy là một người quan sát tinh tường, đã đi thăm nhiều nơi 
tại Đông Nam Á cũng như đã ghé qua Trung Hoa lục địa. Với những kinh nghiệm giao thiệp 
quốc tế như thế của Thầy, điều rất còn thiếu sót nơi các vị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, hẳn sẽ 
giúp Thầy làm nhịp cầu đối với bên ngoài. Thầy nói cho tôi biết rằng trước hết Thầy muốn xem 
tình hình tại quê nhà như thế nào. Thây cũng không biết sẽ ở lại hay lại ra đi. Nhưng khi về lại 
Sài Gòn, Thầy đã nhận lãnh nhiều vinh dự và công tác đến nỗi không còn nghĩ đến chuyện rời 
xa khỏi nước. Thầy đã được bổ nhiệm vào chức vụ Viện trưởng của Đại học Phật giáo Vạn Hạnh 
vừa mới được thành lập. 


Khi máy bay hạ cánh tại Sài Gòn, tôi thấy sân bay đông nghịt cả người. Một ban quân nhạc đứng 
dàn chào; phía dưới cầu thang máy bay tôi thấy đã có mặt các người bạn Hoàn, Tuân”) và thầy Trí 
Quang cùng các vị lãnh đạo Phật giáo khác. Thời tiết nóng bức đữ dội, tôi lại mặc bộ đồ veston và 
cầm áo choàng vì không còn chõ để trong vali và để tránh quá ký. Khi bước ra máy bay, tôi lại cầm 
tay hộ thùng đồ to tướng của thầy Minh Châu, nên trông tôi có vẻ nực cười. Một viên đại tá giơ tay 
chào và xin tôi giao giấy phiếu lãnh hành lý và giành lấy thùng đồ to tướng ra khỏi tay tôi, trước khi 
tôi giải thích được rằng thùng đó không thuộc về của tôi. Sau đó tôi mới có thể chào hỏi bạn bè. 
Tôi phải bát tay lía lịa bên phải và bên trái của tôi. Các bạn Fritz và Miên®) không ra đến được sân 
bay. Khi chúng tôi được đưa ra khỏi phòng khách đặc biệt, tôi chợt thấy họ đứng bên cạnh xe Con 
Cóc 2 CV lọc cọc của Miên. Tôi muốn di về nhà cùng với xe của họ, nhưng thầy Trí Quang nhất 
định mời tôi vào ngồi trong một chiếc xe Mercedes được mướn để dưa về nhà Lý, người anh của 
Tuân để dự một bữa tiệc tại đó. 

Những ngày tiếp theo là những buổi tiếp tân và chiêu đãi liên miên. Các chùa mời những bữa 
ăn chay thịnh soạn, còn các người bạn Hoàn và Oánh, Miên và Quát:) thì mời những bữa cơm 


131 


tối thân mật. Những lúc rõi rảnh tôi đều qua biệt thự của Tuân, nhỏ hơn ngôi nhà của họ ở Huế 
nhưng lúc nào cũng đây ập cả người giống như một chỗ cắm trại camping vào lúc cao điểm. Bà 
con và bạn bè từ Huế vào đều tá túc tại dây, Tuân và người vợ, Phương, nhiều lúc cũng không có 
một căn phòng dành riêng cho mình. Quát vẫn ở tại ngôi nhà cũ đẹp đề, vì không muốn dọn vào 
một tòa nhà của chính phủ với nhiều điều phiền toái. Riêng Oánh và Hoàn thì dọn vào những 
tòa lâu dài với vườn hoa rộng lớn như công viên, có những bức tường cao bao bọc chung quanh. 
Đó nguyên là các tòa nhà của những nhân viên cao cấp của thực dân Pháp trước đây để lại. Bà 
vợ của Hoàn, trước đây làm nghề y tá tại Paris, nay đeo đầy hột xoàn, dang tìm cách vô vọng thế 
vào vai trò của một đệ nhất phu nhân của bà Nhu trước đây. Người chồng không lấy làm vui vẻ 
cho lắm, nhưng không dám nói gì. 


Trong những ngày đầu tiên sau khi trở lại Việt Nam, tôi không có thì giờ cho những buổi dàm luận 
nghiêm chỉnh. Tôi vừa mới hoàn tất những buổi gặp mặt cần thiết thì quý Thầy Trí Quang và Minh 
Châu muốn di cùng tôi ra Huế. Tuân cho rằng một chuyến đi chung như vậy có lợi về mặt chính 
trị. Tại phi trường Phú Bài, các sinh viên và các đồng nghiệp người Đức đã chờ đón tôi. Nhưng mà 
họ không có cơ hội để chào đón tôi một cách đàng hoàng. Hàng ngàn Phật tử đã chiếm lấy sân bay, 
hoan nghênh nhiệt liệt quý Thầy Trí Quang, Minh Châu và tôi, và vãy lá cờ năm màu của Phật giáo 
quốc tế trên tay. Chúng tôi tiến vào thành phố trên những chiếc xe mui trần, đoạn đường dài 13 
cây số đi qua những phong cảnh quen thuộc dang sang xuân vào lúc hoàng hôn đã làm biến mất 
đi dần những biên giới không gian như trong một bức tranh Tàu. Tại mỗi thôn xóm đi qua đều có 
các đoàn thanh niên Phật tử hàn hoan đứng chào trước những căn nhà trang hoàng dây hoa và cờ. 
Đoàn xe đi vào Huế, chạy dọc dòng sông Hương, đi ngang qua cư xá của chúng tôi và dừng lại tại 
chùa Từ Đàm, trung tâm tranh đấu chống chế độ Diệm và là nơi khởi đầu của phong trào chấn 
hưng Phật giáo 30 năm trước dây. Các em thiếu nhi Phật tử đứng tập hợp bên cạnh các thiếu nữ áo 
dài tím nhạt và các thanh niên trong đồng phục của Gia đình Phật tử. Đứng trên tầng cấp của chùa, 


quý Thầy Trí Quang, Minh Châu và tôi nói những lời phát biểu ngắn, 


Trong lúc đứng trên khán dài, tôi cảm nhận được niềm hân hoan phấn khởi của quần chúng. Ởnơi 
đây tôi có cảm giác rất mạnh mẽ nhiều hơn so với Sài Gòn về nồng độ biểu dương bề ngoài, vì thực 
tại chợt đến như một giấc mơ. Đó là một sự hòa nhịp giữa những tình cảm nồng cháy trộn lẫn với 
tâm trạng hãnh diện của những người chiến thắng trở về lại nơi chốn mà trước đây người ta đã gieo 
sợ hãi và đã trục xuất tôi đi. Nhưng trên đường trở về lại căn phòng, tôi đâm ra suy nghĩ về sự say 
men chiến thắng của các giới Phật tử. Điều này làm cho tôi liên tưởng đến những øì đã xảy ra trước 
đây do người Thiên Chúa giáo gây ra, những điều mà tôi không đồng tình và chống đối. Tuy nhiên 
sau khi chịu nạn kỳ thị trong 10 năm vừa qua, nay có lẽ đám đông quần chúng cần một biểu thị tự 
chứng tỏ sức mạnh. Một sự biểu dương lực lượng hẳn nên được chấp nhận. Nhưng điều này sẽ kéo 


132 


đài bao lâu? Tôi mong mỏi rằng sự say men chiến thắng và biểu dương quyền lực mới giành được 
này của các Phật tử không làm mờ đi những nhiệm vụ quan trọng hơn dang đợi chờ họ. 


(1926-2010) 
Minh Nguyện dịch Việt, tháng Š-2004, cập nhật tháng 9-2012 


Ghi chú của người dịch: 

€) Bác sĩ Wulf đã biên thư cho Thầy Minh Châu kèm theo lá thư của Thầy Trí Quang báo động về vụ đàn 
áp tại Đài Phát thanh Huế đêm 8/5/63. Xin xem bài thứ nhất phổ biến trên các trang nhà: http://www. 
thuvienhoasen.org/D_I-2 2-44 4-12345 5-50 6-I 17-29 14-2 15-2 10-wulft 12-3/; http://www. 
quangduc.com/phatdan/86bsiwulf.html. 

®) Lúc này các người bạn của tác giả đang tham gia chính quyền: Phó Thủ tướng Nguyễn Tôn Hoàn, Bộ 
trưởng Giáo dục Bùi Tường Huân (Xin xem ghi chú 1 của bài thứ nhất ghi lại trên đây). 

®) tức Đại sứ Bùi Diễm; Eritz là Tùy viên Văn hóa Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. 


tức Thủ tướng Phan Huy Quát, và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh sau này. 
(®) Xin xem hình ảnh và bài viết của BS Wulf nhân kỷ niệm 40 năm nhìn lại Pháp nạn 1963: http://www. 
thuvienhoasen.org/D_I-2 2-44 4-5395 5-50 6-I 17-29 14-2 15-2 10-wulfr 12-3/ 


135 


NGƯỜI THẦY CỦA NHỮNG VỊ THẦY 


HIT.Thích Gia Quang 
(Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin-Truyền thông TƯ GHPGVN) 


ân đến ngày húy nhật đầu tiên của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh 

Châu, con xin dược kính dâng lên Ngài - người Thầy của những vị thây - 
lòng biết ơn và tôn kính nhất bởi vì nhiều học trò, đệ tử của Hòa thượng, nay đã là giáo phẩm 
cao cấp của Giáo hội, là giảng sư, hiệu trưởng, trụ trì, hay là Tăng, Ni đang miệt mài tu học và 
đấn thân trên con đường phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc. 


Hòa thượng Thích Minh Châu là một ngôi sao sáng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những 
linh vực gần như gắn bó suốt cuộc đời của Ngài, đó là sự nghiệp giáo dục Phật giáo, đào tạo 
Tăng tài, và sự nghiệp hợp tác quốc tế vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới 
của Phật giáo Việt Nam. Tầm vóc và ảnh hưởng của Hòa thượng trong các lĩnh vực trên sẽ 
mãi mãi ghi đậm trong ký ức của Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam. 

* Dấu ấn về quan hệ hợp tác quốc tế 


Để có được những thành tựu trong lĩnh vực nào cũng đòi hỏi những yếu tố và nhân duyên 
hội tụ. Trong cuộc đời tu hành của mình, Hòa thượng Thích Minh Châu đã trên I0 năm 
đi du học, trong thời gian đó, Ngài đã có dịp đi qua nhiều quốc gia, gặp gỡ nhiều bậc tôn 
kính, bạn hữu đồng tu là môi trường thuận lợi để đặt những viên gạch đầu tiền cho ngôi 


134 


nhà hợp tác quốc tế của Phật giáo Việt Nam sau này, mà Ngài là một trong những vị sứ giả 
tiên phong. 

Nếu điều đó được ví như là THIÊN THỜI, thì NHÂN HÒA là dấu ấn học tập, khả năng 
ngoại ngữ xuất chúng của Hòa thượng. Tài năng đó, đức độ đó như chất keo gắn kết những 
mối quan hệ vừa là năng lực ngoại tài, vừa là hội tụ tự nhiên để các bậc tu hành ngoại quốc, 
các bạn học đồng môn, các vị giảng sư khả kính yêu mến, nể phục một tâm hồn Minh Châu 
- tâm hồn của Phật giáo Việt Nam. 


Sau thời gian du học, trở về nước, Hòa thượng tham gia sinh hoạt tại các hội, đoàn Phật giáo 
ở miền Nam. Ngài đã chủ động, tích cực dưa Đạo vào đời để phục vụ nhân sinh. Phải chăng 
đó là ĐỊA LỢI cùng với THIÊN THỜI và NHÂN HÒA để phát triển Phật giáo Việt Nam 
được như ngày hôm nay. 


Bài viết này xin được chia ra làm hai mốc chính. Đó là những đóng góp của Hòa thượng 
trong việc tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế về Phật giáo trước và sau khi thành lập 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

- Trước năm 1981: Hòa thượng đã từng viếng thăm và thuyết giảng tại Đại học Kamazawa, 
Taisho - Nhật Bản (tháng 8-1965), tham dự Hội thảo Giáo dục tại Đại học Yale - Hoa Kỳ 
(năm 1967). Tháng 6-1968, Hòa thượng tham dự Đại hội Giáo dục Liên Viện trưởng Thế 
giới tại Hàn Quốc. Cuối năm 1968, Hòa thượng đại điện cho các trường dại học miền Nam 
Việt Nam tham dự Đại hội Giáo dục Quốc tế tại Mẽ-tây-cơ..... 


- Sau năm 1981: Khi đất nước hòa bình, thống nhất, các hệ phái Phật giáo Việt Nam cũng 
thống nhất trong ngôi nhà chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kể từ khi được thành lập 
cho đến những năm 1995, trải qua khoảng thời gian trong 1⁄4 thế kỷ, Hòa thượng đã tham 
gia gần 100 sự kiện hợp tác quốc tế, dẫn dầu hàng chục phái đoàn đại diện cho Phật giáo 
Việt Nam - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia những sự kiện lớn tại nước ngoài và tại 
các diễn đàn quốc tế trong nhiều lĩnh vực từ hợp tác tôn giáo, đến hợp tác quốc tế vì hòa 
bình, giải trừ quân bị và vì sự tiến bộ của con người, đến sự hợp tác và giao lưu hữu nghị giữa 
các tổ chức Phật giáo và giữa các tôn giáo. 

Hòa thượng cũng đã đảm trách các Phật sự quan trọng của Giáo hội. Đó là Phó Chủ tịch 
Thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại TP.Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Châu Á vì hòa bình (ABCP), Chủ 
tịch Trung tâm ABCP Việt Nam. Hòa thượng đã đại điện Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tham dự nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế tại các quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, 


135 


Pháp, Liên bang Nga, Tiệp Khắc, Ấn Độ, Sri Lanka, Mông Cổ, Ức, Ý, Canada, Hàn Quốc, 
Thái Lan, Đài Loan vx.. 


Con còn nhớ mỗi khi ra sân bay đón các đoàn Phật giáo quốc tế thăm Việt Nam thì con 
thường được các vị trưởng đoàn hỏi: “Hòa thượng Thích Minh Châu Ngài có khỏe không?” 
nhất là các phái đoàn Phật giáo Nhật Bản, Sri Lanka, Mông Cổ... Điều này làm con suy nghĩ 
Hòa thượng quả là người bạn dáng kính trong lòng bạn bè quốc tế của Phật giáo Việt Nam. 
Những thành tựu quan trọng, những mốc son chính trong tiến trình hợp tác quốc tế về Phật 
giáo trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ XX, dù trực tiếp hay gián tiếp, ít nhiều đều gắn liền với 
tên tuổi và những đóng góp xuất sắc của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu. 

* Dấu ấn trong công tác giáo dục đào tạo 

Song song với những dấu ấn trên lĩnh vực hợp tác, giao lưu quốc tế về Phật giáo, Hòa thượng 
là người coi trọng sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài, vun bồi tài năng, tuyển chọn người 
đức hạnh cho vườn hoa Phật giáo nước nhà. 


Ngay khi về nước, năm 1964, Hòa thượng đã đảm trách chức Phó Viện trưởng Điều hành 
Viện Cao đảng Phật học Sài Gòn. Hòa thượng đã tích cực và có công trong việc mở thêm 
các Phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn (Văn khoa), và Hòa thượng được cử giữ 
chức Khoa trưởng... Đến năm 1965, Viện Cao đảng Phật học đổi tên thành Viện Đại học 
Vạn Hạnh, Hòa thượng tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh kiêm Khoa 
trưởng Phân khoa Phật học. Tại cơ sở mới, Hòa thượng đã mở thêm các phân khoa: Khoa 
học Xã hội, Giáo dục, và Hòa thượng là Khoa trưởng. Hòa thượng cũng là người đã chỉ đạo 
mở thêm trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên Đại học Vạn Hạnh. 


Năm 1972, Hội đồng Viện mở thêm Phân khoa Khoa học ứng dụng tại cơ sở mới ở đường 
Võ Di Nguy (nay là Nguyễn Kiệm); Hòa thượng đảm nhiệm Khoa trưởng. Tại dây, năm 
1974, Hòa thượng chủ trì Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Đại học Vạn Hạnh (1964- 
1973) với sự tham dự của chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Giáo sư của Viện và hơn 10 
ngàn sinh viên tham dự. Cũng chính tại cơ sở này, năm 1984, Hòa thượng đã mở Trường 
Cao cấp Phật học (Học viện PGVN tại TP.HCM) do Hòa thượng làm Hiệu trưởng; Ngài 
cũng làm Đàn đầu Hòa thượng truyền giới Cụ túc cho 60 Tăng Ni sinh khóa Ï này. 

Năm 1981, Giáo hội mở Trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở Ï tại chùa Quán Sứ; Hòa 
thượng được mời làm Hiệu trưởng (nay là Học viện PGVN tại Hà Nội). 


Tại Học viện PGVN tại TP. HCM, Hòa thượng đã lần lượt tổ chức tuyển sinh và đào tạo 
được Š khóa cử nhân Phật học. Các khóa Tăng Ni sinh này đã đáp ứng được nhân sự phục 


136 


vụ Giáo hội. Ngày 20-10-1997, Hòa thượng chủ trì Lễ khởi công xây dựng cơ sở mới Học 
viện PGVN tại TP. HCM.... 


Đặc biệt, Hòa thượng đã dịch hầu như toàn bộ Kinh tạng PaÏi sang Việt ngữ, góp phần cho 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta có Đại tạng kinh Việt Nam để Tăng Ni, Phật tử Việt 
Nam tu học. 


Vì những dóng góp xuất sắc của Hòa thượng, tháng 5-1996, Hội đồng Đại học 
Mahachulalongkorn tại Thái Lan (Đại học Hoàng gia Thái) đã trân trọng tặng bằng cấp tiến sĩ 
danh dự cho Hòa thượng về công trình phiên dịch kinh điển và sự nghiệp giáo dục của Ngài. 


Trong hàng chục năm qua, Hòa thượng đã để lại những thành tựu lớn lao trên nhiều mặt. 
Hòa thượng đã đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni tài đức, cư sĩ, Phật tử hữu danh, có ích cho đạo 
và đời, đã và đang phục vụ trong các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, trong 
nước và nước ngoài, góp phần xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam. 


Trưởng lão Hòa thượng chính là hình ảnh giải thoát vô ngại. Trong suốt cuộc đời, Ngài 
luôn luôn giữ thái độ hiền hòa, thấm nhuần giáo nghĩa “bát phong xuy bất động” Hòa 
thượng luôn giữ cuộc sống thanh đạm, giản dị vượt thắng mọi sự đối đãi khen, chê... trở 
thành một trong những vị danh tăng có uy tín và ảnh hưởng nhất của Phật giáo Việt Nam 
thế kỷ XX. 


Riêng con, hình ảnh về cố Trưởng lão Hòa thượng còn là những cảm niệm về bậc ân 
sư đã dạy dỗ con trưởng thành trên con đường Đạo, nhất là trong thời gian những năm 
1980 - 1990, khi còn học trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở Ï; con có nhân duyên 
được làm thị giả Hòa thượng. Khi con công tác tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội 
và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và kể cả những khi 
Hòa thượng ra Bắc làm công tác Phật sự hay trước khi di công tác nước ngoài, con luôn 
được thân thừa Hòa thượng và được tiếp nhận những sự chỉ bảo ân cần của Ngài. Con 
lấy đó làm tư lương, hành trạng trên con đường tu tập của mình. Con còn nhớ, lời dạy 
của Đức Phật mà Hòa thượng đã từng viết, từng tâm niệm như lẽ sống của đời tu: “Như 
Lai không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Như Lai” 

Ngài đã ra di, dẫu thế gian huyền hoặc “có - không”, nhưng hiện hữu là hình ảnh giải thoát 
vô ngại, là lẽ sống mà Ngài đã để lại cho Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước 
học tập và noi theo. 


137 


KÍNÑNH NGƯỠNG 


Pháp lữ - HT.Thích Chơn Trí 


ôi được biết cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu là thân tử của ông bà cụ 
Đinh Văn Chấp (người đã đỗ dầu kỳ thi tiến sĩ khoa Quý Sửu năm 1913 triểu 
Duy Tần thứ 7), quê quán tỉnh Nghệ An - Việt Nam. 


Hòa thượng sinh trưởng trong một gia đình có văn hóa và truyền thống đạo đức. Lúc lớn 
lên Hòa thượng vào Nam (Huế) tiếp tục học chương trình văn hóa và tham gia sinh hoạt 
tại địa phương. Hòa thượng là đoàn viên Đoàn Phật học Đức dục. Ngoài trình độ văn hóa 
và rất có thiện chí sinh hoạt đoàn thể, Hòa thượng là một đoàn viên mẫu mực, nổi bật nhiều 
về đạo hạnh và có lẽ cũng do vậy rất được đoàn thể kính mến. 


Vào khoảng năm 1940, Hòa thượng cùng anh em chúng tôi gồm: Hòa thượng Thích 
Thiên Ân, Hòa thượng Thích Đức Tâm, Hòa thượng Thích Mãn Giác, Hòa thượng Thích 
Trí Không đã thọ giáo với cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, trú trì Tổ đình Ba La 
Mật, TPHuế. 


Thời gian tiếp theo, Hòa thượng phát tâm xuất gia, dâu sư với Đại lão Hòa thượng Thích 
Tịnh Khíết - trú trì Tổ đình Tường Vân. 

Đầu năm Kỷ Sửu (1949), Hòa thượng thọ Đại giới Tỷ-kheo tại Giới đàn Báo Quốc. Cũng 
là thiện duyên sau lúc thọ giới xong, Hòa thượng xin nguyện thường trú tại nơi này, vì đây 


138 


là Phật học viện của Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên. 
Ở đây, ngoài việc tu học Hòa thượng đã tích cực tái sáng lập Gia đình Phật tử và làm Hiệu 
trưởng Trường Trung học Bồ Đề. Với chủ trương đào tạo Tăng tài Việt Nam, GHPGVN 
Trung Phần đề xuất vấn đề học tăng Việt Nam đi du học tại các Phật học viện Phật giáo 
nước ngoài. 
Tuân thủ chủ trương trên, Hòa thượng được cử sang du học tại Phật học viện ở tiểu bang 
Tần Đề-li, Ấn Độ. Sau thời gian tu học mãi đến kỳ thi mãn khóa, Hòa thượng là thí sinh 
xuất sắc đậu thủ khoa của kỳ thi này. Trong dịp dự lễ mãn khóa, Tổng thống Ấn Độ đã đích 
thân đến dự và đã tự tay gắn huy chương danh dự cho Hòa thượng. Đây là một vinh dự 
lớn. Cũng trong buổi lẽ này, dân chúng địa phương tham dự rất đông, rất có cảm tình, mọi 
người đều tỏ lòng mến phục. 
Cũng trong lúc này, bà con nhắc lại kỷ niệm một thành tích sáng chói đó là trước đây, cũng 
tại nơi này đã có danh tăng Huyền Trang người Trung Hoa sang tu học; nay có Hòa thượng 
Thích Minh Châu người Việt Nam cũng sang tu học và cũng thành đạt khả quan trên 
đường học vấn và đạo hạnh. Như vậy có thể nói Hòa thượng là “Huyền Trang Việt Nam!” 
Sau khi từ Ấn Độ về nước, ngoài việc tỉnh tấn truyền bá Đạo pháp và phiên dịch kinh điển, 
Hòa thượng còn xây dựng Viện Đại học Vạn Hạnh lớn nhất tại miền Nam Việt Nam. 
Với con người của Đại lão Hòa thượng trong Đạo pháp chẳng khác gì “Viên ngọc sáng” mà 
trước đây Đức Đại lão Bổn sư Thích Tịnh Khiết truyền gắn “Pháp tự Minh Châu” thật quá 
tuyệt vời! 
Tóm tắt về thành tích Pháp sự, đạo hạnh, và cuộc đời cố Hòa thượng, thật dáng kính nể và 
tán dương vô cùng. Tôi xin trích ra đây hai câu cuối của bài Pháp kệ để nói lên lòng ngưỡng 
mộ của mình đối với Hòa thượng: 

“Xưng dương nhược tán thán, 

ỨÚ kiếp mạc năng tận'. 


139 


NHÀ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
CHO PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thích Hạnh Bình 


hân ngày Đại tường cố Hòa thượng Minh Châu, môn đồ của Ngài cho ra mắt 

tập kỷ yếu với nội dung ghi lại những kỷ niệm vui buồn của môn đồ, của người 
thân đối với vị Thây khả kính của mình. 
Người viết vốn không phải là đệ tử của Hòa thượng, cũng không phải là tông môn Tổ 
đình Tường Vần, nhưng lại có vinh hạnh được sống gần bên Hòa thượng trong nhiều 
năm. Từ năm 1984 đến năm 1988 tôi là Tăng sinh khóa I, Trường Cao cấp Phật học. Sau 
khi tốt nghiệp, tôi lại làm việc cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cho đến năm 
1994 thì tôi mới rời Vạn Hạnh để du học Đài Loan. Trong khoảng thời gian L0 năm ấy, 
tôi sống tại Thiền viện Vạn Hạnh, học được rất nhiều điều từ nếp sống, cách suy tư và 
phương pháp làm việc của cố Hòa thượng. Có thể nói, những øì mà tôi thành tựu được 
như ngày hôm nay là nhờ thọ ân giáo dưỡng của Ngài rất nhiều. Với tư cách là học trò, 
nơi đây tôi xin khái quát và điểm lại một vài sự kiện mà cố Hòa thượng đã quan tâm và 
nỗ lực xây dựng Phật giáo Việt Nam. 


Có thể nói, cuộc đời và sự nghiệp của cố Hòa thượng là điểm son cho lịch sử Phật giáo 
Việt Nam. Ngài là vị tu sĩ Phật giáo Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp tiến sĩ ngành Phật học và 


140 


là vị đầu tiên khai mở con đường du học cho Tăng Ni sinh Việt Nam. Ngài có công trong 
việc khai sáng Đại học Vạn Hạnh, Viện Nghiên cứu Phật học và, điểm nổi bật nhất, Ngài 
là người có công chuyển dịch Kinh tạng DäÏi sang tiếng Việt, để lại cho Phật giáo Việt Nam 
một kho tàng văn hóa và học thuật vô giá. Thế thì Hòa thượng từ động lực nào có sự đóng 
góp to lớn như thế? Ở đây tôi xin phân tích. 


Cố Hòa thượng sinh năm 1918, trong một gia đình khoa bảng trí thức, lại rất thuần tín Tam 
bảo, năm 1940 đỗ tú tài tại Trường Khải Định, nay là Trường Quốc Học - Huế. Sau khi tốt 
nghiệp, Ngài đảm nhiệm chức vụ Thư ký cho Tòa Khâm sứ tỉnh Thừa Thiên. Trong khoảng 
thời gian này, ngoài công việc làm thư ký, Hòa thượng nö lực tìm hiểu Phật học và tham gia 
phong trào chấn hưng Phật giáo. Có lẽ Ngài sớm cảm nhận cuộc đời vốn tạm bợ, sự nghiệp 
công danh gì đi nữa, trăm năm rồi cũng trở về với cát bụi, cho nên Ngài có ý tưởng xuất gia 
học đạo. Vào năm 1946, Ngài đến Tổ đình Tường Vân (Huế), xin xuất gia với Hòa thượng 
Thích Tịnh Khiết (Đức Đệ nhất Tăng thống GHPGVN TN). 


Sau khi xuất gia, dốc lòng học Phật, đồng thời tiếp tục tham gia phong trào chấn hưng Phật 
giáo, Ngài có nhiều hoạt động tích cực và đã đóng góp nhiều bài viết có giá trị mang tính 
khai mở. Tuy nhiên, bản thân Ngài tự cảm thấy khiếm khuyết cái gì đó trong việc cải cách 
và chấn hưng Phật giáo, vì ai cũng hiểu rằng Phật giáo vào thời bấy giờ, kinh sách Phật học 
rất hạn chế, chỉ có một số kinh điển Đại thừa, và một số sách Phật học bằng tiếng Hoa. Thế 
thì làm thế nào để cho Chánh pháp được hưng thịnh trong xã hội Việt Nam? Và nếu cuộc 
canh tân chấn hưng đó có thành công di chăng nữa, thì đó cũng chỉ là cuộc chấn hưng mô 
phỏng theo Trung Quốc. Điều này có phù hợp với tình hình thực tế của nước ta không? 
Đây là một vấn đề cần phải suy nghi. 


Có lẽ đó chính là nhân tố thôi thúc vị Tỷ-kheo trẻ trí thức Thích Minh Châu chọn con 
đường du học Sri Lanka, mà không phải Trung Quốc. Ước muốn du học của Hòa thượng 
được Giáo hội đồng tình, được Bổn sư hứa khả. Cho nên vào năm 1952, Ngài lên đường du 
học tại Sri Lanka, với mục đích tìm hiểu nguồn gốc của Phật pháp là gì. Khi đến đây Ngài 
thấy rõ, muốn thấu hiểu Phật pháp, việc đầu tiên là phải học cổ ngữ Pali mới có thể trực tiếp 
duyệt đọc nguyên bản Kinh tạng Nam truyền, dĩ nhiên cũng cần phải trau đồi Anh ngữ để 
giao tiếp với thế giới và viết luận văn. Vì thế, Ngài đã nỗ lực để thành thạo hai ngôn ngữ này. 
Sau khi tốt nghiệp cao học ở dấy vào năm 1954, Ngài tiếp tục du học Ấn Độ và học chương 
trình tiến sĩ ngành Phật học tại trường Đại học Nalanda. Năm 1961 Ngài tốt nghiệp tiến sĩ 
ngành Phật học với luận án “Tfie Chinese Madhyama Ägama and the Pali Majjhima Nikãya-A 
Comparatiue Study” (So sánh Kinh Trung Bộ chữ Dali và Kinh Trung A-hàm chữ Hán). Có 
thể nói dây là một công trình nghiên cứu mang tính chuyên môn cao, đòi hỏi người nghiên 


141 


cứu trước tiên phải thông thạo cả hai cổ ngữ Pali và Hán cổ, từ đó mới tiến hành so sánh, 
đối chiếu. Kết quả của sự so sánh này chính là câu trả lời chính xác nhất về sự tương đồng 
và dị biệt giữa hai nguồn tư liệu Pali và Hán, từ đó mới đánh giá phê bình và lý giải nguyên 
nhân tại sao có sự tương đồng và dị biệt giữa hai nguồn tư liệu này. Nội dung nghiên cứu 
luận văn của Ngài đã được giới nghiên cứu Phật học đánh giá cao, có giá trị học thuật. 


Ngang qua nội dung nghiên cứu của luận văn, có thể nói đây là tác phẩm mang tính định 
hướng giáo dục và phương pháp hoằng dương Phật pháp của Hòa thượng. Có nghĩa là, 
người học Phật trước hết phải học tập kinh điển Nguyên thủy, sau đó mới tìm hiểu tư 
tưởng bộ phái, và cuối cùng là Đại thừa, không thể vượt thứ lớp. Đồng thời, ngang qua 
luận văn của Ngài, chúng ta cũng có thể xem đây là lời giải đáp lý do tại sao Hòa thượng 
xuất gia trong tổ đình có truyền thống tu học theo Phật giáo Đại thừa, nhưng khi về nước 
Hòa thượng chỉ hoàng dương Phật giáo Nam truyền. Cụ thể, Ngài đã dịch kinh điển 
Nam truyền sang Việt ngữ và giảng dạy các kinh điển này, mà hoàn toàn không đề cập, 
dù chê hay khen, tư tưởng Phật giáo Đại thừa, nhất là Phật giáo Trung Quốc. Ví dụ như 
khi dạy thiền cho Tăng Ni sinh khóa I (có lẽ cả các khóa sau đó), Hòa thượng chỉ nói: 
“Trong Phật giáo có hai loại thiền: Như Lai thiền và Tổ sư thiền. Ở dây chúng tôi không 
hiểu về Tổ sư thiền, nên chúng tôi chỉ giới thiệu về Như Lai thiền” Việc tự nhận “không 
hiểu” này của Hòa thượng là thái độ nghiêm túc của một học giả, nhưng đồng thời cũng 
là vấn đề để chúng ta suy gẫm. 


Có một điều chúng ta cần chú ý là, dựa theo cách thờ phụng của Tổ đình Tường Vân, thì 
Hòa thượng thuộc thiền phái Lâm Tế, mặc dù Hòa thượng xuất gia và sống ở Tường Vân 
chỉ có 6 năm trong thời gian mới xuất gia. Nếu xem xét cuộc đời của Hòa thượng, thì sự 
hành trì cũng như tư tưởng Phật học của Ngài mang tính Phật học thuần túy, trong sáng, 
rõ ràng, và không xen tạp với những loại tư tưởng văn hóa khác. Vậy, chúng ta có nên chăng 
chú ý đến ngôn từ khi tôn xướng danh hiệu Hòa thượng cho phù hợp với cuộc đời và đạo 
nghiệp của Ngài? 

Hơn nữa, công trình phiên dịch kinh điển của Hòa thượng có thể so sánh với Huyền Trang, 
La Thập, mang tính khai sáng. Nếu như Phật giáo Trung Quốc xem Huyền Trang là người 
có công mang hệ thống Abhidhrma (Pháp Tướng tông) từ Ấn Độ về Trung Quốc, thì Phật 
giáo Việt Nam cũng cần phải có lòng tự hào xem Hòa thượng Minh Châu là người có công 
mang Kinh tạng Nikãya (Nguyên thủy) về Việt Nam và dịch sang tiếng Việt. Do đó, chúng 
ta cần phải xem Hòa thượng là người đã mở ra một tinh thần học Phật hiện đại trên cơ sở 
Kinh tạng Nikãya, mà không phải từ Phật giáo Trung Quốc. Điều này cần được xem xét và 
thảo luận. Đây chỉ là ý kiến riêng của tác giả. 


142 


Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ về nước, năm 1964, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
thành lập Đại học Vạn Hạnh, và Ngài được mời làm Viện trưởng và hoạt động cho đến 
năm 1975. Trong giai đoạn này dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng, Viện Đại học Vạn Hạnh 
đã giới thiệu Phật giáo như là một tôn giáo hoạt động theo xu hướng tri thức hơn là tín 
ngưỡng. Đáng tiếc, sau khi thống nhất, đất nước gặp nhiều khó khăn, nên Đại học Vạn 
Hạnh ngưng hoạt động. Trước tình hình này, Phật giáo sẽ lâm vào trường hợp nguy hiểm 
nếu như không có một hệ thống giáo dục. Cho nên sau khi thành lập Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, với tư cách là Tổng Thư ký, Hòa thượng cùng Giáo hội đề xuất xin Nhà nước 
cho phép Phật giáo thành lập hệ thống giáo dục Phật giáo. Quan điểm này được Nhà nước 
chấp nhận. Nhờ đó, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở I, được hình thành tại chùa 
Quán Sứ, Hà Nội, năm 1981; và cơ sở II tại Thiền viện Vạn Hạnh, TP. HCM, năm 1984; 
cả hai đều do Hòa thượng làm Hiệu trưởng. Và như vậy, sự nghiệp cải cách Phật giáo bằng 
con đường giáo dục được tiếp tục. Sau đó vài năm, Hòa thượng lên kế hoạch thành lập Viện 
Nghiên cứu Phật học, nhằm tập trung giới tri thức nghiên cứu Phật học, và ngang qua đó, 
thành lập Hội đồng Phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam, nhằm tiến hành phiên dịch biên 
tập bộ Đại tạng kinh Việt Nam. Có thể nói, đây là nhiệm vụ quan trọng của Giáo hội, của 
Tăng-già Việt Nam. Thử nghĩ xem một đất nước tự hào có chiều dài lịch sử Phật giáo gần 
2.000 năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bộ Đại tạng kinh bằng tiếng Việt? Đây là vấn đề 
mà bất cứ người lãnh đạo Phật giáo nào cũng cần phải suy nghĩ và tìm giải pháp. Dẫu rằng, 
khi Hòa thượng ra đi bộ Đại tạng kinh Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện, nhưng định hướng 
ấy đã dược Ngài hoạch định và định hình để cho người sau kế thừa và thực hiện. 

Ngoài những chức vụ đề cập trên, Hòa thượng giữ nhiều chức vụ không kém phần quan 
trọng khác, như Phó Chủ tịch ABCP thế giới kiêm Chủ tịch Trung tâm ABCP Việt Nam.... 
Chúng ta cân hiểu ở dây rằng đề cập những chức vụ của Hòa thượng không đồng nghĩa 
xem chuyện chức quyền như là niềm vinh hạnh tự hào, mà chúng ta chỉ xem đây như là 
phương tiện để thực hiện định hướng phát triển Phật giáo của Hòa thượng mà thôi. Quan 
điểm này chúng ta có thể thấy rõ qua sự nghiệp phiên dịch kinh điển và hình thành các cơ 
sở giáo dục, viện nghiên cứu để làm hướng di cho sự phát triển của Phật giáo. 

Có người hỏi, Hòa thượng giữ nhiều chức vụ quan trọng như thế thì giờ đâu mà dịch kinh 
điển? Vấn đề này được chính Hòa thượng dạy cho chúng tôi khi còn là học viên của trường. 
Ngài nói: “Mặc dù cuộc sống của chúng tôi bề bộn công việc điều hành Đại học Vạn Hạnh, 
nhưng chúng tôi không bỏ giờ tọa thiền vào buổi khuya và 2 giờ dịch kinh sau giờ tọa 
thiền mỗi ngày. Do vậy việc phiên dịch kinh của chúng tôi không bị trở ngại hoặc gián 
đoạn... . Đó là sự thật, là phương pháp làm việc của Hòa thượng, vì khi sống ở Vạn Hạnh 


143 


tôi thường thấy cứ 4 giờ sáng học tăng chúng tôi đi công phu khuya thì Hòa thượng thức 
dây tọa thiền, sau đó Ngài phiên dịch kinh điển. Nếu ta nhẩm tính cứ mỗi ngày bỏ ra 2 giờ 
dịch kinh, và làm như vậy suốt vài chục năm, thì năm bộ Nikãya được Ngài dịch sang tiếng 
Việt cũng là điều tất yếu. Năm bộ Nikãya được Ngài dịch sang tiếng Việt là: Trường Bộ Kinh 
(Dìghanikäya), Trung Bộ kinh (Majjhimanikaya), Tương Ưng Bộ kinh (Samyuttanikaya), Tăng 
Chí Bộ kinh (Angutfaranikäya) và Tiểu Bộ kinh (Khuddakanikäya). 


Ở đây cần chú ý, “Tiểu Bộ kinh” gồm nhiều tập, trong đó phần sau của Jãtaka là do Trần 
Phương Lan dịch từ bản tiếng Anh. Tại sao Hòa thượng lại không dịch nốt? Phải chăng 
Hòa thượng quá bận việc không có thời gian hay do sức khỏe yếu? Theo tôi cả hai lý do 
này đều không đúng. Lý do mà Hòa thượng đắn do không dịch chính là vì nội dung tư 
tưởng của bản kinh này. Những câu chuyện tiền thân Phật rõ ràng xuất hiện tương dối trễ, 
chịu ảnh hưởng tư tưởng của các tôn giáo khác. Có lẽ đó là lý do mà Hòa thượng không 
dịch nốt bản kinh này. Có lẽ đây cũng chính là lý do tại sao nguồn tư liệu Bắc truyền 
'Kinh A-hàm' chỉ có 4 bộ: “Trường A-hàm” (“K Rl `), “Trung A-hàm" (®†' Rị Â`), “Tạp 
A-hàm”" (3È 2`), “Tăng nhất A-hàm” (1# ã l[⁄2), mà không xếp phần “Bổn Sanh”, 
“Bồn Sự” vào Kinh A-hàm, thành 5 bộ A-hàm như Nam truyền. Như vậy, 4 (hay Š) bộ 
Nikãya mà Hòa thượng dịch là tư tưởng căn bản của Phật giáo Nam truyền mà Thượng 
tọa bộ gọi là Kinh điển Nguyên thủy, là lời Đức Phật giảng dạy. Riêng phần Luận tạng, 
Hòa thượng chỉ dịch “Thăng pháp tập yếu luận” (Abhidhammatthasangaha), là tác phẩm 
với nội dung chuyên phân tích mối quan hệ giữa sắc pháp và tâm pháp, làm rõ lộ trình 
hình thành và chấm dứt của các phiền não. Nội dung tác phẩm này nhằm tổng hợp, phân 
tích và làm rõ lộ trình tu tập đã dược Đức Phật giảng dạy trong năm bộ Nikãya. 


Đồng thời, đứng trước thế kỷ văn minh vật chất, xã hội quay cuồng trong hưởng thụ dục 
vọng và có khuynh hướng phủ nhận đời sống tương lai, xem thường luật nhân quả, nên Hòa 
thượng đã khảo cứu tác phẩm “Milindapanha and Na-hsien Bhikshu Sufra - A comparatiue 
sfudy, trong đó có một phần làm rõ sự tương tục giữa cuộc sống này và đời sống kế tiếp. 
Tỷ-kheo Na-tiên ví sự tương tục ấy như ngọn lửa của bó duốc, khi sắp hết nhiên liệu, nó lại 
được kết nối sang một bó duốc khác. Những bó duốc tuy có sinh diệt khác nhau, nhưng 
ngọn lửa vẫn tương tục, không chấm dứt. Cũng vậy, với mạng người cũng thế, thân tứ đại 
này đến trăm tuổi sẽ tan rã, nhưng tâm thiện ác một khi đã tạo nhân ắt hản phải thọ quả, 
nhân quả đó sẽ nối nhau tồn tại, tiếp diễn từ đời này đến đời khác. Có thể nói, dây là vấn 
đề tranh cãi giữa Phật giáo với ngoại đạo, giữa bộ phái này với bộ phái khác trong Phật giáo, 
nhất là xã hội của thế hệ trẻ, không tin nhân quả, tội phước. Có lẽ dây chính là lý do Hòa 
thượng muốn mượn ý tứ của Na-tiên Tỷ-kheo để gợi ý cho thế hệ trẻ rằng cần suy nghĩ lại 


144 


cách tư duy của mình nhằm thay đổi cách sống không lành mạnh trong đời hiện tại và xây 
dựng một đời sống tốt đẹp ở tương lai. 


Cuối cùng, có hai tác phẩm rất quan trọng không thể không đề cập là “Huyền Trang, nhà 
chiêm bái uà học giả” (Hsuan T sang, the Pilgrim and Scholar), và “Pháp Hiển, nhà chiêm bái 
khiêm tốn” (Fa Hsien, the Unassuming Pilgrim). Có thể nói, đây là hai tác phẩm mà Hòa 
thượng muốn gởi một thông điệp cho những nhà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam. Ngài 
muốn Phật giáo Việt Nam phát triển bằng cách lấy chính sách giáo dục làm đầu, xem việc 
du học của Tăng Ni sinh như là nền tảng để xây dựng cho sự phát triển Phật pháp trong 
lòng dân tộc. Đồng thời, Ngài muốn nhắn nhủ rằng Tăng Ni sinh cần phải nỗ lực học 
tập Phật pháp, noi gương tinh thần cầu học như Ngài Pháp Hiển và Huyền Trang. Để 
được vậy, Tăng Ni sinh cần phải tìm đường du học, thu thập kiến thức Phật học, học tập 
cách sưu tập, tìm tòi tư liệu như Huyền Trang để làm hành trang cho việc nghiên cứu của 
mình, đồng thời cung cấp tư liệu cho người nghiên cứu Phật học trong nước. Thiết nghĩ 
đây chính là động cơ Ngài viết hai tác phẩm này. Chúng ta là người xuất gia, là trưởng tử 
Như Lai, phải xem sự tồn vong của Phật pháp là trách nhiệm của mình, thế thì sự gợi ý 
của Ngài đáng để chúng ta suy gãm. 

Những tác phẩm còn lại của Hòa thượng có lẽ xuất hiện trong nhiều yếu tố nhân duyên 
khác nhau, trong ấy có một vài điểm cần thảo luận để làm rõ tác phẩm nào do Hòa thượng 
viết và tác phẩm nào do thư ký chấp bút. 

Qua những tác phẩm nghiên cứu và dịch thuật của cố Hòa thượng, chúng ta thấy: 


1- Hòa thượng là một nhà nghiên cứu chuyên môn, một nhà giáo dục chân chính, là biểu 
tượng mẫu mực cho hậu thế noi gương; 


2- Nếu như Phật giáo Trung Quốc tự hào Huyền Trang là Tam tạng pháp sư, có công dịch 
các bộ luận của Hữu bộ, thì Phật giáo Việt Nam nên tự hào Hòa thượng Minh Châu là vị có 
công phiên dịch năm bộ Nikãya từ cổ ngữ PäÏi sang tiếng Việt và giới thiệu tư tưởng Tạng 
kinh này cho Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam biết về Phật giáo Nguyên thủy; 

3- Hòa thượng Minh Châu là vị có công trong việc hình thành các cơ sở học thuật Phật 
giáo gồm các lãnh vực như giáo dục, nghiên cứu và phiên dịch kinh điển cho Phật giáo 
Việt Nam. 


145 


HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 

MỘT NHÂN CÁCH LỚN, MỘT BIỂU TƯỢNG 

CAO QUÝ TRONG SỰNGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


1T.Thích Huệ Thông 
(UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPG tỉnh Bình Dương) 


lÍ hông khí ấm cúng và tràn đây tình yêu thương của mùa Vu lan PL.2556 bỗng 
hùng xuống khi những người con Phật trong ngôi nhà GHPGVN nhận được 
tin buồn Hòa thượng Thích Minh Châu vừa viên tịch. Như vậy, bậc trưởng lão vô cùng tôn 
kính của nền giáo dục Phật giáo Việt Nam với gương mặt phúc hậu, với ánh mắt trí tuệ, tràn 
đây lòng từ bi và nụ cười luôn hoan hỷ ngày nào, nay đã thực sự rời xa chúng ta vĩnh viễn .... 
Trong chuỗi ngày qua, do Phật sự đa doan, từ công việc Giáo hội cho đến những bổn phận 
phải thừa dương trong mùa an cư kiết hạ, tất cả đã khiến tâm tư chúng tôi dường như vô 
cảm với ngoại cảnh xung quanh. Vậy mà khi nhận được hung tin này, tâm hồn tôi bỗng trở 
nên hụt hãng, một cảm giác mất mát to lớn ùa về. Điều này càng chứng tỏ: Nhân cách, sự 
nghiệp giáo dục và công đức của Hòa thượng Thích Minh Châu mãi mãi chiếm một vị trí 
vô cùng quan trọng trong tâm hồn bao thế hệ Tăng Ni Phật tử, mà tâm trạng hiện thời nơi 
bản thân tôi là một điển hình. Đối với cá nhân tôi, Ngài thực sự là một nhân cách lớn trong 


146 


ngôi nhà Phật giáo Việt Nam, Ngài dích thực là biểu tượng cao quý của nền giáo dục Phật 
giáo Việt Nam trong thời hiện đại. 


Nói đến hành trạng và công đức của một bậc cao tăng thạc đức, với một quá trình trên nửa 
thế kỷ không ngừng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của Phật giáo nước nhà, một 
bậc tôn túc đã dày công góp phần to lớn cho sự nghiệp thống nhất và phát triển Giáo hội để 
Phật giáo Việt Nam có được thời cực thịnh như ngày hôm nay, một tấm gương hoằng pháp 
lợi sanh không hề mệt mỏi cho đến hơi thở cuối cùng như Trưởng lão Hòa thượng Thích 
Minh Châu, thì trong giới hạn một vài trang giấy khó có thể nói hết. Do vậy, xuất phát từ 
tâm tư tình cảm thiêng liêng trong đạo pháp và nhất là với tư cách bản thân một thời từng là 
học tăng đã được Ngài trực tiếp chỉ dạy, chúng tôi chỉ mạo muội đôi dòng cảm niệm, như 
một lời tri ân sâu sắc trước những công lao to lớn mà Ngài đã cống hiến cho nền giáo dục 
Phật giáo nước nhà. 


Nói đến Hòa thượng Thích Minh Châu, trước tiên chúng ta phải nói đến lòng yêu nước 
nồng nàn của một trí thức Phật giáo. Thông qua tiểu sử, được biết, Hòa thượng sinh ra 
và lớn lên trong gia đình Nho gia vọng tộc. Năm 1940, dù được bổ nhiệm làm Thư ký 
Tòa Khâm sứ tỉnh Thừa Thiên sau khi đỗ tú tài tại trường Quốc Học, Huế, nhưng trong 
quá trình làm việc, hàng ngày phải chứng kiến cảnh bóc lột, bất công của chế độ phong 
kiến thực dân, Ngài đã xin nghỉ việc và tham gia các phong trào thanh niên Phật giáo. 
Như vậy nøay từ thời trai trẻ, Hòa thượng đã sớm đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cá 
nhân. Vào năm 1957, khi hay tin Bác Hồ sang thăm chính thức Ấn Độ, từ Trường Đại 
học Bihar, ngay trong đêm, Hòa thượng đã vượt hơn I.000 cây số, đến thủ đô New Delhi 
để gặp Bác. Điều này càng chứng tỏ, Hòa thượng là một trí thức Phật giáo có tầm nhìn 
xa rộng, luôn mang trong lòng hoài bão phụng sự quê hương, dù hoàn cảnh lúc bấy giờ 
Ngài chỉ là một học tăng nơi đất khách. Có thể nói rằng, từ truyền thống đạo đức và tinh 
thần dân tộc ăn sâu vào tâm khảm của Ngài, Hòa thượng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
yêu nước vào các hoạt động Phật sự, nhất là thời kỳ sau khi đất nước hoàn toàn thống 
nhất. Trước những khó khăn sau chiến tranh, Ngài đã cùng chư tôn đức đứng ra thành 
lập Ban Vận động Thống nhất Phật giáo, làm tiền đề cho sự ra đời của GHPGVN vào 
năm 1981 và là nền tảng cho sự nghiệp phát triển rực rỡ của GHPGVN ngày nay. 


Nhắc đến Hòa thượng Thích Minh Châu, giới học Phật trong và ngoài nước đều liên tưởng 
đến ngay một trí thức uyên thâm Phật học, một nhà tổ chức, điều hành và giáo dục lõi lạc, 
một nhà phiên dịch lớn của Phật giáo nước nhà. Từ nhân cách, giới đức và kiến thức Phật 
học uyên bác, Ngài trở thành một danh tăng của Phật giáo Việt Nam được thế giới trọng 
vọng kính ngưỡng. Ngài hiển nhiên trở thành nhịp cầu nối quan trọng giữa Phật giáo Việt 


147 


Nam và Phật giáo các nước trên thế giới. 

Để tưởng nhớ công đức to lớn của Hòa thượng đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng 
tài, với ý nghĩa tôn vinh một nhân cách lớn, một tâm hồn giải thoát, vị tha, vô ngã, 
lời tưởng niệm của HĐTS GHPGVN dành cho Hòa thượng: “Nào ai biết được trời 
không ấy, một bậc chân nhân hiện giữa trời” quả là không ngoa lắm, bởi điều này 
đã toát lên toàn bộ sự kính ngưỡng vô biên của các bậc giáo phẩm trong Giáo hội 
và tình cảm hết sức đặc biệt của các thế hệ Tăng Ni, Phật tử khi hướng về Ngài. 
Thật vậy, cuộc đời của Hòa thượng như bầu trời trải rộng khắp không gian Phật pháp, 
bởi Ngài không hề có phân biệt giữa hệ phái Nam tông với Bắc tông, giữa Đại thừa với 
Tiểu thừa. Ngược lại, hiển hiện trong các trang kinh sống động tràn dây Phật chất mà 
Hòa thượng đã dày công phiên dịch, nhất là trong ánh mắt từ bi, trong nụ cười hoan hỷ, 
Hòa thượng đã thật sự mang đến cho mọi người một tinh thần đoàn kết hòa hợp, ở đó 
tròn đây sự dung thông và an lạc. Sinh thời Ngài thường dạy Phật tử và nhất là các thế 
hệ Tăng sinh từng là học trò của Ngài rằng: “Học Phật, trước hết là học làm người. Chữ 
“người” ở đây ý Ngài muốn nói đến nhân cách dích thực của một con người. Và gần nửa 
thế kỷ trôi qua, các thế hệ Tăng, Ni, Phật tử và ngay cả những sinh viên không phải Phật 
tử cũng đã được thụ hưởng tỉnh thân “học làm người” rất thực tế nhưng vô cùng sâu sắc 
của Hòa thượng. 


Đối với hàng Tăng sinh trẻ như chúng tôi cách đây mấy mươi năm, chúng tôi suy nghĩ rất 
đơn giản là đi học để thu nạp kiến thức Phật học, cao hơn nữa là lấy đó làm phương tiện 
tu hành. Nhưng đối với Hòa thượng, mục đích xuất dương du học của Ngài là để chấn 
hưng Phật pháp. Đây chính là sự khác biệt trong nếp nghĩ, trong tư tưởng, cũng như tâm 
nguyện hoài bão vì lợi ích tha nhân của một nhân cách lớn. 


Vào những năm 1989, bản thân tôi may mắn được làm Tăng sinh trường Cao cấp Phật 
học, dù là một học tăng ở một vùng quê hẻo lánh của tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương) 
nhưng lại có diễm phúc được làm một học trò qua sự giáo dục trực tiếp của Hòa thượng. 
Ngày xưa khi còn là một Tăng sinh trẻ, tôi chỉ được nghe nhắc đến Hòa thượng là một 
bậc tôn túc trang nghiêm đạo hạnh, hoặc chỉ được đọc qua các tác phẩm của Hòa thượng 
phiên dịch và trước tác. Nhưng đến khi vào học cao cấp Phật học, tôi mới được tiếp xúc 
gần gũi với Ngài. Quả thực Hòa thượng có một cuộc sống hoan hỷ, gần gũi vô cùng. Nơi 
Ngài luôn toát lên sự bao dung độ lượng trong mỗi thời giảng bài. Dù học tăng có hiểu 
hay chưa hiểu, Ngài cũng đều giảng di giảng lại kỹ càng. Với cử chỉ hiền từ, Ngài luôn ân 
cần chỉ dạy cho tất cả học viên thật sự thông hiểu từng đoạn kinh văn. Trong mỗi tiết học 
do Ngài phụ trách, Ngài luôn bắt học tăng phải tọa thiền. Ngài tận tâm uốn nắn cho học 


148 


tăng từng tư thế ngồi, cách chú tâm vào từng hơi thở... Điều này đã nói lên rằng, Ngài 
không chỉ là một bậc giáo thọ, một giảng sư, một nhà phiên dịch, mà Ngài đích thực là 
một nhà giáo dục lớn, tràn đây tâm huyết độ sanh. Thật ra Ngài đã dạy hàng hậu học 
chúng tôi bằng cả thân giáo, trí tuệ và đạo hạnh, chứ không đơn thuần là chỉ truyền thừa 
kiến thức Phật học. 


Hơn 60 năm phục vụ đạo pháp và dân tộc, Hòa thượng đã đào tạo nên nhiều thế hệ Tăng 
Ni, Phật tử tài đức. Tất cả đều trở nên người hữu dụng cho đạo pháp và dân tộc, trong đó có 
không ít vị giáo phẩm hiện vẫn dang phục vụ trong các cấp Giáo hội từ trung ương đến địa 
phương. Hòa thượng chính là hình ảnh giải thoát vô ngại, là lẽ sống cho Tăng, Ni, Phật tử 
noi gương học tập. Trải qua trên 60 năm hoạt động Phật sự, qua các thời kỳ lịch sử và xã hội 
khác nhau, Hòa thượng luôn khiêm tốn tự nhận mình chỉ là một Tỳ-kheo “cả đời chỉ biết 
làm công tác giáo dục” Thật ra bên cạnh những cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, Ngài 
còn là một trong những bậc tôn túc lãnh đạo cao cấp của Giáo hội, đã có những quyết sách, 
những chiến lược phát triển lâu dài và bền vững, tích cực tham gia hoạch định các chương 
trình hoạt động Phật sự mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng 
và phát triển đất nước trên phương châm và định hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa 
xã hội” Trong hơn 30 năm hình thành và phát triển của GHPGVN, Hòa thượng đã có 
nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững của Giáo hội, xây dựng khối đại 
đoàn kết dân tộc, luôn khích lệ, động viên Tăng, Ni, Phật tử trong các phong trào xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc... Dù lịch sử có trải qua bao biến cố thăng trầm, nhưng thời kỳ nào Hòa 
thượng văn luôn là tấm gương ngời sáng, tận tâm phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. 


Tỉnh thần hy sinh vị tha vô ngã của Ngài đã để lại tình cảm đặc biệt trong lòng bao thế hệ 
Tăng, Ni, Phật tử. Do vậy, việc bày tỏ cảm xúc trước sự kiện Hòa thượng xả bỏ báo thân về 
miền Cực lạc, thực sự là địp để tất cả chúng ta nhìn lại nhân cách, phẩm hạnh, giới đức, tâm 
huyết độ sanh, và nhất là những thành quả to lớn trong sự nghiệp giáo dục Phật giáo mà 
Ngài đã để lại. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng, Ngài chính là câu nối hiệu quả giữa Chánh 
pháp Như Lai với đời sống cộng đồng Tăng Ni, Phật tử. Tầm hồn và trí đức nơi Ngài cũng 
chính là không gian lớn hòa quyện giữa văn hóa giáo dục Phật giáo với văn hóa cộng đồng 
xã hội. Quả thật Ngài là một nhân cách lớn, một biểu tượng cao quý của sự nghiệp giáo dục 
Phật giáo nước nhà trong thời đại ngày nay. 

Thuận theo lý vô thường, hữu sinh tức hữu diệt, nay mãn nguyện Ta-bà, Hòa thượng đã 
an nhiên trở về cõi Niết-bàn. Dẫu biết đời là vô thường, nhưng sự ra đi của Hòa thượng 
quả thật là sự mất mát vô cùng to lớn cho Giáo hội, để lại sự trống vắng hụt hãng và bùi 
ngùi thương tiếc của toàn thể Phật giáo đồ. Song, hành trạng, công đức và đạo hạnh của 


149 


Hòa thượng vẫn luôn sống mãi trong tâm tư, ký ức của bao thế hệ Tăng Ni, Phật tử qua sự 
nghiệp giáo dục đồ sộ và công đức cao thâm của Ngài. Trang sử huy hoàng của Phật giáo 
Việt Nam nay lại được điểm thêm một mốc son vàng chói lọi. 


Đứng trước án linh tiền, chúng tôi - chư Tăng Ni trong Ban Thường trực Tỉnh hội Phật 
giáo Bình Dương - thắp nén tâm hương mà lòng không kìm được nước mắt khi phải vĩnh 
viễn xa người thây khả kính. Một cảm giác khó tả trong tôi khi cảm bút thay mặt doàn viết 
vào sổ tang lưu niệm. Tôi biết viết øì đây? Một nhân cách quá lớn, một lòng vị tha vô biên 
của một hạnh nguyện như Hòa thượng mà tôi thì quá bé nhỏ. Ngôn ngữ để diễn đạt ư? 
Không! Ngôn ngữ thế gian thì quá ít ỏi và giới hạn, còn công đức của Hòa thượng thì lớn 
lao vô tận. Làm sao đem cái hữu hạn để so sánh với cái vô hạn? Niềm xúc động sao cứ trào 
dâng đến nỗi run cả đôi tay đã làm tôi không đủ lực để viết lời cảm tưởng. Tôi chỉ viết: ˆ... 
Những người học trò của Thầy đã thật sự vĩnh viễn mất Thầy. Vĩnh biệt người Thây khả 
kính! ...” Tôi không cầu nguyện Hòa thượng cao đăng Phật quốc, vì cuộc đời của Ngài là 
hạnh nguyện của Bồ-tát hóa thân. Đối với Ngài, Ta-bà là Tịnh độ. 

Nhân dịp được thổ lộ nỗi niềm của một học trò đã từng thọ ân giáo dưỡng và với tư cách 
đại diện BTS GHPG tỉnh Bình Dương, chúng con xin đốt nén tâm hương kính dâng lên 
cúng dường Giác linh Hòa thượng. Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng luôn gia hộ 
chúng con đầy đủ nghị lực, dây đủ sức gia trì, hòa hợp đoàn kết một lòng để thừa đương 
Phật sự và phát huy sự nghiệp dạo pháp mà Hòa thượng đã dày công gầy dựng. 


150 


MỘT TẤM GƯƠNG BỒ-TÁT HẠNH 


Hậu bối HT:Thích Toàn Châu 


ố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu là một tấm gương Bồ-tát hạnh mà bao 

hàng trí thức học giả từ thế học đến Phật học đều kính mến. Chúng ta nhìn 
Ngài qua toàn thể nhân duyên và sự nghiệp từ đời sống thật của Ngài mới có thể thấy được 
phần nào tinh thân của Ngài. Tư liệu về sự nghiệp và cuộc đời Ngài cho ta một cái nhìn xuyên 
suốt và trong sáng. 


Nhân duyên về sự nghiệp gia tộc và học vấn khoa bảng thế gian của Ngài, nói theo lý duyên 
sanh của Phật giáo, thì đó là quả lành của nhân đời quá khứ. Dù vậy, đó vẫn chưa phải là 
nhân duyên đặc biệt. Nhân duyên đặc biệt là nhân duyên dâu sư nhập dạo, nhân duyên kết 
thành thiện tri thức trong tiến trình tu học và hoằng pháp của Ngài. 


Ngài đã đủ duyên đầu sư nhập đạo với một Đại sư thạc đức trong truyền thống Thánh 
giáo tại cố đô Huế - cái nôi của Phật giáo Việt Nam từ xưa. Bổn sư của Ngài là một danh 
Tăng tài đức nổi bật tại Huế, đó là Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết; về sau khi 
GHPGVNTTN được thành lập, Đức Đại lão Hòa thượng được suy tôn lên ngôi Đệ nhất 
Tăng thống của Giáo hội. Từ ban sơ đầu sư nhập đạo và được hầu cận một bậc Đại sư như 
thế, thì đây không phải là nhân duyên thường tình. 


Tuy nhiên, theo Phật giáo, bao nhiêu nhân duyên quý giá đó vẫn chỉ là cái sơ duyên, chứ chưa 


151 


phải là thân duyên. Cái thân duyên là chính ta phát tâm Bồ-đề với thiện căn ý chí của mình. 
Từ sự hội đủ cả thân duyên và sơ duyên đó, với sự du học thành đạt rạng rỡ, đủ để dưa ý 
chí tinh thần phụng sự Phật pháp và hạnh nguyện lợi sanh, Ngài Thích Minh Châu vững 
tiến trước mọi chướng duyên mà thành đạt như đã thấy. Qua sự nghiệp hoằng dương 
Phật pháp cũng thế, chúng ta không thể đứng về một khía cạnh nào để đánh giá con 
người Hòa thượng. 


Trong suốt 4 năm (1971 - 1974) khi Ngài giảng dạy cho Tăng sinh Cao đảng Phật học Huệ 
Nghiêm những bộ môn như Trường Bộ kinh, Trung Bộ kinh, Pali (sách do Ngài soạn), và phụ 
thêm những buổi giảng về Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, chúng tôi thấy Ngài thường 
nhấn mạnh đến đời sống Phạm hạnh mà mỗi một vị xuất gia cần phải có để giải thoát cho 
tự thân và lợi lạc cho quần sanh theo gương Đức Phật, chứ không phải đặt nặng ý niệm Đại 
thừa hay Tiểu thừa. Ngài còn nhấn mạnh: “Chúng tôi đào tạo quý vị không phải để làm trú 
trì một ngôi chùa, mà để hoằng dương Phật pháp”. 

Đương thời, lúc giảng dạy cũng như lúc viết sách, Ngài Minh Châu cũng thường nhấn 
mạnh ý của Đức Phật trong các kinh rằng: “Đạo Phật là đến để mà thấy” “Thấy” ở đây là 
thấy bằng trí giác nhờ sống đời sống LÝ DỤC THANH TTỊNH. Và Ngài cũng nói rõ: Đạo 
Phật không dạy ai hay bắt buộc ai đến để mà tin” Chữ “đến” ở dây là đến với đạo Phật. 

Đời sống Ngài Thích Minh Châu đã biểu thị một tinh thần lợi tha của Bồ-tát đạo. Suốt 
cuộc đời Ngài quyết hoằng dương Phật pháp và lo cho Phật pháp. Mà lo cho Phật pháp 
chính là lo cho tòa nhà an lạc của thế giới chúng sanh. 


Đẹp hơn hết, nụ cười của Ngài luôn thể hiện một tinh thân thanh thản, không vướng 
mắc, đó là tỉnh thần Bồ-tát có trong đời sống Ngài. Dù đầu óc của Ngài đã cho chúng ta 
thấy là đâu óc một nhà bác học, nhưng Ngài không có cái Ngã của nhà bác học. Dù Ngài 
đầy tài năng và chức vị, nhưng khi tiếp giao với mọi người, ta thấy, Ngài không có cái Ngã 
của tài năng, của chức vị. Ta chỉ thấy Ngài là một con người đạo đức, mô phạm và nhân 
cách đáng nể. 

Nếu không có thiện căn, trí tuệ và hạnh nguyện lớn của Ngài Trưởng lão Hòa thượng Thích 
Minh Châu, thì Việt Nam giờ đây vẫn không có ai dịch nổi những bản kinh trong hệ Pali 
Nikaya thành những bản kinh tiếng Việt, bao gồm: Trường Bộ kinh, Trung Bộ kinh, Tưởng 
Ưng Bộ kinh, Tăng Chi Bộ kinh, Tiểu Bộ kinh, vụ.. 


Và chắc chắn rằng, từ đây về sau, dù ai đủ một đầu óc bác học như Ngài Minh Châu, thì 
cũng khó có đủ chí nguyện tâm lực để làm được việc đó. Tĩnh thần và trí óc của Ngài đã 


152 


làm việc quá sức chịu dựng, chưa kể việc của một vị Viện trưởng Đại học Phật giáo (Đại 
học Vạn Hạnh) với nhiều phân khoa, từ sự điều hành sắp xếp mời giảng viên xứng tầm, 
đúng chức năng, cho từng phân khoa, tức là phải lo vận hành một đại học có tầm cỡ cả 
trong nước và ngoài nước, mà tất cả đều “vạn sự khởi dâu nan”. Bên cạnh đó, còn bao áp lực 
nghịch thuận của ngoại duyên dưa tới... 


Và bằng tri kiến giác ngộ, bằng tinh thần phụng sự Phật pháp và chúng sanh, Ngài Minh 
Châu đã kiến tạo ngôi Thiền viện Vạn Hạnh đủ uy thế Phạm vũ giữa lòng đất Sài Gòn - Gia 
Định, mà nơi này 300 năm qua, chưa một vị Tăng nào nghĩ tới và dùng đạo hiệu của một 
vị danh tăng sáng chói của Phật giáo Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, đó là Vạn Hạnh 
Thiền sư, một vị Đại danh tăng đã tạo thắng duyên cho sự mở đầu triều đại nhà Lý, một 
triều đại rạng rỡ của dân tộc Việt Nam. 

Những công hạnh và sự hy sinh to lớn ấy của Ngài, tại sao ta không nhận ra và thương cảm? 
Tuôn dòng lệ để sám hối sự nông nổi của một hậu bối khi nhớ lại một bậc Thầy, một bậc 
Chơn sư khả kính đã khuất bóng! 

Thành kính tưởng niệm Tôn sư, cố Trưởng lão Hòa thượng thượng MINH hạ CHÂU, một 
bậc tài trí thạc đức đã góp phần giữ vững tòa nhà Phật giáo Việt Nam, tiếp tục đốt ngọn 
duốc Chánh pháp trước văn minh khoa học hiện đại. 


Chúng con xin thành kính đảnh lẽ và không quên ân Ngài. 


152 


TIẾC THƯƠNG CỐ HÒA THƯỢNG 


Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê 


ặc dầu biết rằng Hòa thượng Minh Châu sức rất yếu, tuổi rất cao và bịnh nặng 

không còn sinh hoạt được như xưa, thì việc Thầy viên tịch là lẽ thường của 
sanh tử. Nhưng khi nghe tin Thây từ nay đã vĩnh viễn ra di, không còn có thể đến thăm Thây 
tại Thiền viện Vạn Hạnh nữa, tôi cảm thấy nhói tim mà không cầm được giọt lệ. 


Trong giây phút xúc động bồi hồi, tâm trí đưa tôi quay ngược dòng thời gian trở về thời quá 
khứ, lúc tôi mới bắt đầu gặp và biết đến Thầy năm 1965 tại Valras Plage (Pháp quốc). Tôi 
hết sức ngạc nhiên khi nghe báo tin Thầy Minh Châu - một vị cao tăng của nước Việt Nam 
đặc biệt đến gặp tôi tại Valras vì có việc rất cần, muốn tìm tôi để cùng thảo luận... 


Trong lúc đang bận rộn rất nhiều việc ở Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Pháp và Hội 
đồng Quốc tế Âm nhạc thuộc UNESCO, công việc lại không có liên quan đến những Phật 
sự Phật giáo, bản thân tôi cũng không phải là Phật tử, cho nên tôi không hiểu có việc gì 
quan trọng mà một vị Thây lớn như Thây Minh Châu lại tìm đến tận nước Pháp xa xôi 
này. Khi gặp mặt, Thây Minh Châu cho tôi biết rằng Thầy sắp lập một viện Đại học Vạn 
Hạnh, mà trong đó Thây định sẽ có một khoa về Việt Nam học (chuyên dạy về văn hóa Việt 
Nam) song song với việc giảng dạy Phật học cho hàng Tăng, Ni, Phật tử. Thây muốn mời 
tôi về cộng tác với Thầy và đảm nhiệm việc giảng dạy âm nhạc truyền thống tại viện này. 


154 


Tôi rất cảm động khi nhớ lại hình ảnh Thầy Minh Châu không hề quản ngại gian khổ, lặn 
lội dường xa hàng ngàn cây số, bay từ Việt Nam sang Paris, rồi từ Paris phải đổi 2 lần xe lửa 
đến Valras Plage để tìm một người cộng sự mà Thầy nehĩ là đắc lực, ngỏ lời mời tôi về dạy 
học tại Việt Nam. Tôi rất kính phục việc làm của Thây Minh Châu, không những lo nghĩ 
cho việc giáo dục - đào tạo về Phật học mà còn lo nghĩ về vấn đề văn hóa dân tộc, muốn 
tinh thân dân tộc luôn luôn song hành cùng đạo pháp. Tuy nhiên, trong thời điểm đó, từ 
việc nghiên cứu âm nhạc đến việc giao dịch quốc tế trong lãnh vực âm nhạc của tôi dang 
tiến triển rất tốt, và một khi công việc của tôi được giới chuyên môn nhìn nhận, thì tôi sẽ có 
cơ hội để góp tiếng nói của mình giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam một cách hữu hiệu, 
đồng thời có thể góp phần làm cho thế giới hiểu được giá trị văn hóa Việt Nam. Thầy Minh 
Châu nghe vậy rất thông cảm với ý định của tôi. 


Tuy vẫn tiếp tục ở bên Pháp, nhưng năm 1967, khi Nhà Xuất bản Labergerie muốn thực 
hiện một bách khoa từ điển về “Âm nhạc tôn giáo trên thế giới) trong nước ta lại dang thời 
kỳ chiến tranh nên không có một chuyên gia nào đồng ý gởi một bài về âm nhạc tôn giáo 
tại Việt Nam, thì tôi được ban biên tập khẩn khoản yêu cầu tôi viết một bài về âm nhạc Phật 
giáo để Việt Nam có thể góp mặt với các quốc gia khác trong từ điển. Ngoài sự giúp đỡ trực 
tiếp của hai Thây Thích Nhất Hạnh và Thích Thiện Châu dang có mặt tại Paris, còn có sự 
giúp đỡ từ phía Việt Nam của Thầy Thích Minh Châu khi Thầy yêu cầu Ban Nghiên cứu 
Đại học Vạn Hạnh gởi cho tôi những tư liệu về nghi lễ Phật giáo. 


Đến năm 1974, khi có dịp ghé lại đất nước Việt Nam trong lúc di dự hội nghị bên Úc châu, 
tôi đã được Thầy Minh Châu mời thuyết trình về “Âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam” 
tại Đại học Vạn Hạnh, cùng với sự tham dự của các vị tu sĩ, nhân sĩ trí thức và báo giới Sài 
Gòn lúc bấy giờ. Lần đó, tôi được đích thân Thầy Minh Châu trao tặng món quà kỷ niệm 
và mời tôi cùng uống trà đàm đạo sau buổi diễn thuyết. 

Trong câu chuyện trà đàm với Thầy Minh Châu, tôi mới bắt đầu biết thêm về quá trình tu 
tập của Thầy, từ lúc Thầy sang Ấn Độ du học và đỗ bằng tiến sĩ Phật học về Kinh tạng DaÏi, 
cùng ý định của Thây phiên dịch từ tiếng PäÏi sang tiếng Việt những bộ Kinh tạng Phật giáo 
CÓ giá tr] cao. 

Trong những lân đi dự hội nghị quốc tế về Phật học, có le Thây thường nhắc tới tôi như một 
người bạn thân nên khi sang Mông Cổ với tư cách Trưởng đoàn Hội đồng Quốc tế Âm 
nhạc, sau khi tiếp tôi thì Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học tại Ulan Bator có nhờ tôi 
chuyển giao tới Thây Minh Châu lời thăm hỏi nồng hậu mà nói rằng: “Tôi biết rằng Giáo 
sư là một người bạn thân của Hòa thượng Thích Minh Châu nên tôi nhờ Giáo sư chuyển 
lời hỏi thăm của tôi đến Hòa thượng”. 


155 


Sau khi nước nhà thống nhứt, mỗi năm tôi đi điền đã về nước đều có đến thăm Thây Minh 
Châu để nói qua kết quả tôi đã thâu thập được trong mỗi việc làm của mình. Thầy Minh 
Châu rất quan tâm. Đến khi tôi ngỏ ý muốn dựng lại một nghi lễ cúng ngọ đúng theo 
phong cách Phật giáo miền Trung thì Thầy Minh Châu sẵn sàng liên hệ một dàn nhạc biết 
biểu diễn Đại nhạc, Tiểu nhạc theo phong cách cung đình Huế và đích thân Thây Minh 
Châu chủ lẽ. Thây đã phái Thầy Tịnh Quang giải thích cho tôi tường tận mỗi bài tán, bài 
tụng được dùng trong nghi lẽ và tôi được phép ghi âm, ghi hình tất cả thời cúng ngọ. Nhờ 
vậy mà tôi hiểu rõ chỉ tiết nội dung và ý nghĩa của thời cúng. Sau buổi làm việc, tôi được mời 
thọ trai với Thây Minh Châu tại thiền viện Vạn Hạnh. Thầy Tịnh Quang tiếp tôi đến chiều 
để trả lời cho tôi về những điều tôi muốn biết trong nghi lẽ Phật giáo. 

Đến năm 1997, trong khóa đào tạo Tăng Ni sinh khóa IV của Học viện Vạn Hạnh, với sự 
đề nghị của Ni sư Thích nữ Trí Hải, Thây Minh Châu tổ chức một buổi giảng đặc biệt của 
tôi về “Những nét đặc thù trong cách tán tụng theo nghi lẽ Phật giáo miền Trung” cho tất 
cả Tăng Ni trong đại học cùng tham gia. Có rất nhiều chư Tăng Ni, khách mời từ các chùa 
khác tới. Chính Thầy Minh Châu chủ trì buổi giảng và giới thiệu tôi một cách rất nồng hậu. 
Khi Hòa thượng Thích Thiện Siêu đến dưỡng bịnh tại Vạn Hạnh, tôi xin phép Thầy Minh 
Châu được vào hậu liêu để gặp Hòa thượng thì Thây Minh Châu cùng di theo tôi để nói 
chuyện với Thây Thiện Siêu. Cử chỉ của Thầy làm cho tôi rất xúc động vì mỗi khi tôi có dịp 
đến Thiền viện, Thầy không bỏ qua một cơ hội nào để gặp tôi. 

Khi Hòa thượng Thích Thiện Châu viên tịch, có một buổi lẽ truy niệm Hòa thượng được 
tổ chức tại Học viện Vạn Hạnh. Tôi có đến dự nhưng lúc đó tôi từ Pháp về nên đến chùa 
mà vẫn mặc Âu phục. Trong chánh điện có bàn thờ để chính giữa với di ảnh của Thầy 
Thiện Châu. Bên mặt, chư Hòa thượng đều vận y phục chỉnh tế. Phía bên trái, mấy hàng 
ghế dành cho đại điện chánh quyền và quan khách mặc Âu phục. Khi dự lễ, tôi ngồi vào 
hàng ghế dành cho những người khách mặc Âu phục, thì Thầy Minh Châu liền cử một 
vị thị giả đến mời tôi sang bên hàng ghế dành cho chư Tăng để ngồi kế bên Thầy. Tôi hơi 
ngại vì mình không phải là một tu sĩ Phật giáo, cũng không mặc y phục theo nghi lễ như 
quý Thầy, nhưng Thầy Minh Châu đã nói rằng: “Cái áo không quan trọng. Giáo sự là 
bạn thân của Thây Thiện Châu, lại là bạn thân của tôi, nên chỗ ngồi của Giáo sư phải 
là ở bên cạnh tôi”. Tôi vô cùng xúc động vì nhận thấy Hòa thượng Minh Châu dối xử với 
tôi hết sức đặc biệt và nồng hậu... 

Và gần dây nhứt, vào ngày 20.10.201 1,tại Thiền viện Vạn Hạnh, nhân dịp khánh tuế lần thứ 
94 của Hòa thượng Thích Minh Châu, tôi được mời tham dự buổi chiếu ra mắt bộ phim 
'Sen Vàng ngát hương” nói về cuộc đời của Thây. Nhưng không ngờ rằng, lần đến Vạn Hạnh 


156 


năm ngoái là lần mà Thây và tôi không gặp nhau, do sức khỏe quá kém. Và đến nay thì vĩnh 
viễn không còn gặp nữa... 

Hôm nay nhớ lại những sự kiện đã qua, tôi không chỉ tiếc thương một vị cao tăng có đóng 
góp rất lớn cho Phật giáo Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, mà còn nhớ thương một người 
bạn tuy không thường gặp nhau nhưng luôn quý trọng và hiểu nhau như những người tri 
âm tri kỷ. 


Kính bái biệt 
Bình Thạnh, đêm mưa tháng Bảy Vu lan năm Nhâm Thìn 01-9-2012 


157 


KHOẢNH KHẮC .” VIÊN THÀNH” 
CỦA NHÀ PHIÊN DỊCH KINH TẠNG PÄLI 


Khải Thiên 


Ƒ in Sư Ông ra-di-về cõi bất sinh đã dệt nên những cơn bồi hồi, xúc động. Biết 
nói cái øì, và sẽ nói cái gì về một vâng ánh sáng chói lọi vừa lịm tắt? Càng cố nói 
về cái Tạng rổ” thì càng trở nên vụng về! Nhưng vượt lên trên tất cả và vẫn còn hiện hữu nơi 
đây là tấm lòng tri ân sâu sắc đối với công trình dịch thuật Kinh tạng của Người. Lòng tri ân 
sâu thẳm đó vẫn âm ỉ trong tâm thức của những người từng có cơ duyên được học hỏi “triết 
lý giác ngộ" một thứ triết lý „euyên thủy hàm chứa những kinh nghiệm chứng ngộ rất người 
của Đức Thế Tôn. 

Công trình của sự nhãn nại... 

... Đọc kinh Nikãya rất khó, dĩ nhiên, dịch kinh Nikaya lại càng khó hơn vạn lần. Cái khó ở 
đây không nằm ở khía cạnh văn học mà, theo lời Sư Ông kể, nó nằm ở sự nhãn nại suy tư! 
Có lẽ, ngoại trừ những nhà phiên dịch cũng như những người chuyên tâm cầu đạo, không 
mấy ai có đủ kiên nhãn để đọc cho hết một bản kinh từ đầu đến cuối mà không lướt qua 
những đoạn kinh khô khan, lặp đi, lặp lại. Nhưng đôi khi chính những đoạn ấy cưu mang 
những câu, chữ rất tinh tế. 

Phiên dịch Kinh tạng DaÏli ở thời kỳ đầu tiên khi mà thuật ngữ Phật học bằng tiếng Việt còn 


158 


rất khiêm tốn quả là một thách thức cho người dịch. Hầu hết các từ, ngữ của bản dịch phải 
vận dụng khá nhiều thuật ngữ Hán-Việt-Việt hóa, một hình thức ngôn ngữ vốn đã thấm sâu 
vào đời sống tâm linh của Phật tử Việt Nam. 

Trong quá trình phiên dịch, Sư Ông phải bỏ rất nhiều công sức để đối chiếu, so sánh các 
bản kinh trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là Hán tạng, nhằm tìm ra những thuật 
ngữ Phật học mới mẻ, trong sáng. Phải nói rằng sự uyên thâm Nho học (chữ Hán) và Tây 
học (tiếng Anh và tiếng Pháp) cùng với sự sáng tạo cá nhân là những yếu tố quan trọng góp 
phần tạo nên một phong cách ngôn nợ đặc thù của tạng kinh Nikãya bằng tiếng Việt. 

Dấu ấn đọng lại trong tạng kinh Nikaya bằng tiếng Việt này là những triết lý giản dị, trong 
sáng bên cạnh một hệ thống f ngữ Phật học hiện đại (của những thập niên 70). Đấy là 
những từ ngữ chuyên môn có những tương ưng về ý nghĩa cũng như những liên hệ về tư 
tưởng trong lịch sử Phật giáo, từ Nguyên thủy đến Phát triển. 

Gần năm mươi năm rồi, các từ ngữ Phật học được dùng trong các bản kinh dịch này vẫn 
đóng vai trò nền tảng cho việc cắt nghĩa, giải thích, và phân tích tư tưởng Phật học. 


Khoảnh khắc “viên thành”... 


Mười năm trước bảy lăm (1975) là thời kỳ vàng son của Đại học Vạn Hạnh. Đấy là khoảng 
thời gian hình thành, phát triển và rồi ... chuyển sang một trang sử mới. Đấy cũng là thời 
gian bận rộn vô cùng của Sư Ông viện trưởng. Nhưng cũng chính trong thời gian này, Sư 
Ông đã hoàn thành các bản dịch kinh tạng PaÏi. 

Sư Ông kể rằng, Người đã bắt tay vào phiên dịch trong thời điểm “tất bật” với nhiều công 
việc ngổn ngang của Đại học Vạn Hạnh. Và vì vậy, sau mỗi thời hành thiền, từ bốn giờ sáng 
đến sáu giờ sáng là thời điểm Sư Ông ngồi vào bàn phiên dịch. Sư Ông đã dành trọn cả lòng 
thành, hoài bão, và niềm mong ước... cho từng câu, từng chữ của các bản kinh dịch hoàn 
toàn mới lạ với độc giả người Việt. 

Từ bốn giờ sáng đến sáu giờ sáng cứ mỗi ngày như thế mỗi tháng như thể, mỗi năm uà nhiễu 
năm như thế... đã tạo nên khoảnh khắc viên thành của nhà phiên dịch Kinh tạng Päli. Hẳn 
Người phải có một ý chí và nguyện ước phi thường mới có thể triển miên cả hàng chục năm 
trời để hoàn thành các bản dịch vĩ đại. 

Bóng dáng thế hệ... 


Hai mươi năm sau, khi các bản kinh đã được xuất bản và in ấn nhiều lần nhưng Sư Ông 
văn cặm cụi đọc tới, đọc lui, sửa chữa và ghi chú ngay trên từng bản kinh mới in với tất cả 


159 


sự cần mãn. Sư Ông làm như thể là Người mới đọc bản kinh lần đầu. Phong thái của một 
học giả đức hạnh dường như lúc nào cũng có mặt cùng với Sư Ông. Phong thái ấy quả thực 
đã truyền một loại cảm hứng - khát khao đạo lý và tri thức - cho bất kỳ ai có duyên hội ngộ. 
Hình ảnh một Sư cụ với gương mặt hồng hào tràn đây vẻ từ ái, cùng với đôi chân mày trắng 
đẹp như tiên ông, cầm trên tay chiếc kính lúp và chậm rãi soi rọi từng con chữ... và nhất là 
với một fhân hành rất an tịnh của Người đã thật sự để lại một bóng dáng nghìn thu, thế hệ. 
Bóng dáng ấy đang đi vào huyền thoại. 

Chúng con thành kính tưởng niệm và tri ân Sư Ông đã cho thế hệ của chúng con cơ hội 
được tiếp xúc với “triết lý giác ngộ” qua những lời dạy rất chân chất, rất nguyên sơ của Đức 
Thế Tôn. 


Sinh tử nhàn nhi dĩ! Nguyện xin Sư Ông sớm trở lại cõi đời để hoằng hóa độ sinh. 


Cúi đầu 


160 


BÓNG CỦA ĐẠI SƯ 
Cao Huy Thuần 


N. Hòa thượng Minh Châu, một Đại sư đã ra di. Một Đại sư cỡ ấy, thế hệ chúng 
ta chỉ có vài vị. Vài vị, nhưng là những ngọn đuốc soi sáng đường đi cho cả một 
nửa thế kỷ. Hôm nay, ngọn duốc gần như là cuối cùng ấy đã tắt. Đã tắt, để nói với chúng ta, 
như Phật đã nói khi nhập diệt: “Hãy tự thắp đduốc lên mà dỉ”. 


Thế hệ chúng ta dang mồ côi Đại sư, nhưng chính tình trạng mồ côi đó giúp chúng ta 
trưởng thành. Đừng than khóc, Phật đã dạy khi nhập diệt. Hãy sống như Đại sư đã sống, 
hãy nói như Đại sư đã nói, hãy làm như Đại sư đã làm. Chúng ta mồ côi Đại sư nhưng chúng 
ta không mồ côi hình ảnh của Đại sư. Hãy thấy hình ảnh đó trước mắt để sống đẹp, nói đẹp, 
làm đẹp trên con đường đạo mà chúng ta dũng mãnh bước tới. 


Hình ảnh đó, may thay, lúc nào cũng linh hoạt, sống động trong suốt cả nửa thế kỷ, trước 
đây cũng như bây giờ, khi ngọn duốc không còn nữa. Đó là một hình ảnh đặc biệt, lạ lùng, 
mà không một Đại sư nào trên thế øian này có được: hình ảnh của Đức Phật Di Lặc. Ai thấy 
Hòa thượng Minh Châu, dù chỉ một lần, dù chỉ thoáng qua, cũng đều thốt ra một lời kinh 
ngạc, thán phục, kính mến: “Thây giống như Đức Phật Di Lặc!” Hòa thượng đã đến với thế 
gian này và để lại thế gian này, để lại cho chúng ta, hình ảnh từ bi, hạnh phúc của Đức Phật 
Đương Lai Hạ Sanh. 


161 


Vào đầu thế kỷ thứ V sau Tây lịch, nhà chiêm bái Pháp Hiển đã kể lại như sau trong ký sự 
hành hương nước Phật của ông: Phía Tây nam một ngọn núi cao cách thành Nagara nửa 
do-tuần, Đức Phật đã để lại cái bóng của Ngài trong một hang động. Đứng cách xa mươi 
bước, người ta có thể trông thấy cái bóng giống hệt như Phật thật với thân sắc vàng chói. 
Khi đến gân hơn, cái bóng mờ dần. Các quốc vương ở nhiều nước đã phái những họa sĩ tài 
ba đến vẽ lại cái bóng đó nhưng không ai có thể ghi lại được. Pháp Hiển xác nhận cái bóng 
ấy vẫn còn được thấy lúc ông đi chiêm bái. Hai trăm năm sau, Huyền Trang cũng được 
trông thấy và ghi lại sự lạ. Bóng ấy được tôn thờ ở Nagarahara như một xá-lợi, như một 
thánh tích. 


Chúng ta không được cái may mắn của Pháp Hiển, Huyền Trang. Nhưng chúng ta dâu có 
mồ côi bóng Phật! Bóng Phật có lúc nào không ở trước mắt chúng ta! Thương tiếc Đại sư, 
chúng ta cũng hãy nói với nhau và với chính ta như vậy: Hình ảnh Đại sư vẫn là ngọn đuốc 
soi đường - ngọn duốc ta cẩm trong tay. Tai ta nghe Đại sư nhắc nhở: Hãy sống đẹp, nói đẹp, 
làm đẹp. Và như vậy thì bao giờ cũng gặp được Đức Phật Di Lặc, bao giờ cũng hoan hỷ, an 
lạc, hạnh phúc. 


162 


CUỘC SỐNG CAO ĐẸP VÀ SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI 
CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 


Chơn Tâm Lương Châu Phước 


l hi một vị Tỳ-kheo đức hạnh từ bỏ cõi đời, Phật tử như chúng ta thường cảm thấy 

hương tiếc và cầu nguyện cho vị ấy sớm đạt cõi Niết-bàn. Khi một vị thầy cao 
thâm, một Tỳ-kheo lỗi lạc xả bỏ xác thân, những vị học trò và Phật tử còn phải học tập gương 
mẫu của vị ấy, để củng cố niềm tín thành, để đáp lại một phần công ơn, để nỗ lực hành trì 
theo Chánh pháp. Thầy Thích Minh Châu ra di, chúng ta cùng họp với nhau đây, để tưởng 
nhớ Ngài và cùng nhau học tập gương mẫu của Ngài. 


Ba giai đoạn tốt đẹp của cuộc đời thanh cao 


Cuộc đời của Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu (dưới dây gọi là Hòa thượng, Đại đức) 
có thể chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn [là từ thời trẻ đến năm 34 tuổi. Mười tám năm đầu 
là tuổi trẻ lớn lên, đi học một cách bình thường; mười năm kế tiếp là đời sống của một cư 
sĩ Phật giáo tích cực hoạt động; sáu năm tiếp theo nữa là sinh hoạt của một tu sĩ Bắc tông 
đồi dào sinh lực và trí tuệ. 

Thời kỳ thứ II là 12 năm du học. Ba năm đầu là tu học, rèn luyện trong truyền thống Phật 
giáo Nguyên thủy Tích Lan; sáu năm kế, tiếp tục trau đồi kiến thức về ngôn ngữ và Phật 
pháp; ba năm nữa là những thể nghiệm đầu tiên về khả năng dịch thuật, nghiên cứu. 


163 


Thời kỳ này ngắn nhưng có tính chất quyết định: nó hình thành nguyện vọng dịch và phổ 
biến Tam tạng Dali, là mở trường Phật giáo cho quần chúng. 

Thời kỳ thứ HII là gần 50 năm còn lại, khi ấy Hòa thượng đã là nhà sư chững chạc, là nhà giáo 
dục Phật học lớn, là một trong những người đứng đầu các viện đào tạo Tăng Ni và trên hết 
là một dịch giả của tạng Kinh Nikãya. Trong đó II năm là ở trong chế độ Việt Nam Cộng 
hòa, 37 năm trong chế độ Xã hội chủ nghĩa. 

Cuộc đời của Ngài, có thể nói là tốt ở đoạn đầu, tốt ở doạn giữa, tốt ở doạn cuối. Hãy cùng 
đi vào chi tiết cụ thể ở từng giai đoạn. 

Hòa thượng Thích Minh Châu có tên thế tục là Định Văn Nam. Ông sanh ngày 20-10- 
1918, năm Mậu Ngọ, tại làng Kim Thành, tỉnh Quảng Nam. Gia đình ông là người gốc 
làng Kim Khê, huyện Nghĩ Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông xuất thân từ một gia đình vọng tộc. 
Dòng họ Đinh đã có Š đời liên tiếp đậu tiến sĩ. Thân phụ là cụ ông Định Văn Chấp đõ tiến 
sĩ khoa năm 1913. Thân mãu là cụ bà Lê Thị Đạt. Ông là con trai thứ tư trong gia đình có 
L1 anh chị em. Từ thuở nhỏ, ông đã nổi tiếng là cần mãn, chăm chỉ học hành, có trí tuệ'. 


Năm 1939, ông đỗ bằng cao đảng tiểu học Đông Dương; năm sau, đõ tú tài tại Trường 
Khải Định (nay là Trường Quốc Học - Huế ). Sau khi đỗ đạt, ông làm thư ký Tòa Khâm sứ, 
nhưng chỉ được một năm thì xin thôi việc. 


Từ những năm 1930, ở miền Trung Việt Nam, có phong trào chấn hưng Phật giáo mà 
người đứng đầu là cư sĩ Phật tử lõi lạc, bác sĩ Lê Đình Thám. Năm 1936, khi ấy mới I8 tuổi, 
ông Nam tham gia phong trào này, nhanh chóng được giao trách nhiệm là Chánh Thư ký. 
Rồi ông tham gia thành lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục và Gia đình Phật tử, lúc 
bấy giờ gọi là Gia đình Phật hóa phổ. 

Năm 28 tuổi, ông vào chùa Tường Vân ở Huế, xin xuất gia làm chú “điệu” (tức Sa-đi) với 
pháp danh Tâm Trí. Hòa thượng tế độ là Ngài Thích Tịnh Khiết, Đệ nhất Tăng thống 
của GHPGVNTN. Ba năm sau, ông được thọ Đại giới Tỳ-kheo, với pháp tự Minh Châu 
và pháp hiệu Viên Dung. Từ đây, Đại đức Thích Minh Châu di giảng pháp ở nhiều nơi, 
làm Chủ bút Tạp chí Vạn Hạnh (rồi đổi thành Tỉ¿ Tưởng ), rồi Hiệu trưởng Trung học 
(Phật giáo) Bồ Đề'. 


12 năm du học ở Tích Lan và Ấn Độ 


Trong khi nghiên cứu về Kinh tạng, thấy những chữ, những tên chuyển dịch từ tiếng PäÌli, 
Sanskrit sang tiếng Việt có nhiều khó khăn, không đồng nhất, Đại đức có ý định tìm hiểu 


164 


vấn đề này và đi du dọc. Năm 1952 Đại đức du học ở Tích Lan (Sri Lanka), vừa học tiếng 
Anh, tiếng Pali, vừa học giới luật, Giáo pháp và tự rèn luyện thành một Tỳ-kheo theo truyền 
thống Phật giáo Nguyên thủy (PGNT) của Tích Lan. Từ đó cho đến cuối đời Ngài vẫn giữ 
chiếc áo vàng Nguyên thủy. 

Những năm S0 là bát dâu thời kỳ phục hưng Phật giáo ở Tích Lan, với sự hiện diện của 
nhiều kinh sách Phật giáo, nhiều trường sở, nhiều vị Hòa thượng uyên thâm, nhiều học 
giả lõi lạc. Và học giả phương Tây, người Đức, người Anh đến đây cầu học. Tích Lan là nơi 
xuất phát tổ chức truyền bá Kinh tạng Pali bằng tiếng Anh là Pali Text Society... Những sự 
kiện này có lẽ đã nung nấu ước vọng dịch và phổ biến Tam tạng gốc PäÏi ra tiếng Việt và mở 
những trường Phật giáo cho đại chúng của Đại đức Minh Châu". 

Năm 1955, sau khi đậu bằng Pháp sư (Sadhammacariya), mức độ đào tạo cơ bản của một 
tu sĩ ở Tích Lan'. Lúc đó ở Colombo chưa có đại học cao cấp Phật giáo, Ngài sang Ấn Độ, 
tiếp tục học tại Viện Đại học Đại Tân Tùng lâm Nalanda (Nava Nalanda Mahavihara). Nơi 
đây, Đại đức thấy thêm kho giáo lý khổng lồ bằng chữ Sanskrit. Đại đức rèn luyện thêm khả 
năng về ngôn ngữ, về dịch thuật và nghiên cứu giáo pháp. Ngài đỗ cử nhân PäÏi, cử nhân 
tiếng Anh, đỗ thủ khoa cao học (M.A.) về Vi diệu pháp, về tiếng Pali. Năm 1961, Ngài trình 
luận án tiến sĩ So sánh Kinh Trung A-hàm chữ Hán và Kinh Trung Bộ chữ Pali. 


Luận án tiến sĩ của Đại đức Minh Châu là một công trình quý báu, hiếm có. Trước đó và 
cho đến 50 năm về sau, gân như không có một công trình tương tự. 

Trong lịch sử Phật giáo, sau khi Đức Phật tịch diệt, những lời dạy của Đức Phật được kết 
tập bằng tiếng nói của người xứ Ma-kiệt-đà, tạm gọi là tiếng Pali. Khoảng 400 năm sau, 
khi các bộ phái Phật giáo bắt đầu phân chia thành nhiều nhánh, thì nhiều kinh tạng được 
chuyển sang thứ tiếng “bác học” của Ấn Độ, là tiếng Sanskrit. Tạng kinh được chuyển 
sang Sanskrit, gọi là Kinh A-hàm (Agama Sutra). Những bản dịch Sanskrit đó lại chuyển 
sang các thứ tiếng khác, như tiếng Hán, tiếng Tây Tạng... Tạng A-hàm gốc Sanskrit đã 
thất truyền, nay chỉ còn tạng tiếng Hán, tiếng Tây Tạng. 

Công trình luận án tiến sĩcủa Đại đức Minh Châu là nhằm so sánh tập Kinh Trung Bộ, thuộc 
tạng Pli của hệ phái Thượng tọa bộ (Theravadins), với tập Kinh Trung A-hàm, thuộc tạng 
chữ Hán, của hệ phái Nhất thiết hữu bộ (Saruastiwadins). Kinh Trung Bộ là bộ kinh cốt lõi, 
ở dây Phật chỉ dạy các đệ tử cách thức tu tập, hành thiền hướng đến giải thoát rốt ráo. 

Công trình nghiên cứu, so sánh, đưa ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai phái 
Thượng tọa bộ và Nhứt thiết hữu bộ. Đây là công việc rất hữu ích cho sự am hiểu lịch sử 
phát triển của Phật giáo và tính chất của các hệ phái. Trong giới tu sĩ và học giả, Đại đức là 


165 


một người rất hiếm, có đủ các điều kiện để làm việc nghiên cứu này. Ngài là người đã tu tập 
theo truyền thống Đại thừa, nay tiếp cận và gần gũi với truyền thống Nguyên thủy; vốn đã 
thông thạo tiếng Hán, nay lại sành sõi tiếng DäÏi. 


Công trình nghiên cứu dày hơn 550 trang sách, được đánh giá rất cao. Ông S. Mookerjee, 
Viện trưởng Đại học Nalanda tán dương: “Công trình của ông quả thực đã mở rộng chân 
trời hiểu biết của chúng ta. Ông đã đê cập để tài này với cái nhìn của học giả và tới thái 
độ vô tư, cốt đề cao chân lý chứ không với mục đích dựng lên một giáo điêu hay phân 
phái.` (...) “Tôi hết súc hài lòng vì tác phẩm này đã được hoàn tất trong khuôn viên 
Tân tòng lâm Nalanda. Chúng tôi sẽ mãi mãi hãnh diện về những øì Tiến sĩ Thích Minh 
Châu và những người cộng sự của ông đã làm. 

Là người Việt Nam đầu tiên đỏ tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ và với một luận văn xuất sắc, tu sĩ, 
tiến sĩ Thích Minh Châu được chính tay Tổng thống nước này đứng ra trao văn bằng. Ngay 
sau khi tốt nghiệp, Ngài được trường Bihar, thuộc Viện Đại học Nalanda, Ấn Độ mời ở lại 
dạy học. 


Trong thời gian ba năm ngắn ngủi, vừa dạy học, vừa nghiên cứu, Đại đức xuất bản 3 tập 
sách bằng tiếng Anh: Huyền Trang - nhà chiêm bái và học giả, Pháp Hiển - nhà chiêm 
bái khiêm tốn và Nghiên cứu đối chiếu Kinh Milinda uấn đạo chữ Pali và Kinh Na-tHên 
Tỷ kheo chữ Hán. Công trình của Huyền Trang (602-664 SƠN) thì hoàn toàn nằm trong 
truyền thống Đại thừa với nhiều sự kiện kỳ bí. Còn trong ký sự trước đó gần 300 năm của 
sư Pháp Hiển (337-424 SCN) thì dơn giản hơn, mang dáng dấp của một vị sư Nam tông 
với những ghi chép về đời sống của chư Tăng ở Ấn Độ, ở Tích Lan. 

Trong khi đó, tác phẩm thứ ba là tiếp tục so sánh 2 nguồn Kinh tạng, Kinh Milinda Vấn 
Đạo, tạng chữ Pãli và Kinh Na Tiên Tỳ-kheo, tạng chữ Hán. Tập Vua Milnda Vấn Đạo, 
xuất hiện khoảng thế kỷ thứ I. Dù không do Phật thuyết, tập kinh này được xếp vào thánh 
điển và thuộc Kính Tiểu Bộ. Nội dung gồm những câu hỏi về nhiều vấn đề triết học rất 
khó, nhưng được trả lời bằng nhiều thí dụ thú vị và lời giải thích bình dân, đễ hiểu. Kinh 
Milinda có nội dung phong phú hơn rất nhiều so với Kinh Na-Tiên. Đại đức Minh Châu, 
bằng những tài liệu của 2 hệ phái, đã chứng minh rằng, cả hai tập kinh này, có gốc gác giống 
nhau, có lẽ từ một bản kinh gốc tiếng Päli. Và bản Dali hiện nay là đã được thêm một số 
phần vào bản gốc đã thất lạc. 

Công trình nghiên cứu này cũng đã được đánh giá cao. Giáo sư Nalinaksha Dutt của Đại 
học Calcutta, viết: “ Tác giả là một tu sĩ Việt Nam, đã tỉnh thông cả hai ngôn ngữ Päli, 
Hán và đã hoàn thành mọi kiến thúc uề ngôn ngũ PäÏi tại Học viện Pali ở Nalanda. Vốn 


166 


uyên bác cả hai ngôn ngữ ấy, Ngài có thể so sánh cả hai bản này tận gốc trong từng vấn 
đề và niêu rõ các điểm tương đồng và dị biệt. Do vậy, các kết luận của Ngài tất có giá trị. 
Cách trình bày các tài liệu của Ngài thật sáng tỏ và gây ấn tượng. Qua tác phẩm này, 
Ngài đã có một cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp nghiên cứu Phật học." 


Đại học Phật giáo Vạn Hạnh 


Trong thời gian Đại đức Minh Châu dạy học ở Ấn Độ, thời cuộc ở Việt Nam có những biến 
cố trầm trọng liên quan đến đời sống Phật giáo. Và đất nước Việt Nam sắp bước vào thời 
kỳ chiến tranh khốc liệt. Đại đức rất quan tâm về những chuyển biến này. Năm 1964, khi 
đó đã 46 tuổi, Đại đức quyết định về nước và được quần chúng đón chào rất nồng nhiệt tại 
Sài Gòn và sau đó tại Huế°. Đại đức được giao ngay nhiều trách nhiệm quan trọng của Phật 
giáo Việt Nam: Phó Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn, Tổng vụ trưởng Tổng 
vụ Văn hóa và Giáo dục thuộc Gíáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. 


Năm 1965, Đại đức tham gia thành lập Viện Đại học Vạn Hạnh và là Viện trưởng của 
trường này cho đến năm 1975. Khác với các học viện Phật giáo khác, thường chỉ dành cho 
Tăng Nị, Đại học Vạn Hạnh mở rộng cho mọi người trong nỗ lực tìm hiểu giáo lý của Đức 
Phật và những lãnh vực khác của kiến thức nhân loại. Đây có lẽ là mô hình gần giống như 
những đại học Phật giáo ở Tích Lan, như trường Vidyodaya Pirivena, hay Vidyalankara 
Pirivena. Lãnh đạo đại học là các tu sĩ, nhưng môn học cũng bao gồm nhiều bộ môn, như 
một trường đại học bình thường. 


Đại học này còn là nơi tập hợp nhân tài, trí thức Sài Gòn. Trong thời kỳ chiến tranh, nó 
còn là mái nhà che chở cho nhiều người, tránh bị lôi kéo vào cuộc chiến. Như các tu sĩ 
Tuệ Sỹ, Trí Siêu (Lê Mạnh Thát), Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn Hữu Ba, Kim Định, Lê Tôn 
Nghiêm, Trần Thái Đỉnh, Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư... 


Trong suốt II năm hiện hữu, Đại học Vạn Hạnh đã đào tạo được trên 4.500 người, trong 
đó có 21Š tốt nghiệp bậc cao học, 568 người bậc cử nhân.” 


Khi chiến tranh chấm dứt, nước Việt Nam bước vào một giai đoạn mới. Nhà nước đã nắm 
hết việc quản lý các trường sở. Đại học Vạn Hạnh, vốn là một cơ sở của Bộ Giáo dục Chánh 
phủ Việt Nam Cộng hòa, phải trả lại cho nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Đại đức chỉ còn giữ cơ 
sở đường Võ Di Nguy (sau này đổi tên là đường Nguyễn Kiệm), để rồi trở lại thành những 
cơ sở Phật học trong những năm sau đó. 

Do những duyên lành, nhất là do sự hỗ trợ đắc lực của người em là ông Minh Chi, vốn là 
một cán bộ kinh tế khá cao cấp của nhà nước mới, đồng thời là một cư sĩ Phật giáo, năm 


167 


1976 Đại đức “lập lại” Thiền viện Vạn Hạnh. 


Năm 1981, cùng với chư Tăng, Ni khác, trong Nam, ngoài Bắc, Đại đức tham gia thành lập 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ngài làm Tổng Thư ký; thành lập Trường Cao cấp Phật 
học Việt Nam cơ sở I ở Hà Nội; 3 năm sau, mở thêm cơ sở II tại thành phố Hồ Chí Minh 
tại dường Nguyễn Kiệm. Năm 1997, đổi thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố 
Hồ Chí Minh. Và Ngài làm Viện trưởng của các viện Phật học này. 

Tạng kính Phật giáo Nguyên thủy 

Trong thời gian làm Viện trưởng Trường Đại học và qua suốt cả 2 chế độ, dù bận rộn làm 
công việc giáo dục, đào tạo, Đại đức bắt đầu một công việc quan trọng bậc nhất, là phiên 
dịch toàn bộ Tạng kinh Nikãya, cũng gọi là Tạng kinh Pali sang tiếng Việt. 

Tháng 5, 1965, tập I của Trường Bộ kinh (Digha Nikãya) ra đời. Tập sách dày 220 trang, 
chỉ có 3 bài kinh song ngữ: tiếng gốc PãÌÏi và tiếng Việt. Đến tháng 8, 1972, tức 7 năm sau, 
toàn bộ 4 tập Trường Bộ kinh được hoàn thành. Sau đó, 4 tập gộp lại thành 2 tập và bỏ đi 
bản gốc tiếng Pali. Năm 1978, 3 tập Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikãya), bộ kinh quan 
trọng hàng đầu trong tạng Päli đã xuất bản. Tiếp theo đó, lần lượt các bộ kinh còn lại ra đời: 
Kinh Tăng Chi Bộ (Angutfara Nikãya) (4 tập), Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikãya) 
(5 tập), Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikaya) (chỉ được 10 tập). 


Ít lâu sau khi được xuất bản, các bộ kinh được tái bản nhiều lần. Ở những lân xuất bản 
đầu tiền, mỗi tập kinh đều có lời nói đầu, nói rõ mục đích, kể lại những khó khăn, nêu ra 
những nhận xét. Rất tiếc rằng, trong những lần tái bản sau, và khi phổ biến trên internet, 
những lời nói đầu hữu ích đó đã không được giữ lại. 

Kinh Tiểu Bộ là bộ phức tạp nhất, dài nhất, gồm nhiều phần độc lập với nhau. Do tuổi tác 
đã cao và bệnh Parkinson đã bắt đầu phát triển vào cuối những năm 90 (khi ấy Ngài đã 81 
tuổi), sức làm việc đã giảm, chỉ có 10 trong 18 phần là được hoàn thành. Và những tập cuối 
cùng là có sự góp sức của một vị đệ tử cư sĩ, giáo sư Anh văn Trần Phương Lan. 


Đến năm 2004, công trình Tạng Kính đã xuất bản gồm 24 tập, khoảng hơn 20.000 trang. 
Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, pho sách những lời dạy dây đủ của Đức Phật được 
xuất bản bằng tiếng Việt. 

Việt Nam là một nước Phật giáo rất lâu đời. Theo nhiều nhà nghiên cứu, có lẽ Phật giáo đến 
Việt Nam trước khi đến các nước Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Thế nhưng, kinh kệ 
Phật giáo, nhất là Tam tạng kinh điển gốc tiếng Päli, vốn là những lời dạy xác thực nhất của 
Đức Phật thì xuất hiện chậm nhất ở Việt Nam, so với các nước Phật giáo khác. Các nước 


168 


PGNT như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Cam-bốt... đã có bộ Tam tạng Pãli bằng tiếng 
nước của họ từ lâu. Các nước Phật giáo Bắc tông khác như Tây Tạng, Trung Quốc, Triều 
Tiên, Nhật Bản, ngoài tạng gốc tiếng Hán, họ cũng đã có tạng gốc tiếng Päli từ lâu. Ở nước 
ta, chỉ khi Ngài Thích Minh Châu bát dâu dịch tạng kinh, thì bộ Đại tạng kinh gốc tiếng Pali 
mới dần dần được hình thành. 


Trước dây, mặc dù cũng có giáo lý nhà Phật trong các kinh tạng Bắc tông, trong Hán tạng, 
nhưng không đây đủ. Người đọc các kinh Đại thừa thông dụng như Diệu Pháp Liên Hoa, 
Bát Nhã, Kim Cương, A-di-đà ... sẽ không tìm thấy những giáo lý căn bản nhất như Tứ 
diệu đế, Bát chánh đạo, Pháp Duyên khởi, 37 Phẩm Bồ-đề.... Những ý niệm này chỉ tồn 
tại rất “mơ hồ” trong quần chúng Phật tử và ngay cả trong hàng Tăng, Ni. 

Với những tập kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng, Tiểu Bộ, bất cứ ai dù là tu 
sĩ hay cư sĩ, dù là Nam tông hay Bắc tông có thể tìm hiểu những lời Phật dạy trong suốt 4Š 
năm hoằng pháp. Những lời dạy khá chân phương, dễ hiều, không “bí truyền, không “biệt 
truyền”, không có nhiều ẩn dụ dòi hỏi những giải thích phức tạp, tùy mỗi vị thây. Và đối với 
những người muốn tu tập cao hơn, thì kinh kệ này là bản đồ chỉ dẫn cụ thể, đầy đủ và thâm 
sâu, hướng đến sự giải thoát. Kinh kệ gốc Pali lại được các hội nghị các hàng chư Tăng cao 
thâm “kết tập”, tức kiểm kê lại từng tập, từng đoạn, từng chữ, qua 6 lần trong suốt quá trình 
dài hơn 2.500 năm. Cho nên, đây là những bộ kinh rõ ràng, nhất quán, chặt chẽ, khi thực 
hành thì đạt những hiệu quả. Nó không đòi hỏi sự tin tưởng mù quáng, mà đòi hỏi cố gắng 
tìm hiểu, thực chứng. 

30 tác phẩm khác còn để lại 


Songsong với Tạng Kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu đã để lại khoảng 30 đầu sách nghiên 
cứu, sách dịch, bài giảng. Trong đó, có 2 tập Thắng pháp tập yếu luận (dịch từ Abhidhamma 
Atthasangaha của bộ Vi diệu pháp), Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa (sách dịch, nguyên 
tác của N. Dutt), Sách học tiếng Päli (3 tập), Lịch sử Đúc Phật Thích Ca, Chánh pháp và 
Hạnh phúc, Hãy tự mình thắp đuốc lên mà ải, Hành thiên, Đường uề xứ Phật... ° 


Trong các tập sách, các bài giảng, Hòa thượng truyền dạy giáo pháp của Đức Phật, mở lòng 
từ ái, vun bồi trí tuệ. Ngài chỉ dạy nếp sống có đạo đức, biết giữ giới luật để có một đời sống 
trong sạch, hạnh phúc. Ngài dạy hành thiền để thanh tịnh tâm. Ngài dạy thực hành Giới 
Định Tuệ để giải thoát khỏi vòng luân hồi. 

Văn của Hòa thượng trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu, có sức thuyết phục. Các bài giảng đều toát 
lên lòng từ ái; đôi lúc nó là lời phê bình nghiêm khắc, trước những tà kiến (như bài Dịch 
kinh và Đại học), hay chan chứa những tình cảm yêu nước, thương dân (như bài Chùa 


169 


Việt Nam) và có lúc dạt dào tình cảm khi nó nói về dân tộc, về mẹ cha (như bài Người Việt 
Nam thương mẹ kính cha). 

Từ ngày về nước, Ngài dịch kinh, giảng dạy giáo lý Nguyên thủy. Ngài hoàn toàn dựa vào Kinh 
tạng Pali. Nhờ Ngài, Kinh tạng Nguyên thủy và ngôn ngữ Pli được đưa vào hệ đào tạo chính 
thức các Tăng Ni, Bắc tông cũng như Nam tông, cũng như ở trường Đại học Vạn Hạnh. 


Đệ tử từ nhiều nguồn, quan hệ quốc tế rộng rãi 


Dưới sự chỉ đạo của Ngài, chư Tăng các tông phái đều sinh hoạt hòa hợp với nhau. Ngài là 
vị Hòa thượng có nhiều đệ tử nhất ở Việt Nam, trong Nam, ngoài Bắc, thuộc hệ Bắc tông, 
Nam tông, tu sĩ, cư sĩ... 


Trước 1975, rồi sau chiến tranh, Ngài đã nhiều lần bao bọc, chở che cho nhiều người, nhiều 
nhân tài, tránh được hoàn cảnh trắc trở, để có thể có cơ hội làm việc, sản xuất, đóng góp tích 
cực cho Phật pháp... 


Nhưng dường như không có nhiều đệ tử đi theo con đường giống như Ngài, vốn rất tế nhị, 
phức tạp và khó khăn. 

Một số đệ tử hỗ trợ những công việc của Ngài; một số khác hoạt động trong lãnh vực riêng, 
mỗi người có cách đóng góp khác nhau vào sự nghiệp hoằng dương giáo pháp của Đức Phật. ' 
Ngài cũng có nhiều hoạt động đối ngoại, giao lưu quốc tế. Như một đại diện, một sứ giả 
Phật giáo Việt Nam, Ngài đã tham gia nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế về Phật giáo, về hòa 
bình, về giáo dục ở hầu hết các châu lục... Trong các hội nghị đó, Hòa thượng hồ hào loại 
bỏ mọi hình thức chiến tranh, mọi biểu hiện bạo lực, hoan nghênh mọi nỗ lực hòa bình, 
động viên Phật tử tham gia các phong trào hòa bình, cổ vũ tiến trình dân chủ hóa, nhân bản 
hóa ở mỗi nước cũng như trong quan hệ giữa các nước. Ngài kêu gọi: 

“Chúng tôi, những người Phật tử xem là hết sức khẩn thiết xây dựng một nên kinh tế mới, 
một niển trật tự đạo đức mới có khả năng làm lắng địu mọi sân hận và mọi biến động, 
làm lành mạnh hóa không khí chính trị quốc tế hiện tại, chuẩn bị cho một kỷ nguyên tới 
nhân đạo hơn và có ý nghĩa hơn" '' 

Với những công việc to lớn đã làm, Ngài được tặng thưởng tiến sĩ danh dự, nhiều loại huân 
chương, và tuyên dương công đức. Đấy là phần việc của xã hội, của người đời, dường như 
Ngài không quan tâm đến những chức danh, và những lợi lạc đời thường. 

Công trình vĩ đại, sự nghiệp độc đáo 

Có thể nói một cách tóm tắt rằng vai trò, đóng góp của Hòa thượng Thích Minh Châu cho 


170 


Phật giáo Việt Nam là rất độc đáo và cũng rất vĩ dại. 

Độc đáo vì Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới có cả hai hệ phái: Phật giáo Đại thừa và 
Phật giáo Nguyên thủy, dù hệ phái Đại thừa là chủ đạo. Và Hòa thượng Thích Minh Châu 
là người làm cái gạch nối hết sức cần thiết giữa hai hệ phái này. Ngài là vị Hòa thượng Bắc 
tông, có vai trò lãnh đạo của Giáo hội, nhưng ăn mặc, sinh sống theo Nam tông, dịch kinh 
sách Nguyên thủy và giảng dạy, truyền bá giáo pháp Nguyên thủy. Trên thế giới và ngay 
trong lịch sử Phật giáo, chưa có một mẫu tu sĩ Phật giáo nào giống như Ngài. 

Ngài Minh Châu có nhiều đóng góp da dạng cho Phật giáo Việt Nam, nhưng chỉ với công 
trình Tạng kinh Pali, nhiều người đã gọi Ngài là Huyền Trang của Việt Nam. Điều đó quả 
không quá xa với thực tế. 


Hãy tìm hiểu về việc chuyển dịch Tạng kinh của Ngài. Việc dịch kinh không phải dễ dàng, 
không có nhiều thuận lợi. Vào những năm 1960, ở Việt Nam, chỉ có tu sĩ gốc người Cam- 
bốt mới biết tiếng Pali và quen với kinh kệ Pali. Nói chung Phật tử Việt Nam chưa biết 
gì nhiều về kinh kệ gốc Päli. Trong hệ phái Bắc tông gần như không có người nào thành 
thạo tiếng Päli. Trong hệ phái Nam tông, Giáo hội Phật giáo Nguyên thủy mới được thành 
hình vào năm 1957, các vị Tăng đang tập trung xây dựng công việc nội bộ. Có dịch kinh từ 
nguồn Päli thì chủ yếu để tụng đọc, làm lẽ. Do đó, Đại đức Thích Minh Châu phải làm việc 
một mình, hay gần như một mình gần suốt 50 năm. 

Cũng không có nhiều tài liệu sẵn có để có thể nương tựa. Bản tiêng Hán thì “tối nghĩa” 
và không thống nhất, chỉ dùng được những từ ngữ đã dịch sẵn. Đại đức phải dựa vào bản 
ghi chép riêng (khi còn học ở Colombo), bản tiếng Anh của Hội Päli Text Society và bản 
tiếng Nhật.” 

Naài lại có quá ít thì giờ cho dịch thuật, luôn luôn bận bịu với các công việc của các Viện 
Phật học. Ngài tranh thủ từng giờ khắc, những lúc đáng lý được nghỉ ngơi: “Chúng tôi chỉ 
có thể để dành những ngày nghỉ, những buổi sáng thật sớm và những buổi tối (nếu không 
quá mệt tỏi vì những công việc ban ngày), để phiên dịch.”" 

Và một trong những khó khăn không kém quan trọng là dư luận, những gièm pha, chỉ trích 
về tại sao lại đi dịch, đi truyền bá Kinh tạng Nam tông. Đáp lại, Ngài khẳng định: 


“Có người sẽ cho, dịch Tạng Pali là tuyên truyền cho Tiểu thừa, phản lại tư tưởng Đại 
thừa. Chúng ta nên chấm dứt ngay thái độ ngây thở uà buôn cười này. Đạo Phật không 
có Đại thừa, Tiểu thừa, không có Nam tông, Bắc tông. Đạo Phật gồm có một số giáo lý 
căn bản mà học phái nào cũng phải tôn trọng, một số pháp môn thiết yếu mà đệ tử Phật 


171 


tử nào cũng phải y cứ để tu hành, nếu không muốn lạc 0ào tà giáo, ngoại ẳạo. Cho dịch 
Tạng Päli là chúng tôi muốn giới thiệu và tìm hiểu số giáo lý căn bản ấy và số pháp môn 
thiết yếu ấy. '* 

Ngài xác định mục đích của việc chuyển dịch Kinh tạng Päli: 


“Khi chúng tôi dịch từ tiếng Pali ra tiếng Việt là chúng tôi tmuốn giới thiệu ba Tạng Pali 
cho các Phật tử và học giả Việt Nam, một tam tạng kinh điển rất phong phú, rất gân với 
lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, lại được phổ biến rất rộng rãi khắp năm châu, qua 
công trình dịch thuật của Hội Pali Text Society, London. `Š 


Và tỏ rõ thái độ không phe phái: 
“Chúng tôi dịch kinh Pali, không vì mục đích muốn ủng hộ hay không muốn ủng hộ một 
học phái nào, một lập trường nào. ""Š 


“Chúng tôi cũng không có trách nhiệm nêu lên cho độc giả rõ, đoạn nào là nguyên thủy, 
đoạn nào không phải nguyên thủy. Chỉ có người đọc, sau khi tự mình đọc, tự mình tìm 
hiểu, tự mình suy tư, tự mình quan sát, tự mình chứng nghiệm trên bản thân, tới có 
thể tự mình tìm hiểu và thấy đoạn nào là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm hiểu, 
chứng nghiệm cá nhân là trách nhiệm của người đọc, không phải của người địch, vì Đạo 
Phật là Đạo đến để mà thấy chớ không phải Đạo đến để nhờ người thấy hộ, Đạo của 
người có mắt (Cakkhumato), không phải Đạo của người nhắm mắt; Đạo của người 
thấy, của người biết (Passato Jànato), không phải là Đạo của người không thấy, không 
biết (Apassato Ajànato). Nên chỉ có người đọc mới có thể tự mình thấy, tự mình hiểu uà 
tự mình chứng nghiệm' (.... ) 


“Ở nơi đây, chúng tôi cố gắng dịch trọn vẹn, không bỏ qua một kinh nào, và dịch có in 
nguyên bản Paäli đối chiếu với dụng ý để người đọc có thể tự mình tìm hiểu nguyên nghĩa 
của từng chữ từng câu, khỏi rơi uào những giải thích hay lệch lạc của người dịch.”° 

Càng di sâu vào việc phiên dịch, Ngài càng khám phá ra những thâm ý của những người có 
tà kiến, những xu hướng chống đối lại Phật giáo, có từ thời Đức Phật và còn hiện hữu đến 
ngày nay. Ngài viết: 

“Càng dịch, chúng tôi càng thấy rõ ác ý của các nhà Bà-la-môn đã dùng danh từ Tiểu 
thừa để gán vào những lời dạy thực sự nguyên thủy của Đúc Phật và khiến cho các Phật 
tử không dám đọc, không dám học, không dám tu những pháp môn ấy. Càng dịch, càng 
thấy rõ dụng tâm hiểm độc của các vị Bà-la-môn, đã khôn khéo xuyên tạc đạo Phật, 
khiến cho những giáo lý căn bản, những tỉnh hoa cao đẹp nhất của tư tưởng nhân loại, 


172 


đã bị những tư tưởng tà giáo xen lẫn, bị ruồng bỏ, bị che giấu, không được biết đến, không 
được học hỏi tu hành”'5, 


Cũng không phải dễ dàng hiểu hết được hiện tượng Thích Minh Châu, một vị chức sắc 
thuộc vào hàng lãnh đạo của Phật giáo Bắc tông, nhưng lại đổ hết tâm sức vào việc phiên 
dịch, truyền bá giáo pháp Nguyên thủy. Hãy nghe đôi lời tâm sự của Ngài: 


“Tôi tự đánh dấu hỏi, làm Viện trưởng hay làm một vị dịch kinh, làm chức uụ nào có lợi 
cho Phật giáo hơn? Và tôi phải tự thẳng thắn để trả lời, dịch kinh có lợi hơn! Và tôi chỉ 
có thể vớt vát, bằng cách để những thời giờ thong thả, chú tâm ào vấn đề phiên dịch. 
Chúng tôi iết những dòng chữ này vừa để sám hối, uửa mong các Phật tử và các học giả 
thông cảm cho.” “Cứ xem thời gian hoàn thành từng tập một, mới thấy chức uụ đa đoan 
của một Viện trưởng làm trở ngại cho sự phiên dịch như thế nào. Về nước năm 1964, nếu 
tôi không nhận chức vụ Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh thời nay tôi đã dịch ít nhất 


\22 J7 


cũng trọn bộ Kinh tạng PälÏi rồi 


Phần này, Ngài viết vào năm 1972. Nếu Ngài đốc sức hoàn toàn vào việc dịch thuật thì có 
thể không những Ngài hoàn thành toàn bộ tạng Kinh (với phần chú giải và tài liệu kèm 
theo mà Ngài đã nghĩ tới) và có thể thêm một phần của tạng Luật và tạng Vĩ diệu pháp. 

Và khi càng di sâu vào việc dịch kinh Pali, Ngài có một nhận xét rất thú vị, gần giống với 
nhận xét nổi tiếng của nhà bác học Einstein: 

“Hơn nữa, ngày nay người ta dân dân ý thức rằng chỉ có Đạo Phật nguyên thủy mới đáp 
ứng được những đòi hỏi của một thế giới khoa học hiện tại. Một tôn giáo muốn được giới 
trí thúc trẻ hiện tại chấp nhận, vừa phải không mâu thuẫn với những phát minh khoa 
học mới mẻ nhất, uừữa phải giải quyết được những vấn đề thuộc phạm vi con người của 
con người ở thế kỷ thứ hai mươi, hai mốt này. Chỉ có Đạo Phật nguyên thủy mới tmay ra 
đáp ứng được những đòi hỏi trên.” 

Ngày nay, dù rằng đọc các bản kinh Ngài dịch, người ta có thể thấy một số chỗ chưa chính 
xác hoặc còn chưa rõ nghĩa. Điều đó không có gì lạ, đối với việc lần dâu tiên Kinh tạng Pali 
được biết đến và được chuyển dịch. Những bản dịch đều thống nhất, trong sáng, chân 
phương, trung thực. Dù chưa phải là bản dịch chuẩn mực, cho đến nay, tạng Kinh do Ngài 
Thích Minh Châu dịch vẫn là bản kinh dây đủ nhất, và gân như là duy nhất để đông đảo chư 
Tăng, Ni, sinh viên và người nghiên cứu thuộc nhiều thế hệ dựa vào đó, để tìm hiểu, nghiên 
cứu, và thực tập giáo lý của Đức Phật. 


Bằng công sức chính yếu của cả một đời người, Ngài đã dịch được gần trọn bộ tạng Kinh. 


173 


Công trình vĩ đại này đã làm viên đá tảng cơ bản đầu tiên. Dựa trên đó, những công trình 
khác, những tập khác, những tạng khác, lần lượt được bổ sung, được hoàn thành về sau này ”. 
Tóm lại, cuộc đời của Hòa thượng Thích Minh Châu là một tấm gương rất sáng cho việc 
phục vụ Giáo pháp, phục vụ dân tộc, phục vụ loài người. Hiện tượng Thích Minh Châu có 
lẽ rồi sẽ còn được tìm hiểu sâu hơn nữa, được đánh giá đúng mức hơn nữa, còn sẽ được học 
tập, làm thành tấm gương cho thế hệ sau noi theo, không những cho người Việt Nam mà 
còn mở rộng cho thế giới Phật giáo... 

Mãi mãi những Phật tử Việt Nam sẽ ghi công đức lớn lao này của Hòa thượng Thích 
Minh Châu. Những đóng góp đã thấy được của Ngài cho nền Phật giáo Việt Nam là vĩ 
đại chưa từng có: 

1- Ngài đã phiên dịch dây đủ, có hệ thống, trong sáng gần như toàn bộ I trong 3 Tạng Kinh 
Điển, là tạng Kinh, gồm những lời dạy suốt 4Š năm hoằng pháp của Đức Phật. 

2- Ngài đã góp phần so sánh, soi sáng những điểm giống và khác nhau trong một số tác 
phẩm lớn của 2 hệ phái Phật giáo. 

3- Ngài đã góp phần quan trọng vào việc xóa đi những định kiến sai lâm về “Tiểu thừa, về 
Phật giáo Nguyên thủy. 

4- Đã đem giáo lý Phật giáo Nguyên thủy và ngôn ngữ PäÏi vào giảng dạy trong các trường 
đào tạo Tăng Ni, mà phần lớn thuộc hệ Phật giáo Đại thừa. 

Š- Đã đào tạo hàng chục ngàn Tăng Ni cho cả 2 miền Nam Bắc, cho cả 2 hệ phái PGNT 
và PGDĐT: 


6- Đã đưa giáo lý của Đức Phật vào quần chúng bằng các trường, lớp, bằng việc phổ biến 
kinh sách, tổ chức các buổi thuyết pháp và tập thiền hàng tuần cho công chúng. 

Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại lâu dài 

Sau nhiều năm bệnh tật, nhiều năm nằm ngồi một chõ, ngày 1/9/2012, tức ngày 16 tháng 
7 âm lịch, PL25S6, Hòa thượng Thích Minh Châu đã xả bỏ xác thân tại Thiền viện Vạn 
Hạnh, với tuổi đời 95 năm và tuổi đạo 64 hạ. Hòa thượng Thích Minh Châu đã ra di, để lại 
sự thương tiếc vô cùng lớn lao cho giới Phật giáo, trí thức trong và ngoài nước. Trong những 
ngày dầu tháng 9, hàng trăm, hàng nghìn vòng hoa phân ưu, hàng vạn người đủ các tầng lớp, 
nhiều đoàn thể, nhiều đại diện trong nước, ngoài nước đã đến Thiền viện Vạn Hạnh để tỏ 
lòng thương tiếc, kính yêu và biết ơn đối với Hòa thượng Thích Minh Châu. 

Hòa thượng đã ra đi, nhưng những øì tốt đẹp nhất sẽ còn ở lại lâu dài, như Hòa thượng đã 


174 


ghỉ lại trên bảo tháp của Ngài: “Yo sáro so thassati. Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tốn tại lâu 
đài” Phải chăng đó là tạng Kinh, những công trình, bài giảng, lời dạy và cả một cuộc đời 
phục vụ giáo pháp, phục vụ dân tộc, vượt lên những qui ước, những định kiến. 


Chúng ta có mặt hôm nay ở dây, hầu hết không có may mắn được gặp mặt Ngài, không 
được trực tiếp đảnh lẽ Ngài. Nhưng có thể nói, chúng ta đều là những đệ tử của Ngài. Bởi 
vì, từ khi hiểu giáo pháp của Đức Phật, chúng con đã đọc tụng, nghiên cứu kinh kệ ở Đại 
tạng kinh Việt Nam do Ngài Minh Châu chuyển dịch. 


Như là đệ tử, chúng con xin cùng đốt nén hương tưởng nhớ ân đức của Thây. Lát nữa dây, 
chúng con sẽ cùng tụng những lời Phật dạy do Ngài phiên dịch, “Hãy tự mình đốt đuốc 
lên mà đi”. Và ... chúng con nguyện sống trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp và 
nương nhờ theo những lời dạy của Thây, Hòa thượng Thích Minh Châu. 


Montreal, Canada, tháng 9, 2012, PL25S6 
(Bài thuyết trình tại buổi lễ tưởng niệm 15-9-2012, Montreal, Canada. Có điểu chỉnh lại) 


* Chú thích: 


' Theo Video Sen Vàng ngát hương, Cuộc đời và Đạo nghiệp Thích Minh Châu. 

? Các chỉ tiết về tiểu sử, có dựa vào bản tiểu sử chính thức, báo Giác Ngộ điện tử 2-9-2012. 

3 Thời đó Kinh tạng được in ấn rất nhiều, các tu sĩ thâm sâu như HT.Ananda Metteya, W. Rahula, Narada, 
học giả G.P Malalasekara, Guruge với nhiều tác phẩm, những học giả lớn phương Tây, như Nyanatiloka, 
Horner, Nanamoli, Nyanaponika... Ngài U Silananda, tu sĩ Miến Điện, sang học ở Colombo năm 1954, sau 
này là Viện trưởng Viện Đại học Phật giáo Theravada... 

* Cấp bằng Sadhammacariya của Tích Lan có lẽ tương đương với bằng Dhammacariya của Miến Điện, là cấp 
đào tạo rất cơ bản và khá khó khăn, đối với một tu sĩ. Cho đến những năm 2000, một tu sĩ Việt Nam tốt nghiệp 
trường Phật học cao cấp, khi sang Tích Lan, vị ấy học tiếp 3 năm để có bằng Sadhammacariya. Trong khi, với 
văn bằng ấy của Việt Nam, nếu qua Ấn Độ, vị ấy có thể học lên cấp M.A hoặc cấp Ph.D. Do đó, cùng một trình 
độ, người đi du học ở Tích Lan thì được bằng Sađhammacariya, người đi học ở Ấn Độ thì có bằng Ph.D. 

Š Lời giới thiệu sách So sánh kinh Trung A-hàm chữ Hán và kinh Trung Bộ chữ Päli, bản dịch Thích nữ Trí Hải. 
5 Lời nói đầu, Nghiên cứu Đối chiếu Milinda Vấn Đạo, chữ PaÏi uà Kinh Na-Tiên Tỷ-kheo, chữ Hán. Bản dịch Trần 
Phương Lan. 

7 Chuyến trở lại Việt Nam 1964, E. Wuff, www.thuvienhoasen.org/. 

- Lời nói đầu trong Pháp Hiển, Nhà Chiêm Bái: “Trong lúc soạn tác phẩm này trong bầu không khí thanh bình 
Đại Tòng Lâm Nalanda Mới, thì tại miền Nam Việt Nam, bi kịch của Phật giáo Việt Nam đang bùng nổ. Với lòng 
thán phục lẫn với lo lắng sâu xa, tôi đã theo đõi cuộc tranh đấu dũng cảm của Phật tử Việt Nam để bảo vệ tín 
ngưỡng mình, và sự đàn áp tàn bạo của chế độ Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo”. 

Š Sự đóng góp về giáo dục Phật học của Phật giáo Gia Định - Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh 300 năm, phần V, Thích 
Thiện Nhơn. 

? Danh sách đầy đủ các tác phẩm: 


175 


Đại tạng kinh (gốc Pali): Kinh Trường Bộ (2 tập); Kinh Trung Bộ (3 tập); Kinh Tương Ưng Bộ (S tập); Kinh 
Tăng Chi Bộ (4 tập) 
Kinh Tiểu Bộ (10 tập đã dịch, gồm): Tiểu tụng, Pháp Cú, Kinh Phật tự thuyết, Kinh Phật thuyết như vậy, Kinh 
Tập, Trưởng lão Tăng kệ, Trưởng lão Ni kệ, Truyện Thiên cung, Truyện Ngạ quỷ, Bổn Sanh (7 tập). 
- Thắng pháp tập yếu luận (Abhiđhamma Atthasangaha), hay Vi điệu pháp tỉnh yếu. 
Khoảng 30 tác phẩm tiếng Việt, tiếng Anh: 

- Phật pháp (đồng tác giả), 

- Đường về xú Phật (đồng tác giả), 

- Đại thừa 0à sự liên hệ với Tiểu thừa (sách dịch), 

- Sách dạy Pali (3 tập), 

- Chữ Hiếu trong Đạo Phật, 

- Hành thiển, 

- Lịch sử Đúc Phật Thích Ca, 

- Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, 

- Chánh pháp và Hạnh phúc, 

- Đạo đúc Phật giáo uà Hạnh phúc con người, 

- Những mẩu chuyện đạo, 

- Tâm từ mở ra, khổ đau khép lại (trong đó có tác phẩm Trước sự nô lệ của con người, viết năm 1970), 

- Những gì Đúc Phật đã dạy, 

- Hiểu và hành Chánh pháp, 

- Chiến thắng Ắc ma, 

- Tóm tắt Kinh Trung Bộ, 

- Dân bài Kinh Trung Bộ, Tóm tắt Kinh Trường Bộ. 

- The Chinese Madhyama Àgama and the Pali Mahjjhima Nikãya - A Comparative Study (So sánh Kinh 
Trung Bộ của tạng Pali và kinh Trung A-hàm của tạng Hán. Bản dịch Trí Hải), 

- H§uan T'sang, The Pilgrim and Scholar (Huyền Trang, nhà ciêm bái và học giả. Bản địch Trí Hải), 

- Ea-Hsien, the Unassuming Pilgrim (Pháp Hiển, nhà chiêm bái khiêm tốn. Bản dịch Trí Hải), 

- Milindapanha and Nàgasena-bhikhusùtra - A Comparative Study (Nghiên cứu So sánh Vua Mi Linh Đa vấn 
đạo và Kinh Na-Tiên T-kheo. Bản dịch Trần Phương Lan), 

- Some Teachings oƒ Lord Buddha ơn Peace Harmony and Human dignity ( Vài lời dạy của Phật về hòa bình, 
hòa hợp và nhân cách con người. Sách song ngũ). 

Ngoài ra còn một số tác phẩm chưa in: Tờ điển PaÏi - Việt, Việt- PaÏi. 
!° Có người dịch, nghiên cứu Kinh tạng Päli, như Sư cô Thích nữ Trí Hải (dịch Thanh Tịnh Đạo, một thánh 
điển của tạng Päli, viết Tớm tắt Kinh Trung Bộ và dịch nhiều sách Phật giáo khác), cư sĩ Trần Phương Lan 
(dịch một số một số tập trong Kính Tiểu Bộ từ bản dịch tiếng Anh, soạn giáo trình dạy tiếng Anh, dựa nhiều 
trên Tạng kinh Pali, dịch nhiều sách về đời Đức Phật), Hòa thượng Thích Chơn Thiện (Viện trưởng Học viện 
Phật giáo, Huế, soạn công trình Lý thuyết nhân tính qua Kinh tạng Päli, viết Tìm hiểu Trung Bộ kinh). 
Có người xuất bản nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Phật giáo Việt Nam, như Thầy Lê Mạnh 
Thát (Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo, TP.HCM), có người góp phần dịch Đại tạng kinh từ chữ Hán, 
như Thầy Tuệ Sỹ. 
Có người lo tổ chức lo dạy học, dạy thiển như Thầy Tâm Đức (Phó Viện trưởng Viện Phật học, TP.HCM), 
Sư Bửu Chánh (Trưởng khoa bộ môn Päli, Viện Phật học, TP.HCM, đồng thời là trụ trì Thiền viện Phước 
Sơn), Sư cô Tịnh Vân (giáo sư tiếng Pli, Viện Phật học, TP.HCM)... 
!! Đạo Phật và nên trật tự, đạo đúc mới, 1989. 


176 


!? Theo Lời nói đầu, Kinh Trung Bộ, bản in 1973: “Tôi dựa theo nguyên bản Päli của Hội Pali Text Society để 
phiên dịch uà dùng ba bản dịch làm tài liệu. Tài liệu thứ nhất là những ghi chú bằng tiếng Anh và chữ Hán, tôi đã 
tự mình ghi uào bản Päli, từng chữ, từng hàng, từng trang một, khi tôi theo học bản PaÏi này, từ năm 1952 đến năm 
1955 tại Hội Dharmaduta Vidhyalaya ở Colombo, Tích Lan, do Ngài Pannananda diễn giảng. Bản tài liệu thứ 
hai là bản dịch “The Middle Length Sayings” của cô L.B. Horner, Hội Pali Text Society, một công trình dịch thuật 
tất chu toàn; và bản thứ ba là bản dịch ra tiếng Nhật của bộ Nam truyền Đại tạng kinh. Thỉnh thoảng tôi tham 
khảo các bản kinh Hán tạng tương đương nếu thấy cẩn thiết.” (... ) “Các bài kinh chữ Hán tương đương trong bộ 
Trung A-hàm không giúp đỡ được nhiều (... ) Cho nên, bản Hán tạng nhiều khi tối nghĩa uà dễ phát sinh hiểu lầm.” 
' Lời giới thiệu Kinh Trường Bộ, 1972. 

!4 Lời giới thiệu Kinh Trường Bộ, tập IV, 1972. 

'Š Dịch kinh uà Đại học, trong Chánh pháp và Hạnh phúc, 1996. 

'8 Lời nói đầu, Kinh Trung Bộ, bản in 1986. 

7 Lời giới thiệu, Kinh Trường Bộ, tập IV, 1972. 

!8Như trên #7), 

- Câu nói người ta thường cho là của nhà bác học Einstein là: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu 
cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với 
những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa 
học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học”. 

(f there is any religion that would cope with modern scientifc needs, it would be Buddhism. Buddhism 
requires no revision to keep it up to date with recent scientific nding. Budđhism need no surrender its view 
to science, becauseit embrances science as welÍ as goes beyond science). 

(Trích từ Collected famous quotes from Albert Einstein. http://rescomp,stanford,edu/~ cheshire/ Einstein 
quotes.htm). 

'®'Trong khi HT Thích Minh Châu dịch Tạng kinh Däli thì HT-Tịnh Sự thuộc PGNT dịch toàn bộ Tạng Vi 
Diệu Pháp vào những năm 1975-1983 từ bản tiếng Thái. Các đệ tử của Ngài tu chỉnh và xuất bản vào những 
năm 2003-2005. Đại đức Nguyệt Thiên đã dịch và xuất bản toàn bộ Tạng Luật từ nguyên gốc PaÏi, vào những 
năm 2003-2005. Đại đức đang tiếp tục dịch lại một số tập trong Kinh Tiểu Bộ (như Chuyện Thiên cung, 
Chuyện Ngạ quỷ, Trưởng lão Tăng kệ, Trưởng lão Ni kệ) và dịch thêm những tác phẩm khác (như Phật sử 
(Buddhavamsa), Hạnh Tạng (Cariyapitaka), Milinda Vấn Đạo, Phân Tích Đạo (Patisambhidamagga), Thánh 
Nhân Ký Sự (Apadana) và góp phần hoàn thiện Tam tạng Paäli. 

Trong khi đó thì Đại tạng kinh Việt Nam có gốc chữ Hán cũng đã bắt đầu được chuyển dịch và xuất bản, dưới 
sự chỉ đạo của các Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Thích Thanh Từ, Thích Đức Nghiệp... 


177 


HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 
MỘT NGÔI SAO CÀNG NHÌN CÀNG SÁNG 


Thích Bửu Chánh 


ừ năm 1974 tôi đã được biết Hòa thượng Thích Minh Châu thông qua những 
bộ kinh Nikãya như Trường Bộ, Trung Bộ được ngài dịch từ Pali ra Việt ngữ. 


Từ năm 1980 tôi có duyên lành đến Thiền viện Vạn Hạnh học kinh Trung Bộ với Hòa 
thượng vào mỗi chiều thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần, từ dây tôi có dịp thân cận, tiếp 
xúc với một bậc chân tu, đạo cao, đức trọng có một không hai trong cuộc đời này. 

Tôi nhớ lúc đó lớp học khoảng 40 - 50 người, học ở bên hông ngôi chánh điện cũ, thầy Giác 
Đồng đọc từng đoạn trong bài kinh Trung Bộ, Hòa thượng giảng giải chỉ tiết, cứ thế cho đến 
khi hết một bài kinh Trương Bộ khoảng hai tiếng đồng hồ. Giọng đọc của thầy Giác Đồng rất 
đầm ấm, giọng giảng bài của Hòa thượng rất truyền cảm tạo cho lớp học một niềm cảm xúc 
thiêng liêng, khoảng 3 năm thì lớp học kinh Trưng Bộ hoàn tất 3 tập với số lượng 152 bài. 
Mộtbài kinh Trung Bộ như một thang thuốc bổ bồi dưỡng tỉnh thân cho học viên chúng tôi 
có thêm sức khỏe tâm linh để củng cố niềm tin đối với Phật, Pháp, Tăng. Những bài kinh 
trí tuệ, từ bi trong kinh Trung Bộ như tấm bản đồ giúp cho tôi thấy rõ con đường dang di. 
Năm 1988 duyên lành đến với tôi một lần nữa, tôi thi đậu vào khóa II trường Cao cấp Phật 
học Việt Nam (cơ sở 2), nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đặt cơ sở 
tại Thiền viện Vạn Hạnh, tôi được nhà trường bố trí nội trú tại Thiền viện Vạn Hạnh, khóa 


178 


II này chỉ có 80 Tăng Ni sinh chính thức, tôi vô cùng hạnh phúc vì được có cơ hội tu học tại 
ngôi chùa do Hòa thượng làm viện chủ, mỗi ngày được thấy mặt Hòa thượng, được nghe 
Hòa thượng nói chuyện, được Hòa thượng dạy bảo, ba tháng hạ được quá đường chung với 
Hòa thượng, thỉnh thoảng được Hòa thượng kể cho nghe những năm tháng Hòa thượng 
du học ở Sri Lanka, ở Ấn Độ. 


Bây giờ tôi thèm những năm tháng bình yên như thế, thèm được làm Tăng sinh, được ở 
chung chùa với Hòa thượng, được nghe Hòa thượng dạy bảo, nhưng thời gian trôi qua 
không bao giờ trở lại. 
Tôi tu học nội trú tại Thiền viện Vạn Hạnh từ năm 1988 đến năm 1995. Suốt thời gian này 
tôi chưa bao giờ thấy Hòa thượng tỏ thái độ giận hờn trách móc một ai. Ngài như một ông 
tiền càng nhìn càng hoan hỷ. 
Ngày 26-L1-1995 tôi rời xa Thiền viện Vạn Hạnh, xa Hòa thượng để đi du học tại Đại học 
New Delhi, Ấn Độ, phân khoa Phật học. Gần tám năm du học ở Ấn Độ, khi tiến hành làm 
luận án tiến sĩ Phật học chuyên ngành kinh điển PäÌi, tôi càng nhớ ơn Hòa thượng hơn. 
Những bản dịch chính xác, trung thành của Hòa thượng về năm bộ Nikaya đã giúp cho 
tôi rất nhiều trong việc so sánh đối chiếu với bản kinh Pali, bản kinh tiếng Anh và bản kinh 
tiếng Việt của Hòa thượng. Nếu không có những bản kinh tiếng Việt của Hòa thượng thì 
rất khó khăn cho tôi để hoàn thành luận án tiến sĩ Phật học chuyên ngành PaÏi của mình. 
Lúc đó tôi mới thấy sự vĩ đại của Hòa thượng trong thời gian 12 năm dài du học gian khổ 
ở Sri Lanka và Ấn Độ, vĩ đại trong việc phiên dịch Kinh tạng PãÏi ra tiếng Việt, phải so sánh 
đối chiếu từng chữ, từng câu của văn bản PäÏi, văn bản tiếng Anh, văn bản chữ Hán rồi mới 
có thể dịch ra từng chữ, từng câu tiếng Việt được. 
Hòa thượng thông thạo tiếng DaÏli, thông thạo tiếng Anh và thông thạo tiếng Hán, nhờ vậy 
mà bản dịch của Hòa thượng có đầy đủ thẩm quyền. 
Một đoạn kinh Pali muốn dịch ra tiếng Việt phải mất thời gian, công sức, trình độ và sự kiên 
nhãn; vậy mà Hòa thượng đã dành cả cuộc đời để hoàn thành 5 bộ kinh Nikäya, quả thật 
không có bút mực nào diễn tả được hết công đức to lớn của Ngài đối với đạo pháp, đối với 
công việc hoằng dương Chánh pháp. 
Quả thật Ngài như một ngôi sao càng nhìn càng sáng. Ngài như một Đường Tăng của Việt 
Nam trong thời hiện đại. 

“Trung Hoa có Trân Huyền Trang 

Việt Nam có ánh trăng vàng Minh Châu 


Đôi Lá Giang, Biên [òa, mùa An cư 2014 


179 


MÃI KÍNH NHỚ BẬC CHÂN NHÂN THẾ KỶ XXI 


K„ lạy Ôn, hé cười, sen hông nở, 


Pháp y vàng, du hóa khắp muôn nơi, 
Nikäya hiển Pháp Phật rạng ngời, 
Nhà giáo dục, đạo đời luôn kính nhớ. 


Thích Kiên Định 


Nhớ trước kia, Ôn trực tiếp giảng dạy Kinh tạng Nikãya và phương pháp tọa thiền cho 
Tăng Ni sinh khóa II chúng con (1988-1992), thuộc Trường Cao cấp Phật học Việt Nam 
Cơsở II tại TP.Hồ Chí Minh, một trong những lớp học đặc thù có đủ ba hệ phái (Bắc tông, 
Nam tông và Khất sĩ) cả ba miền (Bắc, Trung và Nam). Ôn đã thị hiện “thân giáo sư” qua 
công hạnh tu tập, hành thiền mỗi buổi sáng, và đến lớp giảng dạy đều đặn. Chừng đó thôi 
cũng đủ xứng đáng cho chúng con thành tâm hàm ân và đảnh lễ Ôn. Đó là chưa nói đến 
những khó khăn ban đầu mà Ôn đã đảm đương trong việc thành lập Trường, Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam, Đại học Vạn Hạnh, chưa nói đến vai trò kiêm nhiệm những chức 
vụ quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ôn thật sự đã góp phần giúp cho Phật 
giáo Việt Nam từng bước chuyển mình khởi sắc, từng bước hòa nhập vào khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc và cộng đồng Phật giáo quốc tế. Khắp nơi trên mọi miền đất nước và nước 
ngoài đã in đậm dấu chân của Ôn với những công trình phiên dịch vĩ đại còn lưu mãi trong 
lòng bao thế hệ hôm nay và mai sau. 


180 


Đã hơn 20 năm rồi vậy mà ấn tượng cao đẹp của Ôn trước kia và những kỷ niệm ngộ 
nghĩnh khi chúng con còn là học tăng đến nay vẫn đậm nét trong lòng. Thật là khó quên, 
cứ mỗi sáng nào có giờ học môn Nikãya - Trường Bộ hay Trung Bộ - của Ôn dạy, thì đêm 
trước đó, mỗi Tăng, Ni sinh chúng con phải tự coi lại bài cũ đã học, vì “sợ Ôn dò bài” Hẽ 
vào đầu giờ học là Ôn thường gọi các Tăng, Ni sinh lên trả bài. Nếu vị nào không thuộc 
bài thì rất thẹn với học chúng và bị điểm thấp, chứ hiếm khi nghĩ rằng nếu không thuộc 
bài thì chắc Ôn buồn lắm: Hôm nào đến lớp, hễ thấy Ôn lật Bảng sổ điểm ra thì tâm lý đa 
số chúng con cảm thấy lo âu và hồi hộp. Khó quên nhất là khi Ôn cầm bút đỏ rà tên theo 
mẫu tự ABC và gọi đúng tên mình thì trống ngực automatic” nổi lên đánh thình thịch 
liên hồi. Và hồi hộp nhất là khi cây bút đỏ của Ôn chầm chậm rà theo số thứ tự từ vần A 
cho đến cuối trang thứ hai của Bảng sổ điểm và rồi xếp lại, thì ai nấy đều “thở phào nhẹ 
nhõm) vì mình không bị Ôn gọi. 


Một trong những kỷ niệm dễ thương nữa là giờ Thiền hành tại Chánh điện (cũ) của 
Thiền viện Vạn Hạnh. Được Ôn hướng dãn cách ngồi thiền và lợi ích của hành thiền, 
mấy hôm đầu, ai nấy đều học đều đặn, và lăng nghe Ôn giảng kinh Tứ Niệm Xứ (Thân, 
Thọ, Tâm, Pháp) - đó là bốn nơi chốn đặt niệm ngang qua hơi thở để giúp cho thân tâm 
được an tịnh, nhằm nhận biết rõ các cảm thọ, đồng thời nhận thấy sự vô thường mong 
manh của tất cả các pháp trên cơ sở L6 đề tài quán niệm đặc thù. Đối trước Ôn, chúng 
con tự thấy mình còn nhỏ bé lắm, nên khi Ôn trực tiếp hướng dẫn thì ai nấy ngoan ngoãn 
lắng nghe và ngồi thiền rất nghiêm túc. Thế nhưng khi vắng Ôn, đến giờ hành thiền thì 
có một số học tăng “chuồn” vào các phòng trong Tăng xá để hàn huyện tạp thoại. Có 
hôm thây Giám thị biết “bài” trốn học của học tăng, nên nhẹ chân bước vào phòng “bắt 
quả tang” Biết rõ “bài lười” của các học tăng này, nên trong những giờ hành thiền kế tiếp, 
thầy Giám thị tiến hành điểm danh gắt gao và trừ điểm. Nhờ vậy, giờ hành thiền luôn 
được đông đủ và nghiêm túc. 


Một trong những kỷ niệm khó quên nhất là khi gần đến kỳ thi học kỳ. Nhớ lúc ấ ấy trong giờ 
ôn tập Kinh Trung Bộ, Ôn cho học thuộc đến 16 kinh. Cả lớp rên ầm lên vì Ôn cho học 
quá nhiều. Khi đó, trong lớp có vị đứng lên thưa: “Bạch Ôn, kinh nhiều quá học không xuể, 
Ôn ơi! Vì còn phải học nhiều môn học khác nữa, xin Ôn giảm bớt cho chúng con và cho 
học những kinh nào quan trọng” Nghe học trò rên như vậy, Ôn nhìn cả lớp và chỉ cười như 
thể thấu hiểu tâm lý học trò chuyên đời than van chuyện thi cử. Với chiếc y vàng tô ửng sắc 
điện, lưng thẳng, ngồi gọn trên chiếc ghế, hai cùi tay tựa trên mặt bàn, đôi mắt lim dim, Ôn 
nhã nhặn nói: “ Chúng tôi nhận thấy rằng những kinh nào Phật dạy đều là những kinh rất 
quan trọng, vì thế cho nên chúng ta học kinh gì thì thi kinh ấy” Khi nghe Ôn vừa “phán” 
xong, cả lớp phát ra tiếng “ồ.... !” như tiếng thở dài nhè nhẹ và chấp nhận, chứ chẳng ai dám 
rên nữa. Thế là học kỳ đó ai nấy đều phải học hết 16 kinh. 


181 


Không khí học thi tại Thiên viện Vạn Hạnh âm thầm mà như nắng chiều hối giục. Mỗi 
người tự tìm cho mình một góc yên tĩnh để học bài. Có những học tăng, sau khi tự học 
xong, ngồi tụm năm tụm ba dò bài lãn nhau. Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, không 
khí học thi thật vui tuy rất căng thẳng. Thậm chí, quý thây học tăng đi dạo với nhau sau buổi 
cơm chiều trong sân Thiền viện mà cũng có không khí học thi. Chẳng hạn, có vị dang di 
böng cất lên: “Quý thầy đã học thuộc hết Trưng Bộ chưa?” Vừa hỏi xong, vị ấy tự nắm chặt 
tay dưa lên ngang ngực, nói: “Phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế 
ngự tâm, lấy tâm điều phục tâm, lấy tâm đánh bại tâm'. Khivi ấy vừa dút lời thì cả nhóm 
nổi lên cười thật vui. Đó là kỷ niệm khó quên. 

Vui hơn nữa là ngay sau khi thi học kỳ vừa xong, khi đi dạo trong sân Viện, có vị lớn tiếng 
nói “Vậy là chúng ta đã thi xong, “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm 
đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, các kiết sử đã đoạn tận, không còn trở lui trạng thái 
này nrữa, như cây ta-la bị chặt đút đầu, không còn tái sinh trong tương lai”. Khi vị ấy vừa 
dứt lời, cả chúng nhao lên cười thỏa thích. Ngôn ngữ kinh văn Nikãya cứ như thế mà thâm 
nhập vào các thế hệ Tăng Ni sinh của Trường, để cho Phật giáo Việt Nam trở thành một 
nước Phật giáo đặc thù dung hòa cả hai hệ tư tưởng Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. 


Chính giai đoạn bốn năm khổ học ấy đã trang bị cho Tăng Ni sinh những nền tảng Phật 
pháp căn bản và thực tiễn qua những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật từ Kinh tạng Nikãya. 
Sau khi họ rời khỏi chiếc ghế nhà trường, nền tảng Phật pháp ấy có thể giúp họ niềm tự tin 
trên con đường tự lợi và lợi tha, cũng như trong sự nghiệp hoằng pháp mà không sợ bị lầm 
đường lạc lối. Đó là đóng góp vô cùng to lớn mà Ôn đã cống hiến cho giáo dục và văn hóa 
Phật giáo Việt Nam. 
Ngày nay, nhìn lại những công trình phiên dịch và những đóng góp vĩ đại của Ôn cho Phật 
giáo Việt Nam, có lẽ sự viên tịch của Ôn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những vị lãnh đạo 
Giáo hội về cái tâm và tầm của người lãnh đạo, cũng như quan tâm hơn nữa cho tiền đồ của 
Phật pháp trong nay mai. Ngôi nhà chung của Giáo hội sẽ trở nên bền vững hơn và đi đúng 
Chánh pháp hơn nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam đào tạo ra nhiều Tăng Ni đóng góp tinh 
hoa và trí tuệ của mình như những øì cố Hòa thượng Minh Châu đã làm, đã sống, đã phụng 
sự, và đã hiến dâng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chắc hản sẽ không bao giờ quên sức kiên 
nhãn bền bỉ dẻo dai của Ôn, và lấy đó làm tấm gương khích lệ các Tăng Ni trẻ học tập theo 
bậc cao tăng tuyệt vời của thế kỷ XX, XXI này. Lời cuối, thành kính tưởng niệm Ôn: 

Cửu thập ngũ niên hiện hông trân, 

Tùy duyên hóa kiếp mộng phù vân, 

Tiêu dao hàm tiếu, đăng Bảo sở, 

Tứ chúng bi ai, kính Chân nhân. 


182 


ĐỨNG GIỮA ĐẠI HỌC NALANDA 
TƯỞNG NIỆM CỐ HÒA THƯỢNG THÍCHMINHCHÂU 


Thích Nguyên Hiển 


uộc đời và sự nghiệp của Hòa thượng Thích Minh Châu đã quá nổi tiếng và 

được nhiều người viết lại, thậm chí đã dựng thành phim. Ở đây chúng tôi chỉ 
xin được tưởng niệm Hòa thượng từ một không gian khác, một góc độ khác, góc độ nhìn 
một du học tăng Việt Nam tại một học viện lừng danh thế giới ngày xưa giữa đống hoang 
tàn đổ nát ngày nay, cũng như vai trò đặc biệt của Hòa thượng đối với Phật giáo Việt Nam 
hiện đại. 


Chúng tôi đến Nalanda vào một buổi chiều nắng sắt, cái nắng chói chang như muốn nung 
cho chín thêm những viên gạch vô tri nhưng mang nhiều ngấn tích thời gian và lịch sử giữa 
cái hoang liêu của một viện đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới ngày xưa. Chẳng mấy ai 
biết dâu là những viên gạch của 2.000 năm trước, đâu là gạch mới được xây lên. Quá khứ 
và hiện tại đan xen vào nhau, chồng chất lên nhau. Thời kỳ vàng son của những Đại luận sư 
nổi tiếng như Long Thọ, Thánh Thiên, Vô Trước, Thế Thân, rồi Pháp Hiển, Huyền Tráng, 
Nghĩa Tịnh cho đến thuở Nalanda đẫm máu và bị san bằng khi quân Hồi giáo đến dây, và 
giữa cái hoang tàn đổ nát hôm nay, để tưởng niệm Hòa thượng Minh Châu, người từng lưu 
học tại Đại học Nalanda mới, trở thành giáo sư của viện và øiữ chức Hội trưởng Hội Phật 
giáo Nalanda. Đó là không gian tưởng niệm mang nhiều ý nghĩa. 


183 


Đọc lại Đường về xứ Phật của ba vị Hòa thượng Minh Châu, Thiện Châu, Huyền Vĩ cùng 
ngài Pasadika, nghĩ đến những ngày tháng chư vị tu học tại đây mà trong tâm dậy lên nhiều 
cảm xúc đặc biệt, khi bối cảnh giao lưu văn hóa trong thời hiện đại trở thành những dấu ấn 
quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia. 


Trong Đường về xứ Phật, Hòa thượng Minh Châu từng viết: “Nếu Lâm-tì-ni là thánh địa, 
bởi Đức Phật giáng sanh ở đó thì Nalanda là đất thiêng đã chứng kiến sự xuất hiện của hai 
vị đệ tử Ngài là Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Mục-kiển-liên (...).Nếu Bỏ-đề Đạo tràng là 
nơi Đức Phật viên thành Chánh pháp thì Nalanda là đất thiêng đã truyền chiếu ánh sáng ấy 
đến với vô số người ở khắp nơi trên thế giới. Nếu Lộc Uyển là thánh địa, bởi ở đó Đức Phật 
đã chuyển pháp luân lần dâu tiên thì Nalanda là đất thiêng đã hoằng truyền Chánh pháp, 
trong một thời gian dài hơn ngàn năm. Nếu Câu-thi-na là thánh địa, bởi ở đó Đức Phật đã 
nhập Niết-bàn thì Nalanda là đất thiêng đã chứng kiến sự viên tịch của Tôn giả Xá-lợi-phất. 
Hơn nữa, Đức Phật chưa bao giờ trở lại nhiều lần để thăm Lâm-tì-ni, Bồ-đề Đạo tràng, Lộc 
Uyển và Câu-thi-na, sau khi Ngài giáng sanh, đắc đạo, chuyển Pháp luân và nhập Niết-bàn, 
nhưng Ngài viếng thăm Nalanda rất nhiều lần”. 


Những dòng chữ trên của chư vị Hòa thượng tiền bối đã khẳng định giá trị trường đại học 
này về mặt tôn giáo. Còn về mặt lịch sử cũng như giá trị học thuật, dù trải qua những thăng 
trầm đáng kể, Nalanda nghiễm nhiên trở thành một địa chỉ quan trọng để một du học tăng 
đặc biệt như Hòa thượng Thích Minh Châu đã chọn để đến học và hành đạo tại đây. 


Đại luận sư Long Thọ (Nagarjuna), sống vào thế kỷ thứ II được xem là đã từng theo học 
tại Nalanda và trở thành viện trưởng của viện đại học này. Vào thế kỷ thứ VI, Đường Tăng 
Huyền Trang đã đến đây tu học dưới sự chỉ dạy của Viện trưởng Silabhadra (Giới Hiền). 
Huyền Trang đã từng tả Nalanda như sau: “Số Tăng sĩ đông đến vài ngàn, đều là những bậc 
tài năng xuất chúng. Những bậc này phần nhiều là những vị kỳ tài, danh tiếng vang đến cả 
những nước ở ngoài. Đức hạnh của những vị này hoàn toàn thanh tịnh, không thể chê trách 
gì. Họ theo giới luật một cách chơn thành. Quy luật của tu viện rất nghiêm khắc và tất cả 
Tăng sĩ đều bắt buộc phải tuân theo. Cả nước Ấn Độ đều kính phục và tuân theo những 
lời chỉ dạy của những vị này. Cả ngày họ không có đủ thì giờ để hỏi và trả lời những câu hỏi 
có ý nghĩa sâu xa. Từ sáng cho đến tối, các vị này đều luôn luôn biện luận. Già và trẻ đều 
giúp đỡ lẫn nhau. Những ai không thể biện luận về kinh điển đều không được kính trọng 
và phải lẩn tránh vì xấu hổ. Những nhà học giả từ các thành thị khác, muốn mau có danh 
tiếng trong các cuộc biện luận đều đến Nalanda rất đông, để được giải đáp những điểm 
mình còn nghi ngờ, và vì vậy danh tiếng của những vị ở Nalanda được lan truyền rất rộng. 
Cũng vì vậy mà có nhiều người muốn có danh của Nalanda để được người ta kính trọng. 


184 


Các người ở các giới khác muốn dự các cuộc biện luận phải bị người giữ cửa hỏi vài câu 
khúc mắc, nhiều người không trả lời được phải trở về. Phải học giỏi cả tân và cựu kinh điển 
mới được thâu nhận. Những sinh viên lạ mặt phải tỏ sự biệt tài của mình trong những cuộc 
biện luận gắt gao, và số người bị hỏng so với những vị trúng tuyển độ 7, 8 phần 10” Những 
ghi chép của Huyền Trang trong Đại Đường Tây Vực ký nói trên đã khẳng định giá trị của 
một trường đại học ngày xưa. Nhưng tất cả đã không còn øì do chính sự kỳ thị, tàn ác của 
con người. Trước đây đã từng có một du học tăng Việt Nam sang Ấn Độ cầu pháp và trở 
thành một dịch giả nổi tiếng, có khả năng sử dụng tiếng Sanskrit một cách thông thạo, đó 
là Đại Thừa Đăng (Pradipa) và theo Lê Mạnh Thát, đó chính là ngài Đại Thừa Quang hay 
Phổ Quang, người phụ trách bút thọ trong 7, 8 phần toàn bộ sách dịch của Huyền Trang 
trong dịch trường nổi tiếng này. Tuy nhiên, cùng với một số du học tăng Việt Nam trong 
phong trào Tây du câu pháp vào thế kỷ thứ VII, VIN và IX, Đại Thừa Đăng cũng nằm trong 
cái ách “An Nam đô hộ phủ” của nhà Đường. Những øì được xem là nét son của chư vị đã 
bị “mẫu quốc” quy hết về cho họ. Tĩnh thần tự lập tự cường của dân tộc vẫn luôn luôn được 
thắp sáng, nhưng để tạo một sự khác biệt mang tính lịch sử phải đợi đến mười thế kỷ sau. 
Tất nhiên việc Tây du cầu pháp trong thời cận và hiện đại không cần phải lặn lội băng rừng 
vượt biển như các nhà du hành Ấn Độ ngày xưa, nhưng dù bằng đường hàng không, việc 
xuất dương cầu pháp của Hòa thượng Minh Châu và chư vị đồng liêu là một bước ngoặt 
lớn tạo tiền đề cho Phật giáo Việt Nam hiện đại. 


Đứng giữa Đại học Nalanda ngày xưa, chúng tôi nhận ra sự khác biệt của những tư tưởng 
chủ đạo có thể dãn đến sự khác biệt của những hiện vật xung quanh. Với cái danh tiếng 
ngàn năm vang bóng của Nalanda, nếu không phải nằm trong hệ tín ngưỡng Hindu thâm 
căn cố đế, thì dù cho Hồi giáo có san bằng Nalanda thành bình địa thì không lâu sau đó nó 
có thể được khôi phục trở lại. Nhưng Chính phủ Ấn Độ đã nhận ra điều này quá trễ. Nếu 
không nhờ lòng nhiệt thành của các nhà khảo cổ Tây phương thì đến nay Nalanda vẫn 
còn chìm trong quên lãng. Ngày 19 tháng II năm 1951, Đại học Nalanda mới được thành 
lập dưới sự đề xướng của Đại đức Kassapa... Tổng thống Dr. Rajendra Prasad, Phó Tổng 
thống Dr. S. Radhak - Risham và Thủ tướng Nehru đều có đến tham dự. Trong bài diễn 
văn của Tổng thống R. Prasad đọc trong buổi lẽ đặt đá có nói: “Muốn làm sống lại cái quá 
khứ sáng chói của Nalanda, một trung tâm học vấn của thế giới, Chánh phủ Bihar phải xây 
dựng Nalanda mới để giúp các học giả đi sâu vào ngôn ngữ DÏli và Sanskrit, văn chương và 
triết học Phật giáo. Chúng tôi hết sức tán thành sáng kiến cao đẹp ấy. Tên Nalanda đã ghi 
những dòng chữ vàng trong quyển lịch sử của đất nước chúng ta; không những nó đã làm 
nẩy nở rất nhiều bông hoa tư tưởng ở tại quốc nội, mà đã là trung tâm từ đó nền giáo dục 
tốt đẹp đã truyền rộng ra các nước trên thế giới. 


185 


Mười năm sau khi Nalanda-mới được thành lập, Hòa thượng Thích Minh Châu, một du 
học tăng Việt Nam đã đến thọ giáo tại đây. Hòa thượng Thích Minh Châu là người từng 
đỗ đầu một kỳ thi M.A và là người đầu tiên đỗ bằng tiến sĩ của Nalanda-mới. Luận án 
tiến sĩ Phật học của Hòa thượng là So sánh Trưng Bộ kinh chữ Pali với Trung A-hàm 
chữ Hán (The Chinese Madhyama Àgama and The Pali Majjhima Nikãya). Sự so sánh 
mở ra cái nhìn mới đầy khách quan về hai hệ thống kinh điển mà đối với Trung Hoa, 
mãi đến Ấn Thuận mới bắt đầu có sự so sánh đối chiếu, trong khi nơi ngài Ấn Thuận vẫn 
còn ít nhiều thiên kiến về Hán tạng. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, chính ngài Viện trưởng 
Moohejree, một học giả nổi tiếng Sanskrit và Luận lý học, đã đề xuất Chính phủ Ấn Độ 
mời Hòa thượng Minh Châu dạy về môn Pãli và Phật học tại đại học này. Thực ra, đó 
không chỉ là niềm tự hào của chúng tôi khi đứng giữa Nalanda, về một người Việt Nam 
đã nổi tiếng tại cái nôi học thuật này, mà chính là sự đóng góp lớn lao của Hòa thượng 
Minh Châu đối với Phật giáo Việt Nam. 

Có thể nói, gần 2.000 năm Phật giáo Bắc truyền, người Trung Hoa không hề biết có một 
hệ kinh điển song song với bốn bộ A-hàm của họ là Nikãya, vốn là Phật pháp căn bản 
(Basic Budhisme), họ vẫn luôn xem A-hàm chỉ là Nguyên thủy (Primitic Budhisme), là 
Tiểu thừa với hàm ý thấp kém (xem Duy thúc học thám nguyên của Ấn Thuận). Trái lại, 
các nước Phật giáo Nam truyền lại không biết øì đến Phật giáo Đại thừa (Mahayana) và 
họ còn xem kinh điển Bắc truyền như một thứ tà đạo. Khi chúng tôi đến thăm một ngôi 
chùa lớn ở thủ đô Colombo của Tích Lan, nhìn chiếc áo nâu lạ lãm của tôi, các vị sư 
trẻ Theravada hỏi tôi về phái hệ. Sau khi biết tôi là người Việt Nam thuộc truyền thống 
Mahayana, họ đã khoát tay lịch sự dây vẻ xã giao mà nói rằng: “Không sao không sao, 
mình đều là Phật tử cả”, làm như ngoài họ thì tất cả những người khác đều là ngoại đạo 
vậy. Nói thế để thấy rằng, Phật giáo Việt Nam hiện đại là một nền Phật giáo đặc biệt nhất 
thế giới khi dung hòa cả hai hệ thống kinh điển Nam tạng và Bắc tạng, và tất cả công lớn 
ấy đều xuất phát từ Hòa thượng Minh Châu. 


Sau khi du học về nước, Hòa thượng đã dịch toàn bộ kinh tạng DäÏÌi sang Việt ngữ, trong 
đó có: Trường Bộ, Trung Bộ, Tiểu Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ và nhiều kinh điển 
khác. Trong các Học viện Phật giáo Việt Nam ngày nay, Tăng Ni sinh được học cả hai hệ 
thống kinh điển. Hai hệ thống bổ sung cho nhau. Chính hình ảnh Đức Phật lịch sử cùng 
những bài kinh sân gũi đã làm nền cho hình ảnh một Đức Phật pháp thân và những tư 
tưởng khai phóng tuyệt vời của kinh điển Bắc tạng. Nhờ đó, một tu sĩ Phật giáo Việt Nam 
có thể di ra nước ngoài và tiếp nhận, dung hòa được văn hóa Phật giáo các nước một cách 
đễ dàng, không trở ngại. Sau Hòa thượng Minh Châu và các vị Hòa thượng đồng liêu như 


186 


Hòa thượng Thiện Châu, Hòa thượng Huyền Vi, có Hòa thượng Chơn Thiện cũng sang 
học tại Ấn Độ. Với ảnh hưởng vị tiền bối của mình, Hòa thượng Chơn Thiện đã viết Phật 
học khái luận bằng cái nhìn dung hòa cả hai hệ thống kinh điển, tạo nên một ánh nhìn tham 
chiếu khá đặc sắc của Phật giáo Việt Nam. Sau Hòa thượng Chơn Thiện là đông đảo Tăng 
Ni sinh Việt Nam du học Ấn Độ, cũng như bủa khắp các nước Phật giáo Nam Bắc truyền, 
từ Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng đến Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan. Sự đa dạng và 
dung hòa của Phật giáo Việt Nam sau này là điều hiển nhiên mà ngọn cờ đầu chính là Hòa 


thượng Thích Minh Châu. 


Cách đây đúng 10 năm, người viết bài này có dịp đến ở lại tại Đại học Nalanda-mới ba ngày 
hai đêm. Lúc ấy có một vị Tăng Theravada người Việt Nam dang học tại dây, đó là Đại đức 
Thích Trí Quảng. Có hai sư cô Bắc tông Việt Nam ở đây nữa, nhưng hình như quý sư cô 
thuê phòng ở ngoài nên tôi không nhớ rõ pháp danh. Chính quý sư cô là người nấu cơm 
chay dem vào phòng của sư Trí Quảng để tiếp khách tăng Việt Nam. Trong các cuộc hàn 
huyện với sư Trí Quảng, nội cái chuyện chay mặn không thôi mà tôi đã không thông nổi, 
thì làm sao nói chuyện dung hòa đối với tư tưởng và kinh điển Nam tạng, Bắc tạng. Càng 
về sau, mình mới thấy cái ấu trĩ của mình khi nói chuyện với sư Trí Quảng, và càng thấy 
khâm phục các bậc tiền bối như Hòa thượng Minh Châu, vốn xuất thân từ Phật giáo Đại 
thừa truyền thống của Việt Nam sang Nalanda tu học và trở thành giáo sư tại học viện này, 
sau đó về nước, chỉ có chiếc y trên mình là khác với Phật giáo Việt Nam - thực ra đó mới là 
y phục truyền thống - còn tất cả hình ảnh của Hòa thượng là một vị danh tăng làm rạng rỡ 
Phật giáo Việt Nam thông qua Đại học đường Vạn Hạnh. 


Đại học Vạn Hạnh được thành lập vào năm 1964, chỉ trong vòng hơn mười năm, Vạn Hạnh 
đã trở thành viện đại học nổi tiếng, quy tụ rất nhiều những trí thức thượng thặng miễn 
Nam trước 1975. Tạp chí Tư Tưởng thuộc Tu thư Vạn Hạnh đã trở thành một tạp chí giá 
trị và có uy tín nhất từ trước đến nay mà hiện tại vẫn còn nhiều người tìm đọc. Dưới sự chủ 
trì của Hòa thượng Minh Châu, Đại học Vạn Hạnh trở thành bước đột phá của giáo dục 
PGVN,song song với hệ thống tư thục Bồ Đề, giáo dục PGVN đã tách riêng khỏi giáo dục 
công lập và trở lại đóng góp cho giáo dục nước nhà rất nhiều thành phần ưu tú cũng như tư 
tưởng ưu việt của Phật giáo giữa một quốc gia nhỏ bé trước sự bành trướng phương Bắc, 
mà văn tự lập tự cường và ngẩng cao đầu về phương điện học thuật rất riêng của nó. 

Nếu xem kinh điển của PGVN hiện tại đã được phiên dịch gồm hai phần Nam tạng và Bắc 
tạng, thì có thể nói không ngoa rằng Hòa thượng Minh Châu đã gánh hết một nửa bồ chữ 
của kinh điển PGVN. Tất nhiên đó là nói theo hệ kinh điển chứ không nói theo số lượng. 
Có thể có rất nhiều người không đồng quan điểm khi nhìn Hòa thượng dưới góc độ chính 


187 


trị hay phái biệt. Nhưng dưới góc nhìn văn hóa giáo dục, hình ảnh Hòa thượng là một bậc 
Thây lớn của tất cả Tăng, tín đồ Phật tử Việt Nam. 


Đi một vòng quanh đất nước Ấn Độ, có rất nhiều nơi người ta không biết đến người Việt 
Nam. Nhưng khi phái đoàn chúng tôi đến Nalanda, vừa xuống xe, các hàng quán hai bên 
liền mở đĩa các Phật tích bằng tiếng Việt, tiếng Việt vang vang khắp hai bên đường trong 
một buổi chiều đất khách làm chúng tôi rất vui. Ngay cả các tác phẩm thủ công mỹ nghệ 
được bày bán ở đây cũng có cái gì đó rất Việt Nam, rất Đông Nam Á, đặc biệt là các túi xách 
bằng vải lụa hay các đồ vật, từ hoa văn họa tiết đến kiểu dáng đều rất Việt Nam. Chỉ tiết đó 
tuy nhỏ nhưng rất ấn tượng đối với người viết bài này. 


Đứng giữa Huyền Trang Kỷ niệm đường, cách Nalanda cũ một cái hồ rất rộng, nước trong 
xanh và mát rượi, chúng tôi đảnh lẽ pho tượng của ngài Huyền Trang. Đây là một kiến trúc 
do Chính phủ Ấn Độ xây dựng để tưởng niệm công ơn của Đường Tăng đã đóng góp rất 
lớn cho việc tìm hiểu lịch sử và văn hóa Ấn Độ vào thế kỷ thứ VII. Chúng ta không thể dựng 
tượng Hòa thượng Minh Châu nơi này, nhưng trong một không gian tưởng niệm đặc biệt 
tại Nalanda, công đức của Hòa thượng Minh Châu đã dựng hình trong tâm khảm hàng 
Phật tử Việt Nam trên đất Ấn. Hòa thượng Thích Minh Cảnh đã nói với chúng tôi: “Nếu 
chưa đến Nalanda, người ta sẽ chưa thấy hết được cuộc đời và sự nghiệp của Hòa thượng 
Minh Châu” Trong niềm cảm kích đó, chúng tôi đã đảnh lẽ trước tượng của ngài Huyền 
Trang như đảnh lễ một vị đại điện cho các nhà chiêm bái Ấn Độ từ xưa đến nay, trong đó có 
hình ảnh của vị Trưởng lão Việt Nam có dáng người thấp bé với chiếc y vàng bá nạp chéo 
vai, có hàng lông mày trắng muốt phủ xuống hai mi mắt, nụ cười đôn hậu, hiền hòa, nhưng 
cuộc đời và sự nghiệp còn phải nói đến rất nhiều và lưu mãi đến ngàn sau. 


188 


CẢM NHẬN VỀ MỘT BẬC DANH TĂNG 


Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần 
(Trưởng khoa Du lịch và Việt Nam học - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) 


1. 


Cuối năm 1962, tôi tình cờ đọc được mẩu tin rất ngắn rằng Đại đức Thích Minh Châu 
là bậc tu hành người Việt Nam đầu tiên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Phật học tại 
Trường Đại học Nalanda, Ấn Độ. Phải như thế chứ! Tôi reo lên vì cảm thấy thực sự mừng 
vui. Đại đức mà đã như vậy, ắt hẳn sau này khi được suy tôn là Thượng tọa rồi Hòa thượng, 
trí tuệ Thích Minh Châu sẽ tỏa sáng ngời ngời. 

Sự kiện này diễn ra vào năm 1961 nhưng phải đến cuối năm 1962 tôi mới may mắn biết 
được bởi lẽ đơn giản là lúc ấy Nam Bắc còn phải tạm cách chia, mọi thông tin rất khó được 
kết nối. Hồi đó ở miền Bắc, xã hội hiểu biết về tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng còn 
hạn chế chứ chưa được như ngày nay. Không ít người nông cạn và quá khích dám ngang 
nhiên coi chùa chiền là nơi duy trì và quảng bá hành vi mê tín dị đoan. Tuy nhiên, có lẽ cũng 
nên nói cho công bằng, rằng xã hội hiểu chưa đúng về Phật giáo là lõi của xã hội, còn Phật 
giáo chưa cố gắng làm cho xã hội hiểu đúng về mình, như thế cũng có thể nói là chưa được 
chu toàn. Không ai nỡ lòng trách các bậc tu hành đâu vì chuyện tế nhị này kể cũng khó nói 


189 


lắm. Bấy giờ, giáo dục phải tách hản khỏi tôn giáo đã đành, ngay trong đội ngũ xuất gia, tu 
học cho đúng nghĩa cũng đâu đề øì công khai thực hiện. 

Đạo hạnh rất được đề cao và đó cũng là lẽ đương nhiên, nhưng khao khát của các bậc chân 
tu về Duy tuệ thị nghiệp không có cơ hội để được mọi người cùng đồng lòng tôn vinh. 
Trong bối cảnh ấy, bảo tôi không reo lên sao được khi nghe tin Đại đức Thích Minh Châu 
bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ. Nhà Phật phải như vậy, Việt Nam 
phải như vậy, mãi mãi phải như vậy. Nam Bắc tuy có khác biệt nhau nhưng lý tưởng không 
ngừng vươn lên trên con đường học vấn chân chính chẳng có gì khác nhau. 

2. 


Cuối năm 1972, khi cơ quan Hội Văn nghệ Giải phóng Sài Gòn - Gia Định còn đóng tại 
khu Lò Gò - Xóm Giữa (Tây Ninh), nhờ tiếp cận với khá nhiều phương tiện thông tin đại 
chúng của Sài Gòn, tôi thường theo dõi tình hình giáo dục miền Nam, trong đó có hoạt 
động của Viện Cao đảng Phật học Sài Gòn và trường Đại học Vạn Hạnh vì cả hai cơ sở đào 
tạo này đều gắn liền với tên tuổi của Tiến sĩ Thích Minh Châu. 


Do xuất thân là một nhà giáo, lúc nào tôi cũng chỉ mong tất cả các bậc đã quy y sẽ suốt đời 
tu học theo đúng nghĩa thiêng liêng và cao cả của từ này. Duyên nghiệp tuy có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng nhưng chắc chắn chưa thể đủ bởi tấm cà-sa nào phải chỉ che chở cho một 
tấm thân, hơn thế nữa, còn che chở cho cả một hệ thống triết lý, tư tưởng và văn hóa đáng 
kính của nhân loại. 


Bấy giờ, do điều kiện quá khó khăn của chiến khu, tôi chưa có cơ hội được tiếp cận với 
ngành Tôn giáo học vốn di đã rất thịnh hành trên thế giới nên đành phải tự mày mò tìm 
hiểu theo cách riêng của mình. Dần dần, tôi đã đọc hết toàn bộ kho sách cơ quan lúc nào 
không hay - nhưng xin nói ngay là không phải tôi đọc nhiều mà bởi kho sách ấy nhỏ quá. 
Lân đầu tiên tôi được đọc các bản dịch kinh sách của Tiến sĩ Thích Minh Châu nhưng do hiểu 
biết về Phật giáo còn hạn chế nên nhiều lúc cảm thấy quá lúng túng trước hàng loạt những 
khái niệm. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhờ có những bản dịch này, tôi bắt đầu dành một 
phần thời gian rất đáng kể để nghiên cứu về Phật giáo, nhất là từ sau ngày 30-4-1975. 

3. 


Tháng Š năm 1975, một trong những địa điểm đầu tiên tôi tự tìm đến là trường Đại học 
Vạn Hạnh, đến chỉ với mục đích tham quan một cơ sở dào tạo mà theo tôi là cần có và nên 
có. Nhưng trường dang phải tiến hành bàn giao cho Đại học Sư phạm nên trong buổi giao 
thời, tất cả còn bề bộn. Bù lại, tôi được gặp Tiến sĩ Thích Minh Châu (lúc này là Thượng 


190 


tọa) và thật sự có thiện cảm với bậc đại khoa tu hành này. Với phong thái ung dung, phép 
giao tiếp điểm đạm và nhã nhặn, cách diễn đạt tuy rất khiêm nhượng nhưng vẫn chuyển 
tải được lượng kiến thức thật sự uyên thâm... ông đã để lại trong tôi những ấn tượng thật 
tốt đẹp và sâu sắc. Từ đó, mỗi khi có địp tôi lại xin tới thỉnh giáo Thượng tọa Tiến sĩ Thích 
Minh Châu một số vấn đề về Tôn giáo học nói chung và Phật học nói riêng. Thượng tọa ưu 
ái dành cho tôi rất nhiều thiện cảm và thường nói với tôi rằng: 

“Thây có quyền nhìn Phật giáo theo cách riêng của Thây. Nhưng điều quan trọng là hiện 
nay Thầy dang may mắn được tiếp xúc với đông đảo cán bộ nhà nước học tại các trường 
chính trị. Mong Thầy hãy cố gắng góp phần làm cho họ hiểu đúng về Phật giáo. Chúng tôi 
không đề øì có cơ hội để làm việc này” 

Tôi vui vẻ đồng ý bởi bản thân tôi cũng mong như vậy, và nhu cầu khách quan và tự nhiên 
của hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội cũng như vậy. Hiểu Phật giáo có nghĩa là hiểu 
được bộ phân cấu thành lâu đời nhất của đời sống tư tưởng, hiểu được đầy đủ và sâu sắc 
hơn về những giá trị cao cả của văn hóa. 


4. 


Năm 1988, nhân việc Tòa thánh La Mã tiến hành phong Thánh cho 1 17 người tử vì đạo tại 
Việt Nam, một cuộc hội thảo khoa học quy mô quốc gia được tổ chức ở thành phố Hồ Chí 
Minh: Lịch sử đạo Thiên Chúa trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tại dày tôi lại có cơ hội 
gặp Tiến sĩ Thích Minh Châu (vừa được tôn phong Hòa thượng). Báo cáo của Hòa thượng 
đã thực sự gây được sự chú ý của tất cả mọi người bởi ngoài những giá trị khoa học sâu sắc 
là cách trình bày uyển chuyển và nhẹ nhàng, đễ nghe, dễ hiểu và cũng rất dễ thấm. Xưa nay, 
người thực tài bao giờ cũng là người biết điễn đạt những vấn đề cực kỳ phức tạp và khó hiểu 
bằng những lời giản dị và đẽ hiểu; người bất tài thường làm ngược lại. Không phải họ thích 
như thế mà nguyên nhân sâu xa cũng bởi họ chỉ có thể làm được như thế. 


Từ sau cuộc hội thảo khoa học này, có lẽ bởi sự đồng cảm trên nhiều lĩnh vực khác nhau, 
Hòa thượng Tiến sĩ Thích Minh Châu đã thân ái mời tôi tới tham gia giảng dạy tại Trường 
Cao cấp Phật học Việt Nam (cơ sở II). Đây đúng là nơi kết tinh tâm huyết và hoài bão 
của Hòa thượng đối với quá trình đào tạo Tăng Ni sinh Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp 
trường này, rất nhiều Tăng Ni sinh đã noi gương sáng của Hòa thượng, nối nhau đi du 
học ở nước ngoài. Giờ dây, không phải hàng chục mà là hàng trăm cựu Tăng Ni sinh của 
trường đã được nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Họ rất xứng đáng là các bậc tu hành kế tục 
xuất sắc sự nghiệp lớn của Hòa thượng Tiến sĩ Thích Minh Châu, rất xứng đáng được đời 
trân trọng shi nhận. 


191 


Š. 


Từ ngàn xưa, lịch sử và huyền thoại luôn có cuộc song hành lý thú bên nhau và xã hội khắp 
Đông Tây đều cảm thấy rất vui với cuộc song hành này. 


Ở Trung Quốc vào thời nhà Đường có bậc cao tăng thế danh là Trần Huy (602-664) từng 
tự mình tìm đường sang Ấn Độ để tu học và thỉnh kinh, sau đó về nước và trở thành dịch 
giả lớn vào hàng bậc nhất Trung Quốc, thành bậc khai sáng dòng Pháp Tướng tông (một 
dạng khác của dòng Duy Thức tông). Đó là lịch sử. Tuy nhiên, từ sự thực lịch sử đến bộ tiểu 
thuyết lịch sử mang tên Tây đu ký của cây đại bút Ngô Thừa Ân (1506-1581) thực sự có 
một khoảng cách rất xa. Lịch sử đã trở nên ly kỳ và giàu sức hấp dãn đến lạ lùng. Và từ bộ 
tiếu thuyết lịch sử của Ngô Thừa Ân, Đài Truyền hình và Cục Đường sắt Trung Quốc đã 
dựng thành bộ phim cùng tên Tây đu ký dài 2Š tập. Lịch sử không phải chỉ trở nên ly kỳ mà 
còn dậm màu huyền thoại. Ai chẳng biết các nhà biên kịch Đới Anh Lộc, Trâu Ức Thanh và 
Dương Khiết (đạo diễn) cùng đội ngũ các nhà quay phim lừng danh, những diễn viên tài 
giỏi đã khiến cho Tây đu ký có ma lực lôi cuốn khán giả mãnh liệt chưa từng thấy, nhưng 
không ai phản bác những chi tiết phi lý đây rãy trong bộ phim này. Ở Việt Nam thời Lý có 
cao tăng Không Lộ và cao tăng Từ Đạo Hạnh là hai trong số rất nhiều bậc cao tăng đã có 
công giúp lập nhà Lý (1010-1225) và đó là lịch sử. Tuy chưa có những bộ tiểu thuyết lịch 
sử hấp dẫn viết về thời này và cũng tuy chưa có những bộ phim hay về hai nhân vật đặc biệt 
này nhưng trong kho tàng vô giá của truyền thuyết dân gian, Không Lộ và Từ Đạo Hạnh có 
hành trạng thật diệu kỳ và rất đáng để cho đời suy gãm. 

So sánh tất nhiên là luôn khập khiẽng và rất dễ bị hiểu lầm nhưng biết đâu mai này đời sẽ 
có một kho tàng truyền khẩu đáng yêu về Hòa thượng Tiến sĩ Thích Minh Châu. Xin đừng 
vội phản bác bởi đó là quy luật đồng hành vốn có từ ngàn xưa của lịch sử và huyền thoại. 
6. 


Đầu năm 2013, bộ sách ảnh khổ 30 x 30 nặng SŠkg, giới thiệu tóm tắt những nét nổi bật về 
cuộc đời và sự nghiệp của hơn 300 nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau 
ở Việt Nam đã chính thức ra mắt. Bộ sách ảnh ấy mang tên TÂM VÀ TÀI, HỌ LÀ AI do 
nhiếp ảnh gia Nguyễn Á dày công thực hiện trong nhiều năm. Trước khi xuất bản, bộ ảnh 
rất lớn này đã được đem di triển lãm tại các thành phố lớn của Việt Nam và hân hạnh nhận 
được rất nhiều thông tin phản hồi của khán giả. Hình ảnh và lời giới thiệu văn tắt cuộc đời 
Hòa thượng Tiến sĩ Thích Minh Châu được n rất trang trọng. 

Nói theo cách của nhà Phật, chút duyên may đã khiến tôi được mời viết lời đề tựa cho 
quyển sách rất bề thế này, hơn thế nữa hai vợ chồng tôi cùng có hình ảnh được in ở dây. Một 


192 


trong số những bức ảnh rất quý là bức ghi lại cảnh tôi tới thăm Hòa thượng vào cuối tháng 
8 năm 2012. Hôm ấy sức khỏe của Hòa thượng Tiến sĩ Thích Minh Châu đã quá yếu để rồi 
vào ngày 01-09-2012, Hòa thượng viên tịch. 


**x% 


Mỗi người có một cách tưởng nhớ danh tăng Thích Minh Châu. Có người vào chùa hoặc 
vào bảo tháp để thi lễ. Có người cung kính ngắm di ảnh và cũng có người vọng bái từ xa. Tôi 
cần mãn đọc sách Hòa thượng để lại và luôn có cảm giác rằng danh tăng Thích Minh Châu 
vẫn tiếp tục ung dung tại thế, mãn tuệ và đây sức sống mãnh liệt. Sống một đời mà tồn tại 
với muôn đời là đấy chăng? Xin các bậc cao minh giải thích giùm tôi cảm giác này. 


193 


TƯỞNG NIỆM CỦA HỘI CỰU SINH VIÊN 
HỌC VIỆN PGVN TẠI TP HCM 


Thích Viên Giác 
(Chủ tịch Hội Cựu sinh viên HVPGVN- TP.HCM) 


K»a bạch Giác linh Thầy, 


Chúng con, những người học trò cũ của Thây, trải qua thời gian gần 30 năm, từ khóa I đến 
khóa VII, trong đó Š khóa đã được thọ ân giáo dưỡng trực tiếp của Thây. Chúng con về dây 
dưới danh nghĩa Hội Cựu sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, là 
tổ chức mà Thầy đã ký quyết định thành lập sau cùng trong hệ thống giáo dục của Thây. 


Giờ đây Thây đã xả huyền thân di về cõi Phật, để lại niềm tiếc thương và tri ân vô hạn nơi 
chúng con. Thây đã dạy chúng con những bước di vững chãi vào lộ trình tâm linh cao thượng 
mà Đức Phật dã dạy ngày xưa: “ Đây là giới, đây là định, đây là tuệ, đây là giải thoát uà đây 
là giải thoát tri kiến”, và “Cái gì là cái lõi thì cái ấy tồn tại”. Nhờ có Thây, chúng con mới có 
được nhãn quan và thái độ sống chuẩn mực của người xuất gia để có được “nglữa tín thọ và 
pháp tín thọ”. Thây đã cho chúng con cái cần và đủ để di vào lộ trình Tứ thánh. Thây là tấm 
gương cho chúng con giữa biển đời quá nhiều biến động. Hành trạng của Thầy giúp chúng 
con biết khéo léo vượt qua bao cạm bãy của phàm tình. Hình bóng của Thầy để lại trong lòng 
tất cả chúng con một niềm tin bất diệt về giá trị của con đường thoát tục. Như lời thơ chúng 


194 


con tôn vinh Thây thuở ấy vẫn còn đọng mãi trong chúng con: 

“Người đứng đó bảng đen và phấn trắng 

Về con đường đưa đến chốn Chân như 

Lời Phật dạy mấy ngàn năm xưa trước 

Trên môi Người giờ hóa cánh hoa tươi”. 
Kính bạch Giác linh Thây, 
Hôm nay, đứng trước Giác linh đài khói hương mờ di ảnh, hình bóng Thầy chợt ùa về lấp 
đầy tâm khảm của chúng con, một nỗi buồn lan tỏa trong nỗi nhớ mênh mang, một cảm 
giác mất mát thoáng hiện. Chúng con thiết nghĩ, một người nổi tiếng khi mất đi thường 
để lại khoảng trống trong đời, nhưng Thầy ra đi không tạo khoảng trống nào, bởi lẽ những 
hoài bão của Thây, tuệ giác của Thầy đã ở trong lòng các thế hệ học trò chúng con, và những 
đạo lý Thây trao đã di vào cuộc sống, và dang tỏa sáng giữa nhân gian. Thây đã lấp đây tất cả. 
Thây trở thành “điệt nhị bất diệt. 
Giờ đây, trước giờ tiễn biệt, khấp lệ bi tâm, chúng con chắp tay nguyện cầu Giác linh Thây: 
“Nhậm Bồ-đề nhi tự ý vãng sanh, Y Bát-nhã dĩ tùy duyên siêu độ”và chúng con luôn tâm 
niệm rằng: 

Thây ấi để lại con ẫường, 

Chúng con nguyện sống hoằng dương đạo vàng. 
Ngưỡng mong Giác linh Thây thùy từ chứng giám. 


Kính bái 


195 


THI ĐIẾỂU 
TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH NGƯỜI 


T)-khưu Giới Đức (Minh Đúc Triểu Tâm Ảnh) 


H. ôi! 


Kính quý thay! 

Bi xót thay! 

Sinh diệt tợ đốm hoa 

Sắc không như ánh chớp 

Đám tmây trắng ngàn trăm Ïy hợp 
Cối bụi hông tnuôn kiếp tụ tan 
Hậu học sa-môn thương tiếc, bàng hoàng 
Tứ chúng doanh vây, trái tim lệ chảy 
Lễ vô thường xót đau ba cõi 
Luật hữu vi băng giá một trời 
Trưởng lão ra di, 

Núi non tâm, đạo đức cao trợời 
Sông biển trí, nhân văn bát ngát 


196 


Chẳng lẽ từ đây 

Đúng thời mạt pháp 

Cành nhánh khô gây 

Cõi gốc cũng điêu linh 

Nhìn dăm đăm trang giấy vô tình, 
Không nói được tấm lòng bi điếu 

Tay run mỏi, chữ thừa, lời thiếu 

Dâu mưa rơi, sương rỉ chương ngàn 
Bút lẽ nào, tre chê Lĩnh Nam! 
Mực không thể nước đong Đông Hải! 
Người đã trải lá bối 

Dặi vâng trăng 

Thiên thu soi đuốc tuệ 

Ánh chớp hiện, nghi dung đại sĩ 
Đốm hoa lưu, linh ảnh chân nhân 
Thoáng trăm năm đại nguyện vi trần 
Đàm hoa rụng thơm hương, 

Lại tơi, lại rơi... 

Rơi vào dòng bất tử. 

Trưởng lão ra di 

Cõi tùng già lá xanh bật khóc 

Đất thiên lâm hi hắt giọt sương khô 
Dòng trước xao, hình núi lặng tờ 
Làn thây thoảng, ánh sao vời vợi! 
Hới ôi! 

Nhớ Giác linh xưa 

Thế danh Định Văn Nam 

Sinh năm Mậu Ngọ 

Nguyên quán Kim Khuê 

Nghi Lộc, Nghệ An 

Từ nhỏ lớn lên 


197 


Nuôi chí sách đèn 

Năm ba chín lấy bằng cao đẳng 

Và sự học, thuyên êm, biển lặng 

Một chín bốn mươi lại đỗ tú toàn 

Bởi cơm, bởi áo - làm việc tòa khâm 

Vì nước, vì dân - đốc lòng phụng sự 

Ngày cau mặt, xót điều phí lý 

Đêm thúc đầu, đau chuyện bất công 
Bởi vậy cho nên 

Bỏ cửa quan, quay sót, rảnh lòng 
Rời đường hoạn, phủi tay, la bụi 
Rồi từ đó 

Hiểu nghiệp quả, ra công học Phật 
Biết duyên đời, gắng sức nghiên kinh 
Sáng lập đoàn Đúc Dục thanh niên 

Lại dựng xây gia đình Hóa Phổ 

Hiễu sức mạnh Tăng sinh tuổi trẻ 

Chung tay lo học viện Kim Sơn 

Rồi lại thêm Báo Quốc học đường 

Không mệt mỏi ươm mâm giáo pháp 

Năm bốn sáu xuất gia đầu Phật 

Chùa Tường Vân, cố Tăng thống Ân su 
Bút mực, sách đèn - sớm tối kinh thư 
Rau muối, tương dưa - tháng ngày công hạnh 
Năm bốn chín, duyên tu thuận cảnh 

Báo Quốc giới đàn minh chứng thập sư 
Đặc cách thọ Tam đàn cụ túc 

Minh Châu pháp tụ, 

Viên Dung pháp hiệu 

Tâm Bô-đê từ đây kiên cường, wững chãi 
Ghé hội, đoàn - rèn tâm giảng pháp 


198 


Đến chùa, am - tập trí bàn kinh 

Những tháng, những năm 

Tạp chí Viên Âm, 

Tạp chí Từ Quang... góp bài viết đạo tình 
Chọn ý ngọc gieo ơrn chánh tín 

Lựa lời châu bày tỏ duyên căn 

Trường trung học Bồ Đề- hiệu trưởng đầu tiên 
Với giới nghi, đầu tròn, áo vuông 
Bằng mô phạm, thắt xanh, viên trắng 
Gói nhập thế, đạo đời tương đằng 

Đuốc từ bị, lặng lẽ lên dường 

Một chín năm hai, đạt nguyện xuất dương 
Đến Thiên Trúc tìm thây học đạo 

Gương Nghĩa Tịnh ngời soi Bắc quốc 
Trăng Huyền Tráng chiếu rọi Nam bang 
Vò võ đất nghèo, pháp học ra công 
Quạnh quế phòng đơn, quặng vàng thử lửa 
Thấy cám dỗ, nhẹ nhàng đóng cửa 
Nghe rủ rẻ, thanh thản quay lưng 

Gian khổ nhiêu năm, nuôi chí hạc hông 

Bay vạn dặm câu kinh, con chữ 

Anh, Hán ra súc nghiên tâm, 

Sanskrit- PAli, cố công đối so cổ ngữ 

Quyết mò châu đáy biển từ nguyên 

Tay mỏi, mắt dau 

Tìm cho ra giọt nước trinh tuyển 

Tị suối nguôn trong ngân giáo pháp 

Chẳng nệ hà thử thách, 

Nào sá quản gian lao 

Cay đắng, chát chua - quả vị gof ngào 
Cơ cực, khó khăn - hoa hương vi diệu 


199 


Hai cử nhân Pali - Anh dấu son khoa biểu 

Cao học A-fỳ-dàm nhẹ lấy thủ khoa 

Đỗ tiến sĩ Phật học, 

Văn học PäÏi - đứng đệ nhất tòa 

Tổng thống Ấn Độ đích thân trao bằng danh dự 
Đại học Tích Lan, thêm bằng Pháp sư bổ xứ 
Là Sa-môn Việt đầu tiên xuất sắc nguyên khôi 
Câm đuốc tiên phong học thuật sáng ngời 

Lấy duệ trí phát quang con đường đại học 

Một chín sáu tr lên tàu 0ề nước 

Rồi trọn tuổi trời lá bối chép kinh 

“Thị nghiệp” một đời “duy tuệ” đăng trình... 


Hơi ôi 

Nhớ Giác linh xưa 

Tịch mịch con đường 

Thể không đối chí khí kiên cường 
Nguyện chẳng rời kinh văn dị giản 
Muốn học Nhật Nam tăng' 

Cửa tùng đôi cánh gài 

Dịch kinh trên lá chuối 

Bông mây rụng áo phơi 

Lại noi Vô Ngại Thượng Nhân" 

Giữa đời xa phiên não 

Trong phố dựng già-lam 

Nhuận ăn, hương ngát cõi 

Soạn sách, bút thơm lan 

Châu thiên, câu xanh tmớm 

Nghe giảng, vuợn trắng dòm 

Dâu can qua biến động 


' Xem “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” của GS.Lê Mạnh Thát. 
? Sách đã dẫn trên. 


200 


Dâu rào cản trùng 0ây 

Xem cát chạy, đá bay 

Ngắm sóng dõn, gió dập 

Cay cay tắt - bụi tây vinh nhục 
Xót xót tai - lời gió thị phi 

Đời tối, đêm đen, đội chữ mà đi 

Phụng hiến nhân văn, lương sư hưng quốc 
Gương Vạn Hạnh, trụ thiên chống cột 

Hộ pháp ba triểu, xã tắc bình yên 

Hiền đức, hiển tài, nguyên khí càn khôn 

Đã vạn quyến khuyên son 

Đã trăm kinh thắp lửa 

Đêm cô tịch đốt đèn soi ngữ nghĩa 

Thương Tăng Ni kinh chữ mượn vay 

Đâu quản cao sơn, gió lạnh lắt lay 
Chẳng nệ bối kinh, chợ chiếu bạc bẽo 
Bút chánh pháp kế thừa ân di giáo 

Thoảng ngoài tai tám pháp thế gian! 

Đã liễu tri định luật bất toàn 

Đã giác ngộ căn nhân khổ đế 

Nên việc đến, tùy duyên xử sự 

Gió qua tồi ruột trúc rỗng không 

Mim danh thân - gió sóng phiêu bông! 
Cười sự nghiệp - sương trây phiếu diễu! 
Đại trí giữa đời, cung đàn lạc điệu 

Sao lẻ đêm đông, buốt lạnh thái hưu! 

Trưởng lão ra di, an lạc nhiên nhưi 

Tăng Ni hậu học, tàn che cô quanh 

Giữa cát bụi, ngời soi giáo hạnh 
Trong sa mù, rạng chiếu chân dung 


201 


Thấy tiết thu, sương giọt bảy dòng) 
Nghe thời thế, gió xao ba khoảnh! 
Tâm thân giả, lợi danh khô lạnh 
Đức trượng phu, tài sắc rỗng rang 
Năng lượng từ bị, hòa ái, dịu dàng 

Bởi thế cho nên 

Quyển biến cơ tùy 

Thân hành, ngôn giáo 

Chân dung sáng, nụ cười hoan hỷ 
Khiêm hư một đời 

Lặng lẽ bóng hòa trăng 

Mà hãy thôi 

Trưởng lão đã trở uê với cố quận, gia hương° 
Chẳng hữu chẳng thường 

Không sinh không diệt 

Cánh hạc vàng thiên thu bái biệt 
Thiên hà ngôn tai 

Vạn sự như lai 

Giác linh đã như lai như khứ... 

Đê đấu kính điếu 

Hậu học sa-môn. 


Huế - Thu sương trắng 
Rừng Thiên Huyền Không Sơn Thượng 


3 Bảy tình: Hỷ, nộ, ái ố, ai, lạc, dục. 
* Ba độc tham, sân, si. 
š Từ câu thơ của vua Trần Thái Tông: “Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình”. 


202 


ĐỜIÔN 
Thích Giác Toàn 


+) ời “Ôn” như ánh trăng rằm 


Ban tải ơn đúc thậm thâm cho đời 

Phẩm hạnh nhàn tịnh thánh thơi 

Tâm tánh chiếu điệu sáng ngời thanh trong. 
Đời “Ôn” gương sáng lạc thường 

Ngồi nằm ấi đứng như sương nhẹ nhàng 
Nói cười từ tốn âm vang 

Thức ngủ an tịnh đạo tràng “Phật tâm”. 
Đời “Ôn” như ánh nhật hổng 

Ngày ngày rạng rỡ non sông thanh bình 
Tuệ giác nhuần rạng trang kinh 

Long lanh như ngọc quang tỉnh nhiệm huyền. 
Đời “Ôn” gương sáng ước tmơ 

Thọ học, dịch giảng kinh thư nhiệm mẩu 
Đưa người uượt khỏi bến sấu 

Bước lên thuyền giác qua cầu tử sanh 

Đời “Ôn” gương sáng tu hành 


203 


Siêng năng học Phật tuổi xanh vào đời 
Trưởng thành tính tấn tuyệt vời 
Trường-Trung-Tăng-Tiểu(1)... chuyển lời kinh uăn 
Sớm khuya chí nguyện thường hằng 
Kinh bộ Tạng Việt kết bằng tâm thiêng. 
Đời “Ôn” gương sáng đức hiển 

Nụ cười hỷ xả phúc duyên an bình 

Ánh mắt từ bi tâm linh 

Hồng hào sắc diện đạo tình thân thương. 
Chín lăm năm giấc ngủ yên 

“Ôn” nằm tĩnh lặng như tiên giữa đời; 
Đôi chân mày bạc tinh khôi 

Nhự đổi cánh hạc đỉnh trời hạo nhiên. 
Niết-bàn cảnh Pháp trụ thiên 

“Ôn” về bờ ấy siêu miễn chơn như! 

Con quỳ trước án linh từ 

A-Di-Đà Phật Ân sư chứng lòng. 

Nhất tâm kính lễ 

Chín lăm năm giấc ngủ yên 

“Ôn” nằm tĩnh lặng... 


204 


‡h TM H TH-3Ế Á 35 RE HU 5 lẾ lệ 5 X 
t2 2 5E M.K1R Sš 3n Đi ĐUiš 7732 


Lê Mạnh Thát 


Âm Hán - Việt và dịch: 
Niêm hoa lĩnh chỉ tổ đạo cứu anh hoài nam địa vân du duy tuệ thị nghiệp; 


(Nhận lãnh niêm hoa giữ gìn tổ đạo, uân du uê nam địa, chỉ xem Tuệ là nghiệp) 


Bát thảo tham huyền tông phong trường đĩnh chấn Sài thành trác tích 
quyết đạo nãi trân. 


(Tham cứu huyền môn, hưng chấn tông phong dựng gậy tại Sài thành, riêng trọng dạo đúng đầu ) 


205 


ƠN THẦY 
(Kính dâng HT.Minh Châu) 


Ni trưởng Thích nữ Trí Hải 


C., cá tung tăng trong đại dương 
Cánh chim bay lượn gia không gian 
Nào hay biển rộng trời cao ấy 

Là chỗ cá chim sống vĩnh hằng. 


Ơn Thây như biển rộng trời cao 

Ủn đúc pháp thân thật nhiệm mâu 
Thây tạo một không gian khoáng đạt 
Cho con học hiểu Pháp thâm sâu. 


Một chút công lao gì nếu có 

Kính dâng tất cả lên Thây thương 
Câu xin Phật độ Thây khang kiện 
Trường thọ cho hàng đệ tử nương. 


(30-6-03) 


206 


HANH THẦY 


Một đời chuyên dịch Nikãya 
Giáo dục Tăng Ni hạnh lợi tha 
“Nhậm tận thịnh suy vô bố úy” 
Gương Thây sáng mãi cõi Ta-bà. 


+) Câu rút từ bài kệ của Thiển sư Vạn Hạnh 


ĐỨC THẦY 

Thây không tự tán chẳng chê người 
Nhãn nhục đức Thây rất tuyệt vời 

Giữa cuộc phong ba tâm bất động 

Nụ cười Di Lặc uẫn trên tmôi. 


LÒNG THẦY 

Từ bi uô lượng đức bao dung 

Giúp đỡ bao người chẳng kể công 
Độ chúng vô ngôn duy tuệ nghiệp 
Tâm Thây an trú cảnh chân không. 


(Trích trong tập thơ Báo Ân ca - tháng 6-2003) 


207 


HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 
VỚI CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI 


1}-kheo Thích Đồng Bốn 


L Vu lan vừa xong, chúng tôi nhận được tin buồn Hòa thượng đã thâu thân viên 
tịch vào lúc 9 giờ sáng ngày 1ó tháng Bảy năm Nhâm Thìn tại Thiền viện Vạn 
Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng ra di nhằm ngày Phật hoan hỷ, tức ngày chúng 
Tăng mãn hạ, giữa cái buồn dau của dất trời tháng Bảy sụt sùi hạt mưa khóc thương... 


Lân giở lại tạp chí 1ờ Quang bộ cũ, chúng tôi mới biết được bao lớp cư sĩ tiền bối trong Hội 
Phật học Nam Việt trước đây, đều là học trò của Hòa thượng nơi Đại học Vạn Hạnh, Sài 
Gòn, như cư sĩ Trúc Thiên, Trần Hơn, Vũ Phan, Vũ Văn Phường... và sau này là các học 
tăng Học viện Phật giáo Việt Nam dang tu hành tại chùa Phật học Xá Lợi. Ngay cả chúng 
tôi cũng là học trò của Người trong quá trình công tác trong sự nghiệp giáo dục. Chính vì 
thế, Hòa thượng được Ban Quản trị Hội Phật học Nam Việt trước đây, cùng Ban Trụ trì 
chùa Phật học Xá Lợi sau này cung thỉnh (Ôn) vào Ban Giảng sư chính thức, phụ trách 
thuyết giảng thường xuyên tại giảng đường Chánh trí của chùa. Hòa thượng phụ trách 
thuyết giảng nơi này gần 20 năm cho đến khi sức khỏe của Ôn không còn cho phép. 


Nhớ về những kỷ niệm với Hòa thượng, vào năm 1991, chúng tôi có bài viết về Phật giáo 
Nghệ Tĩnh đăng trên báo Giác Ngộ, tôi cầm tờ báo lên gặp Ôn để tặng và đọc cho Ôn nghe. 


208 


Nghe xong, tôi hỏi Ôn: “Con rất bức xúc vì chưa ai đứng ra giúp đỡ xây dựng lại Phật giáo 
Nghệ Tĩnh, Ôn là người Nghệ Tĩnh, vậy Ôn có phương cách gì, tiếng nói øì với Giáo hội và 
Nhà nước để thúc đẩy việc gây dựng lại chăng?” Vẻ trầm ngâm và từ tốn, Ôn nói: “lôi có 
quan tâm và cầu nguyện cho Phật giáo quê hương sớm được phục hồi. Muốn như thế thì 
cần có ba yếu tố: quần chúng Phật tử, chính quyền quan tâm và con người lãnh đạo. Bây giờ 
ngoài nớ chỉ mới có một yếu tố thôi thì chưa đủ, phải chờ thôi!” Tôi thưa tiếp: “Bạch Ôn, 
đúng là xứ ấy còn thiếu hàng ngũ tu sĩ để lãnh đạo, không lẽ chúng ta cứ ngồi chờ mà không 
làm øì thì bao giờ mới thành tựu?” Ôn nói: “lồi cũng sẽ tác động với Phật giáo ngoài Đắc, vì 
xứ nớ thuộc ngoài ấy quản lý, mình không thể đưa người ra được dâu! Tôi cũng mong rằng 
đến khi nào Phật giáo quê hương được phục hồi, thì tôi mới yên lòng về cõi Phật”. 


Quả thật như lời kỳ vọng của Ôn, Phật giáo Nghệ An đã được thành lập năm vừa qua, rồi 
đến Tuần lễ Văn hóa Phật giáo Nghệ An vừa kết thúc mỹ mãn, chắc chắn rằng, Ôn đã trọn 
vẹn tâm nguyện của người con xứ Nghệ dối với Phật giáo quê hương. Giờ thì Ônđãan lòng 
ra đi mãi mãi, để lại bao tiếc nuối cho xứ Nghệ vừa mất một bậc danh tăng cao đức, để lại 
ngậm ngùi kính tiếc cho bao lớp người được đào tạo từ Đại học Vạn Hạnh và Học viện Phật 
giáo trong Nam lãn ngoài Bắc, nhất là xứ Huế, nơi ghi dấu Ôn đã xuất gia trở thành người 
con xuất chúng của Phật giáo Việt Nam. 


Ban Trụ trì, Ban Phật học Xá Lợi, cùng chư Tăng và Phật tử của chùa đã tổ chức đoàn kính 
viếng lễ tang của Ôn nơi Thiền viện Vạn Hạnh, để tỏ lòng tri ân sâu sắc bậc cao đức đã có 
thời gian dài thuyết giảng nơi giảng đường Chánh Trí. Thay mặt Ban Biên tập Tủ sách Phật 
học Từ Quang, xin thắp nén hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng an dưỡng Niết-bàn: 


Đường trần Ôn thôi bước 
Lời dạy uãn đi xa 

Học đồ bao nhiêu lớp 
Thương tiễn bậc cha già! 
Hành trang cho hậu thế 
Trí tuệ uượt bờ mê 

Giáo đục là sự nghiệp 

Ân - Đúc vẹn đôi bề. 

Gieo mình kính lẽ Ôn 
Chúng con nguyện tiếp bước 
Vì thế nhân ngũ trược 

Chữ HỌC - tẹn tâm hôn... 


209 


CÂU ĐỐI 


Thành kính đảnh lẽ Giác linh Ân sư, 
Cựu sinh uiên Trường Cao cấp Phật học, khóa II 
Thích nữ Minh Liên hiệp cùng Ni chúng Viên Thông tự, tại Housfon, TX - USA đồng kính lẽ 


Chân thành kính dâng lên Giác linh Ân sư: 


Ân giáo dục, dưỡng giới thân, nuôi huệ mạng, cống hiến cả đời cho 
sự nghiệp đào tạo Tăng tài bao thế hệ. 

Đức từ bị, hành thân giáo, dịch kinh văn, hy sinh trọn kiếp với 
tâm thành xiển dương Phật pháp khắp quần sanh. 


210 


NỤ CƯỜI ĐỂ LẠI 
Phạm Vũ 


T in buồn lao xao truyền di giữa các Hòa thượng, giữa các thế hệ Vạn Hạnh, 
giữa Gia đình Phật tử. Các Hòa thượng ở Tổ đình Tường Vần (Huê) vội vã ra 
sản bay, thoáng có người rơi nước mắt nhưng rất nhanh, mọi người đã bảo nhau bình tâm. 
Hiển hiện trong Thiền viện này, trong các trang kinh, trong tâm trí những người đã may 
mắn được gặp và cả chưa từng được gặp luôn là nụ cười hoan hỷ của Hòa thượng Thích 
Minh Châu. Cư sĩ Hà Thúc Hoan khẳng định: “Hòa thượng đã về cõi Phật, riêng nụ cười 
mang đến an lạc “Tầm bình thế giới bình; tâm an vạn sựan mà Hòa thượng đã tặng cho mọi 
người trong suốt cuộc đời gần một thế kỷ của mình sẽ vẫn còn ở lại”. 


“Ôn dạy: Học Phật là học làm người; ông Hoàng An, một cựu sinh viên Vạn Hạnh, nhắc lại. 
Gần nửa thế kỷ, bao nhiêu biến thiên lịch sử, các thế hệ Tăng Ni, Phật tử và cả những người 
không phải Phật tử nữa đã được thụ hưởng tỉnh thân “học làm người” của Hòa thượng 
Thích Minh Châu truyền vào Viện Đại học Vạn Hạnh trước đây và Viện Nghiên cứu Phật 
học sau này. Hàng ngàn sinh viên xuất thân từ Viện Đại học Vạn Hạnh đã di khắp thế giới, 
thành đạt trên rất nhiều ngành nghề và tất cả họ đều biết giữ cái tâm lành và nhân sự lành 
ấy cho những người xung quanh. 


Bà Lê Thị Diệp kể: “Sau khi tốt nghiệp tú tài, tôi muốn theo học chuyên ngành về 


211 


Khoa học Xã hội và đã tìm thấy chuyên khoa ấy ở Vạn Hạnh. Sau này các chuyên 
ngành xã hội rất phát triển và nhiều ứng dụng trong đời sống, còn khi đó Vạn Hạnh 
gần như là trường duy nhất có khoa này. Điều đó chứng tỏ cái nhìn sâu sắc của Hòa 
thượng Thích Minh Châư'. 

Đạo nghiệp của hòa thượng Thích Minh Châu thì kỳ vĩ lắm. Hòa thượng Thích Chơn 
Thiện nói: “Chúng tôi đi học để học, Hòa thượng Thích Minh Châu đi học để chấn hưng 
Phật pháp, ấy là sự khác biệt” Sau mấy mươi năm nghiên cứu Phật pháp trong các thiền viện 
Việt Nam, Sri Lanka, Ấn Độ, Hòa thượng đã dịch bộ Kinh tạng Päli để Phật tử có Đại tạng 
kinh Việt Nam. Hơn 30 cuốn sách hoằng dương Phật pháp viết bằng tiếng Anh, tiếng Việt 
của Hòa thượng còn xuất bản đến tận năm 2009, năm Hòa thượng đã bước qua tuổi 90. Lệ 
giảng kinh, thuyết pháp mỗi sáng Chủ nhật được thiết lập và lan rộng. 

Thiền viện Vạn Hạnh trở thành một địa chỉ tâm linh của TP.Hồ Chí Minh. Phật tử các 
hệ phái Nam tông, Bắc tông, Đại thừa, Tiểu thừa hiểu được cái gốc chung, cái quả chung 
để mà dung hòa, buông bỏ những chấp thủ, chia rẽ... Hòa thượng Thích Minh Châu góp 
phần làm cho đạo Phật trở nên đời hơn, các giáo lý Phật pháp đi vào đời sống với những 
ánh lấp lánh, như châm ngôn của Viện Đại học Vạn Hạnh “Duy tuệ thị nghiệp” (Lấy trí 
tuệ làm sự nghiệp). 


“Sự nghiệp của Ôn cần cả pho sách, Ôn dạy chúng tôi bằng cả trí tuệ và đạo hạnh của 
người” - các học trò, đệ tử của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu hôm nay đồng 
lòng nhận định vậy. Và từ mọi nơi, họ cùng tụ về Thiền viện Vạn Hạnh để chung tay lo lẽ 
nhập diệt cho Thầy, ai cũng rất mực tận tâm, cung kính. Ấy thế nhưng khi tại thế, được trọng 
vọng khắp năm châu bốn biển, Hòa thượng Thích Minh Châu lại chỉ muốn mọi người gọi 
mình là một Tỷ-kheo, người xuất gia với dạo nghiệp phổ độ chúng sinh, và chỉ nhận “Cả 
đời tôi là làm giáo dục”. 
Với Viện Đại học Vạn Hạnh, Học viện Phật giáo Việt Nam, hơn 70 năm phục vụ “khẩu 
giáo, thân giáo, ý giáo, đạo nghiệp ấy của Hòa thượng Thích Minh Châu đã thành. Hôm 
nay nhập cõi Niết-bàn, nụ cười an lạc của Hòa thượng Thích Minh Châu sẽ còn ở lại, như 
lời đạo ca chốn thiền môn: 

Dù đời còn nhiêu kham khó 

Lòng nguyện không hễ âu lo 

Nụ cười hiển hòa không thiếu 

Ảnh mắt sáng ngời thương yêu... 


Ỳ 


“co 


_——>ẲÀ 


PHẨN]I 
Ý 


DẤU ẤN ĐAI HOC, 
VAN HANH 


1 


Ý NGHĨA CỦA VIỆN ĐẠI HỌC VAN HẠNH 


Thích Minh Châu 


§ì ất cả những sự sụp đổ hiện nay, tất cả cơn khủng hoảng hiện nay đều xuất phát 
từ sự nô lệ tâm thức của cá thể. Chiến tranh xuất phát từ sự mâu thuẫn nội tại 
của cá thể; cơn bệnh của tập thể xuất phát từ ý thức phân tán của cá thể. Chủ nghĩa quốc gia 
cũng như chủ nghĩa quốc tế, không giải quyết được sự mâu thuãn của ý thức con người; tất 
cả những ý thức hệ cũng đều thất bại, vì ý thức hệ trở thành quan trọng hơn con người; con 
người bị nô lệ vào ý thức hệ gây ra những mầm mống phân ly với nhau và hy sinh cho một 
tương lai ảo tưởng mà bỏ quên hiện tại sống động. Tín điều và tín ngưỡng của tôn giáo cũng 
gây mầm mống chia rẽ trong con người. Tất cả những cuộc cách mạng lịch sử đều thất bại, vì 
những cuộc cách mạng ấy đã xây dựng trên những tương quan sai lầm bất đồng giữa cá thể và 
tập thể, giữa tư thể và xã hội. Chỉ có một cuộc cách mạng quan trọng và có ý nghĩa, đó là cuộc 
cách mạng nội tâm của cá thể sáng tạo. Cách mạng nội tâm là cuộc cách mạng của ý thức, của 
tư tưởng toàn diện trong con người. Giáo dục chỉ có ý nghĩa khi nào giáo dục không chuẩn bị 
cho con người rập khuôn theo khuôn thước của định thể xã hội, định thể truyền thống, định 
thể dân tộc, tôn giáo tín điều. Giáo dục phải đánh thức cá thể; giáo dục gieo ý thức cho cá thể 
về sự tự do vô biên của tâm linh, của toàn thể khía cạnh đời sống. Giáo dục phải kêu gọi cá thể 
lên đường, liên tục lên đường và chối bỏ tất cả những nơi nương tựa yếu duối. Đại học không 
cung cấp dụng cụ nhất thời cho xã hội, cho chính quyền, cho tổ chức hay doàn thể; Đại học 


216 


phải là nơi nuôi dưỡng những cá thể độc lập, sáng tạo tự do, không sợ hãi, không nô lệ vào địa 
vị và tiền tài, danh dự và tham vọng, những cá thể ấy không phải là người trí thức tháp ngà, 
mà phải là những kẻ sáng tạo trong toàn diện đời sống, những kẻ phê phán những giá trị thời 
đại, những kẻ phê phán truyền thống và xã hội, những người sáng tạo ra những giá trị mới để 
nuôi dưỡng một cuộc hồi sinh toàn diện cho ý thức và tâm thức. Chỉ khi nào ý thức và tâm 
thức dược chuyển hóa toàn diện thì tất cả sự mâu thuẫn nội tâm và sự mâu thuẫn xã hội mới 
chấm dút; chiến tranh không còn lý do tồn tại và giáo dục trở thành ánh sáng chiếu trên con 
đường sinh thành của văn minh nhân loại. Mi nghĩa của Viện Đại học Vạn Hạnh là sự đánh 
thức mình trên con đường thiêng liêng ấy. 


(Trích Trước sự nô lệ của con người ) 


217 


NHÌN TỪ MỘT THỜI 


T)-kheo Thích Phước Sơn 


T rải qua bao nhiêu thời gian để được gọi là một thời? Một tháng, ba tháng, nửa 
năm, một năm hay nhiều hơn nữa! Hầu như tất cả thời lượng đều đúng, nhưng 
chính yếu là trong quãng thời gian ấy phải có hay đã có một điều øì rất nổi bật, trở thành 
một gắn liền với hành trang tri thức của cả đời mình. Theo chiều hướng như vậy, đối với 
chúng tôi, một thời được nói đến trong bài viết này chính là năm học sau cùng ở trường Đại 
học Văn khoa Sài Gòn, niên học 1967-1968, khi chúng tôi được Hòa thượng Thích Minh 
Châu - ngày ấy được gọi là Thượng tọa, là Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, là giáo sư 
thỉnh giảng của trường Đại học Văn khoa Sài Gòn - trực tiếp giảng dạy. 


Thật là hạnh phúc khi gặp được một bậc mà thời tuổi trẻ, mình hằng ngưỡng mộ và tôn 
kính, và đặc biệt được vị ấy trực tiếp giảng dạy. Thuở thiếu thời mới vào chùa xuất gia 
học đạo, một trong những cuốn sách được sưu tầm trong thư viện cá nhân chúng tôi là 
tập sách Phật pháp, đồng tác giả Minh Châu, Thiên Ân, Đức Tầm và Chơn Trí. Sách tuy 
là tài liệu dành cho tầng lớp thanh thiếu niên Phật tử, nhưng cũng là tài liệu rất hữu ích 
cho người xuất gia buổi dầu vào đạo như chúng tôi. Sách không dày lắm, nhưng nội dung 
chứa dựng nhiều kiến thức Phật học phổ quát, giúp người đọc hiểu được vài nét đặc sắc 
của đạo Phật. Câu đối nơi bảo tháp Tổ sư Liễu Quán (1667-1742) được nhắc đến trong 
sách: “Bảo đạc trường minh bất đoạn môn tiền lưu lục thủy. Pháp thân độc lộ y nhiên tọa 


218 


lý khán thanh san. Nghĩa là: “Tiếng mõ vang lừng, trước ngõ không ngừng dòng suối 
biếc. Pháp thân vòi vọi, quanh tòa cao ngút dãy non xanh." Có thể nói, ấn tượng sâu 
đâm nhất là khi chúng tôi được gặp một trong bốn vị tác giả của tập sách lúc ấy, đó chính 
là Thượng tọa Thích Minh Châu. 


Năm 1965, Viện Cao đảng Phật học đặt tại chùa Pháp Hội được chuyển về 222 Trương 
Minh Giảng? và chính thức đổi tên thành Viện Đại học Vạn Hạnh - tên của một vị Thiền 
sư nổi tiếng ở Việt Nam thời nhà Lý. Trường do Thượng tọa Minh Châu làm Viện trưởng. 
Nơi đây đã dào tạo nhiều tầng lớp thiện tri thức để cống hiến cho Phật giáo và góp phần 
xây dựng đất nước. Cũng trong năm đó, chúng tôi ghi danh vào học ở Đại học Văn khoa Sài 
Gòn. Văn khoa thời bấy giờ quy tụ nhiều vị giáo sư triết học, nhà nghiên cứu nổi tiếng như 
giáo sư Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn Duy Cần... Đặc biệt, giáo sự Giản Chí là người có kiến 
thức uyên bác cổ kim, xuất bản nhiều tập sách có giá trị học thuật, dịch nhiều tác phẩm, 
đồng thời là một người Phật tử am hiểu triết lý dạo Phật. Nhưng hơn hết, Hòa thượng 
Thích Minh Châu đã để lại cho chúng tôi nhiều sự ngưỡng mộ. 


Hình ảnh một vị Tăng sĩ trẻ khoác chiếc y vàng sậm, vóc dáng hiền từ, thông thái, nụ cười 
luôn ẩn hiện trước mọi người đối diện, nhất là khi gặp gỡ các học tăng trẻ. Đối với chúng 
tôi thời bấy giờ, đó quả là một hình ảnh tuyệt vời. Hình ảnh ấy đã làm rực sáng cả khuôn 
viên Đại học Văn khoa ngày nào mỗi khi Thượng tọa Minh Châu' xuất hiện. Hình ảnh 
bước nhanh lên cầu thang, đi qua các hành lang để đến phòng X, nơi dành riêng cho các 
sinh viên theo học chứng chỉ Triết học Ấn Độ, như vẫn còn hiển hiện đâu đây. Hơn 4Š năm 
đã trôi qua, kỷ niệm một thời ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí chúng tôi mỗi khi nhắc đến 
Hòa thượng, một bậc Thầy khả kính của nhiều thế hệ Tăng Ni Phật tử, một bậc cao tăng 
trong thời đương đại của chúng ta. 


Tuy học ở Văn khoa, nhưng thỉnh thoảng anh em chúng tôi vẫn đến Đại học Vạn Hạnh để 
tham dự các buổi giảng của các vị giáo sư bên ấy, đặc biệt là các buổi giảng của Thượng tọa 
Viện trưởng Minh Châu. Có thể nói, Thượng tọa Minh Châu là một trong những người 
đặt nền móng cho việc giáo dục và nghiên cứu Phật học có tâm vóc và có hệ thống. Và 
Vạn Hạnh là trường đại học được ra dời bắt nguồn từ niềm khát khao cống hiến những giá 
trị nhân bản của Phật giáo cho cuộc đời, là sự tiếp nối và truyền trao trí tuệ từ Nalanda.! 


' Đồng tác giả, Phật pháp, ÑXB-Tôn Giáo 2008, tr.253. 

? Nay là đường Lê Văn Sỹ. 

3 Chúng tôi dùng danh xưng Thượng tọa để chỉ cho Hòa thượng Thích Minh Châu thời ấy. 
*NÑalanda nghĩa là nơi truyền trao và tiếp nối trí tuệ. 


219 


Nalanda là một trong những trường đại học Phật giáo danh tiếng, xuất hiện nhiều vị Thánh 
tăng trong Phật giáo. Hòa thượng Minh Châu đã được hấp thụ trí tuệ tại đó và đã góp phần 
truyền trao trí tuệ đó cho Phật tử Việt Nam. 


Làm Viện trưởng, công việc bề bộn, nhưng Thượng tọa Minh Châu vẫn dành thì giờ dịch 
kinh, viết sách. Kinh Trường Bộ được dịch năm 1965, mở đầu cho việc Việt dịch Š bộ 
Nikãya, góp phần chính để hoàn thành phần Phật giáo Nam truyền của Đại tạng kinh Việt 
Nam, tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu tạng Kinh của Thượng tọa bộ, vốn được xem là có 
nhiều chất nguyên thủy hơn hết. Đó là điều mà người Phật tử Việt Nam mong muốn, khao 
khát đã nhiều năm. Trên cương vị của một dịch giả, Thượng tọa Minh Châu đã viết: 


“Chúng tôi dịch Kinh Päli, không vì mục dích muốn ủng hộ hay không muốn ủng hộ một học 
phái nào, một lập trường nào. Mục dích của chúng tôi chỉ muốn giới thiệu những kinh điển 
có thể được xem là nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, để người đọc có thể tìm hiểu lời 
dạy chân chính của Đức Phật, khỏi qua ống kính của một học phái nào, dầu là Ấn Độ, Trung 
Hoa hay Việt Nam. Chúng tôi cũng không có trách nhiệm nêu lên cho độc giả rõ đoạn nào 
là nguyên thủy, đoạn nào không phải nguyên thủy. Chỉ có người đọc, sau khi tự mình đọc, tự 
mình tìm hiểu, tự mình suy tư, tự mình quan sát, tự mình chứng nghiệm trên bản thân, mới có 
thể tự mình xác nhận doạn nào là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm hiểu, chứng nghiệm 
cá nhân là trách nhiệm của người đọc, không phải của người dịch, vì Đạo Phật là Đạo đến để 
mà thấy chớ không phải Đạo đến để nhờ người thấy hộ, Đạo của người có mắt (cakkhumato), 
không phải Đạo của người nhắm mắt; Đạo của người thấy, của người biết (passato jànato), 
không phải là Đạo của người không thấy, không biết (apassato ajànato). Nên chỉ có người đọc 
mới có thể tự mình thấy, tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm. 

Hình ảnh của người con Phật là như thế, dấn thân di vào đời làm việc đạo, bố thí pháp 
mà không thấy mình bố thí mới thật sự là bố thí. Giáo lý ấy rất là nhân bản, khiêm cung 
đúng với tinh thân Đức Thế Tôn dạy trong kinh Tăng Chi Bộ: “Bố thí có lòng tin, bố thí 
có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương 
tổn mình và người”° 

Thượng tọa Minh Châu còn lập ra Ban Tu thư Viện Đại học Vạn Hạnh, xuất bản tạp chí 
Ti; Tưởng, là những thứ cần có của Viện để đáp ứng như cầu học tập của sinh viên; bên 
cạnh đó, Ban Tu thư cũng cho xuất bản các bài nghiên cứu có giá trị. Tập sách Lý Thường 
Kiệt được Viện tái bản năm 1966 là một công trình có tính tư liệu cho việc nghiên cứu 


Š Kinh Trung Bộ, TTThích Minh Châu dịch, Tu thư Đại học Vạn Hạnh, 1973, tr.3-4. 
5 Kinh Tăng Chi Bộ II, HT“Thích Minh Châu dịch, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1996, tr.S91. 


220 


sử học Việt Nam thế kỷ XX. Nói về sự gắn bó từ buổi đầu giữa Phật giáo và dân tộc Việt 
Nam, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã nhận định: “Đời Lý có thể gọi là đời thuần từ nhất 
trong lịch sử nước ta, đó là nhờ ảnh hưởng của đạo Phật?” Thượng tọa quả thật đã có 
tầm nhìn của một nhà văn hóa giáo dục lớn của Phật giáo với nhiều tâm huyết và đây 
trách nhiệm. Cũng trong năm học ấy, môn học Triết học Ấn Độ được Thượng tọa Viện 
trưởng trực tiếp giảng dạy; lớp học rất vui vẻ và thoải mái. Giáo án dùng để giảng dạy cho 
bộ môn này là tác phẩm Thắng pháp tập yếu luận (Abhidhamma Atthasangaha) được 
Thượng tọa dịch từ tạng Pali. Đây là một tác phẩm có giá trị đối với tạng A-tỳ-đàm. Do 
đó, trong phần giới thiệu, dịch giả đã trình bày: “Quyển Abhidhamưna Atthasangaha 
này là quyển sách căn bản cho những ai muốn tham học tạng A-tỳ-đdàm và trở thành 
quyển sách gối đầu giường của chư Tăng tại Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan vx.." 


Hòa thượng xuất thân từ một gia đình vốn có truyền thống giáo dục, mộ đạo. Nội tổ và thân 
phụ đều đỗ văn bằng tiến sĩ Hán học. Cụ Định Văn Chấp là thân phụ, không chỉ giỏi về Hán 
ngữ mà còn giỏi về thi ca và Phật học. Năm 1927, trên tạp chí Nam Phong, các số 114, 115, và 
116 đã công bố 123 bài thơ Lý Trần do Định Văn Chấp dịch. Một pháp lữ của chúng tôi là 
cư sĩ Đào Nguyên - Nguyên Huệ theo học Vạn Hạnh thời ấy, đã sưu tầm được 40 bài thơ của 
Đinh Văn Chấp, đã giới thiệu trong nguyệt san Giác Ngộ số 126 - 9/2006, và nhận xét: “Đỉnh 
Văn Chấp, một trong những người mở đầu cho công việc dịch thơ Lý - Trân: Hiện nay, dịch 
phẩm của Đinh Văn Chấp đã được Hoàng Hồng Cẩm hiệu chỉnh và Nhà Xuất bản Lao Động 
ấn hành vào năm 2011 với nhan đề Tuyển địch Thơ đời Lý - Trần. Với truyền thống cao quý 
của gia đình, đặc biệt được kế thừa trực tiếp từ thân phụ, cộng với tư chất thông minh và cần 
mãn, Hòa thượng ắt hẳn là kết tinh của tất cả truyền thống cao quý ấy, cả tài lẫn đức. 


Quả thật, cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa thượng là một tấm gương sáng ngời giữa cõi 
đời đầy biến động, bởi Hòa thượng đã vượt lên tất cả và đã làm những việc đáng làm. Hòa 
thượng rất tâm đắc lời Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo, Ta không tranh chấp với đời, chỉ có đời 
tranh chấp với Ta. Này các Tỷ-kheo, người nói pháp không tranh chấp với một ai ở đời”? 
Thông điệp ấy như đã gắn liền với cuộc đời của Hòa thượng. Bốn mươi lăm năm đã trôi 
qua, hình ảnh của Thượng tọa Minh Châu ngày nào vẫn còn đọng lại trong tâm trí chúng 
tôi vào những ngày tháng học ở Văn khoa Sài Gòn. Đó là những cảm nhận riêng của chúng 
tôi về một thời để nhớ. 


Hoàng Xuân Hãn, Lý Thường Kiệt, Đại học Vạn Hạnh, 1966, tr.429. 

3 Thắng pháp tập yếu luận, TI“Thích Minh Châu dịch, Tu thư Đại học Vạn Hạnh, 1984, tr.7. 

* TIThích Minh Châu, Những lời dạy của Đức Phật về Hòa bình và Giá trị cơn người, Thiền viện Vạn Hạnh, 
1984, tr.21. 


221 


Cho đến nay, Hòa thượng là một nhà giáo dục mô phạm, một nhà phiên dịch kinh điển 
kiệt xuất. Hòa thượng như một bông hoa mang lại hương thơm và vẻ đẹp cho đời. Nếu có 
ai đó đã từng gặp gỡ Hòa thượng thì sẽ thấy đạo phong và đức tính rất thiền vị của bậc Thầy 
khả kính, khiêm cung, và suốt cuộc đời vì đạo. Sự dấn thân truyền bá Chánh pháp không 
biết mệt mỏi của Hòa thượng khiến cho hàng hậu học càng quý kính, là niềm khích lệ lớn 
lao cho thế hệ tương lai noi theo bước chân của Hòa thượng trên con đường kế thừa hoằng 
dương những giáo pháp chân truyền của Đức Đạo Sư. 


Thiển viện Vạn Hạnh 


222 


CON THUYỀN THANH LƯƠNG 


Thích Chơn Nguyên 


v mệnh dân tộc trước cảnh tranh tối tranh sáng của cuộc chiến vào những 
năm đầu thập niên 70 đã đẩy tôi vào ngõ cụt tăm tối. Chiến tranh xảy ra khắp 
mọi miền đất nước và đã tác động đến tất cả mọi giai tầng xã hội. Giới trí thức thanh niên 
miền Nam lúc bấy giờ không tìm thấy lối ra nên đã hành xử một cách tùy tiện và tìm cách 
giết thì giờ cho những cảm xúc chóng vánh. Bị tác động bởi chiến tranh và bị ảnh hưởng 
bởi bạn bè sách vở, tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống và đã bỏ học đại học. Con đường 
phía trước mù mịt không biết đi về đâu? Trong lúc thất vọng, chán chường đến tột độ với 
toàn những suy nghĩ tiêu cực, tôi may mắn øặp được bậc minh sư, Hòa thượng Viện trưởng 
Đại học Vạn Hạnh. 


**% 


Hòa thượng là một vị danh tăng mà tôi hằng cung kính và ngưỡng mộ. Đây là lân thứ hai 
tôi gặp Hòa thượng kể từ khi Hòa thượng trở về nước sau hơn mười năm du học ở Ấn 
Độ. Tuy nhiên, lần gặp gỡ này lại là cơ hội định đoạt cho tôi được gắn bó trọn đời với Hòa 
thượng. Hòa thượng lên Đà Lạt dự Đại hội Giáo dục Phật giáo và ở lại tại chùa Linh Sơn; 
và thật hạnh phúc tôi được phân công làm thị giả. Đây là nhân duyên hy hữu để tôi có cơ 
hội hầu chuyện với bậc thầy mà tôi tin sẽ soi dường mở lối cho tôi. Và quả thật, chính nhờ 
nhân duyên này mà tôi có được quyết định quan trọng là về Viện Đại học Vạn Hạnh (nay 


SE”) 


ở đường Lê Văn Sỹ) để tiếp tục con đường học vấn. Được trở lại thời sinh viên, tôi liền ghi 
danh học Phân khoa Phật học và Văn khoa. 


Sống ở môi trường Vạn Hạnh, tôi được tiếp nhận những tri thức mới mẻ và hiện đại, đặc 
biệt là những tác phẩm và dịch phẩm của Hòa thượng. Đáng chú ý nhất là những kinh điển 
Phật giáo thuộc văn học PaÏi, trong đó bộ kinh Hòa thượng vừa dịch và in xong lúc bấy giờ 
là Kinh Trưng Bộ. Đây là thể loại văn học hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tôi cảm thấy khó hiểu 
vì nhiều đoạn lặp đi lặp lại dễ nhàm chán. Tôi vì tò mò mà đọc hơn là cố tìm một hướng di 
mới cho cuộc đời mình. Nhưng rồi càng đọc tôi càng cảm thấy có gì đó hay hay; và càng 
đọc nghiền ngẫm tôi càng nhận ra được những giá trị thiết thực và gần gũi với tâm tư của 
mình. Những bế tắc trong đời sống tu tập được mở ra lần lần. Từ đó, tôi đọc thể loại kinh 
điển này với lòng hân hoan, thích thú. Những đoạn kinh trùng lặp không còn gây cảm giác 
nhàm chán như lúc đầu, mà trái lại, càng giúp thấm nhuần sâu sắc hơn. 
Trong Trưng Bộ kinh, hai kinh mà tôi quan tâm đọc đi đọc lại nhiều lần là “Kinh Nhất 
Dạ Hiển Giả” và “Kinh Niệm Xứ”. Hai bài kinh này dù nội dung rất khác nhau nhưng đều 
nhằm một mục tiêu chính là hướng vào thực tại, loại trừ những tâm tư dong ruổi theo thế 
giới của mộng tưởng. Đúng là như nắm bắt được kho báu mà một thời vì không có nó nên 
tôi đã dong ruổi để cuối cùng đi vào con đường bế tắc. Cũng vậy, trước đây, lúc đọc sách 
của triết gia Schopenhauer, ông có viết đoạn: “Sống là lo âu, luyến tiếc dĩ vãng, bất mãn với 
hiện tại, và mơ ước một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng khi tương lai đến, nó chỉ là một hiện 
tại thiếu sót như muôn ngàn hiện tại đã trôi qua. Thời ấy, tôi không thể nào hiểu hết đoạn 
văn ý nghĩa và thiết thực này, nhưng sau khi thâm nhập vào 'kho báu; hiểu được ý nghĩa của 
hai bài kinh trên, tôi mới thật sự hiểu ông Schopenhauer muốn nói øì. Sau này tôi mới biết 
Schopenhauer có nghiên cứu Phật giáo và tư tưởng của ông có ảnh hưởng bởi tư tưởng 
Phật giáo. Đối với tôi, sau khi có được “kho báu mà Đức Phật đã ban tặng, những vướng 
mắc trước đây tưởng chừng như không lối thoát thì bây giờ đều được giải đáp thỏa đáng. 
Đối với Kinh Nhất Dạ Hiển Giả, tôi chỉ cần học thuộc lòng bài kệ và nhầm tụng thường 
xuyên như niệm Phật hay trì chú thì niềm an lạc thanh thoát cứ vậy mà dâng theo: 

Quá khí không truy tìm 

Tiương lai không tước 0ọng. 

Quá khứ đã đoạn tận, 

Tiương lai lại chưa đến. 

Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đây, 


224 


Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy, nên tu tập. 

Hồm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai? 

Không ai điều đình được, 

Với đại quân thân chết. 

Trú như uậy nhiệt tâm, 

Đêm ngày không mỏi mệt, 

Xứng gọi Nhút dạ Hiên, 

Bậc an tịnh, trâm lặng. 


Đến Kính Niệm Xứ (kinh số 10 của Trưng Bộ kinh), với câu mở đầu như một tuyên ngôn, 
một lời khẳng định dứt khoát, Đức Phật muốn chặt đút tất cả những mối nghi ngờ, chân chừ 
của chúng ta về con đường giải thoát mà Ngài đã mở ra: “Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
độc nhất, dưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu 
Chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn” Tôi đọc đi đọc lại đoạn này nhiều lần, và trong tôi bừng lên 
niềm tin: “Hướng di chính là đây!” Rồi tôi quyết chí buông bỏ tất cả sách, vở triết thuyết Đông, 
Tây, kể cả những bộ kiếm hiệp của Kim Dung ra khỏi tủ sách và ra khỏi đầu óc của mình. 
Kinh Niệm Xứ có nội dung khá phong phú và hầu như có đủ các pháp môn thiền quán 
của Phật giáo. Nội dung của kinh là bốn chõ đặt niệm để nhìn thấy bản chất hiện hữu của 
con người một cách như thật và sâu sắc. Nói cách khác, bài kinh trình bày giáo lý của Đức 
Phật về phương pháp quán chiếu thân, thọ, tâm, và pháp. Đây là bài kinh có thể ứng dụng 
trọn đời cũng không hết. Riêng tôi, pháp môn thiết thực cho sự tư tập trong đời sống hằng 
nhật là quán các hành tướng của thân: “Tỷ-kheo, khi đi, đứng, ngồi, nằm, biết rõ việc tình 
đang làm; khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới, ngó lui, co tay, 
duỗi tay, trang áo tăng-già-lê, mang Dát, mang y, ăn, uống, nhai, nếm, đại tiện, tiểu tiện, 
ấi, đứng, ngồi, ngủ, thúc, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm”. Như vậy, pháp môn 
tu có săn cho chúng ta trong mọi lúc mọi nơi. Pháp môn này đã phá tan tất cả những mộng 
tưởng viền vông mà trước dây tôi thường bị vướng. 

Ngoài ra, tôi cũng tu tập pháp môn quán tử thi và đạt được những thành quả mới lạ. Hành 
trì pháp môn này, ban đầu thấy ớn sợ, không tập trung được, tôi càng nỗ lực tu tập, mỗi ngày 
tiến bộ chút đỉnh, dần dần tìm thấy niềm vui sau mỗi thời thiền định và nhiều lần được hỷ 
và lạc do thiền định mang đến. Đó là những niềm vui trước dây tôi chưa từng øặp, vui tràn 
ngập cả người, từng tế bào, thậm chí từng lỗ chân lông cũng như đang reo vui. Thành quả 
này giúp tôi vững niềm tin đối với lời dạy của Đức Phật về kết quả hiện tại của pháp môn Tứ 
niệm xứ. Ngài dạy rằng sự chứng đắc các quả vị nhanh hay chậm là tùy vào sự tu tập của mỗi 


20 


người mà thời gian có thể rút ngắn từ bảy năm còn lại bảy ngày; và người tu tập Tứ niệm 
xứ sẽ chờ đợi một trong hai quả: “Chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay chứng quả Bất 
hoàn”. Tôi không còn nghi ngờ gì về pháp môn mà Đức Phật đã dạy. 

Những thành quả ấy của tôi có được chính là nhờ được sống bên Hòa thượng. Hòa thượng 
không những giảng dạy cho tôi thiền Tứ niệm xứ mà còn ứng dụng, hành trì nó như là pháp 
môn duy nhất trong đời sống hằng ngày của Hòa thượng. Tôi may mắn vừa được chứng 
kiến đời sống tu tập của Hòa thượng, vừa được Hòa thượng hướng dãn, lại vừa được dọc 
thẳng vào kinh văn, đồng thời có những trải nghiệm tu tập của mình, nên tôi có một niềm 
tin tuyệt đối về thiền Tứ niệm xứ. Từ đó tôi ổn định đời sống tại Viện Đại học Vạn Hạnh và 
phụ giúp Hòa thượng hướng dẫn lớp thiền dành cho sinh viên của Viện. 


**% 


Hòa thượng đối với cuộc đời tôi quan trọng đến nhường nào! Từ dạo gặp Hòa thượng tại 
chùa Từ Đàm năm 1964 ấy, hình ảnh của Người luôn để lại trong lòng tôi một tâm thái 
quý mến và tuyệt đẹp mỗi khi nhớ nghĩ về Người. Ngày ấy, sau hơn mười năm du học và 
giảng dạy tại Ấn Độ, Hòa thượng trở về nước trong sự đón tiếp vừa long trọng vừa tưng 
bừng của Giáo hội và của cả hàng triệu con tim đầy ngưỡng mộ và hãnh diện. Lúc đó tôi 
đang ở Huế cũng háo hức ngóng trông. Và khi Hòa thượng từ Sài Gòn về Huế, chư Tăng, 
Ni và quần chúng Phật tử Huế, sau bao năm tháng chờ mong, đổ òa ra những con đường 
từ phi trường Phú Bài lên đến chùa Từ Đàm như thể ngày hội. Còn tôi thì đợi săn ở chùa 
Từ Đàm từ sáng sớm, đứng ngồi không yên bèn hòa vào không khí nao nức trông chờ 
thật vui nhộn. Và khi đoàn rước Hòa thượng về tới Từ Đàm, bước ra khỏi xe là một màu 
y vàng rực, một nụ cười an nhiên tự tại, Hòa thượng xuất hiện trước bao ánh mắt thân 
thương của quần chúng Phật tử đang hướng về Người. Lòng tôi cũng cảm thấy bồi hồi 
khôn xiết. Một số người đứng gần xe Hòa thượng sụp đầu cúi lạy; còn tôi thì đứng trân 
nhìn Hòa thượng và buột miệng “Phật Di Lặc!” Rồi Hòa thượng đến trước tiền đường 
chùa Từ Đàm nói chuyện cùng Tăng, Ni và Phật tử. Tôi len lỏi toát mồ hôi mới đến gần 
để được nhìn Hòa thượng rõ hơn. Hòa thượng toát ra một vẻ đẹp thanh thoát, trang 
nghiêm mà đầy hoan hỷ. Tôi bị hình ảnh Hòa thượng cuốn hút mải mẻ, khiến không còn 
bân tâm đến thiên hạ chung quanh, và ngay lúc đó trong đầu lóe lên một ước mơ: “Ước 
gì một mai được thân cận với Hòa thượng!” 


**% 


Thế rồi một mai đó phải mất gần bảy năm mới gặp lại, không phải ở Huế mà ở Đà Lạt 
trong một cơ duyên bất ngờ, để rồi nguyện ước ngày nào trở thành sự thật. Những năm 


220 


tháng tôi ở Viện Đại học Vạn Hạnh phụ giúp Hòa thượng hướng dẫn lớp thiền dành cho 
sinh viên của Viện trải qua được vài năm thì đến ngày 30-4-1975. 


Sau ngày tháng này, Viện Đại học Vạn Hạnh không còn được hoạt động, nên số người 
ở trong nội xá của Viện còn lại rất ít và lần lượt ra đi. Từng người từng người trong tư thế 
chuẩn bị ra di. Dì vãi và anh thị giả của Hòa thượng cũng ra di. Từ đó tôi phải quán xuyến tất 
cả mọi công việc trong nội xá, kể cả việc lo cơm nước cho Hòa thượng. Lúc đầu nấu ăn cho 
Hòa thượng, tôi mang tâm trạng lo âu vì thời làm điệu chỉ biết luộc rau, nấu cơm, nhưng 
bây giờ nấu ăn cho một bậc cao tăng thì thật không đơn giản! Nhưng chỉ với lòng tôn kính, 
tôi dốc hết tâm trí để lo cho Hòa thượng. Và thật là hạnh phúc khi Hòa thượng đón nhận sự 
phục vụ của tôi một cách hoan hỷ và không tiếc lời khen ngợi. Tôi nghĩ Hòa thượng, với từ 
tâm rộng lớn, đã đón nhận cái tâm của tôi hơn là những món ăn tôi nấu. Tôi vô cùng hạnh 
phúc được sống dưới bóng mát của tình thương ấy! Và công việc như vậy tròn một năm 
thì thây trò chúng tôi chuyển toàn bộ sang sống hẳn tại Thiền viện Vạn Hạnh cho đến bây 
giờ (750 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận). Thời gian một năm ấy là khoảng thời gian hạnh phúc 
nhất của tôi vì tôi được sống thân cận Hòa thượng trong tình thây trò thật đẹp, và được làm 
gì đó cho Hòa thượng như mình từng mong ước! 


Hòa thượng là con thuyền thanh lương đã dưa tôi vượt qua sông mề bể khổ, vượt qua dòng 
xoáy của cuộc đời. Nếu như không có duyên được gặp Hòa thượng lân thứ hai tại Đà Lạt 
ấy thì không biết cuộc đời của tôi sẽ trôi øiạt về đâu? Và nếu như không có được lời khuyên 
của Hòa thượng về sống ở Viện Đại học Vạn Hạnh thì liệu tôi có cơ duyên nếm được pháp 
vị pháp lạc của hai bài kinh Kinh Nhất Dạ Hiển Giả và Kinh Niệm Xứ như tôi đã trải 
nghiệm không? Ân dức ấy thật vô cùng to lớn, không thể nào đền đáp nổi! Chỉ với lòng 
kính ngưỡng, tôi thành tâm dảnh lẽ Hòa thượng và kính dâng những vần thơ chơn chất 
như tấc lòng tri ân: 


Thây là một bậc cao tăng 

Oai nghiêm đúc độ như uâng trăng thụ 
Dạy con học đạo, tấn ti 

Cho con thoát khỏi kiếp tù đau thương, 


27 


MỘT THỜI VAN HẠNH 


Như Đức 


àu y của Thây một thời trải dài trong tâm thức sinh viên học tập vui chơi an 

lành dưới khung trời đại học. Qua ngày rằm tháng Bảy, Hòa thượng Minh 
Châu viên tịch vào buổi sáng chớm thu. Vu lan ngưng đọng, mây la đà bay thấp hơn, và từ 
đó là những ngày không có nắng. Vạn Hạnh tôn trí di ảnh của Ôn, gương mặt điểm một 
chút cười nhẹ. Ít khi thấy tấm ảnh nào của Ôn mà không cười. Nói theo kiểu triết học, cười 
là thuộc tính của Ôn. 


Ngày khoác chiếc y vàng làm Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, Ôn đã mở ra chân 
trời đại học cho Tăng Ni và thanh niên Việt Nam. Ngày đó, sau những chao đảo pháp 
nạn, những mê hồn trận làm kinh tâm táng đởm tuổi trẻ, chư tôn giáo phẩm cùng Ôn đã 
tận lực xây dựng ngôi nhà PGVN. Mởyviện đại học Phật giáo để cân bằng cán cân văn hóa 
giáo dục, để đứng ngang tầm với Viện Đại học Đà Lạt, viện nổi tiếng về thần học uyên 
bác, để hội họp thân hữu với Viện Đại học Cần Thơ, và Viện Đại học Tây Ninh dang 
trên đà thành hình. Ngày đó, những tân sinh viên mới ra khỏi lớp vỏ trung học, đang còn 
chập chững bước vào giảng đường, hình ảnh uy nghiêm thanh thoát của quý Ôn, màu áo 
nâu, y vàng làm lay động cả khung trời mới lạ. Ôn Viện trưởng thường bước vào lớp với 
nụ cười an ổn. Một tay nắm chéo y, và Thầy bắt đầu giảng kinh Trung Bộ, Trường Bộ.. 
Những danh từ Pali làm choáng váng, nào là Sãvathi, nào là Sariputta... tại sao không là 


228 


Xá-vệ, Xá-lợi-phất quen thuộc như xưa? Bộ kinh dày và mênh mông sâu thẳm như trí 
tuệ của Thầy. Giọng của Thầy mang âm hưởng Quảng Bình, học trò tha hồ căng hai lỗ 
tai, cuối giờ còn có đứa khều khêu nói nhỏ: “Cho tui mượn tập ghi chép, tui nghe hết hơi 
mà hồng kịp”. 

Mới năm đầu tiên là như thế, qua những năm sau, không khí học đã sôi động. Hành lang 
Phật khoa luôn luôn ưu tiên cho Tăng Nị, ưu tiên cho sinh viên các khoa khác, sau khi học 
xong giờ nơi trường mình, dự thêm giờ Phật khoa để bổ sung kiến thức. Lớp bắt đầu muộn, 
vào cuối giờ chiều, đứng trên hành lang nhìn xuống sân thấy Thây đi kinh hành. Một tay 
nắm chéo y, tay kia thong thả theo nhịp bước, Thầy đi vòng quanh sân. Bấy giờ sinh viên đã 
về bớt, Thầy đi như một chấm màu vàng di động, như có gió thổi theo chân. 


Ngày đó, những buổi chiều gió rất thích về thăm sân trường, thăm các hành lang nhộn 
nhịp. Giảng đường I8, giờ của thây Nguyễn Duy Cần, luôn luôn kèm theo chiếc cặp to màu 
đen. Sinh viên không biết có những øì trong đó, nhưng giờ triết Đông của thầy thường ngồi 
kín giảng đường. Thầy biểu muốn hiểu tỉnh thân Đông phương, tinh thân Phật giáo thì nên 
mưa bộ Lực mạch thân kiếm về xem. Báo hại, có người chong đèn thức khuya, không xem 
kinh mà xem Đoàn Dự di lang thang. Mỗi giờ học là mỗi giờ thú vị. Tĩnh thân mạnh mẽ 
phóng khoáng của các thầy dù thượng thừa phương trượng hay tục gia phương ngoại đều 
đã thổi sinh khí cho Vạn Hạnh. Giờ học so sánh triết Đông và triết Tây nổi cộm đề tài tìm 
hiểu mối liên hệ giữa trái hỏa châu và tinh thần phương Đông. Thời đó, chiến tranh miền 
Nam khốc liệt. Ở vùng ngoại ô mỗi đêm đều có hỏa châu lửng lơ trên đâu. Cả lớp xôn xao 
về đề tài có tính cách thời sự và thách đố. Người thì nói hỏa châu là thành tựu của khoa học 
phương Tây, người thì phản bác lại nói thuốc súng thuốc nổ là phát minh của Trung Hoa 
đầu tiên. Kẻ mơ mộng hơn nói phương Đông như màn đêm huyền bí... Mọi người tự do 
phát biểu tư tưởng của mình... Tranh luận mãi rồi cũng không kết thúc được là Đông hay 
Tây, thôi rủ nhau lên căng-tin uống sữa. 


Thời đó, sinh viên sau giờ học hay ghé qua mấy quán cà-phê gần trường bàn chuyện văn 
chương, sách vở. Thời đó, Phạm Thiên Thư, Lê Nohị viết tràn những trang thơ. Đến khi 
nghe phổ nhạc “Rằng xưa có gã từ quan. Lên non tìm động hoa vàng ngủ say”, mới biết 
lớp mình hân hạnh có thiên... tai. Thời đó, cũng có khi trường phải bãi khóa, và sinh viên 
tổ chức đêm không ngủ kêu gọi hòa bình. Cũng đôi lúc văn nghệ hát nhạc Phạm Thế Mỹ 
hoặc hát lên ước mơ “Mai dây hòa bình, ta về ngắm lại dòng sông xưa, đồng hoang xơ xác 
hai bên sẽ mai này thơm mùi lúa chín” Trên tất cả mọi thứ, vẫn có Thầy qua lại lên xuống 
sản trường. Màu vàng y thấp thoáng, gió thì thâm với nhau rằng những nếp y của Thây 
rất ưu tư. Thầy hiện diện trong một thời tuổi trẻ băn khoăn và xao động của sinh viền, và 


2g 


đem tinh thân Phật giáo để hướng dẫn dạy dõ. 


Sinh viên được che chở dưới y vàng giải thoát của Thây. Chuyện cổ tích Việt Nam có kể, 
thời rất xưa có cuộc trao đổi giữa Bụt và ma. Con người núp sau lưng Bụt xin che chở. Bụt 
chỉ giao hẹn với ma là trong phần đất bằng với tấm y của Bụt, ma không được xâm phạm, 
ngoài tấm y là lãnh vực của ma. Tấm y của Bụt đâu có rộng lớn gì, nên ma đồng ý ký kết. 
Và khi tấm y vàng bung ra, bao nhiêu gian tà, ma mị dạt hết ra ngoài. Tấm y bay choàng cả 
không gian thời gian, con người được an lành trong màu y của Bụt. Màu y của Thầy, một 
thời trải dài trong tâm thức sinh viên, học tập vui chơi an lành dưới khung trời đại học. 


Một cuộc đời gần gũi gắn liền với biết bao biến chuyển đất nước và dạo pháp, rồi cũng ra di 
khi đúng hẹn. Cởi áo tử sinh và khoác áo vô sinh. 


Áo xưa 0ừa khoác lên người 
An nhiên gửi lại trụ cười xi4 sau. 


230 


NGHĨVỀCONĐƯỜNGGIÁODỤCPHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Huỳnh Kim Quang 
(Cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh) 


T rong niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra di của bậc Ân sư khả kính mà người 
viết bài này đã từng thọ ân giáo dục, bài viết này xin được viết ra để tưởng niệm 
công đức lớn lao của Ngài đối với sự nghiệp giáo dục và qua đó xin trình bày một vài cảm 
nghĩ về con đường giáo dục của Phật giáo Việt Nam. 


Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam nhiều thế kỷ trở lại dây, Hòa thượng Thích Minh Châu là 
một trong những nhà giáo dục xuất sắc nhất đã kiên trì và tận tụy cả đời cho sự nghiệp giáo 
dục, đặc biệt là øiáo dục thế học trong tinh thần của Phật giáo Việt Nam mà tiêu biểu cao 
nhất cho sự thành tựu nền giáo dục theo hướng ấy là Viện Đại học Vạn Hạnh. 


Viện Đại học Vạn Hạnh đã được chính thức cho phép hoạt động với tư cách pháp nhân 
và pháp lý của một đại học tư thục vào ngày L7 tháng 10 năm 1964, và vị Viện trưởng là 
Thượng tọa Thích Minh Châu. Việc thành lập Viện Đại học Vạn Hạnh là do chủ trương của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để đáp ứng nhu cầu mở rộng công cuộc hoằng 
pháp vào xã hội. Giai đoạn đầu, chờ xây dựng cơ sở chính thức, Đại học Vạn Hạnh đã mượn 
cơ sở của chùa Xá Lợi và chùa Pháp Hội để giảng dạy với 2 phân khoa Phật học và Văn học 
& Nhân văn. Đến năm 1966 thì Đại học Vạn Hạnh dời về cơ sở mới dược xây cất xong trên 
đường Trương Minh Giảng, Sài Gòn. Năm 1967, Viện mở thêm Phân khoa Khoa học Xã 


231 


hội. Năm 1970, Viện mở Phân khoa Giáo dục và năm 1973 thêm Phân khoa Khoa học 
Ứng dụng, với cơ sở mới tại quận Phú Nhuận mà nay là Thiền viện Vạn Hạnh. Niên khóa 
1971-72, Viện mở Trung tâm Ngôn ngữ để giúp sinh viên học các ngoại ngữ. Ngoài ra, 
Viện còn có Thư viện, với khoảng 25.000 đầu sách, là một trong những thư viện lớn và hiện 
đại nhất vùng Đông Nam Á thời bấy giờ (theo www:wikipedia.org). Năm 1967, Viện cho 
ra đời tạp chí T Tizởng là cơ quan ngôn luận dẫn đạo về mặt tư tưởng, triết lý, eiáo dục và 
văn hóa hàng đầu của Phật giáo Việt Nam, mà mãi đến nay (2012) vẫn chưa có tạp chí Phật 
giáo nào, trong và ngoài nước, có thể vượt qua được uy tín và ảnh hưởng lớn rộng của nó. 


Chỉ hơn 10 năm, từ tháng 10 năm 1964 đến tháng 4 năm 1975, Đại học Vạn Hạnh đã phát 
triển thành một trong những đại học tư thục nổi tiếng và uy tín hàng đầu trên cả nước. Đó 
là một kỳ công hãn hữu, một đóng góp lớn lao cho nền giáo dục trong bối cảnh bất an của 
xã hội Việt Nam thời chiến tranh lúc bấy giờ. 

Nói như vậy để thấy rằng, vào những năm của thập niên 1960 và 1970, khi cuộc chiến khốc 
liệt đang xảy ra trên mọi miền đất nước, khói lửa điêu linh tang tóc diễn ra từng ngày từng 
giờ và trong từng gia đình người dân Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Châu đã nõ lực và 
kiên trì trong công tác giáo dục tuổi trẻ thanh niên Việt Nam, để họ còn có chỗ dựa gửi gắm 
niềm tin vào tương lai. Vào thời điểm đó, vì vậy, Đại học Vạn Hạnh không chỉ là trường sở 
giáo dục đào tạo nhân tài với bằng cấp học vị, mà còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng 
vào tương lai của đất nước cho thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Chính vì thế, Tạp chí Từ Tưởng của 
Đại học Vạn Hạnh cũng trở thành biểu tượng, thậm chí một thứ mode tri thức của sinh 
viên thời bấy giờ. 

Rồi mấy chục năm sau, từ năm 1975 đến trước khi viên tịch, cũng thế, Hòa thượng Thích 
Minh Châu văn tiếp tục con đường giáo dục với sự kham nhãn vô bờ trước mọi chướng 
duyên và nghịch cảnh của xã hội để đào tạo nhiều thế hệ Tăng, Ni cho Phật giáo Việt Nam. 
Nếu không có những nhà giáo dục tận tụy hy sinh đời mình cho lý tưởng “Duy tuệ thị 
nghiệp” như Hòa thượng Thích Trí Thủ, Hòa thượng Thích Minh Châu... thì Phật giáo Việt 
Nam đến hôm nay đã phải trả giá rất đắt cho sự mất mát nhân sự lớn lao để thừa kế sự 
nghiệp hoằng pháp lợi sinh của thây tổ. 

Hòa thượng Thích Minh Châu ngay từ dâu đã chọn cho mình định hướng giáo dục và Ngài 
đã dem hết tâm huyết một đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ấy đến hơi thở cuối cùng. 
Để có thể hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giáo dục được chắc chăn, Hòa thượng đã ý thức 
và nhận chân được vai trò và ảnh hưởng của giáo dục đối với công cuộc chuyển hóa con 
người và xây dựng xã hội. Ý thức đó đã được Hòa thượng bày tỏ nơi Chương 13 “Một môi 
trường giáo dục tốt phải được khởi nguồn xây dựng bởi những người có ý thức và trách 


S6) 


nhiệm/ trong tác phẩm “Đạo đức Phật giáo uà Hạnh phúc con người ” của Ngài, được xuất bản 
vào năm 2002 tại Việt Nam (nguồn: wwwthuvienhoasen.org). Trong đó, có đoạn Hòa 
thượng viết rằng: 


“Ngày nay, với lối sống buông trôi theo dục lạc, con người hiện đại đang dần dân làm ô 
nhiễm và phá vỡ môi trường sống tốt đẹp của mình. Nhiều biểu hiện thiếu cân nhắc, thiếu 
phản tỉnh của con người ngày nay khiến chúng ta không khỏi lo ngại đến cuộc sống hiện tại 
và tương lai, nếu con người không thật sự quay về để tìm xem mình đang làm øì và có thái 
độ sống thích hợp như thế nào. Đứng trước sự thách thức to lớn của lối sống thiếu giác tỉnh, 
bất chấp các hậu quả của con người ngày nay, chúng ta - những người Phật tử - cân phải tỏ 
rõ hơn nữa nếp sống tự ý thức và tự chế ngự của mình, đồng thời cần phải nỗ lực xây dựng 
nhiều môi trường sinh hoạt mang tính giáo dục cao cả cho con người”. 


Trong tác phẩm nói trên, Hòa thượng còn nêu bật một yếu tính quan trọng mà suốt chiều 
dài lịch sử hai ngàn năm Phật giáo Việt Nam đã cưu mang, đó là vai trò của ngôi chùa trong 
sứ mệnh giáo dục con người và xã hội. Hòa thượng viết rằng: 


“Những bước ởi tiếp cận chân lý giác ngộ như đã nói ở trên gợi cho chúng ta hình ảnh một 
môi trường giáo dục thanh thoát, đây trí tuệ và tình người do Đức Phật xây dựng mà theo 
thời gian, với sự trong sáng của nó, môi trường ấy đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, 
luôn luôn được giữ gìn và được xây dựng bởi những người con Phật với mục đích đem lại 
hạnh phúc và an lạc cho con người. Quả vậy, mỗi một ngôi chùa Phật giáo luôn luôn là một 
môi trường giáo dục tốt và người Phật tử đến với ngôi chùa ấy không phải chỉ để học kiến 
thức về kinh điển Phật giáo, mà để tu học và đóng góp sức mình cho việc xây dựng và phát 
huy môi trường ngày càng tốt đẹp. Và, qua nếp sống đó, Tăng Ni và Phật tử Việt Nam dang 
nõ lực hướng vào mục tiêu chung của xã hội Việt Nam cũng như của thế giới ngày nay là 
làm trong sạch hóa môi trường sống của con người mà đạo đức là căn bản”. 


Giáo dục trong nghĩa rộng là đem kiến thức và kinh nghiệm truyền trao cho người khác, 
hay cho thế hệ con em qua nhiều hình thái và mô thức như học đường, cơ sở tôn giáo, gia 
đình hay xã hội, vv... Trong Chương thứ 13 của Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, 
Xã hội và Văn hóa được công bố vào năm 1966, Liên Hiệp Quốc đã chính thức bảo đảm 
quyền giáo dục cho mọi người trên trái đất này. Giáo dục có hai lãnh vực là chính thống 
và không chính thống. Giáo dục chính thống là các hệ thống giáo dục học đường công 
lập và tư thục được nhà nước công nhận. Giáo dục không chính thống là tất cả những 
công tác truyền trao kiến thức và kinh nghiệm từ người này sang người kia, từ thế hệ này 
sang thế hệ khác qua nhiều hình thái và hoàn cảnh khác nhau như trong gia đình và bên 
ngoài xã hội, vy... 


VN, 


Đức Phật là một nhà giáo dục mẫu mực và tu việt đã áp dụng phương thức giáo dục giác 
ngộ để chuyển hóa con người và xã hội. Đức Phật dạy rằng vì vô minh che khuất chân tánh 
nên chúng sinh bị vọng tâm điên đảo lôi kéo vào con đường tạo nghiệp và thọ khổ trong 
sanh tử luân hồi. Cho nên, con đường giải thoát khổ là giác ngộ vô minh và trực nhận chân 
tánh. Đó là con đường của trí tuệ. Giáo dục vì vậy là giúp con người khai mở trí tuệ trong 
chính họ. Bốn mươi lăm năm giáo hóa độ sinh cũng chính là bốn mươi lăm năm Đức Phật 
thực hành công tác giáo dục để chuyển hóa con người và xã hội. 


Trong việc chuyển hóa và xây dựng con người và xã hội, không có phương thức nào hữu 
hiệu và tác động lâu dài hơn giáo dục, nhất là giáo dục cho tuổi trẻ. Nhờ giáo dục, mỗi cá 
nhân con người có được kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn hay phổ thông về nhiều 
lãnh vực như khoa học, y học, văn học, triết lý, tôn giáo, đạo đức, luật pháp, công lý, điều 
đúng, điều sai, điều nên, điều hư, giả dối và chân thật, thiện và ác, vv... Nói chung, mọi thứ 
trong cuộc sống đều có thể tự mỗi người dem kiến thức đó ra áp dụng vào cuộc sống hàng 
ngày. Nhờ giáo dục mà mỗi con người trở thành một thành viên tốt trong gia đình và bền 
ngoài xã hội. Xã hội có nhiều cá nhân tốt như thế sẽ là một xã hội tốt. Cho nên, muốn xây 
dựng và phát triển xã hội căn bản và lâu dài thì điều tiên quyết cần làm là giáo dục. Chính 
giáo dục tạo ra những cá nhân toàn vẹn tài đức để ra giúp nước. Chính giáo dục đào tạo 
những nhà lãnh đạo ưu tú tận tụy hy sinh cho dân cho nước. Chính giáo dục dạy con người 
biết phục thiện để tránh điều ác làm điều lành và do đó giữ gìn kỷ cương cho pháp luật 


quốc gia và đạo đức xã hội. 


Phật giáo Việt Nam ngay từ thời kỳ du nhập đã ý thức được vai trò và ảnh hưởng của giáo 
dục đối với công cuộc chuyển hóa con người và xã hội, cho nên, các vị Tăng Ni tự nguyện 
làm những nhà giáo dục, chùa chiền trở thành cơ sở giáo dục không chỉ cho Tăng, Ni 
mà cả quần chúng. Cho đến đời vua Lý Thánh Tông vào thế kỷ thứ XI mới mở Quốc Tử 
Giám để chính thức đảm trách việc đào tạo nhân tài ra giúp nước. Nhưng truyền thống 
giáo dục con người và xã hội vốn có của ngôi chùa thì tồn tại mãi trong dân gian. Mỗi tu 
sĩ khi thi hành sứ mệnh truyền bá Phật pháp cũng chính là đóng vai trò của nhà giáo dục. 
Chính trong ý nghĩa đó mà Đệ nhất Tổ Trúc Lâm Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông 
đã xuất gia hành hạnh đầu-dà đi khắp trong nhân gian để lập chùa, giảng giải Ngũ giới và 
Thập thiện cho dân chúng tu theo và Ngài xem đó như là một trong những phương thức 
xây dựng con người và xã hội nền tảng nhất. 

Trong các thập niên 1960 và 70 của thế kỷ trước, Phật giáo Việt Nam đã thực hiện được hai 
chương trình giáo dục thành công lớn nhất trong lịch sử, đó là Viện Đại học Vạn Hạnh và 
hệ thống trung tiểu học tư thục Bồ Đề. Cả hai đã đóng góp thật xứng đáng công đức vào 


234 


việc giáo dục cho thế hệ thanh thiếu đồng niên Việt Nam. Và qua đó, Phật giáo Việt Nam 
đã góp phần giáo dục và đào tạo các thế hệ tương lai cho đất nước. 


Rất tiếc là từ sau năm 1975 đến nay, Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước đã không thực 
hiện được một chương trình giáo dục nào thành công lớn lao như vậy đối với con đường 
giáo dục thế học. Đây là điều mà Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam nói chung, những nhà lãnh 
đạo Phật giáo Việt Nam nói riêng, cần đặc biệt quan tâm. 


Nếu vì hoàn cảnh chưa cho phép để thực hiện các chương trình giáo dục học đường chính 
thống từ cấp tiểu học lên đại học để dạy thế học cho các em, chúng ta có thể thi hành 
chương trình giáo dục không chính thống qua nhiều lãnh vực như mở lớp dạy kèm, lớp dạy 
văn hóa cho các em nghèo, các em ở vùng quê hẻo lánh hay vùng núi xa xôi thiếu trường 
học. Trong một số chương trình phóng sự đặc biệt trong nước mà người viết có lần xem thì 
thấy rằng có nhiều nơi ở miền quê và miền núi cũng như ở các buôn làng của người thiểu 
số, các em không được đi học, hay đi học mà phải đối diện với nhiều thiếu thốn về tiền bạc, 
về phương tiện di lại, sinh sống, vv... Gần đây sinh hoạt Gia đình Phật tử được khởi sắc lại 
ở khắp nơi. Sự ra đời của các câu lạc bộ thanh niên Phật tử hõ trợ tinh thần và vật chất cho 
các em học sinh trong các mùa thi và dịp thi vào đại học nở rộ lên là một dấu hiệu tích cực 


đối với chương trình giáo dục không chính thống. 


Tại hải ngoại, có hai chương trình giáo dục không chính thống, có nghĩa là không nằm 
trong hệ thống giáo dục được Bộ Giáo dục công nhận, mà Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam 
cần gia tâm hỗ trợ: 


- Đối với các tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam và thanh thiếu niên Phật tử, đây là những 
tổ chức đã có nề nếp sinh hoạt từ trong nước ra hải ngoại và có sẵn chương trình giáo dục. 
Điều cần hỗ trợ cho họ là khuyến khích con em tham gia sinh hoạt trong các tổ chức này, 
tạo điều kiện thuận duyên cho các sinh hoạt của họ như cho phép họ sinh hoạt trong chùa, 
trong cơ sở hội và với lòng yêu thương bao dung lấy họ. Một điều nữa cũng không kém 
quan trọng là cố gắng đúng mức để dạy tiếng Việt cho các em đoàn sinh trong các tổ chức 
nói trên. Có thể nói, dạy tiếng Việt phải được xem như là ưu tiên hàng đầu trong chương 
trình giáo dục cho các em thanh thiếu niên Phật tử. 


- Dạy tiếng Việt cho con em người Việt là chương trình giáo dục không chính thống mà 
Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam tại hải ngoại cần đặc biệt quan tâm và thực hiện nhiều hơn 
nữa. Dù biết đây là công tác giáo dục đã được nhiều Tăng, Ni và Phật tử thực hiện trong 
nhiều thập niên qua với nhiều thành tựu rõ ràng, nơi dây người viết cũng không thể không 
nhắc đến để nhấn mạnh vai trò và tác động rất lớn của nó trong việc bảo vệ và phát huy nền 


2Ó 


văn hóa dân tộc và Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại. Dạy tiếng Việt cho con em còn có thể 
thực hiện thành công rất nhiều trong sinh hoạt gia đình với sự chủ tâm hướng dẫn của các 
bậc phụ huynh. Thực hiện việc chỉ nói tiếng Việt trong gia đình giữa tất cả các thành viên 
từ cha mẹ đến con cái là một trong những điều kiện tiên quyết dẫn tới thành công việc dạy 
tiếng Việt cho con em. Trong chiều hướng đó, cha mẹ cần phát tâm làm cho được việc này 
đối với con cái của mình để cống hiến vào công tác giáo dục tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại. 
Phật giáo Việt Nam nếu thực hiện đúng và phát huy trọn vẹn vai trò và chức năng của giáo 
dục chính thống cũng như không chính thống là đã góp phần rất lớn không những cho 
việc phát triển mà còn làm thay đổi hẳn nền tảng của xã hội và đất nước. Nếu thế hệ tuổi 
trẻ được giáo dục tới nơi tới chốn và dây đủ phẩm chất về trí tuệ và đức hạnh thì chảng phải 
toàn xã hội và quốc gia đó sẽ có tương lai tươi sáng hay sao? 

Đó chính là những øì cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu đã tận tụy suốt đời để 
thực hiện. Và vì thế, Ngài xứng đáng được xưng tụng như là nhà giáo dục kiệt xuất của Việt 
Nam và của Phật giáo Việt Nam từ trước tới nay. 


236 


HỒI ỨC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY 


Nguyên Hồng nhất tâm đỉnh lễ 


T ôi định viết về đề tài Tâm huyết của một người tẩy, một người đã trọn đời dem 
giáo dục vào cuộc sống trong tinh thần giáo dục Phật giáo. Nhưng nghĩ lại hai 
chữ tâm huyết có tính thế tục và không tương xứng với một bậc thầy mà tôi phải nhất tâm 
đỉnh lẽ như đỉnh lễ một vị La-hán hay nhục thân Bồ-tát. Do vậy, tôi chỉ xin ghi nhận một số 
nét về người thầy mà tôi đã được học trong 3 tháng và đã được Người tạo điều kiện trưởng 
thành về khả năng cũng như nhân cách trong Š năm ở Đại học Vạn Hạnh. 


Năm ấy, 1946, Phật học đường Báo Quốc hoạt động trở lại sau lệnh hồi cư. Người cùng 
các thanh niên trong Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục như Phạm Hữu Bình, Văn Đình 
Hy w... phụ trách dạy phần thế học. Lớp tiểu học năm thứ nhất được Người đảm trách 
môn chính tả và giảng văn. Khai giảng vừa được 3 tháng, đến tháng Chạp thì Pháp tấn công 
thành phố Huế. Lệnh toàn quốc kháng chiến được ban hành, thế là trường lại ngưng hoạt 
động. Trong 3 tháng ở lớp tiểu học năm thứ nhất, một số khá nhiều bài giảng văn được học, 
và đến nay tôi vẫn còn thuộc một câu mở đầu của bài Bọn cu Ï¡ mỏ đi làm. Câu mở đầu 
như sau: Một hồi còi rú lên trong đêm tối tờ sương, Thuật uừa nuốt xong tiếng cơm cuối 
cùng tới một gắp dưa chua bèn chiêu vội một hơi nước vối; và tôi cũng thuộc lòng một bài 
thơ. Với đứa trẻ 12 tuổi, tôi đã thuộc do cảm nhận qua bài văn và bài thơ với tỉnh thần trong 
sáng của một thanh niên yêu gia đình và xã hội. Thời gian chia cách, 25 năm sau, tôi gặp lại 


SN 


Người ở Đại học Vạn Hạnh mà tưởng chừng như chưa hề có cuộc chia ly. 


Theo nhu cầu phát triển, Viện Đại học Vạn Hạnh cần mở thêm Phân khoa Sư phạm. Nhân 
địp đạo hữu Lê Văn Lâm đi công tác ở Nhật Bản, Người khiến gặp tôi bàn về việc thành lập 
và tổ chức Phân khoa Sư phạm. Tôi thiết tha nhờ đạo hữu về thưa với Người là thành lập 
Phân khoa Giáo dục chứ không phải chỉ là Sư phạm vì những lý do tôi đã trình bày chỉ tiết 
cho đạo hữu. 


Năm 1971 tôi về nước, thì Phân khoa Giáo dục đã được thành lập và đang dạy năm thứ 
nhất, mặc dầu hoàn toàn chưa có chương trình làm chỉ nam cho sinh viên. Người trao ngay 
cho tôi phần việc phụ tá khoa trưởng và bảo tôi soạn chương trình 4 năm và làm chỉ nam 
cho khoa. Sau đó, Người bổ nhiệm tôi chức vụ Phó Khoa trưởng và giao hoàn toàn công 
việc của khoa cho tôi bằng văn bản chính thức. Rồi năm 1972, tôi được Người bổ nhiệm 
làm Khoa trưởng, đồng thời đề cử tôi làm Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa Giáo 
dục của GHPGVNTTN. 


Năm 1973, giáo sư Nakamura Hajime, giáo sư bộ môn Đông phương học của Đại học 
Tokyo Nhật Bản, thuyết trình bằng tiếng Anh đề tài Cowfribution oƒ Eastern Thought and 
Buddhism to World Culture (Sự đóng góp của tư tưởng Đông phương và Phật giáo cho 
văn hóa nhân loại) và đề tài thứ hai là Prince Shotokus Ideal oƒ the Buddhist State (Lý 
tưởng Quốc gia Phật giáo theo Thánh Đức Thái tử). Đề tài thứ nhất Người giao cho tôi 
thông dịch và đề tài thứ hai được giao cho thầy Thích Tuệ Sỹ. Tôi không thắc mắc vì sao 
cả hai chúng tôi không phải người du học ở quốc gia mà tiếng Anh là bản ngữ lại được chỉ 
định làm thông dịch, trong khi ở Viện không hiếm người đã du học ở Mỹ về. Suốt buổi 
thuyết trình và những câu hỏi được đặt ra cho diễn giả trả lời, nhìn xuống hàng ghế đầu tôi 
thấy vẻ mặt Người hoan hỷ. 

Thế rồi năm sau, 1973, một cuộc hội thảo về quản trị đại học của Hiệp hội Các Đại học 
Đông Nam Á tổ chức tại Nanyang University, Singapore, Người bảo tôi làm một bài tham 
luận và sẽ thuyết trình trên diễn đàn đó. Tham dự hội thảo đó, Viện Đại học Vạn Hạnh 
đóng góp 2 tham luận. Tôi vâng dạ và y giáo phụng hành. Tham luận của tôi đề tài là Facing 
Curriculum Reƒform (Đối mặt việc cải tổ chương trình học). Trên điễn đàn, tôi lại tìm được 
nụ cười hoan hỷ của Người như ngày nào. 

Trong nội xá, anh em thân với tôi nói, tôi được điểm của Thượng tọa Viện trưởng vì câu 
nói của Người: “Việc gì giao cho thây Nguyên Hồng là tôi yên tâm vô cùng” Nhưng 
chính câu nói ấy mà sau này tôi đã dau lòng khi Người giao cho Phân khoa Giáo dục phụ 
trách số đặc san chủ đề về giáo dục. Tôi lấy chủ đề là Giáo đục cho ngày nay 9à ngày tai 


238 


và đó là bài chủ đề chính do tôi viết cho đặc san. Ngày đầu tiên in xong phát hành buổi 
sáng, tại Văn phòng khoa cũng như trong Viện, nhiều người tán thưởng. Một giáo sư dạy 
môn Ngữ học Anh của phân khoa, cô PTNH vui vẻ nói với tôi tại văn phòng: “Tụi em rất 
hãnh diện về bài viết của thầy” Niềm vui chưa mấy chốc thì buổi chiều có lệnh tịch thu 
của nhà cầm quyền, và sau đó là trát đòi với lệnh tống đạt Người và tôi ra trước phiên xử 
Tòa án Quân sự, số 3A Bến Bạch Đằng Saigon với hai lý do: “Dùng báo chí để phổ biến 
các tin tức, tài liệu, luận điệu có thể gây tác dụng làm phương hại nền an ninh quốc gia 
và trật tự công cộng” và “Dùng báo chí để phổ biến các tin tức, tài liệu, luận điệu nhằm 
đề cao chủ nghĩa, chủ trương hay hành động của cộng sản” Tôi đau lòng không phải hối 
hận vì những øì tôi đã viết, mà dau lòng vì không làm tốt hơn để không gây hệ lụy cho 
Người. Trong chiếc xe của Viện dưa chúng tôi ra tòa, tôi liếc nhìn thấy vẻ mặt của Người 
văn bình thản như chẳng có chút gì động tâm. 


Theo thời gian, mỗi bước di của tôi là mỗi bước trưởng thành trong bàn tay dìu dắt vô hình 
của người thầy tôi đã từng gặp trong đời. 
Sau 1975, khi chuyển giao Viện Vạn Hạnh, tôi về ở số 141 Ngô Tùng Châu, thì một hôm có 
người thị giả đến. Người thị giả nói: “Thượng tọa bảo xuống nói với thây viết cho Thượng 
tọa câu đầu của 4 câu thơ cuối trong bài thơ Mất znẹ của Xuân Tầm”. Phút chốc hồi ức gần 
30 năm qua của một cậu bé 12 tuổi ngồi học trong lớp học sống lại trong tôi. Trong gần 30 
năm ấy, tôi không hề đọc lại bài thơ, cũng như trong thời gian sống ở nội xá tôi không nói 
cũng không hề nghe ai nói về bài thơ của Xuân Tầm. Vậy mà gần 30 năm qua, Người bảo 
tôi viết lại một câu của bài thơ Người đã từng giảng, quả là một điều kỳ diệu. Tôi đặt bút viết 
ngay 4 câu thơ cuối và trao cho cô thị giả: 

Hoàng hôn phủ trên mộ, 

Chuông chùa nhẹ rơi rơi, 

Tôi thấy tôi mất mẹ, 

Mất cả một bầu trời. 
Người có hai lần cùng với Hòa thượng Thích GT' đích thân đến số 141 Ngô Tùng Châu, 
nơi tôi lui về sau khi Đại học Vạn Hạnh chuyển giao. Một lân là mời tôi giữ chức vụ Phó 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Vạn Hạnh, nhưng ra giữa cuộc họp Giáo hội, đề 
nghị đã bị phủ quyết; và một lần nữa là mời tôi sung vào ban giảng huấn của Viện Phật học 
Vạn Hạnh, và cũng như lần trước lại bị Giáo hội phủ quyết. Từ đó tôi nghĩ mình không còn 
cơ hội nào đóng góp được gì cho Phật giáo trong danh nghĩa Giáo hội. 


Tuy không có điều kiện thường xuyên viếng thăm Người, nhưng lúc nào cũng yên tâm rằng 


209 


Người còn tại thế ở góc trời đường Nguyễn Kiệm để chúng sinh được cúng dường chiêm 
ngưỡng. Khi được tin Người viên tịch, trong tôi mường tượng một cảm giác của Xuân Tâm: 


Tôi thấy tôi mất me, 
Mất cả một bầu trời. 


240 


NHỮNG NGÀY THỌ NHẬN ƠN ĐỨC 


Trần Tuấn Mãn 


DĐ ời tôi được may mắn sống gần gũi và được sự chỉ dạy của Đại lão Hòa thượng 
thượng Minh hạ Châu trong suốt 4Š năm. Thực ra, cơ duyên đẩy đưa tôi đến 
phục vụ Ngài trong chừng ấy thời gian đã tụ hội từ trước đó nhiều năm. Tôi được nghe các 
bậc trưởng thượng của gia đình kể rằng những năm đầu của thập niên 40 thuộc thế kỷ trước, 
một thanh niên cư sĩ giỏi văn chương, triết học và uyên thâm Phật học, bạn thân của người 
anh cả con bác tôi (bấy giờ bác dang là Thượng thư Bộ Giáo dục), thường đến nhà bác để 
mượn các sách triết học và Phật học mà bác đã sưu tập khá nhiều. Vị thanh niên ấy chính là 
Đại lão Hòa thượng sau này, lúc bấy giờ là vị cư sĩ rất năng nổ của Hội An Nam Phật học, rồi 
là vị Sa-di, vị Đại đức trưởng đệ tử cố Đại lão Hòa thượng Tăng thống thượng Tịnh hạ Khiết 
chùa Tường Vân thành phố Huế. 


Năm 1952, khi tôi đang là Đoàn sinh Thiếu niên của Gia đình Phật tử, trong một buổi 
sinh hoạt, Huynh trưởng Nguyễn Sĩ Thiểu trỏ vào một vị thầy áo nâu guốc gõ, phong 
cách thư thái hiển hòa dang di lại phía chúng tôi. Anh dặn: “Thây Minh Châu dấy! Anh 
sẽ hô: “Thầy đi mô?, các em hãy đồng thanh: “Thây đi Colombơ nhé!” Đấy là lần đầu tiên 
tôi được tận mắt nhìn thấy Hoà thượng. Chúng tôi hô to theo lời anh Thiều. Hòa thượng 
cười và dịu dàng nói với chúng tôi vài lời khuyên nhủ. Năm ấy Ngài du học Colombo, rồi 
Ấn Độ, rồi giảng dạy Phật học tại Đại học Nalanda, Bihar. Sau 12 năm du học, năm 1964, 


241 


Ngài trở về nước với học vị Tiến sĩ Phật học. 


Khi Hòa thượng giữ chức Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, tôi vẫn mong có dịp được 
thân cận Ngài. Thế là, tuy tiếp tục là một giáo viên tại Sài Gòn, tôi vẫn dành nhiều thời giờ 
đến nghe Ngài giảng dạy. Tôi còn tham gia đóng góp công sức cho Câu lạc bộ Sinh viên 
một thời gian dài trước khi đăng ký học Triết học tại đây trong suốt sáu năm cho đến khi 
hoàn tất chương trình Cao học. 


Trong thời gian này, tôi được Hòa thượng cho gặp gỡ nhiều lần và được Hòa thượng chọn 
cho tôi học bổng du học tại Hoa Kỳ do Asia Foundation tặng; trong lúc chờ đợi đi du học, 
Hòa thượng đã giới thiệu tôi đến làm việc tại Thư viện của Đại học Vạn Hạnh. Tiếc là vì 
việc riêng, tôi đã bỏ lỡ dịp du học này. 
Năm 1975, khi Viện Đại học Vạn Hạnh ngưng hoạt động, Hòa thượng mở mang xây dựng 
Thiền viện Vạn Hạnh, tôi lại được gần gũi Hòa thượng, tham gia công quả, theo học các 
khóa Phật học do Hòa thượng giảng dạy. Đến khi Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và 
Trường Cao cấp Phật học Việt Nam được thành lập, tôi lại càng được gần gũi Hòa thượng 
nhiều hơn, được Hòa thượng tận tình chỉ dạy về Phật pháp, về các Phật sự của Trường, 
của Viện... Tôi cũng được chỉ định vào Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh 
Việt Nam... Đến năm 1988, tôi quyết định xin thôi việc giảng dạy ở các trường công lập 
để phục vụ hản cho Trường, rồi cho Học viện, và Viện Nghiên cứu Phật học. Từ đó, Hòa 
thượng cất nhắc tôi từ chức vụ Phó Văn phòng, rồi Trưởng Văn phòng Trường Cao cấp 
Phật học, rồi Giảng viên, rồi Tổng Thư ký Học viện và Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh. 
Gãm lại, tôi đã núp bóng Hòa thượng để học Phật, để làm Phật sự, đặc biệt, trong việc 
nghiên cứu và giảng dạy Phật học trong suốt hàng chục năm, có được đôi phần kiến thức 
và công năng tu tập; ân nghĩa này thật sâu nặng, khó có thể đáp đền. 

*** 
Đê dầu tưởng niệm... 
Ôn ơi! 
Thế là Ôn đã về cõi tịnh, để lại bao kính tiếc cho các thân hữu trên gần khắp năm châu, cho 
Tăng Ni Phật tử trong ngoài nước, cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho môn đồ pháp 
quyến. Riêng con, sự thiếu vắng Ôn khiến con mất chỗ nương tựa vững chắc, khiến con 


hụt hãng... 


242 


Hôm lễ tang, giữa đông đảo chư tôn túc, quan khách, Tăng Ni Phật tử, con bỗng cảm thấy, 
bề ngoài, mình như một khách viếng lẽ tang; điều này khiến con dau lòng. Thậm chí trong 
lẽ nhập tháp, con không dám đến gần. Kính tiếc, nghẹn ngào... sợ phải bật lên tiếng nấc, 
sợ phải tuôn nước mắt. 


Ôn ơïi, con nhớ những lần được theo hầu Ôn,tham gia cùng phái đoàn thực hành Phật sự ở 
nhiều nơi trong nước, những chuyến đi nước ngoài tham dự lẽ lạt, hội nghị, hội thảo, tham 
quan... Con nhớ những lần Ôn gọi con, dặn dò về việc tham gia phái đoàn thay mặt Ôn 
dự một số hội nghị, hội thảo quốc tế... 


Con nhớ những lúc được hầu cạnh Ôn, nghe Ôn giảng về vài vấn đề Phật học, nghe Ôn kể 
những kỷ niệm tu học. Con nhớ những lúc Ôn ân cần hỏi han công việc. Ôn dặn dò, gợi 
ý về các báo cáo, về các văn thư gửi di trong nước và ngoài nước. Cũng vài khi muốn cho 
con quen việc viết lách, chấp bút thay Ôn, Ôn đã nêu kỹ nội dung đề tài để con viết diễn 
văn, tham luận trong các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; tự tay Ôn sửa và giảng 
giải cho con những chö chưa được tốt. Những lúc ấy, con cảm thấy mình như đứa trẻ chập 
chững di theo sự dìu dắt của Ôn. Con nhớ, con nhớ nhiều... 


Ônơi! 


Chiều nay, trong cơn mưa lác đác đầu mùa, con đến lễ lạy tháp Ôn, ngồi lăng lẽ bên tháp. 
Mưa rơi, lòng hiu quạnh... nhớ Ôn nhiều! 


243 


BUNG TAY GIEO HẠT 


Tịnh Minh 


L 3 giờ chiều ngày 1-9-2012, tức là ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Thìn, tôi được 
cô Trang, nhân viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh gọi 
điện với giọng đứt quãng: “Thây ơi, Ôn mất rồi. Ôn đi lúc 9 giờ sáng!" “Mô Phật” tôi giật 
mình nói, “Tôi qua Vạn Hạnh ngay bây giờ. Cảm ơn cô đã cho biết tin” Sau mười lăm phút, 
tôi đến Vạn Hạnh, đưa tay lên ngực chào một số quý thây quen thân ở giữa sân rồi đi ngay 
lên phòng HT. Phước Sơn, cao giọng khẳng định: “Thế là Ôn đã đạt được một trong mười 
danh hiệu của Đức Thế Tồn rồi: Thiện-thệ, Thiện-thệ!... Well-gone, Well-gone!... Ôn đã 
được trọn vẹn một tuổi hạ nữa! Ngày húy ky của Ôn đễ nhớ nhất, Phật tử dẽ dự lẽ nhất: 
Phật hoan hỷ nhật, Tăng tự tứ nhật, thật là kỳ diệu!.... 


Hàn huyện với HT: Phước Sơn một lát, tôi xin cáo từ. Vừa xuống khỏi tam cấp, tôi thấy thầy 
Tâm Chơn, thị giả Ôn trước dây, ngồi trên ghế đá bên hông Học viện với nét mặt buồn 
thiu. Tôi bước đến gần, thầy mếu máo nói: “Ôn đi nhẹ nhàng lắm anh ạ!” Mặt thầy bỗng đỏ 
rần và nước mắt tuôn dài xuống hai gò má. Bấy giờ tôi có cảm giác toàn thân thầy mềm như 
một sợi bún và cũng hiểu thế nào là “không cảm được nước mắt” Cảm động quá, tôi quay 
mặt sang nơi khác và sực nhớ đến cảnh ngài A-nan phải lảng ra xa để giấu di những giọt 
nước mắt chân tình khi thấy Đức Bổn Sư nằm giữa hai cây Sa-la, sắp vào Niết-bàn. Thế Tôn 
gọi A-nan lại, ngỏ lời an ủi: A-nan, không nên dau buồn, không nên thất vọng, hãy nhớ lời 


244 


huấn thị của Thầy! Những øì ta thích, những øì ta quý, ngày kia cũng phải chía lìa. Có gì sinh 
ra mà không bị biến thiên hủy hoại? Có øì sinh ra mà được mãi mãi trường tồn? A-nan, con 
theo hầu Thầy đã lâu, con là bạn hiền tâm phúc của Thầy. Thầy hi nhận tâm tình của con. 
Con trung hậu cả ý chí, lời nói lẫn việc làm. A-nan, đừng nghĩ rằng Như Lai không còn hiện 
hữu giữa Tăng đoàn! Giáo pháp và Giới luật là thọ mạng của Như Lai đó!” 


**% 


Phải nói là tôi có chút duyên lành, được học với Ôn một số môn và được tuyển chọn vào 
hệ thống giáo dục Phật giáo từ năm 1969 đến nay, một khoảng thời gian khá dài và liên tục 
như thế thì quả thật là vạn hạnh. Mặc dù ít được thân cận như môn đồ pháp quyến, nhưng 
nhờ học tập và làm công tác giảng dạy từ thời Đại học Vạn Hạnh, Trường Cao cấp Phật học 
Vạn Hạnh, cho đến Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh mà Ôn luôn 
là Viện trưởng nên thỉnh thoảng tôi có dịp hội họp, tiếp xúc và ghi nhận một số đặc điểm 
mắt thấy tai nghe như sau: 

1. Dung nhan từ ái: 


Năm 1969 tôi vào Đại học Vạn Hạnh và được học môn Päli với Ôn. Lúc đầu lớp học khá 
đông, khoảng trên dưới năm chục sinh viên Phật khoa, nhưng đến giữa học kỳ thì còn chưa 
đầy một chục. Lý do là môn học mới lạ, động từ lại chia nhiều thì nhiều cách, rất khó nhớ 
nên đa số sinh viên chuyển qua học ban Hán ngữ. Mỗi lần lên lâu, thấy Ôn đứng hành lang 
dõi mắt trông ngóng từng cô cậu học trò thì lòng tôi bùi ngùi, nhưng vẫn chạy lẹ vô hội 
trường hay phòng kế bên núp, chờ Ôn vào phòng thì đến lớp của mình. Ấy vậy mà mỗi khi 
bất chợt gặp Ôn thì Ôn lại cười chúm chím với ánh mắt cảm thông, tha thứ cho cái tính lười 
nhác đó. Làm công tác giảng dạy mà có được cái nhìn rộng lượng bao dung với môn sinh 
như Ôn thì quả thật là hiếm có trên đời! 

Còn nụ cười của Ôn thì thường “niêm hoa vi tiếu” với môn đồ pháp lữ, nhưng có lúc 
cũng “mãn cánh vô ưu” với hiền sĩ, trí nhân. Đúng là phong độ của một nhân cách lão sư, 
pháp sư, thiền sư, đạo sư. Có địp hội họp, thảo luận hay tiếp xúc với Ôn thì thấy rõ nụ cười 
mang tính dung hợp, tùy duyên, lân mãn và hóa giải. Dù cho tình huống gay gắt đến dâu, 
với cách góp ý nhẹ nhàng từ tốn của Ôn, cử tọa cũng liền hạ nhiệt và bầu không khí trở 
lại mát mẻ. Ôn cũng rất thông cảm với tính hiếu động, ham vui của tuổi trẻ. Sau 1975, 
mỗi khi rảnh rỗi, chúng tôi thường câu hội tại phòng thầy Phước Sơn để chơi cờ tướng, 
trong đó có cố bào đệ của Ôn,nhà nghiên cứu Phật học mà chúng tôi quen gọi với cái tên 
thân mật, quý mến là chú Minh Chi. Nhiều lúc anh em chơi tới mười giờ khuya, tranh 
cãi thắng thua, cười vang cả phòng, thế mà Ôn chẳng buồn phiền, còn khen: “Vui hỉ!.." 
Nhất là chiều nào cũng đánh bóng chuyền, banh dội ình ình, các câu thủ nghiệp dư ốm 


245 


nhom ốm nhách nhưng hò reo rất khỏe, còn Ôn thì cầm cây chổi chà dài thượt, lặng lẽ 
quét rác quanh sân thiền viện. Nhiều khi chiều tối, chúng tôi ra về, thấy Ôn còn quét nên 
phải rụt đầu rụt cổ chạy queo sang đường khác để tránh ngượng. Thế đấy, huynh đệ Tăng 


tục thì nô đùa, còn Ôn thì âm thầm quét rác cho thiền môn được ngày thêm sạch đẹp. 


Một điều đáng khâm phục nữa là tôi thấy Ôn luôn luôn ngồi xem văn nghệ từ đầu đến cuối 
vào những dịp lẽ Vu lan hay Phật dản tại Thiền viện Vạn Hạnh. Có lần hâu chuyện với Ôn, 
tôi nói: “Văn nghệ ồn ào, nóng nực như thế mà Ôn ngồi được suốt buổi, còn võ tay tán 
thưởng nữa chứ; con xin bái phục!” Ôn mỉm cười nói: “Các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng đến chùa 
mình dự lẽ và phục vụ văn nghệ cho Phật tử địa phương, mình phải đãi họ bằng tấm lòng 
trân trọng và biết ơn. Nhưng mà họ đàn hát hay hỉ? Vui hỉ?” Ôn cười rất tươi. Ôn chiêu cảm 
lòng người bằng ánh mắt và nụ cười chân tình như thế đó. 


2. Bung tay gieo hạt: 


Từ khi hệ thống tư thục Bồ Đề xuất hiện khắp các quận huyện miền Nam trước năm 1975, 
với tư cách là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục, trong các cuộc đại hội, Ôn thường nói: 
“Chúng ta được xem là những người gieo hạt quanh năm; chúng ta phải bung hết tay cho 
hạt giống trải đều, không nên giữ lại một nửa theo kiểu mật thủ bí kíp như các nhà phù thủy. 
Chúng ta gieo hạt với phẩm hạnh vô tư, bình đẳng; còn việc nảy mầm, phát triển, dơm hoa 
kết trái hay không, điều đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, Ôn gọi vào ngành 
giáo dục là làm công tác gieo hạt, là tình nguyện làm học trò suốt đời, còn kinh văn Phật 
giáo gọi là khơi gợi chủng tử Bồ-đề. 

“Chư Phật lưỡng túc tôn, 

Trị pháp thường vô tánh, 

Phật chủng tùng duyên khỏi, 

Thị cố thuyết nhất thừa ˆ 
Đúng vậy!... Phật chủng tùng duyên khởi. Hạt giống từ bi và trí tuệ của chư Phật tùy theo 
cơ duyên mà nảy mầm, phát triển. 


3. Nhãn nhục như địa: 


Sau nhiều năm tiếp cận với vai trò lãnh đạo của Ôn, tôi mới thấy thế nào là “nhãn nhục 
như địa”. Nhãn nhục như địa là chấp nhận nghịch duyên, chịu dựng hủy báng, như mặt 
đất tiếp nhận mọi thứ uế trược để rồi dân dân chuyển hóa chúng thành nhu cầu thiết yếu 
cho đời. Trong một kỳ đại hội giáo dục Phật giáo dưới sự chủ tọa của Ôn, có vài vị còn 
trẻ mà phát biểu gay gắt, lớn tiếng chỉ trích việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Bồ Đề của ngài 


246 


Tổng vụ trưởng. Vậy mà thấy Ôn ngồi điểm nhiên, mắt lim dim, miệng mỉm cười, tay 
xoa xoa đỉnh đầu, không một lời buồn phiền hay đính chính. Họ đâu có hiểu rằng mọi 
thủ tục pháp lý đều được hoàn tất ở các cấp Giáo hội địa phương, Ôn chỉ ký tên, và cho 
đóng dấu! Có lần tôi nhắc lại điều này với hậu ý cảm thông cho vị thế lãnh đạo, Ôn xuống 
giọng thông cảm: “Còn trẻ là vậy đó, mai kia lớn lên các thầy ấy sẽ hiểu ra!” Ôn nói nhẹ 
hều, tôi nghĩ nặng trịch! 

Một hôm, thấy Ôn ngồi trên băng đá tại Thiền viện, tôi ghé lại chào Ôn, hỏi thăm sức khỏe 
đôi điều và cất lời gợi ý: “Vạn Hạnh còn tới nay thì ngon Ôn hi?” Ôn cười, đáp: “Ngon thì 
ngon thật, nhưng cũng nhiêu khê lắm. Căn bệnh nói nhiều mà làm ít ấy mà!..“ Thảo nào 
trong các bài diễn văn khai giảng năm học hay tốt nghiệp ra trường, Ôn thường trích dẫn 
bài kệ 227 trong kinh Pháp cú: 


Vậy đó A-tu-la, 

Xưa nay đêu thế cả, 
Ngôi im bị đả phá, 

Nói nhiêu bị người chê, 
Nói ít bị người phê, 
Không ai không bị trách, 
Trên trần thế bộn bê! 


Kiên định nhãn nhục quả là phép mầu đưa đến thành tựu công đức trang nghiêm. 
4. Phân loại tổng hợp: 


Có một lần, Viện Đại học Vạn Hạnh mời một học giả ngoại quốc, có lẽ là người Đức, 
thuyết trình bằng tiếng Anh về đề tài “Ăn để mà sống, hay sống để mà ăn?” Diễn giả 
trình bày gần hai giờ, nội dung tản mạn, chỉ tiết quá nhiều. Thính chúng ngồi lâu, phân 
tâm tạp niệm, khó bề nắm bắt nội dung diễn giảng một cách trọn vẹn. Vậy mà Ôn, với tư 
cách chủ tọa, ngồi sừng sững, miệng mỉm cười, mắt lim dim, trước khi ngỏ lời cảm tạ, đã 
tóm tắt nội dung diễn giảng theo từng đề mục, rõ ràng, mạch lạc, khiến thính chúng võ 
tay rào rào tán thưởng vì nắm được mục tiêu trình bày của diễn giả. Tôi lại khâm phục, 
chờ dịp thỉnh vấn, và được Ôn khuyên: “Là vai trò lãnh đạo, chúng ta phải tập trung 
chú ý, phân loại tổng hợp nội dung trình bày mỗi khi hội họp hay tham dự diễn thuyết”. 
Chính vì thế mà khi dự buổi trình diễn âm nhạc Phật giáo của Phật tử tại chùa Linh Sơn 
Đà Lạt, tôi đã thủ sẵn “bửu bối” Ôn truyền nên mạnh dạn thay mặt Trường Cao cấp Phật 
học Vạn Hạnh phát biểu, trong đó có tán dương, góp ý, minh họa; quan khách thấy hay, 
võ tay hoan hô nhiệt liệt. Ôn Linh Sơn ôm tôi véo má hai cái, còn tôi thì ngầm cảm ơn 


247 


HT Thích Minh Châu, bậc Tôn sư của bao lớp Tăng Ni sinh và sinh viên Vạn Hạnh. 
Š. Theo đuổi mục đích: 


Một hôm, xem triển lãm những ấn phẩm của Ôn tại sảnh đường Đại học Vạn Hạnh, tôi 
đứng nhìn sững sờ các kệ sách và tự hỏi: “Bận rộn với công việc điều hành một trường 
đại học như vậy mà Ôn còn dành thời giờ trước tác, phiên dịch kinh điển với một số 
lượng đồ sộ như thế thì quả thật là Ôn có hai bàn tay vàng” Tôi lại chờ cơ hội gặp Ôn, 
bày tỏ thắc mắc, và Ôn lại cười nói: “Thế đấy!... Các vị lãnh đạo bên Đại học Minh Đức 
(Đại học Thiên Chúa giáo) nể tôi là vậy đó!” Khi bắt tay vào một công trình, Ôn tiếp lời, 
chúng ta phải quyết tâm theo đuổi mục đích và ấn định thời gian làm việc. Giờ nào việc 
nấy. Hèn chi khi đi nghỉ mát, Ôn cũng mang kinh điển giấy bút theo để đảm bảo giờ giấc 
quy định. Ôn đã mặc nhiên truyền nhiệt cho những ai dấn thân vào lãnh vực văn hóa văn 
nghệ và giáo dục Phật giáo nước nhà. 

Kính lạy Giác linh Ôn, Ôn đã suốt đời tận tụy với hạnh nguyện bung tay gieo hạt, chăm 
sóc thiền lâm cho cây trái sum suê, sắc hoa tươi thắm. Tâm nguyện ấy trước sau như một, 
nhưng hoa trái thì có phần thay đổi mùi vị và kích cỡ theo thời tiết thất thường. Dù thay đổi 
thế nào chăng nữa thì chúng vẫn mang dậm dấu ấn bung tay gieo hạt, tạo dáng cây cành của 
Ôn qua bao năm tháng. 


Môn sinh cẩn niệm 


248 


ÂN TÌNH PHÁP HỘI 
Tuệ Hạnh 


T ôi lặng người nhìn bức hình Tuệ Sỹ, vẫn gương mặt xương xẩu, vẫn đôi má lõm 
sâu, vẫn cặp mắt rực sáng, vẫn gầy còm, chỉ là tóc đã bạc màu, y vàng nghiêm 
trang, kính cẩn cầm ba nén hương to, quỳ trước bàn thờ với bức ảnh hiền từ với nụ cười an 
lạc của Ôn. (hình trang 485) 


Ai nghe tin Ôn thị tịch cũng xúc động, cũng phải bái lễ, thọ tang. Thấy thầy Như Minh từ Los 
cũng bay về, gương mặt buồn rầu như dang khóc tang. Tuệ Sỹ thuộc hàng hậu học, cũng tôn 
kính Ôn là bậc trưởng thượng, có øì lạ đâu. Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu có ai để ý, từ sau 
1973, Chú rời Vạn Hạnh (bấy giờ đã dọn về đường Trương Minh Giảng), chỉ trụ ở Già Lam, 
trên lâu, chia phòng với chú Dũng,' thì mới có thể hiểu được ý nghĩa của tấm hình này. 

Bấy giờ Vạn Hạnh còn là Viện Cao đảng Phật học, đặt trụ sở tại chùa Pháp Hội.” Bên dưới 
là giảng đường, bên trên thư viện. Có những buổi trưa trời nắng gắt, kéo hai cái bàn lại để 
làm chõ nghỉ trưa. Các sách vở trên kệ đều là của Ôn mang từ Ấn Độ về, những sách nghiên 
cứu trong thời gian làm luận án tiến sĩ, một số ngày nay không còn kiếm đâu ra. Nhưng nếu 
sau này lên đường Nguyễn Kiệm, sách đã đóng bụi nằm ngổn ngang trong một phòng nhỏ, 


' Nay là Hòa thượng trụ trì tu viện Quảng Hương Già Lam. 
? Bên kia đường Việt Nam Quốc Tự khi xưa. 


249 


bên kia phòng Ôn, không ai dòm ngó đến, ngoại trừ Ôn thỉnh thoảng còn qua tìm một hai 
quyển để tham cứu, mà thôi. 

Ở Pháp Hội, chỉ lưa thưa một vài người đến tìm sách; thấy một vị Tăng trẻ, m nhom, mắt 
sáng rỡ, thường ngồi ở góc phòng cố định, viết lách ch¡ đó, viết rồi vụt qua một bên, thỉnh 
thoảng gió xuyên cửa sổ thổi bay một vài trang giấy vào góc phòng bên kia, cũng không 
thèm lượm lại, cười sang sảng rồi di ra. Chốc lát, trở vào, lại ngồi viết nữa. Ngày nào cũng 
vậy. lò mò lượm xem, đọc thấy mấy chữ Jean-Paul Sartre, Albert Camus... gì đó, lấy làm lạ, 
chú này mà cũng dam mê chủ nghĩa hiện sinh à, cũng đọc được chữ Pháp à. Thế là sắp xếp 
mấy tờ giấy học trò lại, lọc cọc đánh máy, bàn máy Remington lịch kịch, mỗi lần đánh sai 
lại phải dùng thuốc bôi, thổi thổi cho mau khô rồi đánh lại chữ đúng, quả là cổ lỗ sĩ so với 
word processing ngày nay, tha hồ mà thêm chõ này sửa chỗ kia, bốc cả đoạn đem sang chỗ 
khác. Nhưng mà rồi cũng xong, sau cả tuần vất vả. Không cám ơn thì chớ, còn hất hàm hỏi: 


- Cái øì đây? 

- Bài của chú! 

- Bài gì? 

- Bài chú viết hôm rày. Chú mang qua thầy Đức Nhuận xem có đăng trên tạp chí Vạn Hạnh” 
được không. 

Nhăn mặt bỏ đi. Ít ngày sau hứng thú chỉ đó, lại nhát gừng hỏi: 

- Bài hôm trước đâu? 

- Bài øì? 

Thế là cười hỉ hả, vác xấp giấy di ra. Tháng sau thấy bài đăng, tên Tuệ Sỹ đàng hoàng. Tức 
cười khi thấy nhiều người viết là Tuệ Sĩ, trật lất; Tuệ Sỹ, y cà lết, mới thật là Tuệ Sỹ. Bất kể 
là ngày nay cần nhất thống ngôn từ, nhưng đã hạ bút là Đạo Sanh, thì phải là Đạo Sanh, 
không được đổi thành Đạo Sinh! Bởi vì trong ngôn ngữ học, văn hóa học, sau này, biết 
đầu sau này, “bất tri tam bách dư niên hậu... có ai tìm kiếm người viết bài đó, thì phải biết 
y là người sanh ở miền Nam, nói rặt tiếng bầy chả bầy chẹt của miền Nam, trật âm trật 
giọng, nhưng nội dung thì không sai, thì đủ để di vào lịch sử văn học rồi, không cần cãi 
vã thêm phiền phức. 


3 Khi ấy 117Thích Đức Nhuận của Thiển viện Thanh Minh xuất bản tạp chí Vạn Hạnh trước, nên sau đó Viện 
Đại học đặt tên cho tạp chí của Viện là Từ Tiởng, Thư ký tòa soạn: Tuệ Sỹ. 


250 


Rồi một loạt bài viết về Thế Thân, Long Thọ, xuất hiện; rồi dịch Mười tông phái Phật giáo," 
thế là đủ uy tín để Ôn hoan hỷ đặc cách mời thỉnh giảng ngay tại Giảng đường chùa Pháp 
Hội. Ngồi trên ghế cao, chân thông hỏng đất cả tấc, bàn nhỏ với tách nước trà, tha hồ sảng 
khoái thao thao. Không một bằng cấp trong tay, dù chỉ trung học đệ nhất cấp, mà hiền 
ngang như thế, quả Ôn là bậc có mắt tinh đời, bất cần thông tục, ân cần khuyến khích hiền 
tài. Sau đó ít lâu, Ôn Già Lam lại bảo phải thọ Đại giới; thời Mạt pháp “Sa-di thuyết pháp 
Sa-môn thính” như kinh Pháp Hoa cho phép là chuyện “bất khả tư nghì; quý thầy ở đó, hạ 
lạp 5-10 năm, đâu thể ngồi dưới này lắng nghe chú tiểu thượng tòa triết lý? 


Vạn Hạnh là viện đại học dầu tiên trong lịch sử văn hóa của Phật giáo Việt Nam, cần phải 
làm sao cho xứng đáng với danh vị đó. Cho nên, Ôn ngày đêm lao tâm lao lực, ban ngày thì 
phải tả xông hữu đột, soạn bài giảng, tiếp khách, để mắt qua công việc văn phòng, giao dịch 
với những cơ quan quốc tế để trì giữ cho Vạn Hạnh được phát triển và trường tồn. Trăm 
chuyện ngàn chuyện, một mình gánh vác, có ai biết không? Tối về, Ôn âm thầm dịch thuật. 
Ngày xưa, theo tiểu sử của Đại sư La-thập (344-413), có đến 500 người phụ tá dịch kinh, và 
triều đình vua chúa quan lại sĩ phu ủng hộ." Đến thời đại sư Huyền Tráng (602-663), cũng 
có cả một ê-kíp rậm ràng.“ Thánh Đức Thái tử (Shotoku Daishi, 574-622) vừa là Hoàng 
Thái tử (Crown Prince) vừa là Nhiếp Chánh vương (Regent) cho người cô là Nữ hoàng 
Thôi Cổ (Suiko, trị vì 592-628) trong thời gian 30 năm (592-622), trong khi viết luận giải 
cho 3 bộ kinh lớn,” có biết bao nhiêu là trợ bút? 


Ngày nay, một mình Ôn thui thủi trong căn phòng đơn sơ đầy ắp sách vở, âm thầm dịch 
thuật, ngày này sang ngày khác. Hình ảnh Ôn thường thì chỉ mặc một áo vạt hò màu trắng, 
đôi khi có thêm một y vàng đắp ngang qua vai, thật dung dị, thật thoải mái, nhưng cũng 
thật nghiêm trang, thật học giả. Nhìn hình Ôn ngồi trước bàn, áo vạt trắng y vàng trệch vai, 
cặm cụi viết dịch, thật là cảm khái. Ước gì có hạnh duyên làm thị giả chấp bút cho Ôn, ngạo 


+Nguyên tác: Takakusu Junjiro (Cao Nam Thuận Thứ Lang). The Essential oƒ Buddhist Philosophy. Asia 
Publishing House, 1956. Tuệ Sỹ dịch: Mười tông phái Phật giáo. Vạn Hạnh xb, 1968. Tái bản nhiều lần. 

Š 500 Tăng sĩthâm sâu Phật pháp, được chính Cưu-ma La-thập đích thân chọn lựa, đứng đầu là Đạo Sanh của 
nhóm Tứ kiệt, ngồi trong đại sảnh đường, thường khi có cả hoàng đế Diêu Hưng ngự đến tham dự, chú tâm 
lắng nghe La-thập đọc bản Phạn văn, để tạm chuyển ngữ sang chữ Hán, ghi chép, thảo luận từng chữ từng 
câu, lắng nghe, góp ý, bàn cãi sôi nổi, mới cuối cùng quyết định dùng câu gì chữ gì để vừa đúng văn thể Trung 
Hoa vừa không đánh mất chân nghĩa của nguyên bản. 

* Đại Đường Đại Từ Ân Tự Tam lạng Pháp Sư Truyện, Taishö q.50, mục số 2053, q.6 cho biết rằng vào năm 
Trinh Quán 19 (tức 645 stl), khi đại sư Huyền Tráng dịch kinh ở Hoằng Phước tự, có 12 vị Chứng nghĩa, 9 vị 
Chuyết văn, 1 vị Tự học (*Ÿ ## XŠ), 1 vị Chứng Phạn ngữ Phạn văn (ñẾ 3t 5ð 3š %X XS) phụ tá. 

7 Thắng Man kinh Nghĩa Só, Pháp Hoa kinh Nghĩa Sớ, Duy-ma kinh Nghĩa Sớ làm nền tâng cho sự phát triển 
Phật giáo tại Nhật Bổn. 


251 


cuồng ôm mộng sánh ngang cùng Tăng Triệu (378-414) chấp bút cho La-thập. Nhưng 
tiền khiên nghiệp chướng, bao nhiều là ràng buộc, trong giới luật, trong phong hóa ngoài 
đời, khiến không bao giờ tôi có thể thân cận để ước mơ chấp bút được trở thành là sự thật. 
Điều tôi ước mong duy nhất bây giờ là làm sao tập thành tất cả những tấm thẻ của Ôn, ghi 
những thuật ngữ mà khi dịch từ Pali (Pali) sang Việt, Ôn ghi lại, rất nhiều, dựng mấy hộc. 
Một lần, có ai đó, lên tiếng chỉ trích Ôn còn đở, còn phải tra dò một đống từ điển lóp ngóp 
trên bàn. Quả thật quê lậu ngu đốt mà làm tài khôn. Trong thế giới học thuật, không ai có 
câu từng chữ để khi dịch sang Việt ngữ không sai ý không lệch nghĩa, đó mới chính là học 
giả chân thật. Cổ đức nói: “Làm y sĩ mà sai lầm thì chết một người, làm chánh trị mà sai lầm 
thì chết một chế độ, làm văn hóa mà sai lâm thì chết nhiều thế hệ” Cho nên cần phải thận 
trọng, không được viết bây, luận càn. 


Làm văn hóa, Ôn làm, suốt trọn cuộc đời, để cống hiến cho Việt Nam toàn bộ căn bản văn 
học Phật giáo: bốn bộ A-hàm, mà trong kỳ in lần đầu, dày cộm, giấy vàng nghệ, chữ in lem 
nhem. Mỗi khi thiết lập một từ mới, Ôn liền ghi vào một tấm thẻ nhỏ. Một lần tôi về thăm, 
thấy Ôn lôi ra cho xem mấy hộc tủ đầy ắp những thẻ như thế, nếu tập thành được cũng sẽ 
là một bộ tự điển Phật học Ba-li - Việt, Việt - Ba-lj Š5-7 ngàn trang. Nhưng Ôn đi rồi, ai có 
nguyện vọng đền trả công ơn của Ôn đây. Người nào cũng khoa bảng, cũng có sự nghiệp 
riêng tư rồi, ai thèm làm phụ hộ công trình người khác, dâu đó là ân sư? Bản thân thì đã 
“thất thập cổ lai hy” rồi, đâu còn trí lực đâu mà múa bút nữa. 


Khi Viện Cao đảng Phật học thành lập, 1964, Thượng tọa [cố Đại lão Hòa thượng | Thích 
Trí Thủ (1909-1984) làm Giám đốc, trong khi chờ đợi Thượng tọa Thích Minh Châu vừa 
đâu bằng tiến sĩ Phật học tại Viện Đại học Nalanda, thu xếp xong mọi việc, để về đảm nhiệm 
chức vụ Viện trưởng. Bấy giờ có 3 người du học Ấn độ: Ôn, ĐĐ.Huyền Vi và ĐĐ.Pháp 
Nhãn. Nơi đó, mặc áo màu lam hay nâu đều bị xem là cư sĩ. Cho nên các vị phải đắp y vàng 
theo Nguyên thủy. Trước khi chuẩn bị về Việt Nam, ba vị bàn nhau là có nên mặc lại áo nâu 
không. Ôn nói, mình đắp y này quen rồi, thôi cứ vậy đi. Ôn đắp y vàng, nhưng vẫn ăn chay. 
Gương mặt Ôn đôn hậu, đôi mắt sáng rỡ, hiền từ, bao dung, nụ cười mỉm thật an nhiên, 
đôi mày dài rủ xuống hai bên; nếu phải mô tả Đức Dĩi-lặc, vị Phật của tương lai, thì không 
hình ảnh nào diễn đạt hoàn mãn hơn được. Ôn lại đắp y vàng, y của Đức Phật, y của truyền 
thống, một truyền thống căn bản mà cả hai hệ Nam Bác đều chấp thủ. 


Lại nghe một câu chuyện thú vị. Sau khi an trí chỗ ở xong, cả ba kéo nhau đi thăm viếng 


Cố HT.Huyền Vi sáng lập Giáo hội Linh Sơn toàn cầu, nay do HT“Tịnh Hạnh truyền thừa. 


22 


vị giáo sư hướng dãn luận án. Đến nơi, nhìn qua cửa sổ, thấy giáo sư ngồi bên trong mặc 
áo bà ba trắng rất nghiêm túc. Đi qua hàng giậu, một liếp vườn nhỏ, bước lên bực, gõ cửa, 
chờ một chút, cửa mở, giáo sư đứng trước khung cửa miệng cười tươi, vui vẻ, bắt tay từng 
người một, nói nhiều lời chào hỏi, nhưng mà ông chỉ quấn chiếc sà-rông trắng tinh, còn 
thì mình trần trùng trục, da nâu sậm màu. Cả ba ngỡ ngàng, về lại chỗ ở, thâm thì bàn 
nhau, không biết tại sao mà ông giáo sư lại khinh bạc bọn chúng mình đến thế, ở trần tiếp 
khách! Rất lâu về sau, mới khám phá ra phong tục người Ấn, ở trần trùng trục là cách tiếp 
khách trân trọng nhất, kính quý nhất, để cho thấy, không có giấu diếm gì, chân thật tột 
độ.” Có những ngộ nhận như thế, nhiều vô số kể trong cuộc đời đây phiền não này, nỗi 
buồn của Chú có đáng ch¡ đâu? 


Các nước Phật giáo Nam tông đều có bộ Nikãyas Pali phiên dịch dây đủ sang ngôn ngữ 
địa phương, không những chỉ ở Miến-điện hay Thái-lan, mà cả Cam-bốt, và Lào, những xứ 
thường bị cho là lạc hậu hơn bốn ngàn năm văn hiến của mình, cũng có. Việt Nam, ai cũng 
hãnh diện là có trên hai ngàn năm lịch sử Phật giáo thế mà một bộ Đại tạng bằng Việt ngữ, 
hoặc chữ Nôm, lại không; lèo quèo chỉ có một số các quyển kinh lớn in đi in lại, còn thì 
phải tìm đọc bản Hán. Đó là một thiếu sót, một thiệt thòi quá lớn. Hơn 30 năm về trước, 
ngay cả hai bộ Kanjur và Tanjur của Phật giáo Tầy Tạng cũng đã được dịch hoàn chỉnh sang 
Anh ngữ rồi; chỉ in có 100 bản để tàng lưu tại các thư viện quốc gia những nước văn minh 
tiên tiến và các đại học nổi danh về nghiên cứu Phật học. 


Bộ Đại tạng Ba-li là bộ duy nhất được dịch sang Việt ngữ. Công đức của Ôn chỉ trong 
lãnh vực này cũng đủ sánh ngang với những bậc cao đức ngày xưa, Chân Đế, Khương 
Tăng Hội, Cưu-ma La-thập, Huyền Tráng...; các bậc long tượng vĩ đại này chỉ dịch một 
phần của Đại tạng Bắc tông, còn Ôn đã độc thân độc mã dịch toàn bộ Đại tạng Nam 
tông, ai công đức hơn ai? 

Ôn còn có những viễn kiến sâu xa, những kế hoạch thực tiễn, như đặc cách gửi người 
sang du học Đài Loan (HT'Tịnh Hạnh,!° cố HT:'Đức Niệm,!' cố Pháp sư Minh Lễ,...), đi 
Nhật (HT-Bảo Lạc,'? HT1:Như Điển)?...), đi Thái (HT:Giác Hoàng!!...), và còn nhiều nữa. 


? Chuyện do HT:Thích Pháp Nhãn, trụ trì chùa Liên Hoa, Dallas, kể lại. 
!° Tông trưởng Giáo hội Linh Sơn Quốc tế, Đài Loan. 

'!Sáng lập Phật học viện Quốc tế, Los Angeles. 

!?Trú trì, Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc. 

1 Trú trì, Chùa Viên Giác, Đức. 

'*Giáo phụ, Tu viện Linh Sơn, Paris, Pháp. 


232 


Gửi đi Úc, có ni Tuệ Hạnh, về ngành Thư viện, với mục đích là sau này về làm Thư viện 
trưởng cho Đại học Vạn Hạnh. Đáng tiếc thay, vì cuồng ngông, vì hiện sinh, vì chán thế, 
vì hoàn cảnh, tôi đã cô phụ ơn nghĩa của Ôn. Mùa xuân năm 2000, cùng với một số Tăng 
sinh trẻ quây quần quanh Ôn hàn huyền, Ôn vẫn còn ân cần bảo về đóng góp cho Viện. 
Tôi thưa: “Xưa Ôn cho con học ngành Thư viện, nay con chỉ về xin lãnh lo cho Thư viện 
thôi” Ôn gật đầu. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế mà ngay cả lời trình thưa đó cũng 
không thực hành được. Nay Ôn ra đi rồi, còn ai để tôi báo ơn? Mà Ôn đâu cần ai báo ơn. 
Chỉ cần lếu láo tiếp tục một vài bài viết đó đây, những bài chẳng ai thèm đọc, chẳng thèm 
phổ biến, chỉ là để thỏa mãn cái đầu óc nhiều sinh hoạt trí thức của riêng mình mà thôi; 
lại cũng chưa học đòi được người xua, biết 'thao quang hỗn tích: 

Khi hay tin chị Trí Hải tử nạn trên đường chẩn tế, tôi đã ngồi lặng người. Không biết bây 
giờ, trên bàn viết, tác phẩm nào đang được Chị dịch dang dở, dang đợi chờ người không 
còn bao giờ trở về nữa, để hoàn thành, dây? Chị đã dịch trên 70 tác phẩm giá trị, đóng góp 
không nhỏ cho gia tài văn học Phật pháp Việt Nam. Bây giờ Chị nằm xuống, ai tiếp nối 
công trình của Chị? Vài ngày sau, lại nghe Chú than một câu thắm thiết: “Nghiệp di gì nặng 
thế? Cả em'Š lãn chị đều phải lãnh chịu kết cuộc thảm khốc?” 


Dịch thuật được nhiều như thế, đào tạo nhiều Ni chúng có tài như thế, làm được nhiều 
công cuộc cứu trợ chẩn tế như thế, tất cả đều do nhờ ân đức bảo bọc của Ôn. Vì là người 
nữ, không thể trú xứ ngay tại Vạn Hạnh, Ôn đặc cách dành cho Chị một am viện nhỏ, sát 
nách với Vạn Hạnh, để Chị được tự do làm việc, để có thể qua lại Vạn Hạnh dễ dàng, để 
chăm sóc cho Thư viện với hàng ngàn sách vở phát triển từ số lượng nhỏ của Ôn. Ngay cả 
khi dọn về đường Nguyễn Kiệm, Ôn cũng dành Thiền viện Tuệ Uyển cho Chị, ở ngay sau 
lưng viện nghiên cứu. Sáng nào Chị cũng đích thân làm một bình cà-phê sữa tươi, sai người 
mang đặt trước cửa phòng Ôn,âm thầm cảm nhận ơn đức của Ôn, mà bắt nguồn từ đó, bao 
nhiêu công trình dịch thuật độ Ni chẩn tế của Chị mới được hình thành. 


Trên đường danh lợi, tôi không thành công được øì để Ôn nở mày nở mặt, nhưng tin rằng 
Ôn rất hoan hỷ vì biết rằng sự chọn lựa cho tôi du học không phải bằng thừa. Ôn đã cho 
tôi một cơ hội bằng vàng, đọc được các sách Anh - Pháp về Phật học, để đừng bị lừa gạt bởi 
những kẻ xun xoe chữ nghĩa. Chỉ biết học dòi theo người xưa: “Ngũ lậu thân thành chướng 
cấu da, vi nhi vi nữ khổ bôn ba?, thế nhưng cũng nhờ đó mà bõng nhiên “kim triêu phương 
thức trần trung huyền, hàm tiếu liên bang thổ bích hà”"” vậy là thoáng chốc tự tại vô ngại, 


'š'Tức Tôn nữ Phùng Thăng. 
'# Ni sư TN-Trí Hải làm Thư viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh từ 1966 đến 1975. 
” (TW lý, HH xm⁄X⁄. M1Ùj JEf2J, 4 4X‡Ê?§" 7ƒ, xấu xí thân hình 


254 


báo đền công đức mà Ôn hơn 40 năm trước đã ân cần trao cho rồi! 


Từ trong lò Vạn Hạnh, nghiễm nhiên đã có nhiều, rất nhiều, vị đã thành danh thành tài, 
Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Hòa thượng, Sư bà, Giáo sư các trường đại học Anh, Mỹ, 
Đức, Pháp, Nga, Đài Loan, tiến sĩ, thạc sĩ. Tất cả đều đi qua, chú Sỹ, chú Chiến, chú Cừ, chú 
Dũng... bây giờ cũng đều là Hòa thượng cả. Duy chỉ có công trình của Ôn,một bộ Đại tạng 
Ba-lj bằng tiếng Việt, là còn để đời, để lại cho hậu thế những lời dạy ngàn vàng của Đức Thế 
Tôn, Đấng Từ Phụ. 


Chú còn được dâng ba nén hương đảnh lễ Giác linh Ôn, tôi chỉ có thể dâng ba nén hương 
lòng, tưởng niệm những ngày buồn vui trên lâu thư viện Pháp Hội, bùi ngùi cho thế sự vô 
thường có sanh có tử; chặng giữa con đường sanh tử này, Ôn để lại cho thế hệ ngàn đời sau 
một gia tài Pháp bảo, những thế hệ tiếp nối nhiều tương lai, một bộ văn học đồ sộ mà pháp 
từ tử tôn ai cũng được hưởng phần, không ai cần tranh giành, không ai dám tranh giành, 
cũng không ai tranh giành được. 
Hình ảnh Chú y áo chỉnh tế thắp ba nén hương lẽ bái Giác linh Ôn là một thông điệp tuyệt 
vời, riêng với tôi, là một niềm an ủi lớn; hình ảnh thật tôn nghiêm, Giác linh Ôn vừa chứng 
minh cho tâm hồn Chú đã mở hoát ra, để cùng cười và nghêu nøao trong Du hí tam muội: 
Bạch phát thương nhan, chính thị Duy-ma cảnh giới; Š bởi vì, nơi cõi đó có một mùa xuân 
vĩnh cửu, kết tụ thành bụi phấn hoa liễu: 

Chị thượng liễu tiên suy hựu thiểu 

Thiên nhai hà xú vô phương thảo? 

(Thơ Tô Đông Pha) 


Tuệ Hạnh khấp viết, 
Việt Đạo Am, 
Ngày rằm tháng 10, Nhâm Thìn 


tội chướng đa, làm thân người nữ khổ bôn ba, sáng nay mới biết trong trần huyễn, cười mỉm Liên Bang nở 
sen hoa)”. Liên Tu Khởi Tín Lục ( 3š #6 Tà #, r1 Tục tạng kinh bộ 62, mục số 1204, quyển 3). 
'3 Kinh Duy Ma Cật. 


22 


NGƯỜI CHA ĐỠ ĐẦU CỦA TUỔI TRẺ DẤN THÂN 


Giao Hưởng 


H; thượng Thích Minh Châu từ nay đã vĩnh viễn ra đi nhưng nhân cách một 
nhà giáo dục vĩ đại nơi Hòa thượng vẫn còn lưu đậm nét trong ký ức các thế 
hệ học trò. Trong ngôi nhà Viện Đại học Vạn Hạnh, Hòa thượng đóng vai vừa là người thây 
khả kính vừa là người cha trách nhiệm, chu đáo, luôn bảo bọc các sinh viên Vạn Hạnh. Đối 
với đạo, Hòa thượng đã mở ra một trang sử đáng tự hào cho Phật giáo Việt Nam, cũng như 
cho nền văn hóa dân tộc. 


Hòa thượng là bậc danh tăng đầu tiên của Việt Nam đõ bằng tiến sĩ Phật học (năm 1961 tại 
Ấn Ð@) với luận án: Tíe Chinese Madhyama gama and the Pali Majjhima Nikãya. Về nước, 
Hòa thượng làm Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh (Sài Gòn 1964- 1975), Chủ tịch Hội 
đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam (từ 1971), Chủ nhiệm Tạp 
chí Tí Tưởng. Hòa thượng Thích Minh Châu là người dịch kinh điển PäÏi ra tiếng Việt nhiều 
nhất Việt Nam, gồm các bộ quan trọng như: Trường Bộ kinh, Trung Bộ kinh, Tương Ưng Bộ 
kinh, Tăng Chỉ Bộ kinh, Tiểu Bộ kinh với tổng số hơn 17.250 trang đã in. Hòa thượng còn là 
tác giả của nhiều tác phẩm và dịch phẩm như: Phật pháp, Đường về xí Phật, Những ngày uà 
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, Đường lên trời, Trước sự nô lệ của con người, Huyền Trang 
- nhà chiêm bái uà học giả, Đại thừa à sự liên hệ uới Tiểu thừa... 


256 


Những năm làm Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, dù công việc nhiều nhưng Hòa 
thượng vẫn luôn đi sát đời sống và sinh hoạt của sinh viên. Chẳng hạn khi phong trào đấu 
tranh đòi hòa bình, tự do và dân chủ bùng nổ lớn tại các đô thị miền Nam vào cuối năm 
1969-1970, sinh viên Đại học Vạn Hạnh trở thành một trong các mũi nhọn xung kích của 
phong trào. Vì vậy vào một buổi chiều đầu năm 1970, lúc các phân khoa vừa bước vào giờ 
học, một lực lượng cảnh sát đặc biệt với gần 100 tay súng do Đỗ Kiến Nâu chỉ huy đã theo 
lệnh của Tổng nha Cảnh sát Đô thành bất thân kéo đến bao vây Đại học Vạn Hạnh ở số 222 
Trương Minh Giảng, quận Nhì (nay là đường Lê Văn Sỹ, quận 3) để lùng bát lực lượng dấu 
tranh, trong đó đứng đầu là sinh viên Võ Như Lanh, Chủ tịch Ủy ban Đấu tranh của Viện 
Đại học Vạn Hạnh (sau này là Tổng Biên tập Báo Tiổi Trẻ và Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn) và 
Đặng Thanh Tâm, người nòng cốt tổ chức thực hiện đặc san Hướng Đi chống chính quyền... 
Nghe tin, Hòa thượng Viện trưởng Thích Minh Châu đã rời ngay cuộc họp ở phòng giám 
thị, tiến ra cổng trường đứng trước mũi súng và lưỡi lê của đội ngũ cảnh sát và mật vụ dang 
dàn hàng ngang. Đi bên Hòa thượng là Đại đức Thích Nguyên Tánh, tức học giả Phạm 
Công Thiện, tác giả cuốn Ý thức mới trong Văn nghệ và Triết học. Hòa thượng đĩnh đạc nói 
lớn với Đỗ Kiến Nâu và cũng là để mọi người đang vây quanh nghe rõ: 


- Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, thưa quý vị, quý vị không được dùng bạo lực bắt 
bớ sinh viên của chúng tôi trong khuôn viên nhà trường. Các vị phải tôn trọng quyền tự trị đại 
học đã được xác lập, tuyệt đối không được đem cảnh sát và vũ khí vào trường đại học. Yêu cầu 
quý vị rút lui. Nếu không, chúng tôi sẽ công bố trước dư luận trong nước và thế giới... 


Hòa thượng nói một cách ôn tồn, chậm rãi từng tiếng, nhưng hết sức kiên quyết. Bất ngờ 
trước hình ảnh của một Viện trưởng dích thân đi bộ ra cổng trường đối thoại, Đỗ Kiến Nâu 
sau một lúc đắn do, đã chắp hai tay lại, cúi đầu chào cung kính Hòa thượng, rồi dưa chiếc ba- 
toong lên trời vẫy hai lần, làm hiệu lệnh cho đội cảnh sát đặc nhiệm rút lui. Hòa thượng mỉm 
cười, cùng học giả Phạm Công Thiện và sinh viên quay vào giảng đường 208 mà ở đó dang 
vang lên tiếng guitar thùng với câu hát cộng đồng giòn giã: “ Dậy mà di, hỡi đồng bào ơï”.. 


Đó là một trong những hình ảnh không thể quên được về một vị Viện trưởng, một Hòa 
thượng, một tấm lòng từ bi không rời khỏi những bước đường dấu tranh của tuổi trẻ hôm nào... 


J2/ 


TƯỞNG NHỚ MỘT NGƯỜI THẦY TRONG ĐẠO 


Trần Ngọc Ninh 


rước đây, tôi được nghe nói Trường Cao cấp Phật học Việt Nam ở chùa Ấn 

Quang, đường Sư Vạn Hạnh, Sài Gòn, nơi mà anh tôi Trần Ngọc Lập, bút 
danh Trân Việt Sơn, được mời tới giảng dạy về pháp gì trong đạo Phật tôi cũng không biết, 
rằng ở trường có hai vị Thượng tọa đã dậu tiến sĩ Phật học ở tu viện Nalanda, Ấn Độ, lúc 
ấy dang là giáo sư. Một trong hai vị này và là người đầu tiên đã đi chiêm bái, tu học và thỉnh 
kinh từ Thiên Trúc về Việt Nam, là Thượng tọa Minh Châu. 


Cái duyên tôi được gặp Thượng tọa Thích Minh Châu lần đầu là trong một buổi lễ rất ngắn 
tại Bộ Quốc gia Giáo dục, đường Lê Thánh Tôn vào năm 1967. Tôi ghi lại theo cái trí nhớ 
đã dút khúc trong tuổi già của tôi. Thượng tọa, mặt tròn như trăng rằm, mình mặc một tấm 
áo cà-sa vải vàng, đại điện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tôi đại diện cho 
Chính phủ Việt Nam Cộng hòa trong tư cách Tổng Ủy viên Văn hóa Xã hội kiêm Ủy viên 
Giáo dục, cùng với ông Ngô Trọng Anh, Ủy viên Công chánh của Chính phủ. 

Chúng tôi ký hợp đồng cho Giáo hội thuê cơ sở mới xây bởi Bộ Công chánh trong một thời 
hạn là 99 năm, có thể tiếp diễn, với cái giá tượng trưng là một đồng bạc. Cái hợp đồng hôm 
ấy là bản khai sinh của Viện và trường Đại học Vạn Hạnh. 

Thượng tọa cho tôi biết là trường Vạn Hạnh đầu tiên sẽ chỉ có hai phân khoa: Khoa Phật 


258 


học mà Khoa trưởng là do chính Thượng tọa giữ trọng trách, và Khoa Kinh tế Xã hội hay 
Khoa học Nhân văn, sẽ nhờ Giáo sư Tôn Thất Thiện làm Khoa trưởng. Những bước đầu sẽ 
rất là khó khăn, tôi đồng ý nhưng không dám có một lời đóng góp. 


Tuy tôi đã có học về các đại học Âu châu từ thời Phục hưng qua Cách mệnh Pháp về những 
biến động của thời bấy giờ, lại đã trải qua công cuộc canh cải nền giáo dục Đại học Y khoa 
Việt Nam từ 1954 đến 1965 khi chuyển từ ảnh hưởng Pháp trước Thế chiến II sang pháp 
luật của Hoa Kỳ sau Thế chiến, nhưng về tỉnh thần triết lý và giáo pháp của Phật giáo thì 
thực sự là khi ấy tôi mù tịt. Vả lại, lúc đó, tôi cũng còn dang điên đầu về sự xây dựng lại cái hạ 
tầng cơ sở của nền giáo dục quốc gia và việc nâng cao sự học trong nước để có thể cộng tác 
và cạnh tranh (hai mặt song song) với quốc tế. Công việc ở bệnh viện và ở trường Y khoa 
Sài Gòn tôi cũng không thể rời bỏ được, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của các bác sĩ cộng tác 
viên, lại có thêm GS.P. Petit, một thầy cũ của tôi, từ Paris sang dạy đỡ, nên tôi chỉ về bệnh 
viện những ngày Chủ nhật khi Bộ Giáo dục đóng cửa. 


Nhưng ba tháng sau khi rút ra khỏi được Bộ Giáo dục và Tổng bộ Văn hóa Xã hội, thì một 
buổi sáng nọ có người cầm một bức thư của Thượng tọa Viện trưởng Đại học Vạn Hạnh 
đến mời tôi lại Viện có việc muốn tham khảo. Ông muốn tôi làm một giáo sư của Viện. 
Môn gì, ông bảo để tùy tôi chọn. Nhưng tôi chưa từng đọc một câu kinh, nghe một câu 
kệ và cũng không bao giờ tự mình vào trong cái chùa nào để lạy (lẽ) Phật. Mà từ chối mãi 
không tiện, tôi đành phải nhận một giờ mỗi tuần với một đề tài mà tôi nghĩ rằng sẽ nói tự 
tâm vì không có sách, là “Khoa học với tôn giáo” nhưng tôi sẽ chỉ nói về “Tôn giáo trước 
khoa học” Nói cách khác, đây là vấn đề “Đạo lý của khoa học”. 


Chuyện dạy học của tôi ở Đại học Vạn Hạnh là một đại học Phật giáo còn có lắm chuyện 
éo le hay là oái oăm nữa. Tôi không sợ sự tùy tâm và không có sách là vì từ tuổi nhỏ cho 
đến khi lớn, cha mẹ và các thầy không dạy mình cái gì thất đức, lúc đã thành người học 
y khoa, lại thấy tận mắt sự tàn ác của những con người học lầm hay hiểu lầm những học 
thuyết và những khoa học văn minh, thì đã biết, tự biết. Mà “biết” là /bodh/ diễn thuật 
từ Sanskrit (Phạn ngữ), căn của danh từ Buddha. Sự biết này không ở trong sách, không 
ở ngoài tâm. Khoa học của loài người đã lên cao lắm nhưng khoa học mà không có tâm 
là sự tàn phá của tinh thần. 


Dạy về khoa học và tôn giáo, tôi dạy tôn giáo sơ khai và tôn giáo tiền sử, tức là một chương 
lớn của khoa học tôn giáo. Sau khi dạy được một năm, tôi bị bệnh nặng liệt giường gần 
hai tháng. Lúc hồi phục, tôi phải dùng sách, viết bài và dạy Lịch sử Văn minh (của loài 
người) rồi dạy Lịch sử Văn hóa Việt Nam khi tôi học về Ngữ lý Việt ngữ (Linguistique 


Vi, 


Vietnamienne). Chẳng có một mảy may là Đạo Phật, vì khi ấy tôi đã bước vào con Đường 
mà Đức Phật đã chỉ để tới mặt Trăng và vượt mặt Trăng. 

Tỳ-kheo Thích Minh Châu là người đã đẩy tôi lên con đường mà từ đó tôi không ra khỏi. 
Hai tháng trước ngày Phật đản, Thượng tọa Viện trưởng tìm tôi và thỉnh tôi diễn giảng về 
cốt tủy của đạo Phật tại Đại giảng đường của Viện. Tôi được giải thích rằng dây là lẽ Vesak, 
không phải là ngày Phật dản sinh, mà là gồm ba ngày: ngày Đản sinh, ngày Thành đạo và 
ngày Nhập Bát-niết-bàn. 


Bao nhiêu người giỏi trong Viện cũng như ngoài Viện, tại sao không thỉnh lại gọi đến một 
anh mù kinh. Tôi không biết gì cả, cái vỏ không có, biết gì đến cái lõi mà nói. Thượng tọa 
bảo tôi vào thư viện của trường, có khi Phật độ, thấy được chăng. 

Nói đến thư viện thì tôi động lòng hiếu kỳ, muốn thấy tận mắt xem thư viện có được bao 
nhiều quyển, so với Tứ fluu, Ngũ kinh của Khổng Mạnh và Nho gia thì được mấy phần, còn 
đọ với Thư viện Vatican thì chẳng cần nói cũng biết rằng chỉ là lửa đom đóm bên cạnh mặt 
trời. Tôi tìm đường vào thư viện, cửa mở không khóa. Ở trong là một cái phòng lớn, đèn 
thắp sáng ngày đêm, ở góc có một cái bàn nhỏ, có một cô dáng người mảnh mai, mình bận 
áo ni cô xám, đang ngồi đọc hay dịch kinh. Tôi bước lại, tự giới thiệu, và cô nói “Dạ, thưa 
tôi biết. Giáo sư cẩn øì, tôi là Trí Hải, thủ thư của thư viện . 

Tôi học ở Pháp và đã đến những thư viện lớn nhất của nhiều nước, ở nhiều tỉnh và biết rằng 
thủ thư của một thư viện thường là một học giả am tường rất nhiều điều trong các sách của 
thư viện. Tôi hỏi cô Trí Hải ở đâu tôi có thể tìm được những lời dạy quan trọng nhất trong 
Giáo pháp của Đức Phật mà không bị người đời sau trích dẫn hay dịch thuật sai di. 


Cô Trí Hải cho tôi biết rằng Thượng tọa Viện trưởng dang dịch Kinh tạng Päli, đã xong hai 
quyển đầu, là Trường Bộ kinh (Digha-Nikaya), và thư viện còn có những bản dịch Anh 
văn, Đức văn, Pháp văn và nhiều ngôn ngữ khác (Hoa, Nhật, Hàn, Nga..). Tôi là giáo sư thì 
có thể mượn sách về nhà để nghiên cứu, cô nói là “tụng niệm”. 


Đột nhiên tôi nghĩ rằng trong một giáo lý thì không có một điểm nhỏ nào không hệ trọng, 
nhưng có một điểm nhỏ trọng đại nhất là điều cuối cùng mà Đức Phật nói ra với các môn 
đồ trước lúc Người rời cõi trần. Tôi hỏi cô Trí Hải có biết kinh hay sách nào nói về những 
ngày tận cùng của Đức Phật không, thì cô nói ngay “Kinh Đại Bát-Niết-Bàn viết rất rõ”, và 
cô lấy ra cho tôi cuốn Trường Bộ kính đầu với bản dịch Anh văn và bản dịch Pháp văn để 
tôi đem về đối chiếu. 


260 


Tôi tìm thấy rằng Đức Phật đã bảo các học trò: “Hấy fự mình là ngọn đèn cho chính mình, 
tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác”. Và Ngài 
còn nói thêm: “Trong năm trăm Tỷ-kheo này, Tỷ-kheo thấp nhút cũng đã chứng minh 
được quả Dự lưu, không còn đọa lạc, chắc chắn sẽ hướng đến Chánh giác (Sambodhi)”. 


Thực là những lời khuyến khích và an ủi mạnh mẽ và tươi mát nhất của Đấng Đại từ Đại 
bi cho tất cả các môn đồ đang buồn rầu và lo lắng vì bậc Đạo sư tối cao sắp vĩnh viễn lìa 
trần mà bản thân mỗi người thì còn dang ngụp lặn trong bể khổ không bờ. Tôi lúc đó, nhìn 
khắp nước Việt Nam, chỉ thấy những người quê mùa vô tội đang bị lột trần để quay trên lửa 
đỏ, nhìn ra ngoài thế giới cũng chỉ thấy những người lo lắng và bất lực trước sự de dọa của 
một cuộc chiến tận thế. Còn chính mình thì mới chỉ được một giọt nước rớt xuống từ một 
cành dương liễu mảnh mai. Những câu nói trên mà tôi thấy trong kinh Đại Bát Niết-bàn của 
Trường Bộ kinh, tôi mới chỉ hiểu một cách mập mờ và dịch ra tiếng ta đời nay, đại khái là 
“Tầm trí của mỗi người, một khi đã được mở ra với Chánh pháp, thì đã là một với Chánh 
pháp, và là ngọn đèn chỉ con đường sáng, cứ vững lòng, tất cả mọi người đều sẽ tới nơi”. 


Thượng tọa Viện trưởng ngồi nghe tôi nói không thốt một câu. Nhưng rồi năm sau đến 
ngày Phật đản, tôi lại có một lời yêu cầu nữa. Tôi đăng dàn và nói về Bát chánh đạo, con 
đường tu tám lần song song mà tôi ví với cỗ xe tám ngựa, nhưng cả tám con ngựa ấy đều chỉ 
là ta: Nhìn thế nào, phóng thế nào, chạy thế nào, cân bằng thế nào, thở thế nào, thu thân thế 
nào, chú tâm thế nào, quyết chí thế nào, phải theo đúng lời dạy. Thượng tọa tiễn chân tôi chỉ 
nói rằng ít ai dám giảng Bát chánh đạo. Tôi nói rằng tôi chỉ mới học mà thôi. 

Nhưng năm sau, cái đầu đề còn khó hơn nữa. Thượng tọa muốn tôi nói về triết lý cổ Ấn 
trong thời Đức Phật. Buổi dâu tôi nói chuyện ở Viện Đại học Vạn Hạnh, có chừng ba bốn 
chục người đến nghe, tất cả đều lễ phép, không ai bỏ ngang về. Buổi thứ nhì, được năm sáu 
mươi, với vài vị sư áo vàng. Buổi thứ ba, nói về triết học cổ Ấn tôi rợn tóc gáy vì Đại giảng 
đường chật ních vào khoảng bảy trăm người, với một đề tài rất khô khan khác khổ mà tôi 
làm thành một giáo trình cẩn trọng để cho chính tôi. 


Thượng tọa Viện trưởng kiên nhãn ngồi nghe với các thính giả và phê bình rằng bài giảng 
của tôi giống như một bài giảng của một vị thây của Đại học Nalanda, nơi Thượng tọa học. 
Điều này không có gì lạ cả, là vì tuy các sách triết Ấn của GS.Dan Guita và của triết gia 
Radhakrisnan chỉ nói rất sơ sài về tư tưởng Ấn thời Đức Phật, nhưng kinh Bralhrmajala, dịch 
là kinh Phạm Võng, là cái lưới trời mà chính Đức Phật nói cho Tăng-già, đã nói hết cả. Triết 
học trói buộc con người vào sự khổ dau vĩnh cửu. 


261 


Bài diễn giảng cuối cùng cho ngày Vesak của tôi tại Đại học Vạn Hạnh là về “Tư fưởng xã 
hội của Đức Phật”. Khi nhận đề tài này, tôi ngơ ngẩn vì chưa hề nghe thấy một người nào, 
hay đọc được trong một cuốn sách nào của Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga về Đức Phật xã hội. 
Nhưng tôi được biết rằng sau khi từ chối tất cả các đạo lớn, Tiến sĩ Ambedkar đã đi theo 
Phật giáo, mới trở lại Ấn Độ cho phép làm một buổi lễ lớn nhận một triệu người cùng 
đinh bị ruồng bỏ được quy y Phật, và chính ông cũng bỏ đạo cũ để thờ Đức Phật. Rằng 
Phó Thủ tướng Anh và Chủ tịch Đảng Xã hội là Atla, sau khi đi dự Đại hội của Đảng Xã 
hội Miến (Myanmar, tức Burma), đã tuyên bố rằng có một đảng xã hội Á châu đặt chủ 
thuyết trên lòng từ bi của Đức Phật và bỏ thuyết tranh đấu giai cấp, và rằng chính sách 
kinh tế của Canada nói rằng chủ trương trung đạo theo Giáo pháp (Dharma) của Đức 
Thích-ca Mâu-ni. 


Thế nhưng để diễn giảng về tư tưởng xã hội của Đức Phật thì là một chuyện khác. Tôi lại 
về nhà và mỗi tối đọc cho hết năm bộ của Kinh tạng để nhặt ra những lời dạy của Phật Tổ 
về những chế độ và tập quán trong xã hội Bà-la-môn giáo. Và tôi sáng mắt lên với những ý 
tưởng tân tiến của Đấng Chánh đảng Chánh giác hơn hai ngàn sáu trăm năm trước. 

Bài giảng của tôi năm ấy đã được GSTrần Văn Từ dịch ra Anh văn, rồi lại được bà Celia 
Barclay, một nữ sĩ Anh dịch lại rồi lưu truyền trong đạo Quaker, một giáo phái Thiên Chúa 
giáo rất uy tín ở Anh quốc. Tôi cũng dùng bài này làm nền móng cho một cuốn sách nhỏ 
của tôi, tựa đề là “Đức Phật giữa chúng ta”. Tôi nghĩ rằng thế giới hiện đại có thể được sáng 
hơn (enlightened) nếu được nghe lại những lời Phật dạy. 


Trong những năm này, ngày đêm tôi học Phật và Đức Như Lai vẫn Như Lai với tôi ngoài 
những lúc tôi phải hành cái nghiệp trong y học và y khoa của tôi. Tôi không được học với 
Thầy Minh Châu một giờ một khắc nào, nhưng Thây đã là người tiếp dẫn tôi đến chân Đức 
Phật, chỉ có năm bước đường và theo đúng lời dạy tối hậu của Người, “Tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa. 


Nhưng những ước mong của tôi chỉ là vọng ảo. Hiệp định Paris là kế hoạch chót để làm vỡ 
Thế giới Đỏ và gây một chiến cuộc mới giữa răng và môi, đồng thời lại thoát thân ra khỏi 
một vũng lầy chưa bao giờ bị. 

Tôi còn gặp lại vị Thây cũ trong đạo khi phải ở lại vì những xiềng xích của định mệnh. Năm 
1977, Đại học Vạn Hạnh đã bị giải thể. Một buổi sáng Chủ nhật, tôi đang ngồi đọc truyện 
giải buồn thì Thây Minh Châu được chở đến nhà tôi trên một chiếc Honda. Thây kể rằng 
Thầy đã về ở Thiền viện Vạn Hạnh tại Phú Nhuận, mỗi ngày thức giấc từ Š giờ sáng, xuống 
vườn đi vòng quanh chừng một tiếng đồng hồ rồi trở về tắm gội, ngồi thiền, xong thì ngồi 


202 


dịch kinh cho đến tối. Việc dịch kinh đã thuần thục lắm, chữ nghĩa đã thông thuộc, nhiều 
khi đọc một câu tiếng Phạn (Pali ngữ) thì tay đã viết ngay câu tiếng Việt. 

Thây đã dịch xong thêm một quyển Tiểu Bộ kinh (Khuddaka Nikãya) và muốn tôi đến 
giới thiệu tập kinh mới với các Phật tử. Lúc ấy, hàng ngày tôi phải đối đầu với những người 
của chế độ mới để bảo vệ sự học của các sinh viên y khoa và giữ gìn sự an ninh của các bệnh 
nhân của bệnh viện nên từ chối và nhắc Thầy rằng Viện Đại học còn có những giáo sư lớn 
như cụ Nguyễn Đăng Thục và GSVũ Văn Mẫu, xin Thầy thỉnh các vị. 

Tuần sau, Thầy Minh Châu lại đến cùng với Thầy Hộ Giác, cho tôi biết rằng Ủy ban Nhân 
dân thành phố sẽ đến dự buổi ra mắt bộ kinh, và hai giáo sư Nguyễn và Vũ đều không đến, 
nên nhất định tôi phải có mặt. 

Tôi đã đến và giảng về Trung đạo, cái Đạo Giữa của Đức Phật, từ chối những Đường cực 
đoan. Sau bài giảng, tôi về thẳng nhà và hai tháng sau, bỏ lại hết mọi phiền trọc, cắt đứt mọi 
kiết sử, vượt biển tới Cù Lao (Pulau) Besar để chờ ngày đầu thai ở một cõi sống khác. 
Thây Minh Châu vẫn gửi các kinh sách của Thầy viết và Kinh tạng dịch từ Pali, bản luận 
án tiến sĩ về Trung Bộ kinh, cuốn tóm lược A-f)-ấạf-ma (Abhidhamma), cuốn Tiểu sử 
Huyền Trang, cuốn Đốt đuốc lên mà đi... sách nào tôi cũng đọc hết, nhập tâm và quên di. 
Tôi tiếp tục đi trên Con Đường đã dài hơn hai ngàn sáu trăm năm của Phật pháp. Không 
còn Thầy, tôi vào Trung luận với Long Thọ (Nagarjuna), vào Dwy fhức với Vô Trước 
(Asanga) và Thế Thân (Vasubandhu), vào Thiển Hoa-Nhật và Mật tông, không quên các 
vị ngoại đạo là Lão Tử, Trang Tử, Patanjali, Sankara như Thượng tọa Minh Châu đã muốn 
tôi làm, và luôn luôn thắp sáng ngọn duốc tâm mà Đức Phật đã nhóm lên cho mỗi môn đồ 
khi Ngài nhập Đại Bát-Niết-bàn. 


263 


NHÂN DUYÊN VỚI HÒA THƯỢNG THÍCHMINH CHÂU 


Điểu ngự tử Tín Nghĩa 


rước tiên, tôi xin tưởng nhớ và cám ơn cố Hòa thượng Thích Hạnh Đạo, đã tạo 
điều kiện đặc biệt để cho tôi tham dự khóa học gọi là “Khóa Chuyên hóa Học 
đường” được tổ chức tại Viện Đại học Vạn Hạnh. 


Đáng lý, tôi được học ngay từ khóa đầu, nhưng vì an cư kết hạ tại chùa Báo Ân, trước Tổng 
Y viện Duy Tân Đà Nẵng, nên đình hoãn và tham dự khóa 2. Lân đầu tiên trong đời, được 
đi Sài Gòn cả di lẫn về bằng máy bay của Hoa Kỳ. 


Khóa Chuyên hóa Học đường này đào tạo cho những giáo sư tư thục, nên khóa học của 
tôi cũng có một số nữ tu Thiên Chúa giáo cùng tham dự; sau khi tốt nghiệp ba tháng thì trở 
lại nhiệm sở để dạy thể dục cho học sinh đệ nhất và đệ nhị cấp trung học. Cả hai khóa do 
Viện Đại học Vạn Hạnh tổ chức và lo cả trường lớp cũng như huấn luyện viên. Hòa thượng 
Thích Minh Châu dương kim Viện trưởng làm Giám đốc cho khóa; thây Thích Hải Thanh 
vừa là Phó Giám đốc mà cũng là Giám thị theo sát học viên suốt khóa, mỗi khi khóa học 
cần tài liệu, cần ra ngoài để thực tập là thầy phải trực diện, chẳng hạn như thực tập cứu thủy 
nạn và cách làm giám thị tại hồ bơi Nguyễn Binh Khiêm. Những lần bên Bộ Giáo dục có 
những chức trách qua viện thì thây Hải Thanh tiếp, nếu là không hệ trọng lắm; còn ông 
Tổng trưởng Ngô Khác Tỉnh qua thăm thì có Hòa thượng Viện trưởng. Những môn học 


264 


căn bản như nhạc và những vũ điệu cộng đồng vui nhộn cho lớp thanh thiếu niên, tập săn 
bán (nhưng không học môn này), giám thị hồ bơi để tập cứu thủy nạn, chương trình “Con 
kiến vàng” do Giáo sư Nguyễn Thành Nhơn đảm trách; nhạc thì có nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ 
hướng dẫn; bóng chuyền, vũ cầu và bóng rổ thì có chuyên viên bên Bộ biệt phái... Khóa học 
rất vui nhộn và dem lại nhiều lợi ích cho học viên. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh lúc này chiến 
tranh triển miên, nhất là vùng quê, nên sau khi tốt nghiệp về lại trường thì cũng chỉ treo 
chứng chỉ tốt nghiệp lên làm cảnh, chứ chẳng thực hành được có là bao. 


Cũng nhờ khóa học này mà tôi được thân cận Hòa thượng Viện trưởng ba lần. 


* Lần thứ nhất: Sau một tháng học, học viên được nghỉ ba ngày và cho ra Vũng Tàu để thư 
giãn, nhưng học viên phải làm một bài tường thuật trong chuyến di ấy. Trong lúc tất cả ai ai 
cũng lo nhiệm vụ của mình, thì Hòa thượng Viện trưởng cùng thây Phó Giám đốc, Thượng 
tọa Thích Như Mãn, cựu Tuyên úy Phật giáo thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cô sinh 
viên Lan Hương, đệ tử của Hòa thượng và tôi cùng nhau lên Thiền viện Chân Không để 
thăm Ngài Thích Thanh Từ, đồng thời, để nghỉ trưa chút xíu, vì trời hôm ấy quá sức nóng 
mà chúng tôi thì không tắm biển như các nam nữ học viên. 

Thiền viện Chân Không từ dưới bãi biển đi lên tận viện gần hơn 120 bậc thềm. Lên đến 
viện là ai ai cũng đã mỏi chân và mệt nhoài người. Vừa đến thiền đường, thì gặp ngay Thiền 
sư Thanh Từ dang cảm bẻ tuần tra thiền sinh đang ngồi thiền. Thấy phái đoàn của Hòa 
thượng, Ngài Thanh Từ bước ra chào và mời vào phòng khách. Câu chuyện chào hỏi giữa 
các vị lớn, thì thây Hải Thanh thì thâm với tôi: “Thiền viện thì Chân Không mà Thiền sư thì 
đôi dép da vừa cao, vừa láng”. 

Tôi nhoẻn miệng thưa với Ôn Minh Châu: “Bạch Thượng tọa, Ngài đặt tên là Chân Không, 
mà sao chân Ngài đi đôi dép vừa cao vừa đẹp?” 

Ôn Minh Châu vừa cười vừa nói: “Cái chú mày nữa...!” 

Tôi và thây Hải Thanh cười thì cô Lan Hương cũng cười theo. 

Chiều về, vị tài xế chở học viên không may xe bị lật, một vài ba vị bị thương làm cho Hòa 
thượng và Ban Giám đốc thêm phần lo lắng không ít. Và cũng từ đó, tôi, thầy Như Mãn và 
cô Lan Hương thân quen nhau vì trực tiếp lo liệu một phần nào trong vụ tai nạn này. 

* Lần thứ hai: Sau khi mọi chuyện yên ổn của chuyến di Vũng Tàu, đến ngày mãn khóa, 
mỗi đội như vậy cả nam lẫn nữ và tu sĩ I0 vị phải trình bày một màn: Hát, múa, kể chuyện 
hay hài kịch không quá 20 phút, nhưng không dưới IŠ phút. Thầy Như Mãn và cô Lan 
Hương tốt nghiệp khóa dâu, nhưng tính thích hoạt náo nên xin theo tiếp khóa hai cho 


265 


vui. Cũng trong đêm mãn khóa, đội chúng tôi xuất sắc dược chấm điểm cao và chính Hòa 
thượng Viện trưởng bắt diễn lại một lần nữa. Thật tình bây giờ tôi không còn nhớ đội của 
mình là những ai. Chỉ nhớ hai chị em họ Ông là Ông Thị Lập và Ông Thị Công. Cả hai vừa 
mới tốt nghiệp tú tài hai năm ấy và theo học khóa này. Sở dị, tôi nhớ rõ như vậy là vì nhà hai 
cô ở gần Viện, nên thỉnh thoảng mời qua nhà thăm chơi, lại là người gốc Đà Năng, thâm tín 
Tam bảo, mà tôi lúc ấy đang dạy tại trường Trung học Bồ Đề Đà Năng, ban Toán Lý Hóa, 
nên hai cô xem như đồng hương và dễ thân quen. Sau màn diễn của đội chúng tôi, Hòa 
thượng gọi tôi đến và hỏi gốc tích, thì biết tôi là đệ tử của Hòa thượng Thích Mật Hiển, dân 
cố đô Huế thường gọi là Ôn Trúc Lâm. Hòa thượng cười và lân mãn kể chuyện xưa tích cũ 
khi Hòa thượng làm thông dịch viên cho phái đoàn của sư phụ tôi qua tham dự Đại lễ Phật 
đản ở Đông Hồi, vì lúc này Hòa thượng đang học tại Ấn Độ. 

Hòa thượng kể: “Khi tôi gặp Ôn Trúc Lâm tại Đông Hồi, Ôn cho hay là trong danh sách 
nếu không có tên thì cả phái đoàn phải đình lại, Tổng thống Ngô Đình Diệm không cho di. 
Cuối cùng từ Tổng thống phủ đánh điện ra cho ông Ngô Đình Cẩn lên Từ Đàm báo cho 
Ôn Trí Quang cho người vào thỉnh Ôn Trúc Lâm cùng đi. Và Ôn Trí Quang dích thân lái 
xe lên Trúc Lâm để bàn chuyện chuyến di này. Ông Ngô Đình Cần biết bẩm tính của Ôn 
Trúc, vả lại, ông Cẩn rất thân với Ôn Trí Quang, ngoài Ôn ra thì không ai dám thưa thỉnh. 
Ông Ngô Đình Cần biết như vậy”. 

* Lần thứ ba: Trước khi từ giã Già Lam về tiếp tục công việc giáo dục, tôi được cô Lan 
Hương mời về nhà thăm bà ngoại của cô, đồng thời cúng dường một bữa cơm dạm bạc 
trước khi chia tay. Cô giới thiệu với bà ngoại ra sao không biết, nhưng khi đến nhà, cụ ngoại 
của cô rất niềm nở lại còn cho tôi một ít tịnh tài để đi đường về lại Đà Năng. 

Sau khi cơm nước xong, độ hai giờ chiều tôi nhờ Lan Hương dẫn lên thăm Ôn Minh Châu 
ở Thiền viện. Bước lên bực thềm thì gặp Ôn vừa đi ra, chúng tôi chào thì Ôn dạy: 


- Thầy định đi thiền hành một chút, rồi vào dịch kinh. Vừa bước xuống thêm thì gặp con và 
thầy Tín Nghĩa. Thôi thì cả ba chúng ta vào văn phòng nói chuyện cho vui. 

Đến văn phòng, vừa ngồi xuống, Ôn tiếp: 

- May quát! Vừa rồi không có gì đáng tiếc. Thấy chiếc xe kia bị nạn, thây run bắn cả người. 
Thật là tiền hung hậu kiết. 

Rồi Ôn cười xòa. Cô Lan Hương thì lấy máy hình chụp lia lịa. Cô nhờ tôi chụp cho cô và 
Ôn nữa. Bao nhiêu chuyện xa, chuyện gần, chuyện viện, chuyện của hai khóa học đều được 
đem ra nói. Khi thì Ôn dạy, chúng tôi ngồi nghe, khi thì cô Lan Hương vừa cười vừa thuật 


266 


lại chuyện xe lật... Vì thì giờ của Ôn có hạn, nên chúng tôi xin dảnh lễ Ôn và ra về. Cô Lan 
Hương về nhà, tôi trở lại Già Lam. 

Mới năm nào, Lan Hương là một cô sinh viên 23 tuổi, rồi thì cũng theo gia đình đến 
Canada, rồi đến Hoa Kỳ và định cư tại Houston. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp nhau. 
Nếu con của cô ta lập gia đình thì cô sinh viên năm xưa nay là bà nội, bà ngoại. Cũng từ dạo 
ấy, tôi không có một cơ hội nào để gặp lại Ôn Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, Hòa 
thượng Thích Minh Châu. 


Giờ đây, được tin Ôn hầu Phật, kẻ hậu học xin ghi lại một vài kỷ niệm tuy đơn sơ, nhưng rất 
tình đạo. Viết để nhớ ơn, viết để đền ơn. Nếu không có Ôn trong suốt mấy thập niên, một 
mình ngồi miệt mài cho văn hóa, cho dịch thuật; không có Ôn, chúng tôi làm sao có cơ 
duyên để đọc được những bộ kinh trong Thanh văn tạng bằng Pali? 


Trên đường phát triển nền Phật học Việt Nam, Hòa thượng Minh Châu luôn chủ trương 
truyền bá tư tưởng Phật học của ba bộ phái Phật giáo lớn: Thượng tọa bộ, Nhất thiết hữu 
bộ và Đại thừa, và thường nghĩ đến phần giáo lý Phật giáo căn bản chung cho các bộ phái 
để thiết lập cơ sở thống nhất về mặt tư tưởng Phật học. 

Những đóng góp của Hòa thượng thật to lớn, và ảnh hưởng dài lâu cho Phật giáo, cho đất 
nước và nhân loại. Hậu học như tôi, nhìn công hạnh cao vời của Ngài mà chẳng biết làm sao 
đền đáp, chỉ xin ghi lại những nhân duyên kỷ niệm để luôn nhớ, tri ân, và noi gương trong 
muôn một. 


267 


THƯ GỞỜI THẦY 


Lê Khắc Thanh Hoài 


Kún Thây, 


Như vậy là Thầy đã thực sự xa lìa cõi trần ai tục lụy này hơn một năm rồi mà hình như trong 
lòng con văn không thấy có sự gì thay đổi hay khác biệt giữa mất và còn cũng như xa với gần, 
lạ và quen... Bởi thế mà hôm nay con mới có bức thư này xin gởi đến Thầy. Con vẫn thấy như 
còn mãi đó, trước mắt con, dáng dấp của Thầy với chiếc cà-sa màu vàng rực, bờ vai trần và nụ 
cười thật hiền hòa luôn nở trên môi, làm cho khuôn mặt của Thầy càng thêm rạng rỡ. 


Con xin nói rõ hơn, dù Thây không còn nhưng những øì con đã học được từ Thầy, đã được 
đọc, được nghe, qua những bài giảng dạy, thuyết pháp, những bài báo, bài viết, bài dịch 
thuật, qua các công trình đóng góp đồ sộ của Thây mà Thây đã được trân trọng vinh danh 
như là Ngài Huyền Trang của nước Việt mình, thì trong lòng con, hình ảnh Thây vẫn mãi 
sống động, hiển hiện và không bao giờ mất cả. 

Con thực sự gặp Thây lần dâu tiên là khi con bước chân vào khuôn viên trường Đại học 
Vạn Hạnh cách dây cũng đã bốn mươi sáu năm rồi, lúc ấy chỉ là một cô sinh viên nhỏ bé 
vừa tròn mười tám tuổi. Một cô gái vừa mới lớn và từng theo “Tây học” khá lâu với các xơ, 
thuộc nằm lòng những bài kinh “Lạy Cha? “Kính mừng Mẹ Maria” được đọc bằng tiếng 
Pháp, mà theo như thông lệ ở các trường Công giáo thì sáng trưa chiều gì cũng phải đứng 


268 


thẳng người, nghiêm chỉnh đọc một bài kinh khi vào lớp, trước khi được phép ngồi xuống 
và bắt đầu việc học. Nhưng khi cô gái ấy về nhà thì vẫn hấp thụ được một nền giáo dục của 
ông bà cha mẹ dựa trên nền tảng của Phật giáo cũng như đạo thờ cúng tổ tiên truyền thống 
tự ngàn xưa. 


Nhờ ảnh hưởng này mà con đã không bị một nửa Tây học kia lôi cuốn, ngược lại con thao 
thức tìm kiếm một giá trị tâm linh đích thực. Và con đã tìm thấy điều đó khi bước vào ngôi 
trường đại học Phật giáo đầu tiên do chính Thầy đã sáng lập và giữ chức Viện trưởng. Quả 
thật con đã vô cùng may mắn. Thuở đó, Thầy đã quy tụ được rất nhiều nhân tài, giáo sư giỏi 
trong nhiều lãnh vực. Con vẫn còn nhớ, lớp của con, ngoài Thầy đảm nhiệm môn Phật học, 
còn có các Thây khác như Thầy Mãn Giác, Thầy Nguyên Tánh, các giáo sư khác như Ngô 
Trọng Anh, Doãn Quốc Sỹ, Thanh Tầm Tuyền ... 


Tuy cũng đã đọc những sách báo viết về Phật giáo trước đó, nhưng con chỉ thật sự được 
học hành nghiêm túc khi con vào Vạn Hạnh và chính Thầy với những bài giảng về Tứ diệu 
đế, Bát chánh đạo, Thập nhị nhân duyên đã xây cho con cái nền tảng vững chắc về giáo lý 
nhà Phật. 


Phải nói vào lớp Thầy thì luôn mang một sự trầm tĩnh và lắng đọng. Lời Thây giảng thì 
nhỏ nhẹ, từ tốn, chậm rãi, không hấp tấp vội vàng lại thường điểm vào đó những nụ cười 
hiền lành. Một buổi học với Thây dường như cũng quá nhẹ nhàng êm ả. Dường như cuộc 
đời chỉ là một con sông trôi lặng lờ không gợn sóng. Dường như tâm hồn con người phải 
là một tờ giấy trắng phau. Dường như phong ba bão táp có đến cũng sẽ dừng lại trước cửa 
lớp. Dường như bước qua ngưỡng cửa lớp Thây là bước vào vùng đất của an nhiên tự tại, tất 
cả phiền não và âu lo, dần vặt và thao thức phải được bỏ lại đằng sau. 

Nhưng Thầy ơi, tuổi trẻ thì nhiều khát vọng nên không tránh được dẫn vặt và thao thức. Chỉ 
một năm sau thì cái nửa phân Tây học kia của con đã thúc giục con ra di, bỏ ngôi trường, 
bỏ Thầy, bỏ bạn. Con đã ra đi nước ngoài như một tên trộm, lảng lặng, không một lời từ giã 
Thây, từ giã bạn. Như vậy đó, con đã rời xa rất nhiều người. 

Và khi con quay trở về thì nhiều người con đã không thể tìm lại bóng dáng. Nhiều người đã 
vĩnh viễn ra di. Ôi, cái tuổi trẻ nhiều nông nổi và đáng trách! 

Nhưng có điều mà Thầy không hề biết là trước khi ra đi, đến những chân trời xa lạ đó, con 
đã chép tay trọn cuốn Kinh Pháp Cú của Thây dịch và luôn giữ bên mình. Trải qua gần năm 
mươi năm, cuốn kinh đem từ thuở đó đã lưu lạc cùng con khắp bốn phương trời. Ngày nay 
khi dạy dõ con cháu, con văn lấy kinh ấy làm kinh căn bản phải chép, phải học. 


269 


Như vậy thì Thây hiểu vì sao con nói ở đầu thư là đối với con không có sự khác biệt giữa 
mất và còn. Thây hiện diện mỗi khi con nhớ đến cuốn Kinh Pháp Cú của một thời tuổi trẻ 
nông nổi của con! 

Cái dòng sông hiền lành lặng lờ như lớp học của Thây năm xưa lại không là dòng sông đây 
bão táp phong ba của đời con mà con thì như chiếc thuyền trôi giạt ngàn nơi. Cho đến một 
ngày nọ, cách dây cũng phải hơn mười lăm năm rồi, bỗng dưng con được diện kiến Thây 
khi thực hành công quả nơi chùa Trúc Lâm tại Pháp. Thật bất ngờ, Thầy và con đều ngạc 
nhiên tột cùng! 

- Uả... chị?! Mà sao chị... đi chùa? 


Quả tình, Thầy ngạc nhiên đến mức độ không thể ngờ là gặp lại một cô học trò của hơn ba 
mươi năm về trước tại một ngôi chùa nơi hải ngoại như thế này. 

Trước câu hỏi của Thầy thì con chỉ có biết bối rối không tìm ra câu trả lời. Phải chăng cái 
chất Tây học của con đã lộ ra nơi mặt, không thể giấu diếm hay sao mà Thầy cũng phải đặt 
câu hỏi: “Ồ, cái cô sinh viên trẻ tuổi nông nổi ngày nào, giờ đây cũng biết lên chùa công quả 
ư?” Mười mấy năm trôi qua mà con vẫn không quên buổi hội ngộ đầu tiên, và cũng là cuối 
cùng, duy nhất, ngăn ngủi và bất ngờ này, đồng thời thường suy gãm về câu hỏi của Thầy. 
Con tin chắc Thầy không có cái suy nghĩ như con tưởng tượng, thêu dệt. Câu hỏi của Thây 
chính là một công án hết sức sâu sắc, không phải chỉ riêng cho con, mà người nào bước 
chân tới cửa chùa có lẽ cũng nên một lần tự hỏi “Vì sao tôi đi chùa?” 

Câu hỏi của Thầy lại còn là câu hỏi gợi lên bao ưu tư và hoài bão trong thời hiện đại. Phải 
chăng mọi người nói đến “văn hóa di chùa” và kêu gọi “di chùa đúng Chánh pháp” là vì đã 
có những hành vi đi chùa thiếu văn hóa và không thực sự đúng như Chánh pháp? 

Nếu mỗi người chịu khó tìm hiểu mình, soi gương mình trong câu hỏi “Vì sao tôi đi 
chùa?” để thấy rõ mình muốn øì, ước gì, mong øì, cầu gì... có lẽ cũng sẽ đem lại nhiều lợi 
ích và an lạc cho chính bản thân cũng như cho tha nhân và cho cả Đạo pháp nữa. Con suy 
nghĩ như thế không biết có đúng chăng? 

Kính Thầy, nhớ lại câu hỏi của Thầy dành cho con mà con cứ ngỡ như Thây dang ra bài thi 
cho con năm nào và con phải cặm cụi cắn bút để nộp bài cho Thầy. Trong phần thực hành 
thì con nguyện luôn luôn tự nhắc nhở, tự phản tỉnh, như một thuở nào từng học Văn Tư Tu 
trong cái lớp học thật trầm tĩnh của Thầy. 


Bây giờ cho dù cái lớp học đó đã không còn, Thây cũng không còn, nhưng cái gì cần 


VXêt 


phải nghe, phải suy gãm và phải thực hành thì vẫn còn và sẽ còn mãi. Con nghĩ Thây 
không mong øì hơn điều này. Và điều này mới đích thực đem lại cho Thầy nguồn an 
lạc. Với những công trình giảng dạy, biên khảo, dịch thuật lớn lao, Thây đã xây dựng 
một nền móng thật vững chắc về tuệ học Văn Tư Tu. Thây đã hoàn tất những gì cần 
làm và phải làm. Thầy đã được An Lạc rồi, đang hưởng An Lạc, hoàn toàn trú ngụ 
trong An Lạc. 


Con nghĩ có một lời chúc gì nữa ở đây và bây giờ cũng là thừa. 


Kính thư, 


Con, một học trò cũ của Thầy 


271 


NGON LỬA CỦA THẦY TÔI 


Nguyên Thuyển Trần Tuyết Hoa 
(Cựu giảng nghiệm viên Đại học Vạn Hạnh) 


hững năm 1965-68, tôi đang còn lang thang trong các chứng chỉ của ban Cử 

nhân Triết học Đông phương ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, hồi đó còn ở góc 
đường Nguyễn Trung Trực - Gia Long (Lý Tự Trọng), nay là Thư viện Tổng hợp thành phố. 
Nhờ duyên lành, thế hệ chúng tôi những năm ấy được may mắn học với các bậc tôn sư, là 
các vị cao tăng Phật giáo và Phật tử thuần thành thông tuệ, đạo hạnh nổi danh một thời như 
Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Thiên Ân, Hòa thượng Thích Mãn Giác 
và Giáo sư Nguyễn Đăng Thục (Khoa trưởng của trường). Các Ngài đã coi sinh viên chúng 
tôi như những đứa con trong một đại gia đình Đại học Văn khoa và Vạn Hạnh. 


Hôm nay về đây, nhân đọc cuốn Như thị của anh bạn Đỗ Hồng Ngọc vừa mới tặng cho... 
“Có người hỏi Phật... chia sẻ cái phước cho nhiều người thì phước đó có bớt đi không?” 
Phật mim cười bảo: “Như lửa ở một ngọn đuốc, hàng trăm, hàng ngàn người đến lấy lửa 
từ ngọn duốc đó để soi sáng, để nấu ăn, thì lửa nơi ngọn duốc kia vẫn y như cữ, tôi hiểu sự 
truyền dạy của Phật giáo chính là “truyền lửa”. 

André Maurois, viện sĩ hàn lâm Pháp nói đến kỹ năng nhóm lửa cho người bạn trẻ trong 
cuốn “Leffres owerfes à un jeune hommme” (Thư Ngỏ Gởi Tuổi Đôi Mươi, Nguyễn Hiến Lê dịch) 
rằng đó là hãy bắt dâu với những bùi nhùi, mạt cưa, những cành khô nho nhỏ, sau khi ngọn 


272 


lửa đã ngún rồi thì mới có thể nhen dần vào những thân cây to, nhờ đó mà giữ hơi nóng bền 
lâu, không bị tắt ngúm! 

Dạy học chính là chia lửa. Nếu dạy học chỉ là trao truyền kiến thức không thôi thì kiến thức 
rất mau lõi thời, rất mau cạn kiệt, nhất là trong một xã hội thông tin vô tận như hôm nay. 
Để chia lửa thì trước hết phải có lửa. Muốn có lửa thì phải tự đốt mình lên và phải có nguồn 
nhiên liệu bất tận nơi trái tim mình. Người thầy băng giá thì chỉ có thể truyền lạnh lẽo giá 
băng. Người thầy máy móc chỉ có thể truyền những động tác. Còn người thầy truyền lửa thì 
lửa đôi khi có thể bốc cháy nhưng thường khi chỉ ngun ngún, âm i, đợi một cơn gió bùng 
lên. Ngọn lửa đã được thầy truyền trao, chia sẻ được tiếp nối từ ngọn duốc của thầy. Ngọn 
lửa ấy là lòng yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp, tinh thân tự học... Ngọn lửa ấy nhiều khi chỉ 
là sự “dung thông” giữa thầy và trò. 


Ai cũng có những người thầy trong đời mình, đã nhen cho mình ngọn lửa ấm nồng, cách 
này hay cách khác. Người thây đó không nhứt thiết đứng trên bục giảng đường, miễn có 
một tần số để nhận ra ngọn lửa truyền trao, nhẹn nhúm, đến lúc nhận ra “bán tự vi sư (nửa 


chữ cũng là thầy)” 


Huống chi các vị thầy tôi những năm ấy trên giảng đường Đại học Văn khoa Sài Gòn đã 
hết lòng truyền trao ngọn lửa thiêng để khai mở tuệ giác cho chúng tôi. Làm sao chúng tôi 
quên được Thầy Thích Minh Châu dạy môn Sanskrit (Phạn ngữ) và Triết học Phật giáo, 
Thầy Thích Thiên Ân dạy Zen (Thiền), Thây Thích Mãn Giác dạy các bài kệ Pali (thơ trong 
Kinh Phật Ấn Ð@) và thầy Nguyễn Đăng Thục dạy Triết học Trung Hoa. Các ngọn lửa 
thiêng cao quý thân thương ấy đã sống mãi trong tâm trí tôi để soi sáng và nâng đỡ tôi khỏi 
phải vấp ngã trong cảnh Ta-bà khi vòng quanh thế giới này. 


Tôi còn nhớ rất rõ năm đó tôi đang học Chứng chỉ Triết học Ấn Độ nên cùng học với tôi 
hầu hết là các Tăng Ni trẻ. Giờ học của Thầy Minh Châu nhằm vào trước ngày Đại lẽ Phật 
đản nên các sinh viên Tăng Ni nghỉ học để lo việc chùa. Tôi vào lớp thấy văng hoe, cố tìm 
các vị đồng môn tu sĩ mà tôi quen, vì thường để hỏi những khó khăn về bài học trong kinh 
kệ Phật giáo. Như Sư cô Tịnh Nguyện (bây giờ là Sư bà trụ trì chùa Phước Hải) và Đại đức 
Chơn Thiện (bây giờ là Hòa thượng Đại biểu Quốc hội) cũng nghỉ học luôn để lo việc 
chùa, vì năm đó các chùa định làm lẽ lớn. (Con xin lỗi quý vị đồng môn tu sĩ thời sinh viên, 
nhắc lại chút kỷ niệm vui thời đi học lớp cử nhân triết Đông để quý vị thư giãn tí xíu trong 
công việc bề bộn của hôm nay. Kính mong quý vị lượng thứ). 


Thây Minh Châu bước vào lớp, nhìn quanh thấy có mình tôi. Thây thản nhiên bước lên bục 
giảng như thường lệ. Tôi sợ quá, vội đứng lên thưa: “Thưa Thầy, ngày mai là lẽ Phật đản nên 


7 


các Tăng Ni nghỉ học để lo việc chùa hết rồi. Còn mình con, thôi Thầy cho nghỉ luôn, lần 
sau học bù được không, thưa Thầy?” Tôi không ngờ Thây nghiêm giọng mà không giận: 
“Tầm bậy nà! Học đi!” (Ui chao! Sao giống giọng ba tôi vẫn thường rầy la tôi hồi nhỏ, lúc 
còn ở Huế!). Rồi Thầy ngồi vào bàn giáo sư, giảng tiếp bài kỳ trước. Thầy cứ nhìn lên trần 
nhà mà giảng lời Đức Phật dạy cho Ngài Ananda: 

- “Này Ananda, nếu có kẻ nào mạ ly Thân ta, mạ ly Pháp ta, mạ ly Tăng ta, thì này Anandh, 
ngươi chớ nóng giận và phản ứng không hay, mà hãy ôn tồn bảo rằng: “Thầy tôi không chủ 
trương làm vậy. Pháp tôi không chủ trương làm vậy. Tăng tôi không chủ trương làm vậy... 
Sau khi Phật nhập Niết-bàn không hề có để lại bút tích øì, chỉ có các vị đệ tử kiết tập lại, viết 
thành sách, thành kinh từ những lời Phật dạy, thuyết giảng. Lúc sinh thời Ngài Ananda là 
thị giả của Phật và là người có trí nhớ tuyệt vời, đã nhớ gần hết những lời Phật dạy. Cho nên 
trong các tập kinh sách để lại sau này, Ngài Ananda thường bắt đầu bằng: Như thị ngã văn... 
(Tôi nghe như thế này...)”: 


Thầy giảng nhiều lắm, suốt cả tiết học mà chỉ mình tôi ngồi nghe, ghi ghi chép chép. Tôi 
thầm nghĩ: “Thật uổng công Thầy quá!” Lén nhìn lên xem Thây có vẻ gì khó chịu vì lớp học 
vắng tanh như thế này không? Nhưng tuyệt nhiên không. Thây vẫn thản nhiên vô chấp như 
đang giảng trước cả bao nhiêu người nghe. Tuần sau vào lớp học, mọi người đông đủ, Thây 
vẫn tiếp tục giảng bài với nụ cười thản nhiên như thường lệ và không hề hỏi xem sao kỳ 
trước mọi người nghỉ học vậy? Đây cũng là bài học vô cùng cao quý cho tôi về phong cách 
một “Người Thầy” trên bục giảng, đã giúp tôi rất nhiều trong cái “nghiệp” nhà giáo của tôi 
cho đến ngày nay. Từ đó, mỗi lần nhìn thấy Thầy trong trường Văn khoa hay dâu đó trong 
Viện Đại học Vạn Hạnh là tôi thấy như một người cha dang hết lòng trao truyền ngọn lửa 
tuệ giác cho đàn con chúng tôi. Nhất là vào những buổi trình diễn văn nghệ của sinh viên 
Vạn Hạnh, Thây luôn ngồi xem cho đến cùng, không bao giờ bỏ về giữa chừng như các thầy 
khác, dù Thây rất bận. Sinh viên thường hãnh diện kháo nhau: “Thầy Viện trưởng là như 
vậy đó!” Thật là một khích lệ không øì bằng. 

Rồi đến mùa Vu lan, đoàn Sinh viên Vạn Hạnh luôn được Thầy khuyến khích. Nhạc sĩ 
Phạm Thế Mỹ hướng dãn sinh viên chúng tôi trình bày bản nhạc “ Bông hồng cài áo” của anh 
để mở đâu cho đêm văn nghệ. Được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt, Thầy rất vui và bản 
nhạc đã được nổi tiếng khắp miền Nam từ đó, nhất là Sài Gòn và cả miền Trung, sau này 
vang danh ra cả thế giới. 

Thời gian mười mấy năm, tôi đi đoàn tụ gia đình ở Canada, Pháp, Mỹ... Cứ đến mùa 
Vũ lan là các chùa ở bên ấy đều hát vang “Bông hổng cài áo” vì ai cũng nghĩ đó là ngày 
báo hiếu Mẹ, ngày để nhớ Mẹ với những câu mà anh Mỹ đã làm nhiều người nhớ mãi 


274 


không quên: 


- “Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói, nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! 
Mẹ ơi! Mẹ có biết hay không? Biết øì? Biết là, biết là con thương mẹ lắm không?” Đóa hoa 
màu hồng vừa cài lên áo đó anh. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em. Thì xin anh, thì 
xin em, hãy cùng tôi vưi sướng lên. Rủi mai này mẹ hiển có mất di, như đóa hoa không mặt 
trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu 
ánh sao đêm... !” 


Mà không chỉ người Việt mê đâu, cả người nước ngoài cũng mê ngày Vũ lan với “Bông hồng 
cài áo. Họ cũng đến chùa để nghe, vì họ nói đó là “Mother s day” của họ. Tôi về kể chuyện 
cho Thầy nghe, Thầy vui lắm. 


Trước 1975, cùng với Bông hông cài áo, Phạm Thế Mỹ cho ra một loạt ca khúc, nhạc cảnh 
chống chiến tranh, đòi hòa bình, chống tham quan hại dân, hại nước, như nhạc cảnh “Sắc 
lụa Trữ La”. Tôi phải đóng vai nam, Điền Quân, đi làm quan lớn ở kinh đô về thăm nhà. 
Thấy dân làng đói khổ, mẹ mất, người yêu tiêu tụy, Điền Quân bức xúc, cởi áo đại quan vứt 
xuống sông để phản đối bọn tham quan gian ác. Các thầy thích lắm. Nhưng đến nhạc kịch 
“Lời nguyện pháp trường” thì ai cũng sợ, do Nguyễn Xuân An đóng vai người tử tù mặc bà ba 
đen, bịt mắt chờ bị băn thì cất cao giọng hát: “Chắc trời còn xanh lắm! Cho tôi quỳ xuống 
dây... Tiếng ru nào của mẹ, mắt lệ nào của em? Quê hương sầu tôi dấy... Xin cho tôi 
đừng biết, tôi là người như anh, tôi chết vì tay anh ... chết vì chiến tranh...” - “Đùng, dùng, 
dùng...” Tiếng nổ trong đôi tay run rẩy, ngẩn ngơ của người cầm súng, và người tử tù gục 
xuống! Cả ngàn khán giả trong rạp Thống Nhất sững sờ, chết lặng một lúc mới bùng lên võ 
tay vang dội rần rần. Nhưng rồi họ lại lo cho anh Mỹ, sợ sẽ bị bắt. 


Đến 1968, sau vụ trung úy Mỹ William Calley chỉ huy vụ thảm sát trên 500 người già, em 
bé, phụ nữ tại Mỹ Lai, Quảng Nơgãi, cả miền Nam Việt Nam không ai dám viết phản dối. 
Chỉ có nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ dám viết ca khúc lên án tội ác: “Cả khắp nơi xót xa vô cùng, 
cả nước Việt Nam đớn dau vô cùng, chuyện Calley bắn Mẹ... Mẹ van xin cúi lạy từng 
người ... Đâu phải một làng bị anh giết sạch, mà rất nhiều... Tội tình gì dâu trẻ nhỏ Việt 
Nam? Tội tình gì đâu mẹ già Việt Nam? Hỡi Calley? Hỡi Johnson? Hỡi Nixon? (Báo đăng 
gần đây Calley có về Việt Nam xin lỗi tội này). 

Người nhạc sĩ tài năng dũng cảm Phạm Thế Mỹ đã không sợ tù tội hiểm nguy, cứ lớn tiếng 
kêu gọi: “Hòa bình ơi hãy đến” trong một đất nước chiến tranh ngày càng leo thang khủng 
khiếp. Anh bị theo dõi dữ lắm và Thây Minh Châu rất thương quý anh, luôn bảo vệ anh. 
Thầy còn huy động Đoàn Văn nghệ Vạn Hạnh chúng tôi nên đi lưu diễn càng nhiều càng 


27 


tốt cho Hòa bình Việt Nam. Thầy đã khuyến khích trong đêm văn nghệ Vạn Hạnh (gần 
ngày giải phóng) chào mừng 10 năm thành lập Văn khoa của Viện. Xin ghi lại lời phát biểu 
của Thượng tọa Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh: “Tình tự dân tộc 
là mẫu số chung để chấm dứt 25 năm chiến tranh... Chừng nào mọi người chịu quay về 
với tình tự dân tộc của mình, chiến tranh mới có cơ duyên chấm dứt. Và Thượng tọa huấn 
thị sinh viên Đại học Vạn Hạnh hãy đảm nhận công tác khơi dậy cái tình tự dân tộc đó 
trong lòng người ...” Cả sinh viên và khán giả trong hội trường võ tay ca ngợi Thây ghê quá! 


“Thượng tọa Thích Trí Thủ, Viện trưởng Viện Hóa đạo, linh hồn cao ngất của vận động hòa 
giải lịch sử hiện nay, dường như cũng cảm thấy phấn khởi vô cùng, nên đã ngồi lại xem cho 
đến phút chót và thỉnh thoảng gật dầu tán thưởng kèm theo những nụ cười dạo hạnh trên 
môi”(HVT) 

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng mời Trịnh Công Sơn đến Đoàn Sinh viên Phật tử và Vạn 
Hạnh hát “Ca khúc da vàng” và nhạc Phật giáo như những bài “Cát bụi”, “ Đóa hoa vô thường, 
“Một dõi di vể”... và nhiều lắm. Các Thầy cũng thích lắm. Sơn là bạn rất thân với tôi ở Đại 
học Văn khoa, chuyên hát nhạc hòa bình cho Việt Nam với “Ca khúc da uàng”... Tôi luôn 
giới thiệu với Thầy là: “Sơn đã dưa triết học Phật giáo vào âm nhạc đó, Thây ơi!” Thầy thích 
lắm và khuyên nên cố gắng làm văn nghệ dân tộc và hòa bình cho Việt Nam mau chấm dứt 
chiến tranh. 


Tôi không thể nào quên được vào năm 1973, tôi đã có gia đình và 2 con. Tôi đang dạy lớp 
12 ở Trung học Bồ Đề, đã dạy gân I0 năm. Vậy mà, một hôm, thầy TQL, Hiệu trưởng 
trường gọi tôi vào bảo: “Mấy hôm nay trong trường xầm xì là chồng con bị từ vì hoạt động 
có lợi cho Giải phóng, thầy không biết tính sao?” Tôi thản nhiên trả lời (chắc nhờ chút lửa 
còn lại của Thầy tôi mấy năm trước): “Ihưa thầy, chồng con bị tù vì tội 'phá rối trị an, tức là 
hồi sinh viên hay xách động biểu tình, hội thảo. Bây giờ ai muốn nói gì mà chẳng được! Còn 
tính gì nữa, thưa thầy? Thây cho con cái đơn xin nghỉ dạy thôi. Thây QL mừng quá, vội dưa 
ngay lá đơn. Tôi viết và ký tên xin nghỉ dạy. Từ đó tôi ở nhà làm bánh nuôi con. 


Một hôm tôi mang túi bánh đi bỏ mối ở Câu lạc bộ Vạn Hạnh thì gặp Thầy Minh Châu. 
Thầy hỏi đi tôi đâu, mang øì nặng vậy? Tôi kể hết sự tình.... Thầy lắc đầu ngao ngán, bảo 
tôi: “Về viết dơn, Thầy cho vô làm Giảng nghiệm viên Đại học Vạn Hạnh và tiếp tục cái cao 
học Triết đi, đừng bỏ uổng!° Tôi bỗng nhớ lại cái câu mà sinh viên thường nói trong những 
buổi văn nghệ năm nào: “Thây Minh Châu là như vậy đó! Lúc nào cũng coi học trò như 
con” Tôi ứa nước mắt và nhớ mãi hình ảnh Thây hôm đó. Trong cái tâm Phật của Thầy vừa 
có tình thầy-trò vừa có cả tình cha-con. Tôi về làm giảng nghiệm viên, phụ khảo cho thây 


276 


Nguyễn Đăng Thục ở Khoa Văn Đại học Vạn Hạnh cho đến ngày giải phóng 1975. 


Một buổi sáng ngày dâu tháng Š-1975, toàn thể các giới đồng bào, nhân dân đều xuống 
đường đi diễn hành mừng ngày hòa bình thống nhất đất nước. Tôi lại thấy Thầy Minh Châu 
của chúng tôi, một vị Viện trưởng Đại học, lại cùng đi trong đoàn diễn hành với các tu sĩ 
Phật giáo, áo cà-sa vàng rực một góc trời và rực sáng trong tim chúng tÔI. 


Khi bàn giao Đại học Vạn Hạnh trên đường Trương Minh Giảng (nay là Lê Văn Sỹ) cho 
Nhà nước Việt Nam làm Đại học Sư phạm theo quy định mới của các đại học tư trong cả 
phía Nam, gia đình Vạn Hạnh dời về khu Thiền viện đường Võ Di Nguy (nay là Nguyễn 
Kiệm) trên một khoảng đất trống với một dãy nhà kho còn đơn sơ đạm bạc lắm, chứ chưa 
xây dựng được như bây giờ đâu. Xong công việc, tôi chạy vội về Thiền viện để thăm Thây. 
Thầy đón tôi, đứng nói chuyện ngoài sân, chứ không cho vào nhà, chắc ở trong chưa có 
phòng tiếp khách. Tôi kêu lên: “Trời ơi, Thây để lại tất cả bên Trương Minh Giảng, không 
đem øì về đây rồi Thây sống làm sao? Và bây giờ Thây không còn dạy nữa thì Thây sống 
bằng gì?” Thầy cười, vẫn nụ cười của Phật như ngày nào: “Có chí mô, thì các cô chú (Tăng 
Ni trẻ, nhân viên Vạn Hạnh cũ) ở đây biết làm xì dầu, nước tương cũng sống được mà!” Tôi 
ứa nước mắt: “ Trời ơi, vậy mà Thầy còn cười được sao? Khách nước ngoài, giáo sư đại học 
các nước tới thăm rồi Thây tiếp họ ở dâu?” Thầy vẫn cười thản nhiên: “Không can chỉ mô, 
rồi sẽ gây dựng lại từ từ. Chớ ngày xưa Đức Phật di tu, Ngài chỉ ngồi dựa gốc cây bồ-đề thôi 
mà cũng tu được đó nờ. Thôi, con về lo cho gia đình, con cái, lo đi tìm việc làm đi. Đừng 
lo cho ở đây. Những ngày đầu giải phóng ai cũng khó khăn hết. Sau 20 năm chiến tranh, 
được hòa bình mà Sài Gòn không đổ nát và không đổ máu nhiều là mừng lắm rồi. Không 
can chi mô” 


Thây ơi, trên đường về bằng xe đạp, dù khá mệt nhưng con văn suy nghĩ mãi... Hình ảnh 
Thây với bài học hôm nay như ngọn lửa thiêng đã soi sáng tâm hồn con, giúp con có đủ 
sức để thắt lưng buộc bụng mà lao vào công việc, đầu tắt mặt tối trong những ngày đầu 
cách mạng mà đất nước mới hồi sinh sau chiến tranh. Con ráng noi gương Thầy, một 
mình làm 3 việc cùng lúc, xen kẽ thời gian: Vừa là cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học Xã 
hội, vừa là Bào chữa viên nhân dân (Luật sư) thành phố, mà còn được hân hạnh chọn 
làm bào chữa cho vụ án đầu tiên của cách mạng ở đây sau 75, rồi còn sinh hoạt Hội Trí 
thức Yêu nước nữa. Có người hỏi “khó” con: “Chớ lửa ở dâu ra mà làm việc dữ vậy?” Con 
học được nụ cười của Thầy và trả lời: “Lửa ở quý vị Tôn sư của tôi đã truyền cho thời còn 
học Đại học Vạn Hạnh đó ạ!”. 


Sau này, khi đi định cư ở nước ngoài, thời gian đầu ở Canada, gia đình chúng con cũng gian 


7 


nan khổ ải nhiều lắm. Nhưng cứ nhớ đến lời Thây dạy, con lại gượng được, đứng lên, vừa 
làm việc sinh sống vừa giúp cho hai đứa con là Nguyễn Hữu Thái Hòa và Nguyễn Hữu 
Thiên Nga vừa di học vừa thành lập Đoàn Văn nghệ Dân tộc Lạc Việt, hướng dẫn cho sinh 
viên Việt Nam và nước ngoài đi lưu diễn văn nghệ dân tộc Việt Nam ở các đại học nước 
ngoài và øiúp các chùa vào dịp lẽ, Tết... Thỉnh thoảng có GS/Trần Văn Khê là thầy của hai 
cháu ghé qua chỉ bảo. Đoàn được khán giả Tây, ta hoan nghênh nhiệt liệt. Thái Hòa vừa ca 
vọng cổ theo yêu cầu khán giả Việt Nam, vừa hát nhạc Trịnh Công Sơn với cách Thiền của 
Phật giáo qua các bài Cát bụi, Ca dao Mẹ, Đóa hoa vô thường, Ci tạm, Ở trọ, Một cõi di về... 
và nhiều bài với chuông mõ trên tay, làm cho các cụ già Việt Nam ở Singapore lên ôm Hòa 
mà khóc và nói: “Ta nghe nhiều người hát Trịnh Công Sơn lắm nhưng không ai hát như 
con, làm ta nhớ Phật, nhớ nhà ghê quá!” Thái Hòa nói: “Đã ngộ được Trịnh Công Sơn như 
vị Thiền sư trong âm nhạc vì quen cậu Sơn từ khi còn bé xíu, theo mẹ” 


Nhớ hôm con về kể lại Thầy nghe: “Con đã nhờ được học ngọn lửa Thầy vô tận Tầm-Trí, 
chừ dạy lại cho con cái con và sẽ truyền lại cho giới trẻ sau này nữa đó, thưa Thầy! Thây 
cười rất vui. 

Năm 2000 tôi về thăm lại Vạn Hạnh, Thiền viện đã xây thêm, có chỗ thờ Phật khang trang 
và Tăng Ni có thêm phòng hội, phòng học, tôi rất mừng. Nhưng khi thấy Thây bị dau yếu, 
đi đứng khó khăn, phải có người nâng đỡ, tôi thật dau lòng. Vậy mà khoảng 2002 Thầy còn 
đến khai mạc cho buổi triển lãm tranh thủy mặc của chúng con ở hành lang Vạn Hạnh, 
thật là một khích lệ và vinh dự lớn lao cho chúng con! Có hôm, Thây còn hỏi: “Có làm văn 
nghệ nữa không? Miên Đức Thắng cũng về đó, biểu làm văn nghệ nữa đi! Hôm mới về, 
thấy Thầy dau, Thăng khóc” - “Con cũng khóc nữa dây thưa Thây! Vậy mà Thây còn biểu 
tụi con làm văn nghệ. Tụi con trên 60 hết rồi, làm văn nghệ ai mà xem?” Thật lúc nào Thây 
cũng coi chúng con như những đứa con của Vạn Hạnh ngày xưa. Làm sao mà không chảy 
nước mắt cho được! 


Kỳ này, con về, kịp dự được lẽ Mừng Thọ trên 80 của Thây và hai anh Võ Đình Cường, 
Tống Hồ Câm ở Thiền viện Vạn Hạnh. Mừng hai anh còn khỏe mà Thầy thì phải ngồi 
xe lăn. Chưa hết ngạc nhiên, con ráng đến gần để chụp hình Thây thì “Trời ơi, sao Thầy 
không còn nói được øì nữa, chỉ nhìn con mà chớp mắt!” Vậy là Thầy biết con đã về thăm 
mà Thây không nói được. Con đã bật khóc và khóc thật nhiều. Một chị bạn thổ con: 
“Mừng sinh nhật Thây, không được khóc!” Dạ, con phải nhịn khóc trong giảng đường, 
nhưng trên đường về, con không tài nào nhịn khóc được. 


Thưa Thầy, chả lẽ Thầy đã chia lửa cho mấy thế hệ sinh viên chúng con để lửa chúng con 


278 


thì luôn bừng cháy mà ngọn lửa thiêng vô cùng quý hiếm của Thây lại phải lịm dân theo 
thời gian và cũng sẽ có ngày tịch lặng? Nhưng không phải vậy! Nhìn kỹ ánh mắt Thây 
hôm nay, dù sức khỏe có sa sút, chúng con vẫn thấy được ngọn lửa thiêng trong ánh mắt 
Thây, trong tấm lòng Thầy, vẫn còn muốn tiếp tục truyền lửa cho chúng con, đàn con 
Vạn Hạnh năm xưa của Thầy. Ánh lửa đó là Huệ nhãn, là Phật tâm của Thầy, sẽ soi sáng 
tâm trí chúng con mãi mãi đó, thưa Thầy! 


**% 


Từ ngày về ở hẳn Việt Nam, thỉnh thoảng tôi ghé Vạn Hạnh thăm Thầy. Lúc sau này, Thầy 
không còn nói được nữa, chỉ nhìn mình chớp mắt thôi. Tôi buồn quá, trên đường về cứ 
khóc thương Thây...! 


Sáng nay ngày 1-9-2012, nghe bạn bè kêu gọi Thầy Minh Châu viên tịch rồi, tôi chạy vội 
qua Vạn Hạnh, lên phòng Thây, thấy Thầy nằm yên nhưng mắt đã nhắm rồi, không còn mở 
ra để nhìn mình chớp chớp nữa! Tôi khóc quá chừng vì từ nay không thể nào nhìn thấy 
được nụ cười hay ánh mắt chớp chớp của Thây nữa rồi, Thầy ơi! Tôi quỳ lạy Thây ba lạy, rồi 
phải lui ra cho quý thây vào chuẩn bị làm lễ nhập quan cho Thây. Vậy là từ nay Thây đã từ bỏ 
thế gian để di về cõi Phật thật rồi! Chúng con không còn nhìn thấy Thây nữa rồi! Nhưng từ 
nay ngọn lửa Phật tâm của Thây vẫn sẽ soi sáng tâm trí chúng con suốt đời, Thây ơi! 


Ngày Thây vĩnh viễn ra di... 

Suốt 9 ngày làm lẽ tang Thầy ở Thiền viện Vạn Hạnh, ai cũng công nhận là chưa có cái đám 
tang nào của ai mà đông người tham dự đến vậy. Tăng, Ni và Phật tử trong và ngoài nước 
đã về đến tiên dưa Thây trùng trùng điệp điệp suốt ngày đêm, không ai tưởng tượng nổi! 
Nhưng sao con vẫn cứ vừa lạy Thầy vừa khóc mãi, Thầy ơi, không quên được..., có phải 
vì “Ngọn lửa Thây soi sáng Tâm-Trí chúng con đã từ lâu rồi, thưa Thầy?” Chúng con xin cố 
gắng truyền lại ngọn lửa Tầm-Trí vô cùng yêu quý này cho các em Phật tử về sau phải luôn 
nhớ lời Thây giảng dạy ngày xưa trên con đường tu, học suốt đời. 


Con xin tạ ơn Thầy và xin giữ mãi ngọn lửa này trong Tầm-Trí con! 


Học trò cũ của Thây 


279 


DƯỚI BÓNG CHA LÀNH 


Tâm Giác Hà Xuân Kỳ 
(Nguyên Bí thư Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh) 


ùa hè năm 1966 khi cuộc vận động dân chủ do Phật giáo khởi xướng tại 

Đà Năng thất bại, chúng tôi chạy ra Huế và được quý Ôn bố trí ẩn trốn 
tại chùa Kim Tiên của Thầy Chánh Trực. Khi quân đội Thiệu - Kỳ tấn công Huế để dẹp 
bỏ bàn thờ Phật và lùng bắt các Huynh trưởng Phật tử và sinh viên tham gia cuộc vận 
động, chúng tôi được quý Ôn đưa lên chùa Sư nữ Hồng Ân, tại đây tôi được Sư bà Diệu 
Không cho xuống tóc làm Ni cô với Pháp hiệu Diệu Cảnh, sau đó chuyển qua tịnh thất 
Hoàng Mai của Sư bà Thể Quán và Sư bà Cát Tường. Đến đầu năm 1967, Ôn Đôn Hậu 
và Ôn Mật Nguyện yêu câu Thầy Tài Quang (Chánh Tuyên úy Phật giáo Vùng T) và 
anh Cao Chánh Hựu (Ủy viên Chính phủ Vùng I) đưa tôi vào Sài Gòn trú tại Tổng vụ 
Thanh niên (số 294 Công Lý) của Hòa thượng Thiện Minh. Cuối năm 1967, các anh 
trong Ban Hướng dẫn TƯ GĐPTVN giới thiệu tôi với Hòa thượng Thích Minh Châu, 
Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh. Tôi được Hòa thượng (HT) cử làm Chánh Thư 
ký Vụ Giáo dục, thuộc Tổng vụ Giáo dục GHPGVN TN do HT làm Tổng vụ trưởng 
(văn phòng Tổng vụ Giáo dục đặt tại Viện Đại học Vạn Hạnh). Đến đầu năm 1968, tôi 
được chính thức cử làm Bí thư Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh (vẫn kiêm nhiệm 
Chánh Thư ký Vụ Giáo dục). Từ đó hàng ngày tôi được làm việc bên cạnh HT, là người 


280 


tôi hằng ngưỡng mộ. Thật là một diễm phúc to lớn, một hạnh phúc tuyệt vời không thể 
nào ngờ được! 


Điều hết sức may mắn là trong thời gian này HT đang dịch Trung Bộ kinh từ Pali sang 
tiếng Việt, và tôi được HT cho đọc lại bản thảo trước khi đánh máy đưa xuống nhà in. 
Qua hình ảnh và qua sự tu tập hàng ngày của HT cũng như qua những trang kinh tôi đọc 
được, tôi dân dân thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Đức Phật và củng cố niềm tin của tôi 


vào Chánh pháp. 


Điều hành Viện Đại học Vạn Hạnh, HT đã thỉnh mời được một tập thể giáo sư có bằng cấp 
chuyên môn cao, có kinh nghiệm và uy tín từ các trường đại học trong nước và quốc tế về 
giảng dạy. HT còn tạo môi trường nghiên cứu cho sinh viên bằng cách thành lập một thư 
viện khá lớn, tương đối hiện đại, đây đủ sách, báo tham khảo, và một không gian nghiên 
cứu và học tập không những của giáo sư và sinh viên Đại học Vạn Hạnh mà cả các trường 
đại học ở Sài Gòn. HT còn chủ trương xuất bản tạp chí Ti; Tizởng, đăng tải các tác phẩm 
nghiên cứu của các giáo sư, học giả và sinh viên. Đây là tạp chí có uy tín được đông đảo giới 
trí thức trong cả nước đón đọc. Ngoài việc học tập văn hóa, HT còn chú trọng đến việc rèn 
luyện thể chất của sinh viên bằng cách lập Phòng Sinh viên vụ để lo tổ chức các hoạt động 
thể dục thể thao, văn nghệ và công tác xã hội. Đoàn Văn nghệ sinh viên Đại học Vạn Hạnh 
qua nhiều buổi diễn đã gây được tiếng vang lớn trong giới sinh viên và quần chúng Phật 
tử. Dưới sự lãnh đạo của HT; Đại học Vạn Hạnh đã trở thành một môi trường giáo dục 
sôi động và toàn diện, cả tinh thân lãn thể chất, cả trí tuệ lẫn đạo đức, cả cá nhân lãn xã hội. 


Như chúng ta đã biết, trong những năm từ 1966 đến 1970, phong trào vận động dân chủ, 
hòa bình diễn ra khắp các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Năng... bằng các cuộc mít- 
tinh, biểu tình, tuyệt thực của Phật tử và sinh viên. Trong đó, sinh viên Đại học Vạn Hạnh 
là lực lượng đấu tranh tích cực và hăng hái nhất, nên Tổng nha Cảnh sát chú ý và nhiều lần 
cho lực lượng cảnh sát đặc biệt bao vây và đòi tiến vào Viện lùng bắt các lãnh đạo sinh viên. 
Trong những trường hợp như thế, HT phải nhiều lần làm việc với chỉ huy lực lượng cảnh 
sát. Với phong thái ung dung, thái độ hòa nhã và lý lẽ vững chắc, HT đã thuyết phục chỉ 
huy lực lượng cảnh sát tôn trọng quyền tự trị đại học, ra lệnh rút quân, không được tiến vào 
khuôn viên Viện. Việc làm của HT được toàn thể giáo sư, nhân viên và sinh viên nhiệt liệt 
hoan nghênh. 

Đối với nhân viên, HT luôn luôn ân cần, hỏi han, chia sẻ những khó khăn, và chăm lo từ 
tinh thần cho đến vật chất để họ yên tâm làm việc, ngoài ra, còn tạo mọi điều kiện để nhân 
viên được học tập và tu dưỡng. Hàng năm cứ vào chiều 30 Tết, HT cho tổ chức bữa cơm tất 


281 


niên thân mật để HT cùng các Thầy ở nội xá và các gia dình nhân viên lưu trú trong Viện 
gặp gỡ cuối năm và vui chơi cho đến giao thừa. Những ngày sau 30-4-1975, mặc dù tất cả 
tài chánh của Viện đã bị phong tỏa ở ngân hàng, nhưng HT bằng uy tín của mình đã vận 
động mọi nơi, mọi cách để có thể rút được tiền, giúp trang trải khoản lương tối thiểu trong 
những tháng đầu của buổi giao thời để nhân viên bớt khó khăn. Mặc dù ở cương vị lãnh 
đạo, nhưng với lòng từ bao la rộng lớn, HT đã tiếp cân rất gần gũi, rất thân thiện và rất chu 
đáo với mọi người xung quanh. 

Sau 30-4-1975, HT lại giao cho tôi và anh Trần Thái Bình - Trưởng phòng Hành chánh 
Tài chánh của Viện - chuẩn bị mọi hồ sơ, sổ sách để bàn giao cơ sở Đại học Vạn Hạnh cho 
trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, chấm dứt một thời vàng son của nền giáo dục 
đại học Phật giáo VN, và chấm dứt giai đoạn sống đẹp nhất của chúng tôi. 


Hơn 10 năm sống và làm việc bên cạnh HT đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên. 
Đối với công việc, HT làm việc có phương pháp với một tinh thần thông thoáng. Mặc 
dù công việc hằng ngày hết sức đa doan, nào là tiếp khách, giải quyết các công việc của 
Viện - từ hành chánh, tài chánh đến công việc của các phòng, khoa - rồi giải quyết các 
công việc của các Phật học viện và các trường Bồ Đề (trách nhiệm của Tổng vụ trưởng 
Tổng vụ Giáo dục), nhưng HT vẫn chu tất mọi việc mà không bao giờ lộ vẻ mệt mỏi. 
HT luôn giữ được phong thái khoan thai, hoan hỷ - hình ảnh của vị Bồ-tát. Đối với tình 
người, HT dành nhiều tâm sức chăm lo đời sống tỉnh thân và sinh hoạt của sinh viên và 
nhân viên với một tâm từ rộng lớn. 

Có lẽ nhờ mối nhân duyên đặc biệt mà tôi được gặp HT, được thân cận với quý Thầy và 
thiện hữu trí thức. Nhờ đó, chúng tôi - vợ và các con - được HT hết lòng thương yêu, đùm 
bọc và che chở. Trong suốt hơn 10 năm, gia đình chúng tôi được sống an lành, hạnh phúc, 
tràn ngập niềm vui dưới bóng từ bi của dấng cha lành. 


2D 


NHỚ MÃI ÁNH MẮT VÀ NỤ CƯỜI CỦA ÔN 
Thích Khinh An 


1. 


Lần đầu tiên con gặp Ôn tại chùa Pháp Hội, là tiền thân của Viện Đại học Vạn Hạnh, để 
trao một bức thư của Hòa thượng Bổn sư con từ Huế chuyển vào với lời dặn: “Trao tận tay 
Thây Minh Châu và khỏi chờ trả lời” Khi gặp Ôn lúc bấy giờ con là một tu sĩ trẻ (1964). 
Nụ cười và ánh mắt của Ôn đã khắc đậm nhiều cảm kính trong tiềm thức con. Và từ đó cho 
đến khi con có cơ hội gần Ôn, làm việc dưới sự lãnh đạo của Ôn, ánh mắt và nụ cười ấy lại 
càng sâu đậm hơn nữa. 


Ầ. 


21 n2. K“ 


Năm 1973, với tư cách là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục của Viện Hóa dạo, Ôn phải giải quyế 

những vấn đề khá rắc rối và khó khăn liên quan đến sự sinh hoạt của hai trường Bồ Đề: Bồ Đề 
Nha Trang do Hòa thượng Phước Sơn làm Hiệu trưởng, Bồ Đề Phan Thiết do Hòa thượng 
Huệ Tánh làm Giám học. Con với tư cách Tổng Giám thị của trường Bồ Đề Phan Thiết, cùng 
với mấy anh em, vì thương học sinh đã cùng nhau giúp cho một lớp học có đủ học bạ hợp 
pháp để tiếp tục theo học hết lớp 12. Với chúng con, sự việc hết sức đơn giản chỉ vì tương lai 
của con em; nhưng với Bộ Giáo dục thì không hợp lệ. Ôn phải đứng ra giải quyết và chịu trách 
nhiệm. Cũng ánh mắt ấy, Ôn đã ôn tồn: “Các Thây để đó cho Tổng vụ giải quyết việc này với 
Bộ Giáo đục, yên tâm về lo cho việc trường”. Sau đó, quả nhiên mọi việc êm ả. Nhớ việc này, 


283 


chúng con khó quên Thây Hải Thanh, anh Lê Văn Lâm và bác Trình đã tận tình gánh vác một 
phần giúp hai trường Bồ Đề Nha Trang và Phan Thiết không tổn thương uy tín. 


sã 


Thời gian chuyển giao Viện Đại học Vạn Hạnh (Cơ sở l ở đường Trương Minh Giảng) và 
giữ lại Cơ sở 2 ở đường Võ Di Nguy (bây giờ là Nguyễn Kiệm), con đang là Quản sự Đại học. 
Ôn vẫn với nụ cười hoan hỷ muôn thuở, vẫn với nét mặt bình thản khi nghe trình bày việc 
một vài anh bộ đội đã gom và đốt rất nhiều Trường Bộ kính với lý do là sách đồi trụy phải thiêu 
hủy. Con giải thích thì họ bảo là ngoan cố. Ôn cười: “Họ không biết gì về kinh điển, uăn hóa 
đâu. Có nói thì phải gặp cấp lãnh đạo chứ nói với các anh bộ đội ấy không ích lợi gì. Họ 
đốt bây giờ, sau này họ in lại. Đừng ngại! Đó là lời tiên đoán hay là lời khuyên lơn an ủi 
của Ôn? Sau đó Ôn đưa con qua chăm lo, giữ gìn Cơ sở 2 của Viện Đại học Vạn Hạnh. Một 
mình con ban đêm cầm đèn pin canh tuần, ban ngày tranh thủ ngủ chút nào hay chút đó, vì 
bao nhiều tài sản của Viện chưa bị tổn thất, lại thêm toàn bộ hồ sơ, bàn tủ, máy móc của Cơ 
sở I ở Trương Minh Giảng chở qua để nghênh ngang trong ngoài chưa ổn định, thật đáng 
lo! Thế mà Ôn vẫn tươi vui tự tại khuyên dạy: “Cái gì còn thì còn, cái gì mất thì thôi, Minh 
Tâm đừng lo. Hãy sắp xếp phòng ốc để quý Thầy chuyển qua, nhất là quý Thây đã gắn bó 
uới Viện như Thầy Mạnh Thát, Thầy Phước Sơn, Thầy Trung Hậu, Thây Hải Thanh, Thầy 
Chơn Nguyên”. Chính lúc đó con thấy rõ hơn sự quan tâm của Ôn với người cộng sự. 

4. 

Khi con nhận quyết định ủy nhiệm làm Ủy viên Công cán của Viện Hóa đạo đảm trách các 
tỉnh miền Nam Trung Phần, Ôn lại ân cần nhắc nhở: “Trách nhiệm không nhẹ, nên cẩn 
trọng. Một tháng sau khi có thư của Tỉnh hội Bình Thuận mời con về gấp để lo Phật sự tại 
đây, hai thầy trò lại bàn luận nhất trí giao chìa khóa và trọng trách quản sự ở Viện lại cho 
Thây Phước Sơn. Khi con chào Ôn để về Phan Thiết, Ôn lại ân cần với vẻ lo lắng: “Nếu về 
Phan Thiết thấy có gì rắc rối, trắc trở không thể vượt qua thì hãy trở uào đây cho yên ổn'. 
Và Ôn ơi! Không quá hai tháng thì con di “nghỉ mát” đúng Š năm I tháng 10 ngày. 

S. 

Hôm nay, Ôn đã về với Phật! Sự nghiệp Ôn để lại không chỉ là cơ sở vật chất mà quan trọng 
hơn là kinh sách Ôn phiên dịch và tư tưởng kiến thức Ôn trao truyền cho bao thế hệ trẻ, 
cho bao lớp sinh viên đã được Ôn đào tạo, cho nhiều Tăng Ni kế thừa. 

Riêng con, gần Ôn không nhiều nhưng ánh mắt, nụ cười của Ôn, một hình ảnh thân giáo 
quả thâm sâu đã cho con nhiều ý sống! 


Lạy Ôn 


284 


CẢM NIỆM ÂN SƯ 


Đệ tử Diệu Tâm (Đúc quốc) 


C úi lạy Giác linh Ôn! 


Mây trắng thong dong cuối chân trời, nào đâu vướng bận với biển khơi. Cánh nhạn đã vụt 
bay, dòng sông kia không hề lưu dấu, nhưng ân tình nào có thể phôi phai! Ôn đi về cảnh 
giới vô tung, mà bao ân tình vẫn còn đọng lại, phảng phất trước di ảnh nụ cười hỷ xả, làm 
ấm lòng chúng con trên con đường kế thừa sự nghiệp độ sinh của Người. 

Ôn vốn sanh trưởng trong gia đình vọng tộc Nho gia, lại thâm tín Tam bảo, thân sinh là một 
Tiến sĩ lỗi lạc đương thời, thì chính nền tảng gia đình ấy đã cháp cho Ôn đôi cánh để tung 
bay xa hơn trên bầu trời của tri thức và lẽ sống. Thêm vào đó, từ nhỏ Ôn vốn rất cần mãn, 
chăm chỉ học hành và trí tuệ uyên bác, đã khiến bầu trời tri thức và lẽ sống ấy của Ôn tô 
đậm một vết son trong lịch sử dân tộc cũng như lịch sử Phật giáo Việt Nam. 


Với tâm tư điểm tĩnh và phong thái điềm đạm, Ôn nhìn cuộc đời cả hai khía cạnh khổ 
đau và hạnh phúc. Chính cái nhìn thấu đáo ấy, chính nỗi niềm thương cảm chúng sanh 
dang chìm đắm trong dòng đời sanh tử mà trái tim Bồ-tát thổn thức, ngọn duốc bi tâm 
được thắp lên nên Người phát tâm Bồ-đề, xuất gia học đạo. Tại chùa Tường Vần, Ôn xuất 
gia, thế phát bẩm sư, sống đời phạm hạnh trong chốn thiền môn, chuyên tâm tu tập, ngày 


285 


đêm nghiên tầm giáo điển, công phư và công quả chuyên cần. Rồi với ý chí xuất trần đại sĩ, 
Ôn xuất dương du học, đỗ tiến sĩ đem bảng vàng về cho dân tộc Việt Nam, cho Phật giáo 
Việt Nam, và mở ra một chân trời mới cho nền học thuật và nghiên cứu Phật học trên quê 
hương yêu dấu. Trong sự nghiệp hoằng pháp, Ôn hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giáo 
dục (cả người xuất gia và tại gia) và được mệnh danh là nhà giáo dục Phật giáo vĩ dại của 
thế kỷ. Điều đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Ôn gắn liền với sự ra đời của Tạng kinh 
Phật giáo Nguyên thủy, làm khởi sắc diện mạo Phật giáo, và là vết son tươi thắm cho lịch sử 
Phật giáo Việt Nam. Có thể nói, Ôn thị hiện trong đời như một nguyện sanh để viên thành 
những øì mà lịch sử hai ngàn năm của Phật giáo Việt Nam còn để trống. 


Tuy vậy, đối với chúng con, Ôn là bậc Thầy gần gũi, thân thương và dễ mến, mà vẫn uy 
nghiêm, mô phạm. Với trí tuệ viên dung, đạo tâm trác thế, là tòng lâm thạch trụ, là bậc mô 
pham cho đàn hậu học, cho nên mỗi lời pháp của Ôn là khơi nguồn trí huệ cho chúng con; 
mỗi việc làm của Ôn đều mang một sắc thái đậm đà đạo lý, tự lợi lợi tha, ích đời lợi đạo; mỗi 
cử chỉ của Ôn là thể hiện sự khoan dung độ lượng, lòng từ chan chứa. Ôn chính là hình ảnh 
giải thoát vô ngại, là lẽ sống muôn đời cho chúng con và Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài 
nước học tập và làm theo. Như cổ đức đã nói: “Nước chảy theo khe nào có ý. Mây tuôn 
đỉnh núi uẫn vô tâm” (trích lời tưởng niệm của TW). 

Nhớ lại ngày con rời Đà Năng vô Sài Gòn tham dự lớp học Sư phạm Mẫu giáo do Đại 
học Vạn Hạnh mở, trong con lại dâng tràn bao kỷ niệm về khung trời đại học, về Ôn - bậc 
Thây thánh thiện và khả kính. Làm sao quên được hình ảnh khi con được xếp hạng nhì 
của khóa học, được Ôn đích thân trao cho con văn bằng với nụ cười hoan hỷ, ánh mắt 
dịu hiền, từ bí và với dáng di thoát tục. Ánh mắt đã qua, vạn câu thơ để lại. Dáng đi nhẹ 
nhàng, nào vướng bụi trần ai. Chính hình ảnh ban sơ ấy đã khắc sâu trong tâm khảm, để 
rồi, trên con đường vượt trùng dương hoằng dương Chánh pháp, con luôn canh cánh 
bên lòng để vượt mọi chướng duyên. 


Sau ngày xa quê hương chưa về thăm được, con thỉnh thoảng gọi điện về thăm Ôn. Bắt máy 
lên nghe tiếng con, Ôn vội vàng hỏi: “Diệu Tâm dang ở mô đó, về Sài Gòn rồi hả? Thầy cho 
người đem xe ra dón hí?”. Ôi, những lời nhiệt tình từ bi vô hạn của Ôn làm sao con diễn tả 
hết tình thương yêu lân mãn của Ôn. Nụ cười hiền hòa bao dung, nhưng vẫn khiêm nhu 
giản dị của Ôn làm sao con quên được. Thầy ơi! Giờ đây, trước di ảnh Ôn, con thành kính 
đốt nén hương thơm để thầm niệm công hạnh và sự nghiệp độ sanh của Ôn. Công hạnh 
của Ôn thì vô bờ, tâm hoằng đạo của Ôn thì vô trú, làm sao con có thể níu hạnh nguyện ấy 
bằng cái nghĩ mong manh của cuộc đời. Do đó, khi ân tình Ôn còn đọng lại trong con như 


286 


một bậc mô phạm, là tấm gương sáng cho dàn hậu học noi theo, thì ân tình ấy là bài thơ truy 
tán công hạnh trang nghiêm nhất mà chúng con kính dâng lên Ôn. 

Giờ dây Ôn đã thuận lý vô thường, rời bỏ huyễn thân để trở về với cõi giới tịch tịnh. Sự 
ra đi của Ôn đã để lại một sự trống vắng to lớn, một sự mất mát cùng tột cho chúng con. 
Song hành trạng, công đức và đạo hạnh của Ôn vẫn còn sống mãi trong tâm tư và ký ức của 
chúng con. Con quỳ trước di ảnh Ôn mà lòng xót xa quặn thất, trái tìm con đang nhỏ lệ, 
Thây ơi! Con cố dặn lòng không được khóc mà sao nước mắt con cứ trào ra! Con không có 
diễm phúc được dưa nhục thân Thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ đây con xin đốt nén tâm 
hương, thành khẩn nghiêng mình vọng về đảnh lẽ Giác linh Thầy, xin Thây chứng giám. 


Thành kính đảnh lễ Ôn 


287 


ĐIẾU VĂN 
TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH 
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 
- NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC VAN HẠNH 


Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam-mô A Di Đà Phật 
Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng thượng Minh hạ Châu, 
Hôm nay, các huynh đệ chúng con là cựu sinh viên và nhân viên Đại học Vạn Hạnh, những 
đứa con tỉnh thần của Thầy, hội tụ về Thiền viện Vạn Hạnh nhất tâm hướng đến để tưởng 
niệm Thầy trước giờ vĩnh biệt, mong Giác linh Thầy chứng giám. 
Than ôi! 
Giữa mùa Vu lan báo hiếu, anh chị em sinh viên Vạn Hạnh chúng con đang tiếp nối bó 
đuốc giáo dục, cấp phát học bổng cho thế hệ kế thừa tại Thiền viện Vạn Hạnh thì được 
tin như sét đánh ngang tai: Thây trở bệnh nặng phải đi cấp cứu nhưng do tuổi cao sức yếu, 
Thây đã thâu thần viên tịch. 


288 


Như duyên lành đã định, giờ phút cuối cùng này, chúng con được điễm phúc quây quần bên 
Thây. Dãu đã thấm nhuần câu di giáo của Thiền sư Vạn Hạnh “thân như ánh chớp có rồi 
không” và lẽ thường “sống gửi thác vể) ấy vậy mà nay chúng con mấy ai cầm được nước mắt! 


Mới ngày nào trên giảng đường Đại học Vạn Hạnh, tiếng Thây vẫn còn vang câu “duy tuệ 
thị nghiệp” với dáng dấp uy nghị, tự tại, sáng ngời, với nụ cười nhân ái, cao cả. 

Thầy đã theo truyền thống Thiền sư Vạn Hạnh, đó là “gặp vận thịnh suy không sợ hãi” và 
Thầy dạy cụ thể, “không vì sợ hãi mà im lặng, không vì sợ hãi mà lên tiếng, không vì sợ hãi 
mà hành động”, “giáo dục kêu gọi mỗi người lên đường tiếp tục lên đường, chối bỏ tất cả 
những nơi nương tựa yếu duối” và tất cả những học trò của Người vẫn không bao giờ quên 
được ý chí sắt son, không øì lay chuyển được sự nghiệp giáo dục của Thây. 


Kho tàng dịch phẩm và trước tác vô giá của Thầy ghi rõ: “Tổn thất người thân, tổn thất 
tài sản, tổn thất danh tiếng, và tổn thất trí tuệ, trong bốn tổn thất ấy, tổn thất trí tuệ mới là 
khốn cùng của các tổn thất”; “tăng trưởng người thân, tăng trưởng tài sản, tăng trưởng danh 
tiếng, và tăng trưởng trí tuệ, trong bốn tăng trưởng ấy, tăng trưởng trí tuệ mới là tối thượng 
trong các tăng trưởng”. 

Đó chính là chân nghĩa của “Duy tuệ thị nghiệp” tức lấy trí tuệ làm sự sống, đó là cương lĩnh 
của Viện Đại học Vạn Hạnh. 


Nhớ Thầy xưa, 


Đại học Vạn Hạnh với năm phân khoa và một trung tâm ngôn ngữ với trên cả vạn sinh viên, 
Thây cùng nhiều cộng sự lèo lái Đại học Vạn Hạnh vững bước di lên, là nơi hình thành ý 
thức sáng tạo và đào tạo nên những lớp người sống có trách nhiệm với đất nước và hạnh 
phúc nhân sinh. Với hướng đi đó, Thây thực sự trở thành nhà giáo dục lỗi lạc, một Tiến sĩ, 
một Viện trưởng cao cả, là ngọn đuốc trí tuệ soi đường cho tâm hồn chúng con đến chân, 
thiện, mỹ. 

Là những đứa học trò các khoa, các khóa, chúng con nguyện sẽ mãi mãi xứng đáng là học 
trò của Thầy, chúng con sẽ luôn đứng thẳng và di tới hài hòa thân tâm, hài hòa thiên nhiên, 
hài hòa lợi ích xã hội, vật chất và tinh thần. 

Nhưng dau đớn quá từ nay âm dương cách trở! Thầy lõi lạc và cao cả của chúng con đã xuất 
hiện và đã ra đi vĩnh viễn. 

Môn sinh chúng con nay thắp nén hương thơm, khói thẳng về trên tiễn Thầy về cõi Phật. 
Bâng khuâng người mất kẻ còn, nương ngọn nến tàn cầu Giác linh Thầy siêu sinh lạc thổ. 


289 


Thầy về với Phật Tổ, chúng con xin Thầy phò hộ! 
Xin thành kính bái biệt Giác linh Thầy - Trưởng lão Hòa thượng. 
Nam-mô A Di Đà Phật. 


(Do cư sĩ Phan Ba, Trưởng ban Liên lạc Cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh, 
Ủy viên Ban Tổ chức Tang lễ đọc ngày 08-09-2012 tại lễ tang Hòa thượng ) 


290 


ĐIẾU VĂN 
TRUY NIỆM GIÁC LINH 
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 
- NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC VAN HẠNH 


(Của cựu sinh viên ĐHVH đọc trong lễ tưởng niệm Hòa thượng Viện trưởng 
tại chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc châu ngày 16-09-2012) 


Nam-mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật 
Kinh thưa Thây Phương trượng, 
Kính thưa chư tôn giáo phẩm, chư Tăng Ni Phật tử, thưa quý bạn đồng môn, 
Kính bạch Giác linh Thây Viện trưởng Trưởng lão HT”Thích Minh Châu, 


Hôm nay đông đảo Tăng Ni Phật tử và cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh cùng tề tựu về chùa 
Pháp Bảo để truy niệm Thây, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu. Riêng cựu sinh viên 
Đại học Vạn Hạnh chúng con - những đứa con tỉnh thân của Thây Viện trưởng xin cúi đầu 
thành kính đảnh lễ trước Giác linh Thây, Hòa thượng Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh. 


Nhớ xưa Thây Viện trưởng đã từng vạch ra bản thệ, tức Bản nguyện của Viện Đại học Vạn 
Hạnh, đó là giải phóng con người ra khỏi tất cả lệ thuộc, tất cả sự nô lệ trong đời sống toàn 


291 


điện của từng cá thể. Giải phóng là phương tiện đồng lúc với giải thoát của Phật giáo. Tiến 
thêm một bước cụ thể hơn, Thầy đã vạch ra kim chỉ nam cho sự nghiệp giáo dục: 

Con người giáo dục thực sự không còn là dụng cụ của bất cứ chính thể và chính quyền nào, 
không bận tâm lo lắng xây dựng một tổ chức hào nhoáng đồ sộ mà bỏ quên thực chất sáng 
tạo của tư tưởng giải phóng. Giáo dục không còn là phương tiện để thực hiện địa vị quyền 
thế của con người, giáo dục thực sự không còn bị trói buộc vào những yêu sách đa dạng 
của xã hội và không còn lệ thuộc vào những bức bách phức tạp của những chính quyền; 
giáo dục không còn là dụng cụ của chính trị; giáo dục cũng không phải là nghề nghiệp 
mưu sinh. Con người giáo dục trước tiên phải là con người tự do toàn diện và giữ vai trò 
chủ động trong việc chuyển hướng văn minh nhân loại; con người giáo dục không phải chỉ 
là một chuyên viên kỹ thuật trong một phạm vi trí thức nhất định mà phải là kẻ phê phán 
truyền thống và phê phán những giá trị hiện đại. Phê phán, sáng tạo là thực chất của giáo 
dục trong việc thể hiện Bản thệ trong đời sống toàn diện. 


Thầy cũng đã trao truyền cho chúng con tỉnh thần “Nhậm vận thạnh suy vô bố úy” để đạt 
tới ba lý tưởng của Viện Đại học Vạn Hạnh, đó là Chân lý, Tự do và Nhân tính. Mới ngày 
nào trên Giảng đường I8, 19, với dáng dấp ung dung tự tại, với nụ cười nhân ái sáng ngời, 
câu “Duy tuệ thị nghiệp” của Thầy vẫn còn vang vọng trong lòng của 9.000 môn sinh đệ tử, 
học trò mà giờ đây đã tỏa di khắp bốn biển năm châu. Chúng con dù ở cương vị nào vẫn 
thấm nhuần và tiếp tục truyền thừa tinh thần đó. Chúng con sẽ tiếp tục “Tự thắp duốc lên 
mà đi” Dãu biết lẽ vô thường “Thân như điện ảnh hữu hoàn vô”, nhưng chúng con không 
khỏi bùi ngùi nhớ thương Ôn Viện trưởng thân thương của cựu sinh viên Đại học Vạn 
Hạnh. Nhớ ngày nào trong khốn khó của đất nước, một đêm cúp điện Thầy đã cầm chiếc 
nến đứng bên cầu thang soi sáng cho sinh viên chúng con xuống lầu, như trong cuộc sống 
Thây đã cảm duốc soi đường cho chúng con những bước di vững chắc trong cuộc đời. 


Thây Viện trưởng thân yêu! Thầy Trưởng lão Hòa thượng cao cả! Môn sinh chúng con nay 
thắp nén tâm hương vĩnh biệt Thây về Tây phương lạc thổ. Nguyện cầu Giác linh Thây về 
với Phật Tổ. 

Xin thành kính bái biệt Giác linh Thầy - Trưởng lão Hòa thượng. 


Áo 2 


TỰ TẠI ĐƯỜNG MÂY 


Vĩnh Hảo 


T thuở hoang sơ đã nguyện làm mây trắng 

Che mát cho đời qua những đêm ngày oi bức điêu linh 

Bi mãn lập ra muôn hạnh 

Sa mạc cháy bỏng ươm thành rừng xanh 

Trí uượt muôn trùng mê chấp 

Trong rừng già tìm cho được lõi cây 

Dũng lực nhà thiển phải đâu lúc nào cũng cang cường, bất khuất 
Có khi phải tải nhục cúi mình cho đàn hậu bối wươn dậy 
Lặng lẽ đêm dài, ôi những đêm dài, ôm những thị phi 

Vẫn rạng rỡ bao dung nụ cười 

Trăm năm cuộc thế có là bao 

Nhưng bút mực, trang kinh thì trải dài cả ngàn năm lịch sử 


Bi giả, nhẫn giả 
Nhãn giả, trí giả 
Trí giả, bất động giải thoát uiên dung giả. 


293 


Tịch lặng trên chóp đỉnh cao 
Đường hẹp trấn gian rũ bỏ 
Mênh mang trời rộng tiêu dao 
Khú-lai uận hành đã tỏ. 


Thành kính dâng Ôn, 
California, ngày 6-9-2012 
(Môn sinh lười nhác thường trốn học giờ giảng kinh của Ôn) 


€) Xem Majjhima Nikãya (Trung Bộ kinh - Thích Minh Châu dịch, tập 29. Đại kinh Thí dụ lõi cây / 
Mahasaropama-sutta) và tìm đọc bài “Giá trị hạnh phúc qua Đại kinh Ví dụ lõi cây” (viết bởi HT”Thích Minh 
Châu) để hiểu công hạnh và tâm hạnh một đời của Ngài. Nói theo Kính Lăng Già thì, “Trí bất đắc hữu vô 
nhi hưng đại bi tâm”. 


294 


PHÁP THÂN 


Hạnh Phương - Hoàng Kim Bính 
(Cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh) 


p háp thân hiện y uàng rạng rỡ 
Bóng T)-kheo dáng Bụt uy nghi 
Nụ cười đẹp hoa sen chớm nở 
Ánh mắt nhìn rộng trở từ bi. 


Trang diệu sử Bụt xưa ngôn thuyết 
Lá bối nằm kho báu ngủ yên 

Thây đánh thúc nên câu thơ Việt 
Ca dao kinh mưa nhuận ba miễn. 


Câu kinh Bụt ngọt ngào tiếng mẹ 
Thấm lòng cơn như tiếng hát ru 
Chập chững bước vỡ lòng thỏ thẻ 
Sáng bừng lên trí tuệ điệu thù. 


Tám đường chánh, Bốn điều sự thật 
Mỗi bước Thầy mỗi bước nở hoa 


Câu kinh vọng cam-lô điệu tật 
Quyện triều âm chấn động sơn hà. 


Hạt giống Bụt từ bi trí tuệ 

Thây đem gieo xuống đất quê nhà 
Xưa non nước Lý Trần đẹp thế 
Lại chữ đây trăm nụ ngàn hoa. 


Cơn chiêm ngưỡng bóng Thây dáng Bụt 
Áo T)-kheo uàng nhuộm quê ta 

Sư tử hống triều âm rộn giục 

Trấn gian vui biển suối reo ca. 


Tuổi ứng thân trùng điệp vàng hoa 

Từ vô thủy... chẳng uô chung, hạn cuộc. 
Giữa gió bụi cõi trần ngũ trược 

Pháp thân ròng ánh ánh kim ba. 


Khi Thây đến, bậc chân sư uô nhiễm 
Nay Thây về Lạc quốc đơm hoa. 

Cả một đời Tỳ-kheo thánh thiện 

Ngọc minh châu lưu ảnh hiện trùng ba. 


295 


VỚIGIA ĐÌNH PHẤT TỬ 
VIÊTNAM 


299 


VÌ SAO GIA ĐÌNH PHẬT TỬ RA ĐỜI 
Thích Minh Châu - 1952 


T bối cảnh hiện tại khi có nhiều người nhìn Gia đình Phật tử chúng ta như 
là một tổ chức già nua lạc hậu uà đang loay hoay tìm một hình thúc khác 
nhằm thay thế Gia đình Phật tử, chúng tôi nói loay hoay vì cho đến bây giờ vẫn chưa có 
được một giải pháp nào gọi là khả thi trong việc giáo dục thanh thiếu niên nhỉ đồng Phật 
tử theo đúng Chánh pháp, có chương trình, có phương pháp và có tính sư phạm phù hợp 
với từng đối tượng đoàn viên như GĐPT Việt Nam. Nhằm để làm sáng tỏ thêm về một tổ 
chúc giáo dục đặc thù của Phật giáo Việt Nam đã tồn tại trên 60 năm qua (chưa kể quá 
trình hình thành sơ khởi), chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau đây của cố Hòa thượng 
Thích Minh Châu, bài này được viết năm 1952 nghĩa là cho đến thời điểm này thì đã 
trên 60 năm nhưng ý nghĩa và nội dung của nó vẫn còn nguyên giá trị cho những ai muốn 
hiểu biết uề Gia đình Phật tử. 

Gia đình Phật tử ra đời với mục dích giáo dục thanh thiếu nhi theo tỉnh thân dạo Phật, vì 
những nguyên nhân chính sau đây: 


1. Một số lớn các em nhờ sự may mắn, sống trong một hoàn cảnh vật chất quá đây đủ, 
do vậy không chịu lo học, lo tập sống tự lập, chỉ biết sống ỷ lại vui chơi; Gia đình Phật 
tử sẽ cố øăng làm một trường luyện tập các em biết sống đoàn thể, biết tự lập, biết tháo vát 


300 


để sau này gặp những hoàn cảnh khó khăn, các em có thể biết ứng dụng, sống ích lợi 
cho mình, cho mọi người. 


2. Cuộc chiến tranh đã qua và hiện tại đã làm một số em mồ côi cha mẹ lưu lạc gia đình, 
sống cô quạnh, không lý tưởng. Gia đình Phật tử ra đời, thể theo lòng từ bi của chư Phật, 
nguyện tiếp đón các em, sống trong Đại Gia đình Phật tử, mong dem những gì vui tươi, 
trong sạch của tuổi trẻ cho các em. 


3. Gia đình Phật tử lại có cao vọng giới thiệu một phương pháp giáo dục đặc biệt dựa trên 
giáo pháp Phật dạy, và một đời sống lý tưởng đúng với tinh thần đạo Phật. 


Phương pháp giáo dục và lý tưởng trên có những đặc điểm sau đây: 
Từ Bi, Tôn trọng sự sống 


Gia đình Phật tử thể theo lòng từ bi của đạo Phật, chỉ biết tuyên dương một đời sống hòa 
đồng, tương trợ, tương ái, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, chủng tộc, chỉ biết tôn trọng 
đời sống của mọi loài và mặc tấn sự tàn sát. Gia đình Phật tử dạy cho các em rằng sống 
phải thương yêu giúp đỡ nhau, sống là phải tôn trọng sự sống của muôn loài. Chỉ có sống 
thương kính nhau mới là sống chơn chánh, mới đáng là một người Phật tử. 

Sáng suốt, tôn trọng sự thật 


Gia đình Phật tử thể theo hạnh Trí tuệ của chư Phật, chỉ biết tôn trọng sự thật, tôn trọng lý 
trí, soi sáng mọi người. Gia đình Phật tử dạy các em biết tôn trọng lẽ phải, tìm hiểu sự thật, 
phát chiếu lý trí. Gia đình Phật tử dạy các em học Phật pháp tức là học để tìm hiểu sự thật. 
Gia đình Phật tử nêu rõ rằng: Ngư đốt là một tội nặng đối với mình, đối với mọi người, mê 
mờ là chưa biết sống, vì rằng người mê mờ ngu đốt sẽ sống để tàn hại nhau. Gia đình Phật 
tử không bao giờ khuyên công kích và mạt sát một tôn giáo hoặc một chủ nghĩa nào, vì 
trong sự mạt sát và công kích đã có nghĩa là mê mờ, ngu đốt rồi. Gia đình Phật tử cố gắng 
phát động một phong trào văn nghệ mới xây dựng trên tinh thần Bi, Trí, Dũng của Gia đình 
Phật tử, của đạo Phật. 


Trong sạch, An tịnh 


Thể theo mục đích đạo Phật giải thoát mọi loài khỏi sự ràng buộc vật chất, Gia đình Phật tử 
chỉ tán thán một đời sống an tịnh giải thoát, ngoài sự chỉ phối của vật dục. Người Phật tử phải 
là người tập giữ thân thể, lời nói và ý niệm trong sạch, ăn mặc giản dị, biết đủ, vì con người 
có sống trong sạch, giản dị, kham khổ mới sống sáng suốt và mới làm chủ được vật dục. Gia 
đình Phật tử còn chú trọng giới thiệu sự hệ trọng của những phút an tịnh, lắng đứng các vọng 


301 


niệm lăng xăng, không rong ruổi ngoại cảnh. Chính những phút an tịnh làm tăng trưởng 
định lực con người, giúp người tự tại đối với hoàn cảnh và phát chiếu trí tuệ. Cho nên các 
buổi họp, các buổi trại đều có thể dành những phút tịnh niệm và trong sự tu tập hằng ngày 
của Huynh trưởng và nam nữ Phật tử, có giới thiệu những pháp môn quán tưởng, sổ tức 
niệm Phật để giúp đối trị loạn tưởng, chuyên tâm nhứt cảnh, tăng trưởng định lực con người. 
Hỷ Xả 

Người Phật tử không nên dem một bộ mặt dau thương để làm hoen ố thêm cuộc đời vốn 
đã dau khổ. Cho nên Gia đình Phật tử chú trọng hạnh hoan hỷ, hạnh của những người biết 
sống vui vẻ, dầu gặp những chướng ngại chông øai. Gia đình Phật tử lại còn khuyến khích 
hạnh phóng xả, nghĩa là hạnh của những người biết quên mình hy sinh cho mọi loài, biết 
trừ diệt mọi sự oán thù tật đố, sống hòa thuận vui vẻ. 


Gia đình Phật tử chỉ là một cơ quan giáo dục ứng dụng những phương tiện trong sạch 
chơn chánh 


Gia đình Phật tử không phải là một cơ quan chuyên lo tuyên truyền đạo Phật để lôi 
cuốn tín đồ Phật tử. Gia đình Phật tử chỉ là một tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi, dựa 
trên nền tảng tinh thần đạo Phật, tạo cho thanh thiếu nhi một đời sống chơn chánh lợi 
ích cho mình, cho mọi người. Cho nên Gia đình Phật tử chỉ áp dụng những phương 
tiện trong sạch chơn chánh để thực hiện mục đích của mình. Gia đình Phật tử không lôi 
cuốn thanh thiếu nhi cho đông để làm vây cánh đối lập với các đoàn thể khác; Gia đình 
Phật tử không dựa vào áp lực chính trị, không dựa vào sức mạnh khủng bố để mở rộng 
thế lực. Gia đình Phật tử không dùng những danh lợi vật chất, những cách tuyền truyền 
nhồi sọ để dụ đỗ mê hoặc thanh thiếu nhi. Gia đình Phật tử chỉ biết giới thiệu một cách 
vô tư một lối sống chân chánh hợp với lẽ phải, thuận với tuổi trẻ, đúng với tinh thần Bị, 
Trí, Dũng. Thanh thiếu nhi vào Gia đình Phật tử chỉ vì thấy đời sống của Gia đình Phật 
tử hợp với chí hướng của mình, có lợi cho chính mình, nên vui lòng sung sướng và vinh 
hạnh được làm một Phật tử trong đại Gia đình Phật tử. 

Gia đình Phật tử ra đời, giới thiệu cho thanh niên một lý tưởng 

Trong lúc đào tạo một thế hệ mới, biết sống đúng với nghĩa căn bản của con người, Gia 
đình Phật tử giúp các huynh trưởng hiểu các em mình, thương các em, biết hy sinh cho 
các em. Gia đình Phật tử là sợi dây liên lạc thắt chặt tình anh em giữa thanh niên Việt Nam 
và thanh niên các nước, giữa thanh niên với thiếu nhi, giúp cho tuổi trẻ hiểu rằng phải biết 
sống trong tình thân hữu, nâng đỡ dìu dắt hy sinh cho nhau. 


302 


PHỤNG BÁI 


Đàn em Gia đình Phật tử Việt Nam 


N gưỡng bái bạch Giác linh Ôm! 

Tin Ôn viên tịch, đối với chúng con, rõ là Đàm hoa đã rụng, ánh phúc tinh lịm tắt trên bầu 
trời thái không! 

Nhớ lời xưa Ôn dạy trần gian là huyễn mộng, nhưng phải trân trọng cuộc đời từng hơi thở, 
từng bước chân, từng phút giây. Thấy rõ dấng chân thường qua dòng đời sinh diệt mới ngộ 
ra rằng “Tịch diệt là vui: 

Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông, dạo mạch cũng có chỗ xuất sanh. 
Khéo khơi nguồn, khéo dãn độ, thì trần gian dù uế ố cũng về được nguồn tịnh độ an vui. 
Một chân nhập triển, thấy cuộc đời vạn biến, khởi chí xuất trần thượng sĩ, vượt qua bờ tục 
lụy, khẳng định mình trong một kiếp nhân sinh. 

Một chân vào đạo, nhà Như Lai là tâm đại từ bị, áo Như Lai màu nhu hòa nhãn nhục và nhà 
Như Lai là lập trường vạn pháp đều không. Phiêu bồng nâng bước chân trần, khứ lai tự tại 
ra ngoài tử sanh. 

Bao nhiêu năm theo thây học dạo, cuộc đời hư ảo như bức tường vân, có có không không 
mà khai mầm đạo ý từ lứa tuổi thanh thiếu đồng nhị, từ Đồng ấu đến Gia đình Phật hóa phổ, 


303 


Thanh niên Phật học Đức dục, Hướng đạo Phật tử... và đến Gia đình Phật tử Việt Nam. Trong 
quốc nạn, trong pháp nạn, trong tổ chức nạn đã làm chắc đôi chân, làm vững đôi tay, nhìn xa 
thấy rộng xây dựng cộng đồng Phật tử Lam Viên trên mọi miền thế giới. Chúng con biết phải 
mở rộng tâm từ và luôn luôn thấu hiểu đạo lý nhân quả duyên sanh, trên không trách trời, 
dưới không trách người, thiết tha với sứ mạng giáo dục vô cầu. 
Dĩ thân tác chúng, Ngài gánh vác sứ mạng giáo dục đào tạo Tăng Ni nhị bộ. Dĩ thân tác 
chứng, Ngài hướng dãn hệ thống GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG từ mầm non đến đại học. 
Để giữ gìn nguồn cội, cương duy đạo thống, Thầy xuất dương du học hơn mười năm nơi 
đất Phật, học viện Nalanda, dem hết tâm can chí nguyện dịch thuật chuyển ngữ Tạng kinh 
Nguyên thủy sang Việt văn, cũng không quên so sánh đối chiếu với Hán tạng làm móng 
nền tiếp dẫn hậu lai. 
Trụ thế gần tròn thế kỷ, lạp tuế cũng đã ngoài bảy mươi, việc đáng làm Ngài đã làm, việc 
đáng nói Ngài đã nói, còn việc gì miên mật bất khả thi nào cần đâu phải nói ra! Thị phi bất 
khả nại hà? Ba lãng bất năng một, vô úy năng trì bước qua. 
Giờ dây Thiền viện dây áp hoa lạ quý biểu trưng toàn khắp cho cả ba miền. Bên trong trầm 
hương ngào ngạt Giác linh đường, và còn cao hơn thế nữa là Giới Định Tuệ hương, Giải thoát, 
Giải thoát trí khôn lường, ngào ngạt khắp muôn phương, pháp lữ đệ tử Ngài cúng dường. 
Chúng con đội ơn Ôn bài học “Đến đi trong vòng tục lụy, thơm mùi phát túc siêu phương, 
Thây tu vô nhất vật, thanh bần ngát hương” Và sau cùng chắc chắn Thầy sẽ thích và ngồi bật 
dậy võ thủ xích khi nghe chúng em ca rằng: 

Anh Nam ơi! 

Chúng em theo Thiện Tài đồng tử 

Về phương Nam theo thây theo bạn, 

Quyết một lòng không thay ngựa, không thay xe 

Anh Nam ơi! 

Đền trí tuệ làm sao mà tắt? 

Nước Cam lô thị độ làm sao vơi? 

Tình Lam đẹp lắm anh ơi! 

Tuy là HUYỄN MỘNG 

Nhưng chật trời THÁI KHÔNG!” 

Thay lời bái biệt: 

“GANG THÉP TA CHIA TAY ĐỪNG BUỒN.. 


304 


TƯỞNG NIỆM 
CỦA PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ GHPGVN 


Đệ tử Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu 
(Trưởng Phân ban GĐPT TƯ GHPGVN) 


K„ bạch Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu tôn kính! 


Trong giờ phút này, đối trước kim quan của cố Đại lão, toàn thể chúng con, từ Phân ban 
GĐPT Trung ương đến các Phân ban GĐPT các Tỉnh, Thành hội trên cả nước, dang tràn 
ngập một niềm kính tiếc sâu xa và vô cùng bùi ngùi xúc động. 

Kính bạch Giác linh Hòa thượng, 


Thành kính đảnh lẽ xin Hòa thượng cho phép chúng con được nói lên lòng tri ân vô hạn 
công lao to lớn của Hòa thượng cả cuộc đời hết mình xây dựng nền giáo dục Phật giáo 
nước nhà. Sự nghiệp của Hòa thượng thật ngời sáng và lớn lao, mãi mãi trường tồn với tiền 
đồ Phật giáo Việt Nam. 

Từ những năm đâu của thập kỷ 60 thế kỷ XX, Hòa thượng đã gây dựng Trường Đại học 
Vạn Hạnh tại thành phố Sài Gòn trước đây, nay là TP.Hồ Chí Minh và đã đào tạo hàng 
chục ngàn sinh viên cho đất nước. Sau khi Tổ quốc Việt Nam thống nhất, GHPGVN được 


305 


thành lập, Hòa thượng lại tiếp tục thiết lập Trường Cao cấp Phật học, rồi đổi thành Học 
viện Phật giáo tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Mấy thập kỷ qua, Hòa thượng đã đào tạo 
biết bao thế hệ Tăng, Ni trong đó có nhiều Tăng, Ni sinh du học nước ngoài để phụng sự 
cho Phật giáo nước nhà. 

Hòa thượng không chỉ là nhà giáo dục Phật giáo lớn mà còn là nhà văn hóa, nhà dịch thuật 
như Hòa thượng đã dịch Bộ Đại tạng kinh từ PãÏi sang tiếng Việt. Ngoài ra, Hòa thượng còn 
biên soạn và trước tác nhiều tác phẩm có giá trị góp phần làm cho nền văn học Phật giáo 
ngày càng thêm phong phú. Hàng Phật tử chúng con xin dâng lên lòng thành ngưỡng mộ 
Hòa thượng như một ngôi sao Khuê văn hóa rạng rỡ của Phật giáo Việt Nam. 

Kính bạch Giác linh Hòa thượng, 


Kể từ năm 1946, sau khi Hòa thượng xin xuất gia thọ giới được Ôn Tường Vần ban cho 
Pháp hiệu Minh Châu, Hòa thượng là Cố vấn Giáo hạnh nhiệt tình và rất năng nổ đối với 
GĐPT chúng con. 


Vào tháng Giêng 1950, thời đó Hòa thượng đang là một Chú Minh Châu trẻ trung, tràn 
đầy nhiệt huyết, đã biên soạn tiết học ý nghĩa Huy hiệu Hoa Sen Trắng. Bài học nhập môn 
về ý nghĩa Huy hiệu Hoa Sen Trắng này đã song hành với GĐPT chúng con gần 70 năm 
nay. Trọng đại hơn, vào kỳ Đại hội đổi danh xưng GĐPT Việt Nam tổ chức tại Tổ đình Từ 
Đàm Huế vào hạ tuần tháng Tư năm 1951, Hòa thượng đã biên soạn ba điều luật ngành 
Oanh và năm điều luật Thanh, Thiếu vào Nội quy GĐPT Việt Nam. 

Đây là gia tài tỉnh thần quý giá và thiêng liêng mà Hòa thượng để lại cho GĐPT Việt Nam. 
Mỗi một huynh trưởng cũng như đoàn sinh GĐPT chúng con đều khắc sâu vào tâm trí, 
lấy những điều luật này làm kim chỉ nam tỉnh tấn tu học, để hành trì Chánh pháp và làm lẽ 
sống cho cuộc đời. 

Kính bạch Giác linh Hòa thượng, 

Đối trước kim quan của Hòa thượng, chúng con nguyện tỉnh tấn tu học, nguyện dũng tiến 
trên đường đạo, nguyện xứng đáng với tình thương lân mãn của Hòa thượng. Kính ngưỡng 
Hòa thượng thùy từ chứng giám lòng thành kính sâu xa của chúng con. Trong khoảnh khắc 
xúc động này, chúng con xin thành kính đảnh lẽ tri ân sâu xa. 


Thay mặt toàn thể Huynh trưởng uà Đoàn sinh GĐPTVN 


306 


ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM 
CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 
THÀNH VIÊN SÁNG LẬP GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM 


Toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
Huynh trưởng Tâm Hoài chấp bút 


Chí tâm đảnh lễ: 
Nam-mô Phật giáo Việt Nam Giác linh Đại lão Hòa thượng Ân sư, Thành viên 
sáng lập Gia đình Phật tử Việt Nam, Ma-ha Sa-môn Tỳ-kheo Bồ-tát giới Pháp danh 
thượng Tâm hạ Trí, hiệu Viên Dung, tự Minh Châu, thế danh Định Văn Nam, tác 
đại chứng minh. 

Chúng con, toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh Gia đình Phật tử tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu, 


Trước linh đài phủ phục dâng lên 

Dưới chiếu cỏ cúi đầu lạy xuống 

Lời cảm niệm bậc Thiên sư long tượng 

VỊ Thây đại trí chốn phương trượng thiên gia 


307 


Đấng Ân sư sáng lập uườn nhà 
Cho đoàn Lam giữa Ta-bà hiện hữu. 


Kính bạch Giác linh Thây, 


Hiệp ky hôm nay chúng con xin dâng lời uụng đại 
Đốt nén tâm hương 

Đê đâu kính lạy 

Cúi xin Thây hiển linh chứng giám. 


Chúng con kính nghe rằng: 


Phật pháp nhiệm mâu, pháp giới chúng sanh đồng kính ngưỡng 
Pháp vương vô thượng, mười phương phàm thánh thảy quy y 
Pháp thân chơn như, sống chết chẳng là gì 

Pháp tánh thường trụ, có đâu sinh, điệt? 

Bởi thế nên Thây hiện thân bậc dạo sư minh triết 

Phương tiện Ta-bà giáo hóa độ sanh 

Hiện sanh thân — mà chứng Pháp thân 

Duyên tục đế — thênh thang về Chân đề. 


Nhớ linh xưa: 


Vọng tộc Nho gia dòng khoa cử 

Cân mãn sách đèn trí tuệ sớm hanh thông 
Rũ áo từ quan, rời bỏ Tòa Khâm 

Về dân đã một lòng theo học Phật 

Cùng bác Tâm Minh quyết tâm sáng lập 
Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục 

Với đồng sự áo lam tô bôi công đức 

Xây đựng đài sen trắng ngát hương 

Trong phong trào "Chấn hưng Phật giáo” 
Tiên phong giáo dưỡng đoàn thanh niên học Phật 
Miệt mài làm Phật sự bao năm 

Chánh Thư ký Hội Phật học An Nam 


308 


Vì đạo hy sinh rút ruột tơ tầm 

Cho đến lúc hình thành Gia đình Phật tử 

Báo Viên Âm một thời hương lam tỏa 

Đạo từ bị thắm đượm xứ kinh kỳ 

Đồng biên soạn những trang giáo án đầu tiên cho tổ chức 
“Phật pháp Bốn cấp” — sách gối đâu Huynh trưởng 
Viên gạch nên cho lý tưởng vươn lên 

Mấy chục năm sau trong lòng bao thế hệ Lam Viên 
Thân thương lắm! Ngôn từ “chú Châu” ngày đó 
Anh em, thây trò dưới mái chùa gắn bó 

Chúa ngọt, sẻ bùi, kiến giải đông phân 

Che chở đoàn Lam dưới ạt áo nâu sông 

Cây Tãt-bát uẫn gieo mâm trí tuệ. 


Nhớ linh xưa: 


Giá từ 1ổ đình uân du học đạo 

Xứ Phật một lòng theo dấu Như Lai 

Sanskrit; Pal; Anh; Hán; Phạn... miệt mài 

Bao nội điển tiếp thu truyền hậu thế 

Ngoại điển thanh mình danh uang bốn bể 

Tiếp tục truyền thừa hậu đuệ ngàn sau 

Về quê hương khai trường đại học Phật giáo khởi đầu 
Viện Vạn Hạnh đào tạo Tăng tài đất nước 

Bao thế hệ thiên môn tiên phong trí thức 

Hiểu dạo, dựng đời, yêu xí sở quê hương 

Gifia biển sóng ba đào, thế gian ma cường pháp nhược 
Thây an nhiên tự tại 

Kiên trì hóa độ hoàng dương 

Thế sự thịnh suy biến đổi 0ô thường 

Bậc đại trí vẫn tùy duyên bất biến 

Tâm bất động giữa muôn ngàn biến động 

Tùy duyên hiện tướng, phương tiện uô cùng 

Khai tràng thuyết pháp, phiên dịch tạng kinh 

Bình đẳng giáo hóa độ quân sanh - phất tung tà áo rộng 


309 


Thênh thang vào địa ngục - như dụ hóa thiên đường 
Chín lăm năm ngọt bùi thế sự, tạm trú Ta-bà 

Sáu bốn mùa hạ lạp, sáng tỏa thiên gia 

Hạt Minh Châu nợời ngời, trí Văn Thù khơi tỏ 
Hạnh nguyện Phổ Hiên quốc độ nhiếp Viên Dung 
Bậc Chúng Trung Tôn đại nguyện đã đắc thành 
Bao vinh nhục, thăng trầm, danh vị, huân chương... 
Vào chân đế chỉ là tông ảo hóa! 

Gặp thời thế, thế thời phải thế! 

Rồi một sớm đầu thu, đất trời bi lệ 

Vĩnh biệt Đạo su! 

Trăng Lăng-già xế bóng 

Rừng Ta-la thiếu bóng cội tùng già 

Đệ từ chúng con bàng hoàng thương tiếc 

Khi nghe Thây thâu thân tịch điệt 

Mênh mông bể học, bát ngát Diêm-phù 

Thuyên từ tách bến mịt mù khói sương 

Tùng lâm hoàng hạc đã lên đường 

Bậc thạc đúc an nhàn về cõi Phật. 


Than ôi! 


Sông Hằng [là ngậm ngủi sóng ỗ 

Núi Trường Sơn nhỏ lệ dưới mưa thu 

Phật tử mười phương chịu tang ngài Viện chủ 
Lam Viên phương này dau đớn khóc Ân sư 
Văn biết rằng thế gian 0ô thường sanh tử - tử sanh 
Chín mươi lăm năm trụ thế nguyện viên thành 
Thây trở lại cõi tịch quang thường tịnh 

Theo chân Phật, Thây lên đài thượng phẩm 
Sao lòng chúng con thương tiếc mãi Thây ơi! 
Tiếng “Chú ˆ ngày xua uọng lại nỗi ngậm ngùi 
Trong tâm khảm đàn con Thây giáo dưỡng 
Tôn sư khuất núi từ đây... 

Đường còn mê lộ bóng Thây phương nao! 


310 


Hôm nay đây trong nỗi nghẹn ngào 

Đốt hương khấn nguyện tiễn chào Từ tôn 
Sen trắng Thây ơi uãn mọc giữa lửa hồng 
Lời phát nguyện ngàn sau còn uang tọng 
“Dù bao nhiêu gian khổ 

“Dù gặp nhiêu nguy khó 

“Lý tưởng chúng con vân tôn thờ. 


Dưới linh đài tưởng niệm đãng Ân sư 
Đốt nén tâm hương 

Đề đâu lạy tiễn 

Cúi xin Thây ai lân chứng giám. 


Đê đầu cẩn bái! 


311 


ÁNH SÁNG VIÊN MINH CHÂU 
Nguyên Tịnh 


hiều rằm mùa Vũ lan Nhâm Thìn, hai tiếng sấm lớn đã làm chấn động chốn cố 

đỏ, quả địa cầu như rung chuyển. Từ thời cha sinh mẹ đẻ, có người đã năm mươi 
tuổi, chưa ai nghe hai tiếng sấm và tia sét khủng khiếp như vậy. Cái ngày Tất-dạt-da ra đời, cái 
ngày Sa-môn Cồ-dàm chứng đạo, cái ngày Đức Phật vận chuyển bánh xe Chánh pháp nhiệm 
mầu, cái ngày Thế Tôn nhập Niết-bàn, phải chăng, đại địa cũng chấn động như vậy? 


Sáng ngày ló, toàn thể Phật tử chốn sông Hương bàng hoàng khi nghe tin Hòa thượng 
Minh Châu viên tịch. Sự chấn động hôm trước của đất trời giờ dây đã thành sự chấn động 
của tâm hồn người con Phật. Có cái gì đó cảm thương, quý kính, buồn dau, lo lắng, trống 
rỗng trong lòng hàng hậu học. Một vị cha già trí đức giới hạnh ra đi bỏ lại đàn con thơ trên 
chiếc thuyền lênh đênh qua ngàn trùng sinh diệt. Biết rằng chiếc thuyền cũng phải lên 
đường, nhưng thiếu sự chèo chống thuần thục của cha mình, chiếc thuyền ắt hản sẽ bấp 
bênh biết bao! 

Tôi muốn im lặng thản nhiên mà nghĩ về Người! Đốt trầm, đốt nến lên mà ngưỡng vọng 
về Người. Không cần phải nói năng chỉ. Cõi không tịch đâu cân phải nghe thêm øì. Thế 
mà giờ đây tôi vẫn muốn nói, phải chăng đó là nhu yếu của loài người, loài người đang thấy 
lòng mất mát. 


Tôi ít quan tâm tới chức vụ của từng người trong quá khứ cũng như trong hiện tại, cũng vì 


KH 


lý do ấy mà tôi chỉ biết anh Định Văn Nam ngày xưa là một Huynh trưởng trong Gia đình 
Phật tử, sinh hoạt và hướng dẫn thế hệ trẻ rất hết lòng, với một đức khiêm cung hiếm có. 
Ánh sáng viên minh châu nơi anh Nam, tôi đã tìm thấy ở chùa Kim Sơn. 


**x% 


Năm 1943, Kim Sơn được dùng làm nơi tổ chức trại huấn luyện cho các em Phật tử. Anh 
Nam làm trại trưởng, lo sắp xếp tất cả mọi chuyện, từ học tập, sinh hoạt đến ăn uống. Cái 
thời nghèo khó cả dân tộc, dâu đễ dàng để tổ chức một sự kiện øì. 


Buổi sáng, toàn trại được mỗi người một tô cháo trắng, sáng nào xa xỉ lắm thì có thêm ít 
đâu xanh. Buổi trưa được ăn cơm đạm bạc. Chiều không ăn. Anh chị em Phật tử đùm bọc 
thương yêu nhau trong túng thiếu. Đó cũng là lý do để mọi người thấy mình rất giàu có. 


Một sáng, anh Nam về Từ Đàm có công chuyện, khi lên chở trên chiếc xe đạp cà tàng một 
người bạn để giúp một tay tổ chức trại. Người bạn chưa ăn sáng, anh Nam nhờ chị Chương 
bưng lên tô cháo của mình mời bạn. Anh bảo anh đã ăn sáng rồi. Người nào phần đó, làm 
gì có phần dư mà để lại phòng có ai lên đột ngột. 


Đến gần trưa thì anh Nam đói bủn rủn vì đã nhịn từ trưa qua đến giờ trong khi phải lo bao 
nhiều là việc. Anh đi xuống bếp gọi, “Chị Chương ơi, chị coi có cục đường đen nào không? 
Cho tui một miếng, tui đói quá. Chị Chương là người được nhờ lên nấu ăn giúp, năm đó 
khoảng 16 hay 17 tuổi. Chị lật đật mở gói lá chuối lấy ra bốn miếng đường để trên đĩa, mỗi 
miếng nhỏ bằng lóng tay, tay kia bưng thêm tô nước trong: “Anh ăn đỡ di, có nước chè 
nhưng em không pha, đói bụng anh uống nước chè sẽ say” Mừng quá, anh Nam đưa miếng 
đường lên miệng. Tiếng các em dang tập hát ngoài sân chùa vọng vào như một bây sơn ca, 
đẹp và trong như bình minh, như mùa xuân, như tuổi trẻ. Định cắn miếng đường ngọt lịm 
ấy, bõng anh dừng lại: “Thôi chị Chương ơi, chị cất đi! Tui là anh trưởng mà bây giờ lại ăn 
không dúng bữa, lại ăn đường của trại, thì làm sao tui hướng dẫn các em được? Trưa tui ăn 
cơm cũng được. Chị đưa tô nước tui uống được rồi; chị cất đường đỉ” Cô gái chưa tròn hai 
mươi ấy chứng kiến tất cả câu chuyện, chị quay mặt đi mà nước mắt cứ lăn dài trên má, chị 
thương sao một vị anh trưởng khiêm tốn đức độ thực lòng như vậy. 


Chị Chương ngày nào giờ đã là một bà lão tuổi quá 80, vậy mà bây giờ mỗi lần kể lại, bà 
văn không cầm được nước mắt. Tôi nghe bà kể câu chuyện ấy cho riêng tôi chí ít cũng cả 
chục lần rồi. Lân nào bà cũng khóc. Lần nào tôi cũng rưng rưng. Sau mỗi lần kể chuyện, mệ 
Chuộng (tôi thường gọi chị Chương ngày nảo với cái cách thân thương ấy) bao giờ cũng 
nói thêm: “Sau này chùa xây dựng, vật liệu phải vận chuyện từ dưới sông Lựu Bảo lên, và 
quý Thầy cùng Phật tử, ai cũng phải bưng từng viên gạch, gánh từng gánh cát gánh nước 


KG 


lên để dựng chùa. Vì thế mà giờ đây, từng hạt sỏi từng nắm đất trên chùa con đều quý như 
xương thịt của chính con” Mệ lại để nước mắt rơi. Mệ Chuộng, mệ Hường... đều đã lớn 
tuổi, và họ sống với những hạnh phúc ấy thật. 

Ít năm sau, anh Nam phát tâm xuất gia, sau này trở thành thầy Minh Châu, một bậc đã 
đem toàn bộ cuộc đời mình hiến dâng cho Chánh pháp, dem nhiệt huyết trong lòng cùng 
những người bạn tu dịch thuật kinh điển và viết sách, đem sự thật đến với cuộc đời. Ánh 
sáng viên minh châu đã tỏa chiếu rất xa. Cuộc đời anh Nam khi thành thây Minh Châu đã 
rất nhiều người biết đến rồi. 

Có một anh Nam là đã có thây Minh Châu. Những gì anh Nam đã làm là những øì thây 
Minh Châu đã tiếp nối. Thây Minh Châu được sinh ra nơi chí hướng và đức sống của anh 
Nam. Với giáo lý tương tức, chúng ta sẽ thấy điều ấy rất thật. Và thầy Minh Châu sẽ có mặt 
trong con cháu dòng họ tâm linh của Thầy. Con cháu trong dòng họ tổ tiền tâm linh đang 
tiếp tục đời sống của Thây. 

Ngồi dây giữa núi đồi Kim Sơn, tôi lại thong thả chiêm ngưỡng một lần nữa ánh sáng viên 
minh châu ấy. Đây cũng chính là những lời bái nguyện mà hàng hậu học chúng con muốn 
dâng lên vị Thây khả kính, là nén tâm hương chúng con kính cúng dường Thây. Nụ cười 
hiền, ánh mắt bao la, tình thương và tuệ giác lớn của Thây dang có mặt trên cuộc đời này. 
Thây đã thành ánh sáng của núi sông. 


314 


HỒI ỨC VỀ NGƯỜI 
Hậu học Như Phương 


ới đó mà đã hơn bốn mươi bảy năm. Hồi đó Viện Đại học Vạn Hạnh như 

một kỳ quan trong mắt con. Thỉnh thoảng con đến Vạn Hạnh không phải 
là để học. Con đến để thăm Sư bà Diệu Không. Thường thì quá đường sáng xong con đến 
Vạn Hạnh. Lân nào cũng thế con gặp Hòa thượng nơi vị trí gần cổng trường. Dáng Người 
nghiêm cẩn, thanh thoát, tươi vui. Từ xa con đã chuẩn bị để chào Người, vậy mà lúc nào 
con cũng bị chào sau. 


Với đôi tay búp sen và nụ cười tươi như Đức Phật Di Lặc của Người, con thấy buổi sáng thật 
đẹp và thấy mình thật diễm phúc! Như một sự bù lõ vì sanh vào thời không có Phật, hình 
ảnh này luôn hiển hiện trong tâm con mỗi khi con nghĩ đến Hòa thượng. 


Y vàng giải thoát trong rừng cao su Mai Thanh 


Sáng tỉnh sương hôm ấy, các đơn vị trại còn lặng yên trong rừng cao su Mai Thanh. 
Dáng Người như bóng Phật, khoan thai thiên hành. Màu xanh của lá cây rừng, màu 
vàng của y giải thoát. Đặc biệt, chiếc y trên thân Người sao mà kỳ diệu quá, không 
thể lãn lộn với ai được. Nhìn Người, con luôn nghĩ đến Sa-môn hạnh, thật đẹp và cao 
quý làm sao! Đó là hình ảnh nổi trội giữa trại hè của các trường Bồ Đề miền Nam từ 
Quảng Trị đến Cà Mau năm 1972. Lúc đó Hòa thượng là Tổng vụ trưởng Tổng vụ 
Giáo dục và là Trưởng ban Tổ chức trại hè nơi rừng cao su Mai Thanh. Con có mặt vì 


KG 


hồi đó con là cô giáo của trường Bồ Đề Hạnh Đức. 
Thật lạ, thân Người không lớn mà sao con có cảm tưởng như bóng Người trùm hết thảy 
chúng con mấy vạn người. Với trí tuệ và phong cách nhu thuần của bậc trí giả, Người đã 
đem lại cho trại hè một chốn bình yên, tươi vui, phúc lạc. 
Người vẫn thong dong 
Sau ngày thống nhất đất nước, việc đạo việc đời còn lắm nhiêu khê. Những tin không vui 
làm lòng người héo lại. Con lại đến Vạn Hạnh nhưng không phải Vạn Hạnh ở Trương 
Minh Giảng mà Vạn Hạnh ở Võ Di Nguy (bây giờ là Nguyễn Kiệm), Phú Nhuận. Quỳ 
trước Người, con rụt rè hỏi: “Bạch Thượng tọa, lúc này có nhiều việc, Thượng tọa có vất 
vả lắm không?” Hòa thượng với nụ cười hoan hỷ cố hữu nhìn con trả lời: “Cảm ơn cô đã 
quan tâm. Có việc, nhưng không nhiều. Tôi không sao dâu!” Nghe Hòa thượng nói và nhìn 
phong cách khoan thai, vững chãi của Người, bao nỗi lo về Người trong con tan thành mây 
khói. Con đứng lên chắp tay cảm tạ và chào Người ra về mà lòng chan chứa niềm vui. Vui vì 
Người vẫn là Đức Phật Di Lặc trong con, dẫu biển đời mênh mông sóng gió. 
Dị Lặc vẫn cười tươi uạn kỷ 
Biển đời cho dẫu sóng mênh mang. 

(Trích trong “Nụ cười Di Lặc” của Đàm Liên) 
Người là biểu tượng thế gian đăng 
Một lần khác, cũng vào buổi sáng sớm, sau thời công phu khuya, không khí tĩnh lặng bao 
trùm ngôi chùa Vô Ưu. Con ra ngồi trước hiên chùa, nhìn ra Quan Âm cảnh. Lúc đó, hoa 
sen trong ao dang nở, trên bờ hoa cỏ bao quanh. Bõng dưng lòng con tràn đầy an lạc. Lòng 
chan chứa tâm niệm tri ân, con chợt nghĩ về Người. Đối với con, Người là biểu tượng đẹp 
nhất, thích hợp nhất để con nói lời tri ân. Người là biểu tượng của Tăng bảo, của thiện tri 
thức. Con đã đến Thiền viện Vạn Hạnh gặp Người để tôn kính, đảnh lẽ, cúng dường. 
Chiếc xe đã cũ 


Lần cuối cùng con được nhìn thấy Người trong buổi lễ cấp phát văn bằng tốt nghiệp khóa 
IV. Con có mặt vì có thư mời. Nhìn Người, con biết sự nghiệp hoằng pháp của Người trên 
cõi đời này sắp viên mãn, bởi tấm thân đã già như cõ xe đã cũ. Con xót xa, tiếc cho bao thế 
hệ Tăng Ni sau này không được gặp Người. Rồi việc øì đến phải đến. Dãu đã nhiều năm 
báo trước, nhưng con không khỏi bàng hoàng khi Người viên tịch. Tiếc cho con, tiếc cho 
Phật giáo Việt Nam, tiếc cho bao thế hệ Tăng Ni bây giờ và mai sau... không còn thấy được 
hình ảnh vị Sa-môn Minh Châu. Phải rồi, Người là Minh Châu của thời cách Phật quá xa! 
Con tự an ủi, được thấy Người một lần trong cõi đời này là đã diễm phúc, huống chỉ con đã 


316 


được gặp Người nhiều lần. 
Con học nơi Người hai bài học lớn: 


Bài học thứ nhất là đức tính khiêm cung, sẵn sàng chào hỏi trước. Phải chăng Người luôn 
thấy được tánh Phật nơi mọi người? 

Bài học thứ hai là sự sáng suốt, trạch pháp, nhìn sự vật đúng như là... không bị sự rườm rà 
của thị phi chi phối. Nhờ vậy, tuy phải giải quyết nhiều việc mà không đa đoan, nên Người 
đã nói với con: “Có việc, nhưng không nhiều.” Phải chăng nhờ vậy mà Người luôn nở nụ 
cười tươi sáng trong biển đời dậy sóng? 


Con nguyện trọn đời tu tập hai đức tính của Người. 


Thành kính đảnh lễ 


JlZ 


HOÀI NIỆM 


Thuầấn Tánh 
(Thiển viện Linh Chiếu) 


@ on xin được gọi tiếng “Thầy” thân kính mà chúng con thường gọi quý Thây cố 
vấn giáo hạnh trong Gia đình Phật tử. 


Ngưỡng bạch Thây! Con được sinh ra trong một gia đình Nho giáo, tin Phật, nhưng lại lớn 
lên ở vùng đất phương Nam, vùng sông nước Cửu Long miền Tây Nam Bộ, nơi mà tôn giáo 
rất phức tạp và Phật giáo rất đa dạng. Theo đạo Phật lúc bấy giờ là đến chùa mồng một và 
rằm để lễ Phật, tụng kinh, ăn chè... và nhất là được xem “ông quy” lụp cụp từ ao sen lên 
chánh điện nghe kinh. 


Rồi một hòm, đoàn Như Lai sứ giả từ học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang, Sài Gòn, về 
đây. Pháp âm vang khắp tỉnh thành. Người người đi nghe pháp, lẽ Phật. Chúng con cũng nô 
nức tham gia. Những giáo lý luân hồi, nghiệp báo, nhân quả đã giúp chúng con hiểu được 
phần nào những “Vì sao?” của cuộc đời. Đạo Phật thu hút giới trẻ tham gia học tập, rồi phổ 
biến cho mọi người, đem đạo vào đời. Và Gia đình Phật tử (GĐPT) được thành lập đã thu 
hút thanh thiếu niên gia nhập, học tập, vui chơi theo tỉnh thần Phật giáo. Chúng con cũng 
vào đoàn, học hết 4 bậc Phật pháp, và qua một khóa huấn luyện huynh trưởng, rồi “cầm 
đoàn”, vừa học vừa làm. 


318 


Năm 1955, Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc tổ chức tại Đà Lạt. Chúng con cũng 
được tham gia. Ở đây các bậc tôn túc, Hòa thượng, Thượng tọa đã giảng cho chúng con về 
đức Bi-Trí-Dũng — châm ngôn của GĐPT' Việt Nam - và dạy cho chúng con hạnh vô úy. 
Còn các anh chị lớn kỳ cựu của GĐPT thì nói rõ về sự hình thành và phát triển của GĐPT 
VN: Khởi dâu từ Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục mà Thầy là Đoàn trưởng, rồi GÐ 
Phật hóa phổ và cuối cùng là GĐPT VN. Trong Đại hội này, Thây vắng mặt vì đang du học 
tại Ấn Độ; chúng con vô cùng thán phục và thầm mơ ước! 


Từ đấy, chúng con thường xuyên sinh hoạt trong GĐP TT ở Cân Thơ, Sài Gòn, Đà Lạt... 
theo học các lớp Phật pháp tại chùa Ấn Quang và cũng biết được tin tức về Phật giáo ở 
nhiều nơi. Được biết Thầy đã bảo vệ xuất sắc luận án Tiến sĩ Phật học tại Đại học Nalanda, 
Ấn Độ, và vinh hạnh được Tổng thống Ấn Độ trao bằng Tiến sĩ danh dự. 

Năm 196, Thầy hồi hương và có buổi nói chuyện với Phật tử tại chùa Phước Viên, Tân 
Định, Sài Gòn, vào ngày 10-05-1964 về đề tài “Trong thời kỳ đấu tranh vừa qua, Phật giáo 
quốc tế đối với Phật giáo VN ra sao?” Con cũng dự nghe. 


**% 


Thầy đã tu, đã học, và giờ dây Thây trở về quê hương hành đạo. Thây sáng lập Đại học Vạn 
Hạnh, điều hành và giảng dạy tại dấy. Tuy không phải là sinh viên của trường, con cũng 
“bon chen” tham gia các buổi sinh hoạt, các buổi hội họp, tham luận, văn nghệ... 

Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc năm 1964 tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn, đã quyết định 
tách rời sinh hoạt hai ngành Nam - Nữ trong GĐPT: Để đáp ứng nhu cầu nữ huynh trưởng 
tại các tỉnh miền Nam, ngành Nữ đã “bạo gan” tổ chức một trại Huấn luyện Nữ Huynh 
trưởng cấp Ï tại Sài Gòn, chùa Phước Hải, Q. 10. Ngày mở trại Thầy bận việc không đến dự, 
nhưng ngày bế mạc Thây đã hoan hỷ tham dự trò chơi lớn tổ chức ở ngoại ô Sài Gòn. 


Giờ hành lễ sắp bát đầu, các trại sinh sắc phục chỉnh tế, hàng ngũ ngay ngắn, nghiêm trang 
chờ lệnh: 


A Dục vương, đây là gương, nghìn sau vẫn còn truyền lưu, chúng ta đạo tâm vô lượng. 
A Dục tương, đây là gương, để cho chúng tình cùng noi gieo rắc tình thương... 


„ 


... Cùng nhau đưa đàn em chúng ta tiến đến Đạo thiêng, hào quang chói lòa... ˆ. 
Tiếng trại ca trầm hùng dứt trong không khí trang nghiêm của buổi lẽ, Thầy trang trọng 
tán thán việc làm của ngành Nữ GĐPT và nhắc nhở các trại sinh: “Hãy cố gắng trau giồi 
bản thân, trung thành với lý tưởng GĐPT. Thầy hoan hỷ nhận thấy sự tiến bộ của ngành 
Nữ. Hãy mạnh dạn tiến lên. Ngành Nữ đã làm thì không thua sút ai. Hãy tinh tấn. Rồi 


319 


Thây vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm với Ban quản trại. 


**% 


Năm 1975, tại trường con dang dạy - Trường nữ Trung học Tổng hợp Sương Nguyệt Ánh 
- có nhiều thay đổi. Trường được đổi tên thành Trung học cấp II - II Sương Nguyệt Ánh, 
thu nhận cả nam sinh. Một số giáo viên không đến trường nữa; một số giáo viên từ trường 
khác đến. Trong số này có hai nữ giáo viên Anh văn từ Huế chuyển về. Đó là Phương Lan và 
Như Mai, hai chị em ruột, hai người đẹp “xứ dân gầy” hai nàng công chúa kiêu sa, kín đáo. 
Ấy vậy mà chúng con lại thân nhau, vì cùng sinh hoạt chung trong tổ chuyên môn Ngoại 
ngữ. Hai bạn dạy Anh văn; con Pháp văn. Không lâu sau, vì nhu cầu, Phương Lan chuyển 
về dạy Trường Marie Curie. Đến lúc trường giải thể cấp III, con về Trường THPT Chuyên 
Lê Hồng Phong, còn Như Mai cũng chuyển trường khác. 


Ít lâu sau, thân mẫu hai bạn qua đời. Sau khi tang lễ xong, mỗi đêm hai bạn đến chùa Thích 
Ca, Q.3 để cầu siêu cho mẹ. Sau đó hai bạn có ý muốn quy y Tam bảo và nhờ con hướng 
dãn nên quy y với Thầy nào? Con thật bất ngờ nhưng vui mừng. Con phân vân vì bấy giờ 
quý Thầy mà con quen biết trước đây phần lớn không còn ở Sài Gòn nữa. Sau cùng, con 
bảo hiện nay có hai Thầy con biết còn ở Sài Gòn. Đó là Hòa thượng Trí Quang ở chùa Ấn 
Quang, Q.10, có rất nhiều đệ tử nhưng hơi khó, và Hòa thượng Minh Châu ở Thiền viện 
Vạn Hạnh, Q. Phú Nhuận, rất hoan hỷ nhưng nghe đâu Thây rất ít nhận đệ tử. Quy y Thầy 
nào, thật đáng phân vân? 


Cuối cùng ba chị em con cùng quyết định: mình đang ở Q.3 thuận đường lên Phú Nhuận, 
vậy lên Vạn Hạnh trước, rồi tùy duyên dưa đẩy. Thế là ba chị em lại lọc cọc đạp ba chiếc 
mini cà tàng đi Phú Nhuận mà canh cánh lo trong bụng. Rất may, đến nơi, chúng con được 
Thây Chơn Thiện niềm nở tiếp và dẫn vào gặp Thầy. Thây trò nói chuyện rất tương đắc. 
Thầy giới thiệu nhiều kinh sách mới xuất bản, các sách Thây vừa phiên dịch sang tiếng 
Anh... và cho chúng con rất nhiều kinh sách. Về sau, hai bạn thường đến Vạn Hạnh nhận 
công việc Thây giao: rà soát lại các sách vừa được Thây dịch, dịch các mẩu chuyện đạo để 
đăng nguyệt san Giác Ngộ... và nhất là các bạn đã soạn được bộ Giáo án Tiếng Anh cho 4 
năm học của Cao đảng Phật học. Các bạn cũng hay giúp Thây thông dịch trong các dịp tiếp 
khách nước ngoài. 

Sau khi hưu trí, con xuất gia tu học tại Thiền viện Linh Chiếu ở Long Thành, Đồng Nai. 
Một lần nọ, Thây đến thăm Thiền viện Thường Chiếu theo lời mời của Hòa thượng Thanh 
Từ, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu, người lúc bấy giờ dang giảng dạy tại Học viện Vạn 
Hạnh về Thiền tông VN. Hòa thượng đã dưa Thây tham quan Tuệ Tĩnh đường tại Linh 


320 


Chiếu, cơ sở từ thiện y học dân tộc mà Hòa thượng thành lập để cho các thiền sinh thể 
hiện hạnh từ bi, giúp đỡ dân chúng ở đây mà vốn trước kia là vùng “xôi đậu” còn nhiều khó 
khăn và lạc hậu. 

Thật bất ngờ, đoàn đã gặp con ở dấy. Đi với Thầy còn có anh Cầm (Cư sĩ Tống Hồ Cầm), 
Như Mai, và một số Phật tử. Một sự bất ngờ thú vị! Như Mai mừng quá chạy đến ôm con 
mà rưng rưng nước mắt. Thây và anh Cầm nói: “Như vậy là tốt. Xuân Viên tu học ở dây là 
yên ổn và đắc kỳ sở nguyện rồi. Té ra ai cũng quen biết nhau cả, mà không ai biết ai. Rồi 
Như Mai khoe: “Thây đã quy cho tụi em rồi. Em là Nguyên Nhật Trần Như Mai; còn chị 
Lan là Nguyên Tâm Trần Phương Lan”. 


Con thành tâm cảm niệm ân đức của Thầy đã mở lối cho bạn con về với Chánh pháp, giao 
việc cho Phương Lan làm, hầu lấp đi các khoảng trống để bạn con khỏi phải dẫn vặt ưu tư 
kiếp người... 


“Nhạn quá trường không 

Ảnh trâm hàn thủy 

Nhạn vô di tích chỉ ý 

Thủy uô lưu ảnh chỉ tâm”. 
Nhạn đã di xa, nước không giữ bóng, nhưng sao những ký ức về Thầy vẫn không phôi phai. 
Chúng con nguyện khắc ghi những lời dạy của Thầy: Sống chân chánh, sống đúng lý tưởng, 
như lời của Thầy trong ngày thành lập GĐPT những năm đầu thập niên Š0. 


(Phạm Thị Xuân Viên - GĐPT VN) 


s3) 


NHỚ LẮM NỤ CƯỜI HIỀN LÀNH CỦA HÒA THƯỢNG 


Dương Kinh Thành 


Bé sáng ngày I-9-2012, khi tôi dang ngồi tiếp chuyện anh Hai Vàm Tắc, một 
người bạn vong niên, thì thây Thích Vân Phong gọi điện báo tin Hòa thượng 
Thích Minh Châu vừa ra đi! 


Hai chúng tôi xua đi tất cả những chuyện vui buồn sau bao nhiêu tháng ngày vừa gặp lại, 
để chỉ xoay quanh hung tin về một người thầy khả kính. Tuy chưa có dịp tiếp xúc trực tiếp 
nhưng trong quá trình sinh hoạt trong màu áo Gia đình Phật tử và Học sinh Phật tử, hai anh 
em chúng tôi từng sân gũi Thầy trong rất nhiều nhiệm vụ. 

Anh Hai Vàm Tắc luôn nhắc về một lõi lầm mà anh cho là rất nghiêm trọng trong quá trình 
nghe giảng pháp ở chùa Ấn Quang hàng tuần. Khi đó hai anh em chúng tôi hãy còn rất trẻ, 
sôi nổi, hăng hái nhưng cũng lắm bồng bột lỗi lâm. 

Anh nói: “Tưi nghĩ thiệt hết súc buôn và ân hận gì đâu á. Hồi đó, mình có nhiều điễm 
phúc được nghe các chư Tăng thạc đức lớn giảng pháp thường xuyên. Vậy mmà khi lịch 
giảng tới phiên Hòa thượng Thích Minh Châu là Hai tui luôn có lý do để vắng mặt. Bây 
giờ nehĩ lại thiệt hổng còn øì tội lỗi cho bằng. Nói thiệt, nếu bây giờ mà cho tui trở lợi cái 
thời đây diễm phúc đó nghen, tmmuốn Hai tui mân cái gì tui cũng chịu... Nhưng mà bây 
giờ thì Hòa thượng đi tồi, còn cái gì nfia tà mong... ˆ. 


22 


Tính tình anh Hai Vàm Tắc là vậy, luôn nói thật lòng mình, đôi khi gây mích lòng nhiều 
bận. Vậy đó mà lúc ấy anh lại là một huynh trưởng mẫu mực, luôn ở đầu sóng ngọn gió, trở 
thành gương soi cho huynh trưởng, đoàn sinh của mình. 

Lời tự vấn lương tâm của anh Hai Vàm Tặc khiến tôi nhớ lại thuở ấy, từ năm 1975 trở về 
trước, chiều Chủ nhật hàng tuần đều có giảng pháp tại hội trường chùa Ấn Quang do Viện 
Hóa đạo và Tổng vụ Hoằng pháp phân bố lịch giảng. “Cái điểm phúc” mà anh Hai Vàm 
Tắc nói tới, đó chính là ngoài chư tôn Hòa thượng trong Viện Tăng thống và Hòa thượng 
Viện trưởng Viện Hóa đạo ra, tất cả chư tôn lãnh đạo trong Hội đồng Viện, từ Tổng vụ 
trưởng trở xuống đều có nhiệm vụ đến giảng theo lịch đã xếp. 

Cho đến bây giờ, thế hệ chúng tôi ngày ấy văn không sao quên được âm thanh và giọng 
nói của từng vị, như HT7Ihích Huyền Vi, HT Thích Thiên Định, HT Thích Quảng Độ, 
HTIhích Minh Châu, HTThích Thuyền Ấn, HTThích Tác Phước, HT/Ihích Hộ Giác, 
HTThích Pháp Tri, HTThích Mãn Giác, HTThích Giác Đức, vx.. 


Mỗi vị có một phong thái và và lối thuyết giảng khác nhau. Thí dụ như HT/Thích Hộ Giác 
thì luôn xã hội hóa chủ đẻ mình giảng và kéo xuống thấp nhất để trình độ, căn cơ mỗi 
người đễ tiếp thu; HT“Thích Giác Đức (khi ấy là Đại đức - Quyền Tổng vụ trưởng Tổng vụ 
Thanh niên) thì mạnh mẽ từng chỉ tiết một và tạo ra được cao trào cảm xúc, vư... 

HTThích Minh Châu thì điềm đạm, chú tâm vào Kinh tạng do chính Ngài dịch thuật để 
giảng giải. Đây chính là cơ duyên thuận lợi rất lớn cho những ai muốn chuyên sâu vào lãnh 
vực này. Do đó các buổi giảng của Ngài có rất đông giới nghiên cứu dự thính, ngoại trừ anh 
Hai Vàm Tắc, bạn của tôi, như vừa kể trên. 

Vậy đó mà trong những lần làm nhiệm vụ, dàn hàng chào danh dự và bảo vệ các ngày lẽ lớn, 
nhất là lẽ Phật đản tại Lễ đài Trung ương, anh Hai Vàm Tắc từng khoe đã nhiều lần dìu tay 
HTThích Minh Châu lên lễ dài và được HT tặng cây quạt. 


Có một lần tôi đứng sát bên anh, khi dìu và hướng dãn HT vào văn phòng Viện theo ngõ đi 
riêng, HT nói “Cảm ơn con” mà anh Hai nhà tui lại quay sang hỏi lại tôi: “Thây nói cái gì tui 
nghe hổng rõ?”. Tòi khi đó bực bội nói “Thôi! Làm nhiệm vụ đi”. Nhưng anh ta vẫn chưa 
hài lòng vì nghĩrằng đời nào mà được mộtyị lãnh dạo nói riêng như vậy nên hỏi nữa, tôi nói 
“Thầy nói CÁM ƠN MẦY”. Anh ta há hốc mồm. Có lẽ anh Hai Vàm Tắc hiểu nhầm ý tôi 
là tại sao thây lại nói như vậy, thật ra HT nói rõ ràng “Cẩm ơn con”. Hai anh em giận nhau 
đến ba tháng, khi tôi nằm bệnh viện và anh đến thăm. 


Được năm tay dìu HT; anh Hai Vàm Tắc không tự hào sao được khi mà bàn tay ấy từng 


Tag 


nhận bằng Tiến sĩ từ Tổng thống Ấn Độ ở Đại học Bihar, từng bắt tay Giáo hoàng, từng bắt 
tay những nhân vật quan trọng trong 12 năm du học ở đất Phật, từng nắm tay và trao gởi 
niềm tin, vận mệnh PGVN vào tay những vị có uy tín thế giới, nhằm tìm giải pháp cứu nguy 
trong cơn Pháp nạn vô tiền khoáng hậu. Đọc hồi ký BS.Erich Wulf (Minh Nguyên dịch) 
chúng ta thấy ngay điều này... Khi anh Hai Vàm Tặc nói đến những niềm tự hào như thế 
khiến lòng tôi như chùng lại, và chính bản thân mình mới là người kém diễm phúc hơn anh. 


Đời cư sĩ Phật tử chúng mình chỉ có thế, nhất là thế hệ Phật tử của Gia đình Phật tử, của 
Học sinh Phật tử như chúng tôi. Có những niềm tự hào thoáng chợt, nhưng cũng có những 
niềm tự hào mà không phải bất kỳ một Phật tử cư sĩ nào trong chúng mình đều có được. 
Thế cũng đủ an ủi lắm rồi với cháu con hiện tại. 

Ngày mai anh Hai Vàm Tắc lại dong he bầu trở lại vùng sông nước Hậu Giang, tiếp tục 
tháng ngày của một lão nông mà mình mẩy đầy vết xâm của ký ức Phật sự. Thương anh quá! 
Anh bảo rằng không có điều kiện cùng tôi lên Vạn Hạnh đinh lẽ Giác linh HT; nên nhờ tôi 
mang theo tấm chân tình này của anh, đỉnh lẽ Ngài cho anh nhẹ lòng nơi xứ sở sông nước 
miệt vàm. Vâng! Cảm ơn anh Hai Vàm Tắc đã giúp tôi trở lại những tháng ngày đầy vẹn tự 
hào mà cả một quãng đời thanh xuân của chúng mình đã sống, đã cống hiến không uổng 
cho đạo pháp. Tôi sẽ mang tất cả những điều này, đứng trước linh đài HT dâng lên Ngài 
những lời thật ấy. 

Ở đời, có những điều mình nghĩnó không dính dấp gì đến chúng ta, hóa ra không phải như 
vậy. Có những khi chính những điều ấy lại có sức tác động rất lớn trong con người, trong 
đời sống của chính mình. Trường hợp của anh Hai Vàm Tắc và tôi, và có lẽ còn nhiều anh 
chị dạo hữu khác nữa, là một chứng minh. 


Hòa thượng Thích Minh Châu không còn với chúng ta nữa, dù rằng với những công trình 
dịch thuật có bề dày cao hơn nhiều lần tuổi đời của Ngài, hay những công trình, thành quả 
giáo dục Phật giáo hiện nay đều là điểm son cho nhiều thế hệ phát huy. Nhưng mà mất mát 
vẫn muôn đời là mất mát! Nói như anh Hai Vàm Tắc là: “Hai tri biết, đây là thứ ái biệt Ïy 
khổ, nhưng mà thử hỏi với anh, tui có là Bồ-tát đâu, mà Bồ-tát còn phải mắc cái uòng 
này. Thôi thì tui buồn, tui khóc, anh cứ để cho tui buổn, tui khóc... ˆ. Tòi rất hiểu anh Hai 
Vàm Tắc, hành động quày quả bỏ ra về miền quê sông nước cũng chính là câu trả lời cho 
sự la đoạn của anh dù rằng ngôi Thiền viện Vạn Hạnh bây giờ anh chưa bao giờ thấy qua, 
dù chỉ trong hình ảnh. Như sau năm 1975, anh xa lìa chúng tôi chấp nhận trở thành một 
lão nông dân chơn chất. Anh yên tâm. Giác linh Hòa thượng sẽ hiểu cho anh. Nhưng còn 
phần mình, tôi hiện vẫn còn giận anh lắm, anh Hai Vàm Tắc à! Vì sao? Là vì tại sao lúc còn 


324 


ngồi cạnh tôi anh không muốn hỏi rằng sự dau buồn về tin HT “Thích Minh Châu ra di của 
tôi như thế nào? 

Ngưỡng bạch Giác linh Hòa thượng! 

Anh em chúng con là như vậy đó, lớn hết rồi mà vẫn còn nhốn nháo, hờn giận vu vơ. Cho 
nên nhớ lắm nụ cười hiền lành của Hòa thượng đối với anh em chúng con, những người 
mà bây giờ lại đang lận đận trong màu áo Lam, luôn muốn giữ gìn nó không nhạt nhòa 
theo năm tháng. Đó là những lời nguyện dành cho GĐPT; mà khi xưa Hòa thượng chính 
là người soạn ra những điều luật ấy. 

Làm sao chúng con có thể thờ ơ đây! 


Mong Giác linh Hòa thượng luôn gia hộ cho chúng con. 


0) 


NHỚ THẦY,NHỚCHÙA,NHỚQUÊHƯƠNG,NGUỒN CỘI 


Thích Minh Tuệ 


áng hôm nay 7-10-2012 thành phố Thiên Thần - Los Angeles - vốn bận rộn 

lại càng bận rộn thêm vì hàng trăm chiếc xe người Việt từ khắp nơi trên đất 
nước Hoa Kỳ hướng về chùa Việt Nam, hội tụ hàng trăm con tim của Tăng Ni, Phật tử 
đồng hương Việt Nam trong một ngày thiêng liêng hướng lòng tưởng niệm và truy tán 
công hạnh hai bậc Thầy tôn kính của Phật giáo Việt Nam đương đại - cố Trưởng lão Hòa 
thượng (Trưởng lão Hòa thượng) Thích Minh Châu và Thích Mãn Giác - nhân dịp thất thứ 
Š của Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu và húy ky lần thứ 6 của Giác linh 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Mãn Giác. 


Buổi lẽ được bắt đầu với tiếng chuông tỉnh thức và phút mặc niệm để tưởng nhớ công hạnh 
chư Phật, chư vị Tổ sư, Thánh tử đạo, và nhị vị cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu 
và Thích Mãn Giác, và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. 


326 


Ba tiếng chuông ngân bầu vũ trụ 

Mười phương thế giới thảy đều nghe 

Lắng lòng tưởng niệm ân Sư tổ 

Hình bóng người xua chợt hiện 0ê. 
Tiếp theo là phần dâng hoa cúng dường với lòng tôn kính và tri ân vô hạn của tứ chúng 
dõi với nhị vị Trưởng lão Hòa thượng. Cuộc đời quý Ngài là những đóa hoa sen tinh khiết 
hiến dâng nhiều hương sắc, làm lợi lạc cho đạo cho đời, nhưng không nhiễm giữa cõi đời 
ô trược. Hương sắc ấy rồi lại kết thành đóa hoa lòng của dàn hậu học: “Nguyện nguyện kết 
đóa hoa lành cúng dường. 


HTThích Như Minh, Viện chủ chùa Việt Nam, Los Angeles, cẩn bạch trong buổi lẽ: 


“Hai Ngài là thạch trụ Thiên gia của Phật giáo Việt Nam, đã ghi đậm dấu ấn trên con 
đường hoằng truyển Chánh pháp trong nước và hải ngoại. Trải suốt những thập niên 
cuối thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI với nhiễu biến động của lịch sử Việt Nam 
uà Phật giáo Việt Nam, bằng tài đức của mình, hai Ngài đã tận hiến cho sự phát triển 
của Phật giáo Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại... 

Hôm nay là húy nhật lần thứ 6 của Ngài Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa 
Kỳ (THPGVNTHK), chùa Việt Nam cử hành lễ Tuởng niệm và Truy tán Công hạnh 
của nhị uị Trưởng lão Hòa thượng: Trưởng lão Hòa thượng Hội chủ THPGVNTHK và 
làm lễ Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch Thích Minh Châu, nguyên Viện 
trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh... ”. 


Hòa thượng Thích Trí Tuệ, chùa Huệ Quang tại Virginia, cung tuyên tiểu sử cố Trưởng 
lão Hòa thượng Thích Mãn Giác. Và tiếp sau đó, Hòa thượng Thích Phước Thuận, Viện 
chủ chùa Trí Phước, Santa Ana, Cali, cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích 
Minh Châu. 


Đại chúng lăng đọng tâm tư dõi theo từng bước chân và hành trạng thuở sinh tiền của quý 
Ngài với những nét đặc thù của những bậc xuất trần thượng sĩ. Mặc dù hai Ngài có hoàn 
cảnh xuất thân cũng như hành trạng không giống nhau, nhưng sự nghiệp dấn thân của quý 
Ngài có cùng một điểm chung là đặt trọng tâm vào văn hóa và giáo dục, và đặc biệt là cùng 
cộng tác trong Viện Đại học Vạn Hạnh. Nhị vị đã nõ lực gắn kết văn hóa và giáo dục của 
Phật giáo thành một với văn hóa và giáo dục ngàn xưa của dân tộc Việt Nam. 

Qua đó, cả hai Ngài suốt cuộc đời tận tụy hy hiến cho nền giáo dục, văn hóa, và mang 
ánh sáng đạo pháp đi khắp muôn nơi. Tất cả những việc làm khác có thể là phương tiện 


SN 


trong giai đoạn, nhưng những việc làm của nhị vị Hòa thượng là công hạnh có giá trị về 
lâu về dài đến muôn đời... Hai vị như hai hiện thân hỗ tương cho nhau: người thì đi 
du học Ấn Độ, về mở trường lớp giảng dạy và phiên dịch kinh sách; người thì đi du học 
Nhật Bản, chuyền sâu về văn chương, nghệ thuật, triết học Đông phương; người thì nắm 
giữ giềng mối uy nghỉ; người thì tâm hồn rộng mở, khoáng đạt, bay bổng. 


Huynh trưởng Trần Tư Tín - Nguyên Tịnh đại diện Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình 
Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ phát biểu về mối liên hệ gắn bó giữa nhị vị Hòa thượng 
với Gia đình Phật tử Việt Nam. Ông nói: “Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh 
Châu là người sáng lập Gia đình Phật hóa phổ, sau này phát triển thành Gia đình Phật tử 
Việt Nam. Ngài dạy Nguyên Tịnh rằng học phải luôn luôn đi đôi với hành, vừa tu vừa học 
để trở thành một Phật tử chân chính, làm tấm gương sáng để xây dựng Gia đình Phật tử 
Việt Nam, và mang Phật pháp vào trong cuộc sống. Còn Hòa thượng Mãn Giác thì thổ lộ 
với Nguyên Tịnh rằng mỗi sáng Chủ nhật, Hòa thượng đứng trên lầu nhìn xuống sân chùa, 
nếu không thấy bóng dáng chiếc áo lam Phật tử thì Hòa thượng cảm thấy thiếu thiếu cái øì 
đó, làm mất đi một phần sinh khí. Bấy nhiêu đó cũng cho thấy được tấm lòng của quý Ngài 
đối với Gia đình Phật tử Việt Nam” 

Cư sĩ Trần Quang Thuận - Trí Không chia sẻ những kỷ niệm không bao giờ quên mà cư 
sĩ có được với hai Ngài. Trước kia, cư sĩ cũng là một tu sĩ và thọ Cụ túc giới tại Đại giới 
đàn Báo Quốc năm Kỷ Sửu, 1949. Lúc ấy, Tỳ-kheo Trí Không du học 2 năm tại Tích Lan 
cùng với Sa-môn Thích Minh Châu. Nói về sự tỉnh nghiêm trong đời sống tu hành, cư sĩ 
Trí Không kể, lúc ấy 2 vị Tỳ-kheo trẻ Việt Nam công phu sáng chiều ngày 2 lần và vẫn giữ 
truyền thống ăn chay, mặc dù môi trường đó không ai bắt buộc phải như vậy. Sau đó, Tỳ- 
kheo Trí Không được học bổng của một trường đại học tại Luân Đôn, Anh quốc, nên lưu 
luyến tạm biệt Sa-môn Minh Châu để lên đường qua đó. Ông nói, “Ngày học xong, tôi trở 
về nước trên chuyến bay quá cảnh tại Bombay, Ngài Sa-môn Minh Châu đã lặn lội đi bằng 
xe lửa vượt ngàn dặm đến thăm người bạn học xưa của mình. Tôi cũng có nghe Ngài Minh 
Châu từng vượt ngàn hải lý đến Pháp để gặp nhạc sĩ Trần Văn Khê. Đó là đồng thanh tương 
ứng, đồng khí tương cầu, thắt chặt giải đồng tâm để tạo thành một ê-kíp hoạt động. Sau 
này, Ngài Minh Châu làm Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, còn tôi làm Tổng Thư ký 
của Viện”. Còn về phước duyên gần gũi với cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Mãn Giác thì, 
ngay sau khi du học về, Trưởng lão Hòa thượng Mãn Giác đón Thây Trí Không tại sân bay 
và dưa lên Đà Lạt nghỉ 2 tuần trước khi về lại Sài Gòn. Cư sĩ cũng từng có duyên làm việc 
với Ngài trong những năm tháng phụ trách tại Đại học Vạn Hạnh và có duyên gần gũi thăm 
viếng Ngài tại Los Angeles khi hai người cùng định cư ở Cali, Hoa Kỳ. 


328 


Đại diện cho hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni, HTZThích Nguyên Trí, Viện chủ chùa Bát Nhã 
tại Santa Ana, truy tán công hạnh của hai bậc Thầy, nhị vị tiền bối hữu công. Ngài khẳng 
định: “Cho dù các thế lực vô minh tìm cách đánh phá lộng giả thành chơn, đặt điều xuyên 
tạc về quý Ngài hòng làm lung lay niềm tin và lòng tôn kính đối với nhị vị Trưởng lão Hòa 
thượng, thế nhưng, là người con Phật, chúng ta không ngại trước những thủ đoạn den tối 
đó. Hôm nay, cùng đến dây đảnh lẽ, niệm tưởng đến quý Ngài, chúng ta cần phải trân trọng 
công ơn trời bể của quý Ngài và nguyện di tiếp con đường quý Ngài đã di, sao cho Pháp 
luân thường chuyển để hoằng dương Chánh pháp tại hải ngoại. 


Sau đó là khóa lễ truy tiến Giác linh nhị vị Hòa thượng do HT Thích Phước Thuận làm sám 
chủ cùng ban kinh sư Huế. Cuối cùng là chương trình văn nghệ với những giai điệu quê 
hương và Đạo pháp. Tôi thả tâm hồn mình trong âm hưởng hai nhạc khúc Xuân đã 0ê chưa? 
(sáng tác Huyền Không) và Tình cha, mà cảm nhận rằng hai Ngài đối với chúng ta như 
những vị cha tỉnh thần trong ngôi nhà tâm linh. 


Nhìn lớp lớp người từ các phương xa về đây thành kính trọn một lòng tham dự lễ tưởng 
niệm này, tôi mới thấu hiểu được điều mà nhà thơ Nguyễn Du nói về cái chết: “Thác là thể 
phách, còn là tinh anh”. Hai Ngài, giờ này đây, biết bao nhiêu người - người cộng sự năm xưa, 
học trò, đệ tử, Phật tử khắp năm châu - khóc tiễn biệt Người, cảm thông sâu sắc công hạnh 
của hai Ngài, suốt đời “lấy từ bi xóa hận thừ” 


“Vui thay chúng ta sống 

Không hận giữa hận thù 

Gia những người thù hận 

Ta sống không hận thù . 

(Kinh Pháp Cú 197, HT “Thích Minh Châu dịch) 


Và hai Ngài đã vượt qua bao khó khăn trong sự nghiệp hoằng pháp của mình như hình ảnh 
con voi lâm trận, hứng chịu bao cung tên: 


“Ta như voi giữa trận 

Hững chịu cung tên rơi 

Chịu đựng mọi phi báng 

Ác giới tất nhiều người” 

(Kinh Pháp Cú 320, HT“Thích Minh Châu dịch) 
Hàng trăm hàng ngàn năm về sau nữa, lịch sử sẽ tô điểm những nét son về những đóng góp 
của hai Ngài. Bao thế hệ sẽ mãi mãi trân trọng nhắc nhở qua sách vở tại các thư viện trên thế 
giới, hay những phim ảnh, hay những lời di huấn. Hai Ngài là hai ngôi sao chói sáng vào thế 


KV, 


kỷ XX - XXI, là những nhà văn hóa, nhà giáo dục tài ba, bậc Thầy gương mẫu tận tụy, khai 
đường mở lối cho lớp lớp người đi theo. 
Khi mọi người lần lượt ra về, tôi tiến bước đến án tiền lặng lẽ với tâm thành khấu đầu đảnh 
lẽ nhị vị Tôn sư ba lạy tri ân: “Trong kiếp sống này, con được duyên phước gặp sỡ trực tiếp 
và thọ giáo từ quý Ngài. Quý Ngài là những người khai sáng và phát triển Đại học Vạn 
Hạnh mà con học và trưởng thành từ nơi đó. Quý Ngài viết sách dịch kinh mà con được 
tưới tẩm mưa móc. Quý Ngài là bậc tiền bối hữu công trong GHPGVN TN mà con dang 
dấn thân phục vụ. Quý Ngài truyền trao ngọn đèn Chánh pháp từ Đức Phật, các Tổ sư đến 
thế hệ chúng con. Hôm nay con tưởng niệm quý Ngài, nhớ mái trường xưa, Thiền viện Vạn 
Hạnh, nhớ đến chiếc nôi Đạo pháp và quê hương Việt Nam. 
Bài học từ nơi thân giáo cuộc đời của hai Ngài rất nhiều: vô nøã, vị tha, dấn thân, phục vụ, 
hi hiến, chịu dựng, và dồn tất cả năng lực “duy tuệ thị nghiệp” cho giáo dục Phật giáo trong 
sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp. “Ngưỡng vọng chi cao cao) tôi khấu dầu đảnh lẽ. Việc 
cần làm đã làm xong, nhị vị Tôn sư đã xả bỏ ra đi. Trước kia, tại Đại học Vạn Hạnh, hai Ngài 
cũng ngồi với nhau; bây giờ nơi án tiền này, hai Ngài đang tọa vị cân phân, nơi miền tịch lạc 
bên kia thế giới. Hai Ngài dang gặp lại sau một cuộc vân du Tà-bà thế giới: 

Ta từ sinh từ uê chơi 

Ngôi trên chóp đỉnh, mỉm cười với trăng. 


Khểthủ 


330 


LỜIÔN THẮP SÁNG ĐỜI CON 


Nhất Phi 


K¿ lạy Giác linh Ôn! 


Hôm nay đã hơn hai tuần thất rồi, kể từ ngày Ôn buông bỏ thân tứ đại để thong dong về 
miền an lạc, con mới có thể bình tâm gom góp chút ít lời lẽ thô thiển để kính dâng lên 
Ôn để biểu lộ tấc lòng thành của một kẻ hậu sinh từ vùng đất châu thổ sông Cửu Long. 
Ngưỡng mong Giác linh Ôn thùy từ chứng giám! 

Kính lạy Ôn! 


Từ những năm 70 thế kỷ trước, từ khi trở về nước với bằng tiến sĩ đặc hạng danh dự sau 
12 năm xuất dương tu học, Ôn là niềm tự hào của hết thảy Phật giáo đồ Việt Nam. Con 
thuộc một gia đình thâm tín Tam bảo, luôn ngoại hộ đắc lực cho Giáo hội thời bấy giờ cho 
nên niềm tự hào về một bậc tôn đức tài cao đức lớn như Ôn lại càng thêm sâu sắc, đậm đà. 
Bản thân con là đoàn viên GĐPT;, một tổ chức mà Ôn là một trong những hạt nhân dâu 
tiên gây dựng, dưỡng nuôi. Do vậy, mỗi bước di, hành trạng của Ôn, chúng con đều sung 
sướng dõi theo với biết bao niềm ngưỡng mộ, cung kính. Ngoài ra, cũng như mọi đoàn 
sinh GĐPT Việt Nam, qua những bài học về lịch sử của tổ chức, chúng con đều biết về anh 
Định Văn Nam (thế danh của Ôn) là một trong những thành viên đầu tiên năng nổ của 


9i 


Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục, rồi Gia đình Phật hóa phổ, cho đến khi đổi thành Gia 
đình Phật tử, cùng với các anh Võ Đình Cường, chị Hoàng Thị Kim Cúc.. 


Ngày xưa, khi Ôn là Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, con chỉ mới lên 10, thế nhưng 
qua những điều được nghe, được kể về Ôn, về Đại học Vạn Hạnh, về mục tiêu, tôn chỉ của 
Đại học Vạn Hạnh do Ôn khởi xướng, xây dựng và vun bồi, đã khiến tâm hồn một đứa bé 
như con trào dâng niềm khao khát và phát khởi một ước muốn mãnh liệt: “Mai sau lớn 
lên, nhất định vào học Đại học Vạn Hạnh!” Con đâu có biết rằng, vào Đại học Vạn Hạnh 
cũng chính là nguyện vọng thiết tha của biết bao Tăng, Ni sinh các Phật học viện trong cả 
nước và một phần không nhỏ các thế hệ học sinh ưu tú thời bấy giờ! Dẫu rằng ước mơ ấy 
đã không thành hiện thực, thế nhưng sâu trong tâm khảm của con, con văn tự nhận mình là 
đệ tử của Ôn, là đứa học trò bé nhỏ của Ôn, bởi vì tuy không được vào giảng đường đại học 
để được học với Ôn, tuy nhiên vì là đoàn viên GĐPT, cho nên hằng tuần con vẫn được học 
những bài Phật pháp do chính Ôn và Thầy Thiên Ân đồng soạn trong giáo trình Phật pháp 
dành cho GĐPT (thường được chúng con gọi là cuốn Phật pháp 4 bậc: Hướng thiện - Sơ 
thiện - Trung thiện uà Chánh thiện). 


Những ngày ấy, con chưa được đọc một trước tác nào của Ôn cả, cho đến những năm 80, 
đất nước rơi vào giai đoạn khó khăn, gian khổ. Đời sống tinh thần có lúc bị xem nhẹ, khiến 
cho một số thanh thiếu niên vốn từng được sinh hoạt trong GĐPT như chúng con trở nên 
hụt hãng, chao đảo. Thực tế thời đại đã làm phát khởi nhiều lo âu, hoài nghi, thậm chí bi 
quan, đã khiến không ít các bạn trang lứa với con đánh mất lý tưởng, mục đích sống, buông 
mình đến mức vong thân theo dòng xoáy cơm áo gạo tiền với niềm thống khổ vô biên 
trong tâm tư không cách giải trừ. Riêng con, thật may mắn làm sao, con đã thoát ra được hố 
thảm đó nhờ ánh sáng do viên ngọc “Minh Châu” đến từ Ôn chiếu rọi, như túc duyên từ 
ngàn đời, đã giúp con minh định lại lý tưởng, xác định rõ con đường, chấn chỉnh lại hành 
vi, và nhờ đó, con đã đứng dậy để tiếp tục dấn bước, nối lại ngọn lửa tâm huyết ngày xưa. 


Ánh sáng đó đến với con quả thật hết sức tình cờ như ngọn lửa, như tia chớp, khi trong 
một lần thơ thần tại sạp bán sách cũ ở nơi thị xã nhỏ bé thuộc miền đất cực Nam của đất 
nước, con đã thoáng thấy trong mớ hõn độn, nhàu nhò, thượng vàng hạ cám các loại sách 
bày bán bên lề đường, một tia sáng lóe lên hút chặt lấy con. Hầu như trong tình trạng vô 
thức, con vội cầm lên, dòng chữ tác giả và tác phẩm hiện rõ mồn một, một tác phẩm đã in 
sâu vào tâm trí con, đánh dấu một bước chuyển hóa quan trọng trong đời con: T1I7Thích 
Minh Châu “TRƯỚC SỰ NÔ LỆ CỦA CON NGƯỜI, Con đường thử thách của văn 
hóa Việt Nam” (Nha Tù thư và Sưu khảo Viện Đại học Vạn Hạnh - 1970). Cảm quyền 
sách trên tay mà con cứ ngỡ mình nằm mơ! Từng lời, từng chữ của Ôn lúc đó như nói riêng 


332 


với con, như nhắn nhủ, động viên, khích lệ con, thỉnh thoảng lại như quở trách nhẹ nhàng. 
Con vui mừng rơi lệ hệt như kẻ nghèo bõng dưng nhặt được của báu. Đời con chuyển sang 
bước ngoặt lớn từ dây. 


Từng lời của Ôn như tiếng sấm động trong tâm thức con: “Chúng tôi ước tmơng rằng tập 
sách này sẽ gợi lại một niêm tin nào đó trong lòng người thanh niên Việt Nam hiện nay, 
một niềm tin quyết liệt uào vận mệnh thiêng liêng của dân tộc trong ý thức thể hiện và 
vượt qua nỗi phân ly bi đát của bản tính con người để mà có thể chịu đựng 0à bước tới 
một cách can ñâm trên con đường của chân lý và sáng tạo” (Trích Lời tựa - Sách đã dẫn). 
Ôi! Con làm sao tỏ bày nỗi niềm của con dây? Đến bây giờ đây, mỗi lần đọc lại những dòng 
này, một dòng điện lại rần rân theo sống lưng con... Nổi gai, sởn ốc! 


Xin hãy lắng tâm đọc lại lời Ôn ngày xưa để thâm cảm trí tuệ phi thường, sự thông đạt thế 
lý của Ngài: ˆ... giáo dục cũng không phải là nghề nghiệp mưu sinh: con người giáo đục 
trước tiên phải là con người tự do toàn điện và giữ vai trò chủ động trong việc chuyển 
hướng văn minh nhân loại” (Sảd - Phần: Ý nghĩa Giáo dục). Qua lời dạy này của Ôn, con 
đã vượt qua được mặc cảm tự tỉ về bằng cấp, nhận thức được ý nghĩa dích thực của giáo dục 
để tự hoàn thiện mình, trở nên có ích đối với nhân quần, xã hội. Thực tế đời con về sau đã 
minh chứng lời dạy của Ôn thật là sáng suốt và thâm sâu. 


Từ sau cuốn sách quý giá ấy, như một hạnh duyên bất tư nghì, con lại tiếp tục nhận được 
nhiều trước tác khác của Ôn. Trong đó cuốn “Huyển Trang, nhà chiêm bái và học 
giả” được một người anh trong GĐPT gởi tặng như tiếp thêm sức mạnh cho con khi anh 
em chúng con quyết tâm cùng nhau gầy dựng lại mái nhà Lam GĐPT sau gần 10 năm bị 
đình chỉ sinh hoạt. Cứ thế, tuy rằng xa cách và chưa bao giờ được đủ duyên lành diện kiến 
đảnh lễ Ôn, nhưng con vẫn luôn cảm thấy có Ôn trong mỗi bước đi của mình, bước di trên 
con dường phụng sự Đạo pháp. 


Được sự khích lệ mạnh mẽ từ lời dạy của Ôn, con đã vượt qua bao bão giông từ nội tâm 
đến ngoại cảnh, để dần chuyển hóa đời mình theo hướng Chân - Thiện - Mỹ, một ý hướng 
chủ đạo, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tâm nguyện dấn thân vào đời để thực hiện hạnh nguyện 
Phổ Hiền của Ôn. 

Những năm về sau, như lẽ thường tình trong chốn bụi bặm Ta-bà dây uế trược, xung 
quanh Ôn dấy lên những dư luận, thị phi. Trong tất cả mọi nhốn nháo đó, Ôn vẫn an 
nhiên miệt mài dịch kinh. Một Phật sự mà Ôn hằng dau đáu ấp ủ từ những ngày còn là 
dư học sinh nơi quê người. 


Con nhớ có lần đọc bút ký của Hòa thượng Huyền Vi trên tạp chí Hoằng Pháp kể về 


KK 


chuyến chiêm bái Tứ động tâm trên đất Ấn Độ của Hòa thượng với Ôn và Hòa thượng 
Thiện Châu, trong đó có đoạn Hòa thượng Huyền Vi kể lại: “Khi quý Ngài đến Câu-thi- 
na đảnh lẽ tôn tượng Đức Thế Tôn, lúc ấy cũng có một đoàn các vị sư Đài Loan cũng đến 
chiêm bái, quý Ngài bèn hỏi mượn một cuốn Kinh Niết Bàn (bằng chữ Hán) để tụng. 
Đoàn các vị sư Đài Loan hết sức hoan hỷ và cùng tề tựu để tụng thì bị một phen chưng 
hửng vì ... họ không hiểu quý Ngài tụng bằng cái thứ tiếng øì?, một thứ tiếng mà quý Ngài 
thường tự trào là Tàu nghe như điếc, còn ta nghe cũng chẳng hiểu” Con nghĩ có lẽ điều này 
đã thôi thúc Ôn quyết tâm dịch toàn bộ lời dạy nguyên thủy của Đức Thế Tôn Thích-ca 
Mâu-ni ra tiếng Việt cho người Việt đọc tụng và tu tập. Có lần Ôn tỏ ra bức xúc khi nói đến 
việc người Anh đã dịch được Tam tạng giáo điển ra Anh ngữ chỉ sau gần 200 năm đến Ấn 
Độ, còn nước ta tự hào có gần 2.000 năm Phật giáo du nhập mà chưa có được Tam tạng 
kinh bằng tiếng Việt. Thế nên, mặc cho bao chướng ngại, khó khăn, mặc cho bao thị phi 
thấp thỏi, Ôn vẫn miệt mài hoàn thành chí nguyện của cả đời mình. Việc làm đã xong, Ôn 
nở nụ cười mãn nguyện, một nụ cười siêu thoát, thanh thản, an nhiên lạ lùng! 

Để rồi ngày hôm nay, hàng triệu Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước nhờ công đức lớn 
lao của Ôn mà được gần gũi với lời dạy giản dị mà sâu sắc của Đức Từ Phụ. Nhờ đó người 
con Phật của Việt Nam có thể thâm hiểu để rồi áp dụng tu tập và hành trì một cách thiết 
thực và hiệu quả giáo huấn của Đức Thế Tôn. Biết bao cuộc đời, biết bao số phận nhờ 
vậy mà chuyển hóa từ khổ thành vui, từ nguy thành an. Biết bao niềm tin từng bị lung lay, 
nghiêng ngả giờ được vững vàng, bất động nhờ lời dạy ân cần chí thiết của Đức Thế Tôn 
qua bản dịch chân xác, giản dị và uyển chuyển của Ôn. Công đức cao dày của Ôn, muôn 
đời Phật tử Việt Nam át hẳn khác cốt ghi tâm. Có vị đã từng so sánh Ôn như “Huyền Trang 
của dất Việt” quả thật cũng không quá lời. 

Kính bái bạch Giác linh Ôn]! 

Nhân tuần thứ hai ngày Ôn tạm rời cõi trần ai, về trú xứ của Đức Di-lặc Bồ-tát, để cùng kề 
cận với chư tôn giả Vô Trước, Thế Thân, Huyền Trang, Pháp Hiển nơi nội viện Đâu-suất, 
con kính dâng đôi lời gọi chút tri ân. Cúi xin Ôn ở nơi xa kia thấu nghe tiếng lòng conl 
Ngưỡng mong Ôn tạm vui nơi cung nội Đâu-suất ít lâu, để rồi thị hiện ở cõi Ta-bà, giáng hạ 
trên quê hương Việt Nam để tiếp tục hoằng pháp độ sinh. Con cũng lại xin được tiếp tục 
làm người học trò nhỏ nương oai đức, từ lực của Ôn, tiếp bước con đường Ôn đã chỉ lối, 
ngõ hầu góp phần gây dựng, vun bồi cho ngôi nhà Chánh pháp luôn bền vững, cho ngôi 


Tam bảo trụ thế dài lâu. 


Tiên Giang, ngày 29 tháng 7 Nhâm Thìn - PL.2S5Š6 


334 


TÂM KHÚC DÂNG THẦY 


Nguyên Thọ - Bùi Công Toa 
(G.Đ.PT Thừa Thiên Huế - Hội Nhà ăn Thừa Thiên Huế) 


đà, tê nơi cõi Tịnh 


Thanh thản mùa An cư 
Chứng con nghe thương tiếc 
Còn đâu bóng Đại từ. 

Nhớ nụ cười tươi thắm 
Của Thây nở như hoa 
Thây là người Cha lớn 
Cho tuổi trẻ thăng hoa 
Đấu tranh vì quyển sống 
Bất khuất giữa quê nhà. 


Tiường Vân hoài lưu dấu 
Hình ảnh vị danh tăng 
Mỗi góc chùa chim đậu 
Kêu chiêm chiếp gọi thầm 


Sơ 


Tấm lòng từ bi uọng 

Nơi Hồng Lĩnh, sông Lam? 
Đã sản sinh nhân kiệt 
Rạng rỡ ánh đạo vàng... 


0 Chùa, thuộc tỉnh TT Huế - nơi HT xuất gia năm 1946. 
( Nghệ An - quê hương của HT. 


BÂC THẦY VIÊNMÃN 
TÂM VÀ TUỆ GIẢI THOÁT 


KG 


TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ 


HI.Thích Nguyên Hạnh 


T. Ba ngày 4-9-2012 vào lúc 8 giờ tối, nhiều cựu Tăng Ni sinh Học viện Vạn Hạnh 
và môn đô pháp quyến tại Hoa Kỳ đã quy tụ về Trung tâm Phật giáo - chùa Việt 
Nam, Houston, để đốt nén tâm hương dâng lên tưởng niệm bậc Ân sư khả kính, cố Trưởng lão 
Hòa thượng thượng Minh hạ Châu. Buổi lễ điễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, đạo vị, uà 
đây những cảm xúc kính tiếc lắng đọng. Sau buổi lễ, Hòa thượng Viện chủ Thích Nguyên Hạnh đã 
phát biểu lời truy niệm bậc Ân sư trước đại chúng, gôm quý thây, quý sự cô cựu môn sinh và môn đỗ 
pháp quyến. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ và ghi lại dạo từ của Hòa thượng: 


“Đối với cố Trưởng lão Hòa thượng, chúng tôi là hàng hậu học. Ngài là một trong những 
vị đầu tiên đã xuất dương du học với ý nguyện sau này xây dựng cho sự nghiệp trí tuệ của 
Phật giáo Việt Nam. Sau năm 1963, Hòa thượng trở về nước, cùng với các bậc tôn túc 
lúc bấy giờ, thành lập Viện Cao đảng Phật học đầu tiên, tiền thân của Viện Đại học Vạn 
Hạnh sau này. Và chính từ hai môi trường giáo dục cao cấp này mà tư tưởng của Phật 
giáo đã trỗi dậy để có thể đối thoại với các trào lưu tư tưởng Đông Tầy lúc bấy giờ. Từ hai 
môi trường giáo dục này mà trong sinh hoạt trí thức tại miền Nam lúc bấy giờ bắt đầu có 
tiếng nói của Phật giáo, bên cạnh bao nhiêu những trào lưu tư tưởng của hiện sinh, của 
các tôn giáo Tây phương... 


340 


Nhưng đối với chúng tôi, vượt lên tất cả những ngăn cách hoàn cảnh thời thế, tôi thấy ở nơi 
Ngài một công ơn lớn mà tất cả các thế hệ học Phật sau này không ai không hàm ơn. Đó 
là Ngài đã dịch tạng Kinh PäÏli ra tiếng Việt để cho người Phật tử Việt Nam, những người 
trí thức học Phật, trong đó đại bộ phận là Tăng Nị, có cơ hội để tiếp cận với những lời dạy 
nguyên thủy hoặc gần nguyên thủy của Đức Phật. Công ơn đó, thưa quý vị, lớn biết bao 
nhiêu. “Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng” Cái huệ mạng của người học Phật nếu 
không phải được xây dựng từ kinh điển thì từ ở nơi đâu? Cho nên, công ơn đó của Ngài là 
công ơn rất lớn. Nếu chúng ta hiểu được vị trí, vai trò của Ngài Huyền Trang trong lịch sử 
Phật giáo Trung Hoa thế nào, thì trên phương diện dịch thuật mà nói, vị trí của cố Trưởng 
lão Hòa thượng trong nền học thuật của Phật giáo Việt Nam, trong sự nghiệp trí tuệ của 
Phật giáo Việt Nam, nó cũng có một vai trò tương tự như thế. Và tôi biết rõ, đó mới thật sự là 
bản nguyện của Ngài - bản nguyện từ khi Ngài di sang Sri Lanka để du học rồi qua Ấn Độ, 
đến tại Nalanda để học Phật ở tại nơi mà ngày xưa, Ngài Huyền Trang đã từng học Phật. 


Mười hai năm du học, Ngài chỉ mong làm thế nào đọc được từ nguyên tác tạng Päli, là nơi 
chứa dựng những lời dạy của Đức Phật gần với thời đại của Phật nhất, để làm sao chuyển 
dịch sang tiếng Việt mà xây dựng cho sự nghiệp trí tuệ của nền Phật giáo Việt Nam. Chúng 
tôi chỉ xin nhìn ở cái mặt đó để mà đảnh lẽ Ngài, để cảm niệm ân đức to lớn của Ngài đối 
với những thế hệ hậu học sau này. 

Trước năm 1975, từ Viện Cao đảng Phật học đến Đại học Vạn Hạnh, và sau này, những 
trường Cao cấp Phật học, những Học viện Phật giáo, Ngài đã dấn thân vào sự nghiệp giáo 
dục để đào tạo biết bao những thế hệ Tăng Ni trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, 
những hoàn cảnh mà nếu chúng ta hiểu được, chúng ta mới thấy được bao nhiêu nỗi dau 
như những bi kịch mà các bậc Thầy Tổ, cha ông của chúng ta đã phải trải qua, để làm sao 
giữ được cái mạng mạch của Phật giáo, để làm sao nuôi dưỡng được nền Phật giáo ở Việt 
Nam trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, khắc nghiệt, từ những khó khăn khắc nghiệt 
của lòng người đến những khó khăn khắc nghiệt của hoàn cảnh lịch sử đất nước. 

Tôi có cơ may được sống gần gũi với một số các bậc Thầy Tổ để hiểu được ít nhiều tấm lòng 
của các Ngài trải ra cho đạo, cho đời. Tôi có cơ may được sống gần gũi từ Ôn Già Lam đến 
cố Hòa thượng Thích Thiện Minh. Gần gũi các Ngài như một người học trò, tôi hiểu được 
rằng, di giữa những bi kịch của đất nước, của thời đại và của Phật giáo, những bậc Thây Tổ 
của chúng ta đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ để cố giữ lấy nền Phật giáo cho những thế hệ 
sau này. Và từ những hiểu biết đó, tôi có thể tự tin để nói điều này, đó là, từ trong đáy lòng 
của các bậc Thầy Tổ, dù ở bên này hay bên kia, ở hoàn cảnh này hay ở hoàn cảnh khác, dù 


341 


phải làm việc này việc nọ việc kia, nhưng trong chỗ sâu xa nhất của tâm hồn, các Ngài chỉ 
duy nhất nghĩ đến Đạo pháp, Dân tộc. Các Ngài chỉ ước mơ làm sao cho Phật giáo Việt 
Nam được tồn tại, được hưng thịnh để đóng góp vào cho dân tộc này bớt dau khổ. Các 
Ngài chỉ ước mơ làm thế nào để cho dân tộc Việt Nam được sống trong thanh bình, trong 
an lạc và tự do. Tôi đã từng biết đến những hoàn cảnh khắc nghiệt đẩy con người tới những 
bí kịch nhiều khi không đễ dàng vượt qua. Nhưng đối với một người tu sĩ Phật giáo, đối với 
một bậc cao tăng mà nói, cái mà các Ngài ôm giữ di giữa đời, cái mà các Ngài để lại cho đời 
thì chỉ có một mà thôi, đó là cái tâm Bồ-đề chứ không có gì khác hơn - cái tâm làm lợi lạc 
cho tất cả chúng sanh, cái tâm cầu đạo Vô thượng Bồ-đề. 

Ngày hôm nay, quý Thầy, quý Sư cô, những người đã thọ ân giáo dưỡng của Ngài về nơi đây 
để tưởng niệm ân đức của Ngài, thọ tang báo ân Ngài cùng với một số Phật tử là những đệ 
tử, môn sinh của Ngài. Xin hãy nghĩ đến cái tâm Bồ-đề của Ngài, nghĩ đến những gì quý 
nhất mà Ngài đã làm cho bao thế hệ hậu học sau này. Tưởng niệm Ngài, xin tưởng niệm đến 
cái ơn giáo dưỡng đó, cái ơn đã phiên dịch các bộ Kinh tạng PaÏi ra tiếng Việt để cho những 
người học Phật Việt Nam như chúng ta có cơ hội để tiếp cận được những lời dạy Nguyên 
thủy của Đức Phật. 


Mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh, mỗi thế hệ phải tự tìm cho mình con đường để di. Tưởng 
niệm Ngài là học lấy bài học từ cuộc đời của Ngài để đi con đường của chính mình. Tôi 
không mong øì hơn, mong các anh em Tăng Ni dù sống ở đâu, dù ở hoàn cảnh nào, dù 
hoàn cảnh ngày nay có khắc nghiệt đến đâu chăng nữa, thì cũng không bao giờ bỏ mất Bồ- 
đề tâm mà mình đã phát từ khi cất bước đi vào con dường của người xuất gia, cầu đạo giải 
thoát giác ngộ. 


Trong con mắt của thế tình, người ta có thể nghĩ rằng, ông thầy tu này đi theo người này, 
đi theo người kia. Nhưng tôi tin một điều hết sức mạnh mẽ, một điều tôi có thể khẳng 
định trong suốt cuộc đời còn lại của mình, đó là đối với một người tu sĩ học Phật và có 
ít nhiều hiểu được Phật pháp - chỉ cần ít nhiều hiểu được Phật pháp thôi - thì, thưa quý 
vị, người đó sẽ không còn di theo ai hết nữa, ngoài con đường theo Phật mà thôi, bởi vì, 
nghĩ cho cùng, có con đường nào ở giữa thế gian đầy tranh chấp nghi ky này quý hơn và 
đẹp hơn con đường của Phật dâu! 

Mong rằng tất cả chúng ta nơi đây cùng hướng lòng tưởng niệm Ngài cũng như tưởng 
niệm bao nhiêu những vị Thây Tổ đã di qua trong cuộc đời của mình, trong thời kỳ nhiễu 
nhương của vận nước, vận đạo ngày nay, cũng để tự khẳng định cho mình con đường dó - 
con dường của mình di, con đường của Phật, con đường giải thoát giác ngộ chứ không phải 


342 


là con đường nào khác giữa thế gian điên đảo, mộng tưởng này”. 

*#* 
Toàn thể đại chúng lăng đọng tâm tư đón nhận từng lời từng chữ của Hòa thượng Viện 
chủ và ôn lại những kỷ niệm quý báu một thời, khi được học với cố Trưởng lão Hòa thượng 
dưới mái trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh. Chúng con xin đê đầu 
đảnh lẽ Giác linh Ôn. 


Nguyên Hương chi 


343 


THẦY TÔI - BẬC THÂN GIÁO 
Thích Tâm Hạnh 


C gì đẹp hơn khi bài học giáo dục được biểu thị bằng chính cuộc đời của người 
thầy! Đó là hình ảnh thây tôi, Hòa thượng thượng Minh hạ Châu. Cuộc đời 
Thây là bài pháp “thân giáo” sinh động, khai thị những thực tại ly ngôn, siêu thoát. Vậy mà khi 
tâm sư học dạo, tôi đã không hiểu hết những giá trị thân giáo ấy. Càng trải nghiệm đời sống 
xuất gia, tôi càng tỏ ngộ hơn những giá trị về đạo Thây-Trò: Thầy dạy trò như chính Thây sống! 


Được làm đệ tử của Thây là nhân duyên bất khả thuyết đối với tôi' dù ý niệm về mối quan hệ 
Thây-Trò đã được ấp ủ trong tôi từ trước. Những ngày còn theo ba, theo chị lên chùa ky giỏ, 
tôi đã ý thức được đạo Thây-Irò qua những môi trường như thế; đặc biệt, hình ảnh chú tiểu 
léo đẽo theo vị thầy trông thật phơi phới tình thây trò, khiến lòng tôi cảm giác lâng lâng một 
niềm khao khát..! Ở nhà, khi đọc trong cuốn Kinh Lời Vàng(3), câu chuyện người đệ tử 
bất chấp cả tính mạng để “cẩu đạo ” sao lại khắc sâu trong tâm trí tôi đến như vậy? Có lẽ vì 
thế mà ước mơ xuất gia từ thuở ban sơ của tôi là được sống dưới sự dạy đỗ và bảo bọc của 
một vị thầy khả kính nào đó. 


' Đây là điều bất ngờ mà đến nay tôi vẫn chỉ nghĩ là cái 'đuyên”, bởi khi xuất gia tôi không được chọn thầy mà 
chỉ tìm nơi để được xuất gia. Vả lại, tôi tu học ở Tường Vân được một thời gian thì Thầy mới trở về Huế sau 
ngày đất nước thống nhất. Sau đó, Thầy được tấn phong ngôi vị Trú trì Tổ đình Tường Vân và lứa chúng điệu 
chúng tôi được chuyển sang cho làm đệ tử Thầy. 


344 


Tâm tưởng ấy cứ mãi phiêu diêu một cối đi về cho đến khi tôi dừng chân nơi ngôi chùa 
mà không phải chỉ có một vị thầy khả kính như từng mơ ước.” Thế rồi, với môi trường 
mới lạ dây những thách thức ấy, mơ ước ban đầu của tôi dân chai thành “sỏi đá trên đồi 
núi Dương Xuân, nơi in hình bóng “Mây Lành" mà thường gọi là Tường Vân. Nơi dây, tôi 
lớn lên và trưởng thành theo năm tháng dưới sự kiềm thúc, chỉ giáo của quý Thầy (thời 
ấy chưa ai gọi quý Thầy là Ôn cả): thầy Chơn Quả thì quá nghiêm khắt với từng oai nghi 
tế hạnh; thầy Chơn Tế thì luôn thuyết pháp dù với hoàn cảnh nào; còn thây Chơn Hiền, 
thầy Chơn Trí và thầy Huệ Phước thì luân phiên chăm lo đời sống Tăng chúng và sâu sát 
chúng tôi trong mọi công việc. Đặc biệt, Ni sự Diệu Tăn là thành viên bất cộng trụ nhưng 
nặng lòng với Thây Tổ trong sự nghiệp chăm sóc những thế hệ tương lai, làm trung gian 
hòa giải khi chúng tôi bị kỷ luật và quan trọng, đã cho chúng tôi không ít kiến thức về 
quá khứ sống động của Tổ đình. Bên cạnh đó, còn có những lớp giáo lý trong chùa theo 
kỳ hạn là dịp để thầy trò chúng tôi ngồi lại với nhau. Tường Vân trong tôi vừa là một gia 
đình lề lối vừa là một xã hội thoáng mở. 

Dưới sự chiếu cố của nhiều thây giáo thợ trong môi trường tu học như thế, tôi học được 
nhiều bài học sai khác, thâm chí trái chiều, và rồi quen dân với nếp sống hà thiền phong 
phú ấy. Thêm vào đó, với sự dạy dỗ tâm huyết của quý thây giáo thọ ở lớp Báo Quốc, đặc 
biệt là thầy Thiện Hạnh và thây Quang Nhuận, chúng tôi không chỉ được trang bị nhiều tư 
lương Phật pháp, mà còn khác cốt ghi tâm những hình ảnh về hạnh nguyện tiếp dẫn hậu lai 
của quý thầy. Nói chung, chúng tôi được quý thây tận tình dìu dắt, chỉ giáo theo nhiều hình 
thái giáo dục trong môi trường truyền thống của Phật giáo Huế. 


Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy sở học của mình chưa tới đâu. Trong môi trường tu học như 
thế, nhiều khi tôi tự hỏi mục tiêu nào mình đang đi? Thật tình mà nói, mỗi lúc làm hương 
đăng trong cảnh thanh tịnh của điện Phật, tôi thường thầm cầu nguyện Đức Phật hiện ra 
nói cho mình biết pháp nào đúng để tu(!). Tâm trạng trẻ con ấy ít ra cũng nói lên nỗi bơ 
vơ dang cần nơi nương tựa. Và cũng đã mấy thu qua từ khi được làm đệ tử của Thầy - một 
danh tăng -, ước mơ của tôi về một vị thầy khả kính ngày nào như được thăng hoa. Tầm tôi 
thường suy tưởng đến một Vạn Hạnh Sài Gòn, nơi Thây dang ở. Tôi hằng ước mong được 
ở bên Thầy để làm phận sự của một đệ tử và để được Thầy dìu dắt, chỉ giáo. Và cuối cùng, 
thật hạnh phúc vô bờ khi tôi nhận được thư Thây gọi... 


Ngờ đâu, những ước mong “được đìu đắt và 'ẫược chỉ giáo" ấy lại hóa thành chuyện lông 


? Chùa Tường Vân lúc đó theo quy chế tri sự luân phiên hai năm một nhiệm kỳ và chúng tôi sinh hoạt dưới 
sự điều hành của thầy (đang làm) tri sự. 


345 


rùa, sừng thỏ! Thây không hề biểu hiện chút quan tâm nào của một vị thây đối với đệ tử 
như đạo lý Thầy-Trò mà tôi thường hiểu. Bao nhiêu năm sống bên Thầy làm thị giả và kể cả 
sau đó, tôi hầu như không đích thân nhận được một lời giáo huấn nào từ Thây dành riêng 
cho tôi, ngoại trừ những øì Thầy dạy trong lớp Kinh Trung Bộ cho Phật tử mà tôi theo làm 
thị giả, hay những buổi Thây đứng lớp ở trường khi tôi là một Tăng sinh. Khi giã từ xứ Huế, 
tôi mang theo hoài bão sẽ được Thầy dãn dắt con đường có mục tiêu, nhưng kết quả chỉ 
là sự im lặng. Thêm vào đó, ngoài những biểu hiện tán thành, khích lệ của Thầy khi tôi có 
sự nỗ lực tinh tấn, thì Thầy dường như không hề để tâm tới cuộc sống của tôi như thế nào. 
Thầy mặc cho tôi tự do trong mọi sinh hoạt của mình. Sự thờ ơ của Thầy chẳng khác nào 
cây gươm bén phăng ngang những ước mơ về đạo Thây-Trò mà một đệ tử hết lòng trân quý. 
Trong tôi man mác một cảm giác hụt hãng và lạc lõng về những øì mình mong đợi. 


Nhưng chính thời gian này, sư thúc Chơn Thiện, một hiện thân trái ngược, là chỗ dựa tuyệt 
vời cho tôi. Như sự bù đắp, tôi được Sư thúc quan tâm khá chu đáo về mọi mặt, từ nội điển 
cho đến việc đi học Anh văn ở ngoài. Với chỗ nương tựa như thế, nên ngoài công việc thị 
giả cho Thầy (Sư phụ), tôi thường ra phòng Sư thúc như nơi thứ hai để tôi được làm thị giả 
và đặc biệt, để được nghe pháp và học pháp. Nhờ vậy, tôi nhanh chóng thích ứng với môi 
trường tự ý thức, phóng khoáng và thoải mái của Vạn Hạnh. 


Thì ra, chính nhờ sự im lặng của Thây mà tôi được sự quan tâm của Sư thúc; chính nhờ sự im 
lặng của Thầy mà tôi được tự do học hỏi với bất kỳ ai. Và nhờ đó, tôi được tiếp nhận nhiều tư 
tưởng Phật học đầy thông thoáng, cũng như nhiều phương thức giáo dục khác nhau. Phải 
chăng có sự dung thông tư tưởng giữa Thầy và Sư thúc trong cung cách ứng xử trên?! 


Quả thật sự dung thông ấy đã mở ra cho tôi nhiều bài học giá trị. Tôi hiểu chính xác hơn về 
những điều trước đây tôi chưa thật sự hiểu. Tôi nhận ra cách giáo dục bằng fhân giáo của 
Thầy. Tưởng như không có sự quan tâm nhưng lại là một sự quan tâm tỉnh tế. Tưởng như 
không có dạy gì nhưng thật sự đã dạy những bài học thâm sâu, vô giá. Qua đó, Thây đã giúp 
tôi hiểu được như thật thế nào là đạo Thầy- Trò. 


Chính vì vướng vào những hình thức hay quan niệm truyền thống về đạo Thây“Irò như được 
lưu truyền mà trong tôi những tâm lý mong đợi 'ẩược đìu dắt, được chỉ giáo nảy sinh. Trong 
khi đó, mối quan hệ Thây-Irò vốn không có hệ lụy hay trói buộc, mà là lối sống tự tại, giải thoát 
bằng sự tri ngộ giữa Thây và Trò. Nói cách khác, đạo Phật không chấp nhận một mối quan hệ 
Thây- Trò có sự trói buộc hay chấp thủ nào. Tình Thây-“Trò đẹp là ở đạo vị, đạo tình, chứ không 
phải là một sự bảo bọc. Nhưng trên thực tế, đây là vấn đề không hiếm thấy trong hiện trạng 
của Phật giáo, bởi vì hai từ chấp thủ và trách nhiệm thực chất là trái ý nghĩa, nhưng đôi khi 
lại đồng hình thức, nên đẽ bị vận dụng sai lạc hoặc bị lợi dụng cho mục đích nào đó. Vì vậy, 


346 


đạo Thầy-Trò cũng là pháp môn mà sự thành tựu của nó còn tùy thuộc vào tuệ giác của vị thầy. 


Vị thầy cần phải là bậc thân giáo (upadhyaya), túc là người có thể giáo dục đệ tử ngang qua 
những hành vi (thân, khẩu, ý) từ chính lối sống thật và đạo vị của mình, đồng thời có khả 
năng dãn dắt đệ tử trong thực tế một cách đúng Chánh pháp. Đức Phật là một hiện thân 
hoàn hảo nhất của bậc thân giáo ấy. Trong kinh điển nguyên thủy, Ngài tự nhận là người 
chỉ đường và thường tự xưng là “Như Lai” (Tathagafa) với ý nghĩa “bậc nói gì làm vậy, làm 
gì nói vậy”; và con đường chứng ngộ Vô thượng Bồ-đề mà Ngài đã di qua là con đường ai 
cũng có thể đi được và thành tựu được. Nhân cách của Đức Phật như vậy là biểu mẫu của 
trải nghiệm và làm gương trong định hướng giáo dục của Ngài. 


Hệ quả tất yếu của định hướng giáo dục này là mối quan hệ thiêng liêng của đạo Thây-Trò. 
Trong kinh Tự Hoan Hỷ, Tôn giả Sãriputta bày tỏ niềm hân hoan tôn kính cùng tột đối 
với bậc Đạo sư: “Bạch Thế Tôn, những øì có thể đạt được bởi một thiện nam tử có lòng tin, 
có tinh cần, có kiên trì bởi sự kiên trì của con người, bởi sự tinh tấn của con người, bởi sự 
tiến bộ của con người, bởi sự nhãn nhục của con người, đều được Thế Tôn chứng đạt!”. 
Hình ảnh Đức Phật và Giáo pháp của Ngài cũng là nguồn thi hứng dây kính mến cho các 
đệ tử mà hai tập Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ là minh chứng hùng hồn. Chỉ có 
những tiết tấu siêu ngôn từ từ thân giáo mới có thể du dương những cung bậc đồng điệu 
tâm thức giữa thây và trò như thế! Một tôn giáo không có sự tương ưng giữa thầy và trò thì 
đó không phải là Phật giáo và ở đó không thể có sự kiện người đệ tử được đặt ngang hàng 
vị giáo chủ về cứu cánh giải thoát. 

Với nền tảng đạo Thây-TIrò từ nguồn văn học Phật giáo được xem là nguyên thủy nhất đã 
được Thầy chuyển dịch ra Việt ngữ bằng cả lòng chân thành và bầu nhiệt huyết, và đặc biệt 
được Thây trì đọc và sống với mỗi ngày, thì hình ảnh Đức Phật như thế chắc chắn tác động 
không nhỏ đến đời sống thực tế của Thây. 

Phần lớn những bài pháp chúng tôi tiếp nhận được từ Thầy không thông qua khẩu thuyết, mà 
qua chính cách sống Thây đã sống. Với nụ cười từ ái, Thây luôn chu đáo, từ hòa, nhu thuận, 
nhẹ nhàng, trân trọng và bình đảng trong cách ứng xử công việc cũng như trong giao tiếp với 


3 Phật giáo luôn khuyên lời nói cần phải đi đôi với việc làm (ngôn hành tương vỉ), nên “khẩu giáo mà người 
ta thường đem phân biệt với “thân giáo' và “ý giáo' không thuộc phạm vi đề tài này. Như thế, có hai hình thái 
“khẩu giáo, một của bậc thân giáo và một của người diễn giảng. Về khía cạnh “bậc thân giáo, người đệ tử 
phải học luôn cả cách nói của vị thầy mà không phải chỉ học những gì thầy nói ra, và chính trong những tình 
huống như vậy mới có sự kiện “ý tại ngôn ngoại” của nhà thiền. 

+ Trường Bộ kinh, số 28, 'Kinh Tự Hoan Hỷ' (đoạn 19). 

š Xem thêm ở Trường Bộ kinh, số 29, “Kinh Thanh Tịnh? và ở Trung Bộ kinh, số 77, Kinh Mahä Sakuludayi' 


347 


mọi người, mọi tình huống. Đó là những hình ảnh gắn liền với nhân cách sống của Thầy. 


Suốt đời Thây chưa từng lớn tiếng với ai dù Thây vẫn rất mực nghiêm túc trong công việc 
cũng như trong sự nghiệp giáo dục, học thuật. Tôi vẫn còn nhớ như in bài học thân giáo về 
sự trầm tĩnh của Thây. Buổi sáng hôm đó, sau khi điểm tâm xong như thường lệ, Thầy di 
bộ rồi đứng vịn lan can trên tiền đường tầng lâu để nghỉ ngơi chốc lát. Khi Thây dang đứng 
ngắm nhìn cảnh quan buổi sáng trong lành với những hàng cây xanh tỏa bóng mát trước 
Thiền viện, giáo sư Minh Chi cầm ra cuốn Từ điển Phật học Việt Nam và nói 'đã đề tên 
Thây đồng tác giả” cuốn từ điển ấy. Với vẻ không hài lòng nhưng vẫn bất động nhìn ra phía 
trước Thiền viện, Thây chậm rãi phàn nàn: “Chú làm cái chỉ chỉ... rứa!” Rồi Thầy không 
nói thêm một lời nào... ! Giáo sư Minh Chi đứng im lặng một hồi rồi mang cuốn từ điển ấy 
vào để trong phòng cho Thầy. Và sau đó Thầy cũng chẳng bận tâm đến những phiền phức 
mà cuốn từ điển ấy đem đến, điều đã khiến chúng tôi cảm thấy bức lòng, còn Thây thì vẫn 
tĩnh tại, an nhiên. 


Một lần khác, thây trò chúng tôi được một Việt kiều quen biết liên hệ rất thân thiện và hậu 
hĩnh, để rồi sau cùng vị ấy xin Thây ký (khống) cho vị ấy một văn bằng cử nhân giả của Viện 
Đại học Vạn Hạnh (trước 1975). Điều này đã gây nên một tình huống khó xử. Như một 
nhà giáo dục mô phạm, Thây đã khước từ yêu cầu của vị ấy và dứt khoát cự tuyệt tiếp xúc 
với vị ấy. Đó là những lân tôi chứng kiến thái độ nghiêm khác và dứt khoát của Thây trước 
những vấn đề liên quan đến sự nghiệp 'trồng người mà Thầy suốt đời đeo đuổi. 

Sự từ hòa và nhu thuận là bản chất dễ mến vốn có của Thây nhưng không phải không vận 
dụng trí tuệ rạch ròi trên con đường hoằng dương Chánh pháp. Điều đáng nói là những sự 
việc không hài lòng ấy của Thầy khó ai biết được nếu không trực tiếp chứng kiến. Đức tính 
im lặng và ít nói của Thây là bản lĩnh hiếm có để Thây là bể cả thâm sâu hơn là ba đào sóng võI 
Những hình ảnh chân chất của Thây trong cuộc sống khó phản ảnh như thật ngang qua 
ngôn từ. Thậm chí những hình ảnh ấy được cảm nhận khác nhau tùy theo mỗi người. Hơn 
nữa, qua nhiều biến cố của dân tộc gắn liền với cuộc đời mình, những công hạnh dấn thân 
của Thầy khó tránh khỏi những ngộ nhận do tính chất thời cuộc, kể cả những ngộ nhận 
phát xuất từ sự cưu mang cho vận mệnh của Đạo pháp và Dân tộc. Cũng chính vì sự cưu 
mang này mà trải qua mười mấy năm Sư bà (chùa) Tâm Ấn (Quy Nhơn) đã nặng lòng Ttrắc 
ẩn với những đấn thân của Thầy, để rồi vào ngày lẽ Thượng thọ của Thầy tại Tổ đình Tường 
Vân, Sư bà về trước Thầy đảnh lẽ, nói lời tạ tội sám hối. Nghĩa cử của một bậc Ni trưởng 
như thế một phen làm cho toàn thể tứ chúng Tổ đình Tường Vân dâng trào niềm xúc cảm 
vô biên trước đạo tình thiêng liêng giữa nhị vị cao đức! Thây sống không nói mà chỉ làm, và 
thành quả của việc làm đã nói lên tất cả. 


348 


Thế cuộc dù có thế nào di nữa, tư thái im lặng của Thây luôn toát ra một vẻ mô phạm, an 
tịnh và bình thản, bởi ngoài những trách nhiệm phải làm, Thầy dành phần lớn thì giờ cho 
các bộ kinh mà Thây đã dịch như là suối nguồn của sự tịnh lạc. Ngang qua lối sống nhẹ 
nhàng mà siêu thoát ấy, Thây đã dạy cho chúng tôi biết thế nào là giá trị chân thật của cuộc 
sống này, đồng thời muốn nhăn nhủ rằng chỉ có lời dạy của Đức Phật mới là đạo lộ đưa đến 
sự bình yên và hạnh phúc thật sự. Đây cũng là lý do Thầy đặt tên “Pháp Lạc” cho ngôi Bảo 
tháp, nơi tôn trí sắc thân cuối cùng của Thầy, như là lời di huấn tối hậu cho hậu thế về chân 
hạnh phúc an lạc lâu dài. Pháp lạc là Íõï cây của Chánh pháp, và “cái øì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn 
tại lâu dài!” 

Đối với tôi, cuộc đời Thây được kết tinh thành viên ngọc vô giá trong tâm trí cho riêng 
mình mà không nói được, bởi vì khi xa Thầy, tôi lại càng cảm nhận sâu sắc hơn, thấm thía 
hơn, những giá trị từ hình ảnh đời thường của Thầy mà ngày nào tôi cứ ngỡ chỉ là chuyện 
ngày ba bữa! 

Những bài học từ chính cuộc đời Thây sẽ vẫn mãi mãi khắc sâu trong tôi. Những hệ lụy, 
những mong chờ, những chấp thủ truyền thống đạo Thây-Irò, đã được Thầy tháo gỡ, dứt 
trừ, và giải thoát bằng lối sống mặc nhiên, an tịnh và tự tại của Thây. Và còn nhiều hơn thế 
nữa những tâm lý tiêu cực của tôi đã được chuyển hóa một cách tuyệt vời và thiết thực 
ngang qua uy lực thân giáo của Thây. Có thể nói: 


- Chính sự im lặng của Thây đã giúp tôi không còn tâm lý mong đợi sự chiếu cố từ Thây 
(huống là từ người khác); 

- Chính đời sống an tịnh của Thầy đã khiến tâm tôi giảm bớt những buông lung thế sự; 

- Chính đời sống bình dị của Thây đã bảo tôi phải dừng lại những sung túc; 

- Chính tính hiền từ, hỷ xả của Thây đã khuyên tôi không nên nghiêm khắc với ai; 

- Chính sự chu đáo và trách nhiệm của Thầy đã nhắc tôi phải luôn ý thức những việc 
mình làm; 

- Chính sự nghiệp giáo dục mô phạm của Thầy đã mở cho tôi một định hướng thiêng liêng 
trên con đường hoằng pháp; 

- Chính những bài thuyết trình nhiệt huyết của Thây trong các hội nghị quốc tế và quốc nội 
đã truyền cho tôi một cảm hứng Bồ-tát hạnh; 

- Chính sự vô ưu, bình thản của Thầy trước bệnh tật đã giúp tôi hiểu rằng tâm giải thoát 
luôn bất động và tự tại trước sắc thân vô thường, tạm bợ này... 


349 


Những bài pháp thân giáo trong suốt cuộc đời Thây quả thật không thể nói hết. Đó là 
những bài pháp thiết thực, sống động, chân thật mà tôi có được từ chính cuộc đời Thây. 


Thầy không nói nhiều mà chỉ sống vậy đó, để cho những bài pháp trực quan sinh động vẫn 
mãi mãi ngân vang trong tâm thức các chúng đệ tử. Đúng là, Thầy không cho gì mới là cho 
tất cả, tất cả cuộc đời Thây! Thây không cho ai mới là cho tất cả, tất cả ai biết Thây! Thấp 
thoáng trong 'tất cả đó, như vang vọng âm thanh “Hãy nương tựa chính mình!”; “Hãy tự 
mình thắp đuốc lên mà đi!”; “Các con hãy là những người thừa tự Pháp, chớ có là người 
thừa tự tài vật!”; “Đây là chõ an tịnh, hãy hành thiền, tỉnh tấn lên để giải thoát!” Âm vang ấy 
mãi ngân lên và hòa quyện vào nhịp thở của các chúng đệ tử trong mạch sống trường tồn 
của Đạo pháp, như thuở nào Đức Thế Tôn đã thi thiết bài học thân giáo trước các chúng 
đệ tử của Nài. 

Lành thay, những øì tôi nhận được từ Thầy trong đạo Thây-Trò thật là to lớn và cao quý hơn 
nhiều so với những gì tôi mong đợi và ước mơ! Ngưỡng vọng về Thây với lòng thành kính 
vô biên của một đệ tử, nguyện nhớ mãi hình ảnh: THẦY TÔI - BẬC THÂN GIÁO! 


350 


ÁNG MÂY GIỮA TRỜI 
Khể thủ, Học trò cũ Nguyên Siêu 


N gười nằm xuống để cho đời im lặng 
Ủ hình hài nơi lòng Đất Mẹ yêu 

Ngày hai buổi tiếng kinh chiều 0ang uọng 
Vạn Hạnh buốn đưa tiễn bậc cao siêu. 


Thành kính đảnh lễ: 

Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu 
Nhà phiên dịch Kinh tạng Pãli - Nhà Văn hóa Giáo dục, 
Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, 

Bậc Ân sư - Giáo thọ sư 


Lễ cung tống Kim quan nhập Bảo tháp 
Hoa Kỳ, ngày 9-9-2012 


S51 


LÀNH THAY GẶP MINH SỬ 
Dệ tử Nguyên Lạc - Nguyên Đào 


uê hương đất nước bao đời thăng trầm thịnh suy, suy thịnh theo định luật vô 

thường đổi thay. Tuy giỏi nghề và khéo điều hành tổ sản xuất, nhưng cuộc 
sống chúng tôi vẫn luôn lam lũ để nuôi thân, gánh vác gia đình, và dưỡng dục tám con thơ 
ấu nên người, nên đầu óc lúc nào cũng ưu tư dao động. Ngày rằm tháng Tư năm Mậu Ngọ 
(1978),vợ chồng tôi - Vũ Văn Châm và Phạm Thị Kim Anh - về chùa Ấn Quang, dường Sư 
Vạn Hạnh, để dự lẽ kỷ niệm Đức Phật đản sanh, PL.2522, lúc 9 giờ sáng ngày 21-05-1978. 
Đứng trên bục thuyết giảng của buổi lẽ là Thây - Thượng tọa Thích Minh Châu - ngày ấy 
còn trẻ với dung sắc bình an, thuần tịnh, và thánh thiện. Bài pháp Nhất Dạ Hiền Giả của 
Thầy hôm ấy đã dưa chúng tôi về Thiền viện Vạn Hạnh kể từ đó. 


Chiều hôm ấy (21-05-1978), năm thứ tư sau ngày đất nước thống nhất, Thiền viện Vạn 
Hạnh, tại 716 Võ Di Nguy, Phú Nhuận, Sài Gòn (nay là 750 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, 
TP.Hồ Chí Minh) tổ chức kỷ niệm Đức Phật dản sanh, và trở thành truyền thống hàng 
năm của Thiền viện (cho đến nay đã gần 40 năm). Đức Phật Tổ ngồi tôn nghiêm trên bệ 
cao chưa đây một thước. Ngài nhìn ra sân trước rộng dài thăm thảm đến tận đường Võ 
Di Nguy (tên đường cũ). Bên phải là khóm bông giấy cổ thụ cao to, cành lá xanh tươi vắt 
ngang vòm thể dục bê-tông uốn cong, tỏa bóng mát một vùng rộng lớn. Chiều hôm ấy, 
nhiều chùm hoa đỏ thắm nở rộ trên nền trời xanh mây trắng lúc nắng nhạt chiều tà, hoa 


s32 


lá hòa cùng thiên nhiên dong đưa làn gió mát như hăm hở đón mừng ngày Đức Thế Tôn 
ra đời. Dưới bóng cây râm mát, nhóm thiếu nữ hồn nhiên rạng rỡ mời mọi người dùng 
nước giải khát. Thiền môn Vạn Hạnh thanh bần lạc đạo, không ồn ào xa hoa. Người con 
Phật ấm lòng hân hoan kính mừng: “Vui thay Phật ra đời! Vui thay Pháp được giảng” 


Thật vậy, Thây luôn có những bài thuyết giảng trong những dịp lễ truyền thống như thế. 
Những lời dạy của Đức Phật từ Kinh tạng Pali được Thây tâm huyết trích dịch và truyền 
đạt lại cho các hội chúng Tăng Ni và Phật tử Thiền viện Vạn Hạnh. Thầy thường dạy, “Pháp 
của Đức Thế Tôn là dành cho người có mắt, không phải cho người không có mắt, thiết thực 
hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy” Thông qua những bài thuyết giảng ấy, Thây 
mong muốn người Phật tử phải có chánh kiến để hành trì lời dạy của Đức Phật một cách 
trong sáng và trí tuệ trong đời sống hàng ngày để đem lại lợi ích thiết thực cho cả mình và 
người. Những mong muốn ấy của Thây được Thây truyền cảm từ lời dạy của chính Đức 
Thế Tôn trong Kinh tạng Nikãya, rõ ràng, minh xác, và không có tín điều mù quáng. 


Thiền viện Vạn Hạnh lúc ấy chỉ là một tòa villa cũ kỹ hướng ra đường được xây dựng từ thời 
Pháp thuộc giữa một khu đất rộng lớn khoảng 7.000m”, cùng mấy căn nhà phụ đơn sơ để 
sinh hoạt. Chánh điện nằm giữa tầng trệt của tòa villa rộng gần ngàn mét vuông. Bức tượng 
Phật Tổ cao khoảng hai mét vốn được tôn trí ở phòng Thiền bên Đại học Vạn Hạnh cũ dưới 
sự chứng minh của Đức Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN, Bổn sư của Thây, nên Thây 
rất trân quý và cho thỉnh về tôn trí trên bệ chính giữa tòa villa cao thoáng, thông đến tầng 
trên. Hai bên chánh điện là hai phòng thư viện đọc sách thoáng mát và yên tĩnh; nhiều sinh 
viên từ các đại học ngoài cũng đến nương nhờ đây học rất đông. Kho pháp bảo Kinh-Luật- 
Luận thuộc Nam tạng và Bắc tạng có cả những ngôn ngữ như Anh, Đức, Pháp, Hoa, Nhật... 
cũng được đưa về đây làm thư viện, phần lớn được bảo quản ở Thư viện trên tầng lầu. Căn 
phòng phía sau bên cánh hữu của tầng lầu là nơi Thây sinh hoạt và miệt mài dịch kinh trong 
suốt thời gian nhàn rỗi sau ngày giải phóng. 


Bên trái villa - Bảo tháp Pháp Lạc bây giờ - vốn là hồ bơi hình chữ nhật. Gần hồ bơi hướng 
ra dường lộ là tòa nhà hai tâng biệt lập của Sư cô Trí Hải, một bậc Ni trưởng tài hoa xuất 
chúng, được Thây mời về đó ở và tiếp tục phụ tá Thầy sau ngày đất nước thống nhất. Giữa 
hồ bơi và tòa nhà của Ni trưởng Trí Hải là câu lạc bộ giải khát. Đằng sau tòa nhà của Ni 
trưởng Trí Hải là dãy phòng cấp bốn rộng lớn, lợp tôn thấp lè tè, là ngôi trường cũ (Trường 
Cao cấp Phật học Việt Nam, Cơ sở 2) hướng ra một không gian thoáng rộng giữa tòa villa 
và cổng Thiền viện. Vào thập niên 80-90, cũng tại dãy nhà này, Thây mở lớp giảng dạy Kinh 
tạng Nikaya như Trung Bộ kinh, Trường Bộ kinh, Tương Ung Bộ kinh, Tăng Chi Bộ 
kinh... mỗi chiều thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần. Lớp học có khoảng trên Š0 học viên, đa số là 


353 


Phật tử tại gia và duy trì đều đặn một thời gian dài trên 20 năm. Hiện nay, ngôi trường cũ đã 
được thay thế bằng ngôi trường mới cao Š tầng bên cánh hữu Thiền viện - một công trình 
kiến trúc tuyệt đẹp và ấn tượng. 


Khi Đại học Vạn Hạnh ở Trương Minh Giảng sau ngày giải phóng Nhà nước thu hồi, Thây 
về dây ở và chuyên tâm vào việc phiên dịch Kinh tạng Nikãya. Quang cảnh nơi dây lúc 
ấy còn hoang vu, cây leo cỏ dại um tùm lan ra mặt đất. Thấy vậy, chúng tôi đi đến đường 
Nguyễn Trãi để tìm mua cây cảnh về trồng. Có một cây bồ-đề nhỏ đẹp nhưng nhà vườn 
không bán. Họ nói cây bồ-đề này được chiết từ cây bồ-đề Ananda xứ Phật (Ấn Ðộ); nếu 
được trồng ở chùa, nhà vườn sẽ không lấy tiền. Đúng thời, cây bồ-đề được thỉnh về Thiên 
viện Vạn Hạnh, cùng với nhiều loại cây cảnh khác được mưa về trồng như mai vàng, mai tứ 
quý, mít... được trồng quanh Thiền viện, tạo ra môi trường xanh, cảnh quan đẹp với sáu bảy 
chục cây. Mỗi mùa Tết đến, dãy mai vàng trước chánh điện nở rộ, tôn lên vẻ trang nghiêm 
rực rỡ của Thiền viện. Nhưng do nhu cầu xây dựng, nay chỉ còn lại cày bồ-đề to lớn, trở 
thành một trong những cây cổ thụ quý hiếm của Thiền viện Vạn Hạnh. 


Dù bất cứ hoàn cảnh nào, hạnh nguyện suốt đời của Thây là cống hiến cho sự nghiệp giáo 
dục Phật giáo. Vì thế, khi về môi trường mới, Thầy tiếp tục hoàn tất các bản dịch Việt ngữ 
những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật để làm nền tảng cho định hướng giáo dục này, 
đồng thời bằng mọi cách, xin phép mở trường đào tạo Tăng Ni thành những tu sĩ chân 
chánh, thực tài thực đức, để đưa Chánh pháp vào đời. Đó là lý do Trường Cao cấp Phật học 
Cơ sở I tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) ra đời năm 1981, và Cơ sở II tại Thiền viện Vạn Hạnh 
(TP.Hồ Chí Minh) năm 1984; cả hai đều được Thầy làm Hiệu trưởng và là tiền thân của 
Học viện Phật giáo Việt Nam ngày nay. Nhằm phục vụ cho sự nghiệp giáo dục này, năm 
1990, Thây còn xin phép mở thêm Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam mà Thây là Viện 
trưởng, và thành lập Hội đồng Phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam do Thây làm Chủ tịch. 
Quả thật, Thầy đã có một tâm nhìn toàn diện và chu đáo về một hệ thống giáo dục cho 
Phật giáo Việt Nam hiện đại. 


**% 


Chính sách những năm 1978-1981 chủ trương “Bàn tay ta làm nên tất cả; với sức người 
sỏi đá cũng thành cơm” Do đó, mọi người, kể cả thây tu, đều phải lao động chân tay, làm 
ra của cải góp phần xây dựng no cơm ấm áo cho xã hội. Các thầy trẻ Vạn Hạnh cũng phải 
bày ra nghề lao động làm chao để tự lực cánh sinh và để khai báo với địa phương. Nhưng 
vì các thầy không giỏi làm kinh tế nên sau một thời gian thì xưởng chao hết vốn. Trong 
lúc kinh tế đang lúc cơ cực khó khăn, vào một chiều sẩm tối, Thây băn khoăn chia sẻ với 
những Phật tử thâm tín tại gia: “Dù Tăng chúng ít ỏi nhưng không có gì để nuôi. Có lẽ 


354 


Thây phải để cho vị nào tự lo vị ấy” Lúc ấy có ba Phật tử dau xót trước hoàn cảnh này đã 
quyết tâm nguyện gánh bớt nỗi băn khoăn của Thây cho dù khó khăn đến đâu. Ba vị đã 
phát tâm cúng dường mỗi vị một ngàn, cộng lại được ba ngàn để gây quỹ, và gọi là Quỹ 
Ẩm thực Ban Hộ trì Vạn Hạnh. 


Tuy đạm bạc nhưng được cúng dường để chư tôn đức yên tâm tu hành trong lúc đói khổ là 
một phước lạc vô biên của người Phật tử tại gia chúng tôi: 


Đói ăn, bệnh tối thượng, 

Các hành, khổ tối thượng, 

Hiểu như thực là uậy, 

Niết-bàn, lạc tối thượng, (PC.203) 


Theo Thầy học Phật pháp và được thực hành những điều đúng Chánh pháp, chúng tôi cảm 
thấy pháp học và pháp hành được hòa quyện với nhau như thể đang được sống dưới thời của 
Đức Thế Tôn. Công đức cúng dường thường được Thầy hướng dẫn một cách thiết thực, đem 
lại hạnh phúc cho cả người thí và người nhận ngay trong hiện tại và cả tương lai. Thây dạy, 
trước khi cúng dường tâm hoan hỷ, trong lúc cúng dường tâm hoan hỷ, sau khi cúng dường 
tâm cũng hoan hỷ, đó là cúng dường đúng pháp. Cúng dường lớn - hạt nhân lớn - dưa đến 
quả lớn; người không có điều kiện cúng dường nhỏ - hạt nhân nhỏ - cũng dưa đến quả lớn. 
Cúng dường dúng pháp thì cả hai đều được phước báo lớn như nhau. Cúng dường bố thí là để 
buông bỏ tâm xan tham vị kỷ, để hướng tâm đến niềm hạnh phúc cao cả hơn, siêu thoát hơn. 


Ban Hộ trì đã tạo được niềm tin và dân dân dược nhiều dạo hữu tiếp sức như nhiều 
cây chụm lại làm nền tảng cho nhiều Phật sự khác. Rồi Thây khích lệ Ban Hộ trì Thiên 
viện Vạn Hạnh nhân rộng thêm Ban Bảo trợ Trường Cao cấp Phật học Việt Nam và 
Ban Bảo trợ Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam - ba cơ sở do Thầy sáng lập và điều 
hành trong hệ thống phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nằm trong khuôn viên 
7.000m” của Thiền viện Vạn Hạnh. Tất cả đều hoạt động một cách đồng bộ và hiệu quả 
dưới sự lãnh đạo của Thầy. 


Thời gian này, Vạn Hạnh là nơi hội tụ nhiều bậc cao tăng, thiện tri thức trong đạo, ngoài 
đời, trong nước, ngoài nước. Mõi kỳ lẽ khai giảng và lẽ tốt nghiệp, Hội trường Vạn Hạnh 
luôn tiếp đón nhiều bậc tôn túc, các giáo sư và nhiều quan khách đến chứng minh và chào 
mừng các thế hệ Tăng Ni trẻ ra trường sau bốn năm khổ học. Ngoài ra, các buổi học ngoại 
khóa do các bậc tôn túc và các giáo sư nước ngoài phụ trách đã tạo nên một sinh khí học tập 
hướng thiện và nhập thế cao. Vạn Hạnh cũng là nơi tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo để 
nêu lên những vấn đề bức thiết cần giải quyết liên quan đến con người và xã hội hiện đại. Và 


335 


dưới sự lãnh đạo của Thây, rất nhiều văn nhân, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ hữu danh quy tụ về như 
Trịnh Công Sơn, Phạm Thế Mỹ, Thụy Nam, Đoàn Yên Linh, Bảo Yến, Nhã Phương, Huyền 
Trân, Đức Thành, Hồng Vân, Chúc Linh, Hữu Thọ, Bích Phượng, Bảo Cường, Bảo Quốc, Út 
Trà Ôn... Các văn nhân nghệ sĩ vừa sáng tác, vừa thực hiện lời ca tiếng hát cúng dường Phật, 
Pháp, Tăng để giúp vui trong các buổi hội nghị, hội thảo, Tết, Phật dản, Vụ lan, dưới sự chứng 
minh của Thây và sự quang lâm của chư tôn đức cùng đông đảo quan khách và đồng bào 
Phật tử. Vạn Hạnh đúng nghĩa là môi trường văn hóa và giáo dục Phật giáo. 


**% 


Thời gian vô tình trôi, Vạn Hạnh êm đêm đã trở thành ngôi nhà tâm linh không thể thiếu 
trong lòng chúng tôi khi sống trong cuộc sống đa doan thế sự này. Khi được Thầy chính thức 
đề cử làm Trưởng ban Hộ trì trước đông đảo hội chúng tại gia, chúng tôi đã xin Thầy cho phép 
hỏi các thân hữu Vạn Hạnh rằng: “Nguyên Lạc có xứng đáng được tin cậy không, đặc biệt là 
có tư cách của một Phật tử tại gia giữ đủ năm giới? Nếu không được như vậy thì Nguyên Lạc 
không xứng đáng được tín nhiệm” Cả hội chúng đều hoan hỷ tán thành và tín nhiệm. 


Mặc dù gánh vác nhiều trọng trách, chúng tôi luôn xem tất cả đều là những pháp hành sau 
khi pháp học đã được học từ Thây - những gì Thầy đã dạy và đã sống. Sự hiến dâng trong 
tình đạo vị cao cả ấy quả là vô cùng thiêng liêng và cao quý. Với nhân duyên này, chúng tôi 
lại có thêm cơ hội tháp tùng Thây đi nhiều nơi và được hưởng nhiều ân đức của Thầy trong 
mỗi chuyến di. Đặc biệt, năm 1994, chúng tôi được theo Thây viếng Thánh tích Ấn Độ. 
Đây là chuyến hành hương lịch sử bởi được Thầy làm Trưởng đoàn và Hòa thượng Thiện 
Siêu làm Phó đoàn. Đến Bốn động tâm, Thầy đã xúc động đến rơi nước mắt như thể dang 
được đối diện với Đức Thế Tôn - bậc Đạo sư vĩ đại vô song mà Thây đã trọn đời hiến dâng 
không biết mệt mỏi. Hình ảnh chân thật ấy đã khiến Phật tử tại gia chúng tôi lúc ấy dâng 
trào một niềm cảm xúc siêu phàm thoát tục và một lòng tịnh tín vô biên trước sự nhiệm 
mầu của Chánh pháp. 

Năm 2001, Thầy cho xây dựng lại Thiền viện Vạn Hạnh, làm tan biến toàn bộ dấu tích của 
tòa villa cũ kỹ ngày nào thành ngôi Bảo điện uy nghiêm, đượm hồn dân tộc. Khi lãnh đạo 
Nhà nước đến thăm Thầy và nhận thấy ba cơ sở lớn của Giáo hội - Thiền viện, Học viện, và 
Viện Nghiên cứu - chỉ nằm trong khuôn viên 7.000m7, nên họ đã quyết định cấp cho Giáo 
hội khu đất mới để xây trường, rộng 23 mẫu tây, tại huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, 
mà Thây là đại diện tiếp nhận khu đất này. Các cơ sở vật chất của Thiền viện Vạn Hạnh nói 
riêng và của Giáo hội nói chung càng ngày càng được cải thiện khang trang. 


Suốt cả cuộc đời, Thầy chẳng nề vất vả gian khó. Mừng xuân mới, quý thầy cùng các Phật tử 


356 


đến chúc thọ Thây. Đáp từ ngắn gọn, Thây nói: “Những øì tôi làm được thì coi như là trách 
nhiệm và bổn phận của người con Phật thôi. Tôi không trông mong øì cả, chỉ mong quý vị, 
Tăng Ni Phật tử xa gần, cố gắng thực hành lời Phật dạy và duy trì môi trường văn hóa giáo 
dục tốt đẹp để quảng bá lời dạy trong sáng và thiết thực của Đức Phật đến với mọi người để 
lợi ích cho đời. Như cây đại thụ, Thầy tỏa bóng mát từ bi và trí tuệ với phương châm “Dwy 
tuệ thị nghiệp” đã dem lại nhiều lợi lạc cho Tăng Ni và Phật tử chúng tôi. Dưới bóng mát 
đạo hạnh của Thầy, chúng tôi - các dạo hữu thiện tri thức thâm tín từ ba miền đất nước - 
sống chung vui hòa hợp như con một nhà. Hàng ngày, hàng tuần, và nhiều năm tháng tới 
lui Vạn Hạnh để nghe Thây giảng pháp, chúng tôi được học và được thực hành lời Phật dạy, 
đồng thời được làm các công đức như Thây đã chỉ dạy. Chúng tôi thật sự an lạc và hạnh 
phúc khi được sống bên Thây. 

Nõ lực cả đời, trụ thế 9Š năm vì sự nghiệp giáo dục và phiên dịch cổ ngữ PäÌi ra Việt ngữ, 
Thây đã đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni trẻ kế thừa, đủ năng lực để dấn thân và lãnh đạo Giáo 
hội. Đại nguyện ấy của Thây đã thành hiện thực và đã để lại cho lịch sử Phật giáo Việt Nam 
một vết son tươi thắm và sáng ngời mãi mãi với thời gian. 


**% 


Thầy đã 'dặt gánh nặng xuống” lúc 09 giờ sáng ngày I6 tháng 07 Nhâm Thìn (01-09-201 2), 
trụ thế 95 năm. Thây ra di nhưng công hạnh của Thây vẫn còn lưu lại cho hậu thế với một 
ngôi Bảo điện uy linh, một nhà Hậu tổ trầm lắng, một Bảo tháp thanh bình, một Tăng xá 
hài hòa và một ngôi trường uy nghiêm nền giáo dục hiện đại. Đặc biệt, Thây đã để lại một 
kho tàng các dịch phẩm và tác phẩm vô giá cho sự chuyển mình và phát triển của lịch sử 
Phật giáo Việt Nam. Và đối với mạng mạch Phật pháp, Thây đã để lại những hội chúng 
đông đúc các đệ tử học trò xuất gia và tại gia thật tài thật tu để lưu truyền thông điệp mà 
Thầy đã cưu mang trong suốt cuộc đời thị hiện độ sanh của Thây. Dù huyền thân Thây dã 
trở về với cát bụi, nhưng pháp thân Thây vẫn hiện hữu bất tận với hành trình sống đạo và 
hành đạo của chúng tôi. 


Trưởng ban Hộ trì Thiên viện Vạn Hạnh - Trưởng ban Bảo trợ Học viện PGVN tại TPHô Chí Minh - 
Trưởng ban Bảo trợ Viện Nghiên cúu Phật học Việt Nam, 

Đệ tử Nguyên Lạc - Nguyên Đào 

(Cty Cổ phần Giây Việt “Vina Giây”) 


DU 


QUY PHẠM THIÊN THU BẤT DIỆT 


Hà Thúc Hoan 


\m: một ngày trước Cách mạng Tháng Tám, tại một tỉnh nhỏ ở miền Trung, 
các vị chức sắc làng Văn Quỹ thỉnh cầu thân phụ Hòa thượng Viện trưởng 
Thích Minh Châu là Cụ Định Văn Chấp viết cho một câu đối để treo ở ngôi đình mới hoàn 
thành. Vị Tiến sĩ khoa Quý Sửu (1913) sáng tác tại chỗ câu văn biền ngẫu: 


“VĂN minh oạn cổ trường tồn, thiên nhật nguyệt, địa sơn hà (... ); 

QUỸ phạm thiên thu bất diệt, quốc quân thần, gia phụ tử (... ). 

Giai thoại văn chương này chúng tôi được biết qua lời kể của thân sinh cách đây gần hai 
mươi năm, vì không shi chép nên hôm nay chỉ còn nhớ được phần đầu của hai vế dối. 
Sáng ngày 1 tháng 9, được nhân viên văn phòng Học viện Phật giáo tại TP.HCM báo tin 
Hòa thượng Viện trưởng viên tịch, chúng tôi nhớ lại câu đối vừa nêu trên và chợt nhận ra 
rằng sáu chữ “Quỹ Phạm Thiên Thụ Bất Diệt” phù hợp với cuộc sống đạo hạnh cũng như 
sự nghiệp giáo dục của Hòa thượng Viện trưởng. Chúng tôi dự tính sẽ đặt làm một bức 
trướng với sáu chữ ấy để tưởng niệm công đức của Người. 

Trước khi thực hiện ý định, vì thói quen nghề nghiệp, chúng tôi tìm hiểu kỹ ý nghĩa của chữ 
'quỹ” Hán Việt từ điển của Thiêu Chửu có một chữ “quỷ” và mười chữ “quy” “Quỹ” trong 
câu đối nêu trên có nghĩa là “vết bánh xe, con đường, phép tắc” “Qw#” này có trong các từ 


358 


ghép “quỹ đạo? “quỹ tích. Nhưng từ ghép “quỹ phạm” thì phải tra cứu Tờ lâm Hán Việt 
từ điển của hai tác giả Vĩnh Cao và Nguyễn Phố mới tìm gặp và tìm ra ý nghĩa thích hợp là 
“phép tắc mẫu mực” 

Sau khi tham khảo ý kiến và được sự đồng ý, đồng tình của chuyên gia Hán Nôm là anh 
Nguyễn Khuê, một cựu giảng sư của Học viện Phật giáo, chúng tôi mạnh dạn sử dụng 
sáu chữ “Quỹ Phạm Thiên Thu Bất Diệt” để nói về sự trường tồn của các quy tắc đạo 
lý, sự bất tử của những khuôn mẫu giáo dục mà Hòa thượng Viện trưởng đã trao truyền 
cho nhiều thế hệ đệ tử, ở Viện Đại học Vạn Hạnh trước đây và Học viện Phật giáo sau 
này, qua các bài giảng, các tác phẩm nghiên cứu, dịch thuật nói riêng và qua đạo nghiệp 
của Người nói chung. 

Khó khăn còn lại là tìm cho ra cửa hàng làm trướng liễn biết trình bày màu sắc, hình ảnh có 
mỹ thuật, chịu viết, dán hoặc cắt chữ đúng yêu cầu của mình, và cố gắng làm việc tích cực 
sau hai ngày nghỉ lẽ để nhanh chóng hoàn tất một thành phẩm như ý. 


Ngày hôm sau, 2 tháng 9, trong khi liên lạc qua điện thoại với một số bạn đồng nghiệp 
để thành lập nhóm cựu giáo chức Học viện Phật giáo tham dự tang lễ Hòa thượng Viện 
trưởng, chúng tôi có dịp trình bày khó khăn vừa nói trên với anh Lâm Hữu Tài, một 
cựu giảng sư phụ trách môn Hán văn của Học viện. May mắn thay, vừa mới nghe qua sự 
việc thì anh Tài đã sốt sắng, công tâm nhận lãnh phần thiết kế và kiếm tìm cửa hàng có 
chuyên môn và trách nhiệm để giúp chúng tôi hoàn thành ý nguyện! Ngay sáng hôm ấy 
anh đã nhiệt tình đến nhà tôi để trao đổi ý kiến mà đi đến một kết luận chung về hình 
thức và nội dung bức trướng. Sáng hôm sau, 3 tháng 9, anh Tài mang đến nhà tôi hai 
bản thảo viết bằng chữ Hán trên hai tờ giấy A4. Sáu chữ “Quỹ Phạm Thiên Thu Bất 
Diệt” viết lớn ở chính giữa, bên tay phải và ở trên cao có hai hàng chữ “Việt Nam Phật 
giáo Học viện Viện trưởng / Trưởng lão Hòa thượng thượng Minh hạ Châu viên tịch”, 
thấp hơn phía tay trái là hàng chữ “Bồn viện cựu giảng sư (... ) đồng kính vãng” Anh Tài 
còn mang bản thảo này đến trao đổi với anh Khuê và anh Khuê đề nghị sửa hai câu văn 
Hán Việt ở phía tay phải thành “Học viện Phật giáo Việt Nam / Đại lão Hòa thượng Viện 
trưởng thượng Minh hạ Châu viên tịch”. 

Như đã nói từ đầu, câu đối ở đình làng Văn Quỹ được ghi lại bằng trí nhớ. Đến sáng ngày 
4 tháng 9, khi công việc gần kết thúc, chúng tôi cảm thấy không yên tâm với hồi ức của 
mình và không biết nên chọn “bất diệt” hay “bất tuyệt”. Vấn đề chọn lựa từ ngữ được dặt 
ra. Anh Khuê cho rằng nói theo đa số để dẽ tiếp thu thì dùng “bất điệf”, nhưng từ “bất 
tuyệt” có thêm ý nghĩa là đạo nghiệp của Hòa thượng Viện trưởng không đứt doạn vì đã 


kh 


~” 


được chư đệ tử thừa kế. Anh Tài cho rằng “bất tuyệt” hòa hợp với từ “q„#ỹˆ” là con đường, 
nhưng “bất điệt” song hành với “frường tổn” ở vế trước thì đối chỉnh hơn. Như vậy là cả hai 
từ “điệf” và “tuyệf” đều có thể dùng được. Cuối cùng, xét trong văn cảnh, chúng tôi chọn 
từ “điệf” với hi vọng đó là chữ của Tiến sĩ Hán học Đinh Văn Chấp. 

Ở bản thiết kế bằng máy vi tính, với màu sắc chính là màu hỏa hoàng hiện rõ nét trên cái 
nền màu vàng, ngoài những chữ Hán đã được chọn lựa, sắp xếp và trình bày như đã nói 
trên, anh Tài còn đặt chân dung Hòa thượng Viện trưởng ở trên góc trái, gắn thêm huy hiệu 
và hình ảnh Học viện Phật giáo ở ngay chính giữa. Không cần phải mất nhiều thì giờ dùng 
thủ công để cắt, dán, viết chữ hay vẽ hình, đến 3 giờ chiều ngày 4 tháng 9, một bức trướng 
có nét mới lạ và đặc sắc cỡ 1m20 x Im50 đã được hoàn thành bằng công nghệ ấn loát hiện 
đại, trên loại giấy đặc biệt dày dặn và láng bóng, trông đẹp mắt nhờ có sự hòa hợp mỹ thuật 
của thư pháp và hội họa. 


Xế chiều ngày 4 tháng 9, đoàn cựu giáo chức Học viện gồm bốn người là anh Khuê, anh 
Nghệ, anh Tài và chúng tôi tể tựu ở Thiền viện Vạn Hạnh để phúng điếu và thọ tang Hòa 
thượng Viện trưởng. Tang lẽ cử hành đã được bốn ngày mà hôm nay trong khuôn viên 
Thiền viện vẫn còn tấp nập vào ra nhiều quan khách, Tăng Ni và Phật tử. Dọc theo phần 
sản trước Học viện và Tăng xá, rất nhiều tràng hoa tươi thăm đã được sắp xếp, trưng 
bày. Ở giữa sản, một tấm thảm đỏ trải dài từ cổng tam quan đến nhà tang lễ cao rộng 
được phủ, bọc bằng một màu vải vàng tôn quý, trang nghiêm. Trên tấm thảm ấy, theo lời 
hướng dẫn phát ra từ máy phóng thanh, chúng tôi theo đoàn người lặng lẽ, kính cẩn tiến 
vào nhà tang lẽ dựng sát tiền đường Thiền viện, nơi tôn trí kim quan của Hòa thượng 
Viện trưởng. Chậm rãi bước di sau bức trướng do hai đoàn sinh Gia đình Phật tử mang 
giúp, chúng tôi miên man ngãm nghĩ chữ nghĩa của một tài năng lỗi lạc mới 21 tuổi mà 
đã đỗ dâu kỳ Hội thí niên hiệu Duy Tần thứ bảy: Quyền cao chức trọng, giàu sang phú 
quý đến mấy rồi cũng nát với cỏ cây. Chỉ có đức hạnh là hiện thân của những phép tắc 
mẫu mực thể hiện văn minh của con người có khối óc và trái tìm mới còn mãi với núi 
sông và đời đời sáng đẹp như hai vầng nhật nguyệt... 


TPHCM, 7-9-2012 


360 


ÔN ĐÃ RA ĐI! 
Chúc Phú 


@® on nhận được hung tin khi dang dự lẽ Vu lan ở một ngôi chùa miền quê nghèo 
nắng gió. Khi đóa hồng vàng vừa được gắn lên ngực thì dòng cảm xúc đã chực 
chờ trong đôi mắt của con. Cố nén cảm xúc chảy ngược vào trong, con ráng bình tâm để 
chủ trì lẽ hội rằm tháng Bảy, ai đó đâu biết rằng lần đâu con chủ lễ mà trong lòng pha chút 
tán loạn, phóng tâm. 


Con chưa từng được kề cận Ôn trong nghĩa hiện thực cụ thể, và cũng không may mắn được 
ngồi dưới giảng đường do Ôn trực tiếp giảng dạy và bảo ban. Con chỉ là kẻ học đạo sơ cơ, 
đứng ở xa và cố hình dung ra dáng vẻ oai nghiêm của Ôn qua những tác phẩm mà con có 
duyên may gặp gỡ. Với con, Ôn là Thái sơn, là Bắc đầu, là học giả, là tác giả của nhiều tác 
phẩm mà con luôn ngưỡng vọng, nương nhờ. Con viết về Ôn trong nhịp thổn thức của 
một viễn đồ, được gián tiếp thọ ơn Ôn qua kinh văn, sách vở. 

Ấn tượng đầu tiên về Ôn khi con lần đầu được đọc tác phẩm Trước sự nô lệ của con người. 
Dù chưa thể lĩnh hội nội dung trong lần đầu tiếp cận, nhưng cảm giác khoáng đạt về tầm 
mức tư duy, chí nguyện dấn thân phụng sự, cũng như nhân cách phiêu nhiên của một bậc 
xuất sĩ, được thể hiện qua ngòi bút, đã thôi thúc con tìm đọc những tác phẩm tiếp theo. 


Với con, ấn tượng về Ôn in dấu mạnh mẽ nhất là những bộ kinh Nikãya đồ sộ mà Ôn đã 


361 


cần mãn phiên dịch trong nhiều năm. Thuở đầu nhập dạo, con đã từng xem các bộ kinh ấy 
như những ngọn núi ở quê nhà mà mỗi chuyến di về, con đã cố tìm đường tránh để vượt 
qua. Mãi cho đến một hôm, bỗng dưng con chợt nhận ra, tại sao mình không thử rong chơi 
một chuyến, biết đâu non cao cách trở còn ẩn khuất nhiều lương vị bên trong. 


Kính lạy Giác linh Ôn! 


Ôn dừng chê con phước mỏng, nghiệp dày vì đã hơn một lần con nản lòng, thối chí, khi 
không thể đọc tiếp những trang kinh cứ lâu lâu lặp lại một lần; văn cảnh thì rời rạc, khô 
khốc và chảng thu hút những kẻ xem việc đọc sách như một thú vui tao nhã dành cho 
những người nặng nghiệp như con. Cho đến một hôm, con chợt nghĩ về Ôn qua một tác 
phẩm của Ôn viết về ngài Huyền Tráng, và cảm xúc hôm nọ về Kinh tạng Nikãya một lần 
nữa trở lại trong con. 


Quán niệm về sự nhãn nại, bền bỉ, khổ công mà Ôn đã bỏ ra khi phiên dịch kinh điển, đã 
giúp con tăng thêm sức mạnh để vượt qua những cảm giác ngán ngại, ủ ê, nhàm chán khi 
đọc Kinh tạng Nikãya. Từ dây, con đã đọc kinh Nikãya một cách chậm rãi; con đã thong 
thả gặm nhấm như một loài bò sát; con đã nghiền ngẫm từng đoạn kinh mà Ôn đã cân 
nhắc khi phiên dịch, từng câu chữ ít dùng mà Ôn đã trân trọng và mạnh dạn sử dụng lần 
đầu trong khi phiên dịch kinh văn. Một thoáng liên hệ mở ra, khi con nghĩ về kho tàng 
dụng ngữ Phật học nước nhà, cũng như vốn từ vựng tiếng Việt đã được bổ sung một dung 
lượng không nhỏ, do những nỗ lực của Ôn trong khi phiên dịch và trước tác kinh văn. 


Đọc sâu, con đã phần nào nhận ra tâm và tầm của Ôn qua những trang kinh Nikãya sống 
động và nhờ vậy rung động khi đọc kinh điển Nguyên thủy là cảm xúc được trải nghiệm 
khi con đọc kỹ Kinh tạng Nikãya. Thẩm quyền cũng như ảnh hưởng về Kinh tạng của Ôn 
ở Việt Nam quá lớn, lớn đến nỗi khi nói đến kinh điển Nikãya, đúng ra phải xem đó là kinh 
văn do Phật thuyết; nhưng một nếp nghĩ không chính thức đã định hình, khi gắn kèm và 
liên hệ với tên tuổi của Ôn! 

Ôn giờ đã thong dong và an nhiên miền phương ngoại, nhưng với con, Ôn vẫn còn và như 
mãi quanh đây. Vì lẽ, mỗi khi con đọc lại những trang kinh Nikaya, thì khi ấy con chợt nhận 
ra Ôn vẫn còn đây, mênh mang trong cuộc sống này. 


362 


HẠNH PHÚC KHI HỌC KINH NIKÄYA 


N gưỡng bạch Giác linh Ôn, 


Chúng con là những Phật tử ở Hoa Kỳ hữu duyên được học Phật pháp qua những bài kinh 
trong Niyaka mà Ôn đã dịch. Lớp học này chỉ điễn ra mỗi năm vào dịp An cư kiết hạ trong 
hai tuần tại Trung tâm Phật giáo - Chùa Việt Nam, Houston, do Hòa thượng Thích Nguyên 
Hạnh làm Viện chủ. Vì vậy, hàng năm chúng con mong chờ đến mùa An cư kiết hạ để xin 
phép được tòng hạ an cư cùng với chư tôn đức Tăng Ni. 


Liễu Duyên 


Trong thời gian này chúng con được học, được nehe giảng về những bài kinh truyền thống 
Bắc tông và Nam tông (Nguyên thủy). Và khi bát đầu học các kinh thuộc văn học Nikãya, 
chúng con cảm thấy như đang học một ngôn ngữ khác. Mới đầu đọc kinh văn này mà không 
nghe giảng thì thật là khó hiểu, sao mà nó khô khan quá? Nhưng Hòa thượng Viện chủ 
và quý Thây giáo thọ tại khóa An cư đã giảng dạy rất thiện xảo, khiến chúng con có thể hiểu 
và tiếp thu được những giá trị thiết thực của giáo lý Nguyên thủy. 

Kể từ khi chúng con được học những bài kinh từ Trưng Bộ kinh, Trường Bộ kinh, Pháp 
Cú... chúng con cảm nhận rằng Kinh tạng Nikãya đã dẫn dắt chúng con di vào lời dạy của 
Đức Phật một cách gần gũi và thực tế, đã mở ra cho chúng con hướng di rõ ràng trên con 
đường tu học và phụng sự. Qua đó, chúng con cảm thấy như Đức Phật dang chỉ dạy trực 


363 


tiếp cho chúng con tu, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ngài dạy rất tỉ mi, chỉ tiết cho đệ tử 
xuất gia và tại gia về cả pháp học và pháp hành. 

Khi đã nắm được cách học và quen với kinh văn Nikãya rồi thì chúng con lại đam mê. Hạnh 
phúc trong từng giây phút hiện tại! Hạnh phúc hơn nữa là nhiều gia đình cả vợ lãn chồng, 
con cái đều đi học Phật pháp, học ở lớp chưa đủ, về nhà bàn thảo tiếp. Và đó là thành quả 
mà Ôn đã cống hiến cho nhân loại. 


Giác linh Ôn hản sẽ hoan hỷ khi được biết nhiều vị giáo thọ của khóa An cư đã từng là học 
sinh, sinh viên tại Vạn Hạnh và họ đã mang theo gia tài Pháp bảo mà Ôn đã truyền trao 
đi gieo rắc khắp mọi phương trời. Chúng con cũng thường được nghe quý vị giáo thọ kể 
chuyện về cuộc đời dấn thân và hy sinh của Ôn cho ngành giáo dục, đặc biệt là Ôn đã dịch 
năm bộ Nikaya, mở ra một bước ngoặt mới cho lịch sử Phật giáo Việt Nam. 


Kính bạch Giác linh Ôn! Ôn đã ra đi nhưng sự đóng góp của Ôn vẫn còn tồn tại mãi ở 
thế gian này. Và chúng con rất hạnh phúc, sung sướng khi được học những bài kinh trong 
Nikãya. Chúng con xin trân trọng và øìn giữ gia tài Pháp bảo mà Ôn đã nhiều năm dịch và 
lưu lại thế gian, đó là sự thực tập và sống theo lời Phật dạy. 


364 


TƯỞNG NHỚ ÔN! 


Viên Ngọc 


Z⁄Ä_._. 

Cu , một từ Huế thật đẹp và thân thương mà Phật tử Vạn Hạnh chúng tôi 
thường dùng để gọi bậc Thầy khả kính của mình, Hòa thượng Thích Minh Châu. Tôi cũng 
không rõ tự thân từ “Ôn” nó đẹp và dễ thương đến thế, hay là hình ảnh hảo tướng, từ hòa, 
đễ mến và đức độ của Ôn đã tô vẽ cho nó ý nghĩa này? Dù sao, mỗi khi gọi “Ôn” thì lòng 
tôi không liên tưởng ai khác ngoài niềm hạnh phúc dâng trào hướng về bậc Thầy cao cả tại 
Thiền viện Vạn Hạnh. 


Tôi bát đầu biết Ôn vào khoảng năm 1983 qua một vị sư (nay là HT'Giác Giới) giới thiệu 
tôi vào học lớp Trung Bộ kinh do Ôn giảng dạy. Trung Bộ kinh là một trong những bộ kinh 
do Ôn dịch từ Kinh tạng Päli. Loại kinh điển này lúc ấy được xem là mới lạ và không đễ hiểu 
đối với những người sơ cơ học Phật như tôi. Tuy nhiên, hình ảnh trang nghiêm, sự kiên trì 
và lòng nhiệt huyết của Ôn trong việc giảng dạy và truyền trao lời dạy của Đức Phật đã trở 
thành động cơ khiến chúng tôi thương kính Ôn mà đi học đều đặn. Nhưng chính nhờ thế 
mà tình Thầy trò trở nên gắn bó thật lâu bền, để rồi mọi chướng ngại về ngôn từ khô khan 
khó hiểu của Trưng Bộ kinh, cũng như giọng Huế của Ôn, dân dần được khác phục đễ dàng. 
Lớp học tuy ít người nhưng thật vui vì được rưới mát trong tình thương yêu và đạo vị bao la. 
Thầy trò lớp Trung Bộ kinh chúng tôi sống chan hòa như một đại gia đình. Chúng tôi xem 
Ôn như người cha lành với tất cả tình yêu thương và kính mến. Đặc biệt, điều hạnh phúc 


365 


lớn nhất mà tôi có được từ lớp Trung Bộ này là tôi đã tiếp thu được những lời dạy nguyên 
thủy nhất của Đức Thế Tôn, vô cùng giá trị và thiết thực cho đời sống bản thân. Kể từ đó, 
tôi gắn bó với Ôn, với Thiền viện Vạn Hạnh, và làm bất cứ những øì có thể để Ôn được vui. 
Vì thế, bất kỳ Phật sự nào của Vạn Hạnh, tôi đều hào hứng tích cực tham gia. Do đó, Ôn 
giao cho tôi, cùng với hai đạo hữu Nguyên Liễu và Nguyên Mỹ, làm thư ký để chu toàn các 
Phật sự quan trọng hằng năm của Thiền viện, như chuẩn bị quà xổ số văn nghệ vui xuân 
chiều mùng một Tết, giõ Đức Tăng thống (22 tháng Giêng), Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, 
Đại lẽ Vụ lan... Tất cả đều được làm vì mục đích phục vụ, với ước mong cho mọi người được 
an lạc và vui vẻ. Được như thế là niềm vui của Ôn. 


Làm sao quên được hình ảnh tươi cười hiền hậu của Ôn khi Ôn ra lệnh chúng tôi: “Câu lạc 
bộ ẩm thực phải làm sao cho ztgon, đẹp và rẻ hỉ!” Thời ấy, tôi và cô Nhạn đảm trách câu lạc 
bộ ẩm thực để bán phục vụ cho Phật tử trong các lễ Phật đản và Vu lan. Đối với chúng tôi, 
lời dạy ấy của Ôn không những không tạo thêm gánh nặng mà còn làm dâng trào một tâm 
hồn lợi tha vô hạn với một niềm hạnh phúc vô biên. Với tình thương yêu rộng lớn, Ôn luôn 
hướng tâm đến hạnh phúc chung của toàn thể Phật tử Vạn Hạnh. Và tôi thật sự hạnh phúc 
mỗi khi Ôn hoan hỷ với những øì chúng tôi làm. 

Quả thật, khi sống gắn bó với Ôn và làm cho Ôn được vui, tôi lại được tiến thêm một bước 
nữa trong việc hành trì Chánh pháp. Niềm vui của Ôn chính là niềm vui đại đồng. Tức là, 
Tăng chúng và mọi người - Phật tử cũng như không phải Phật tử - đều vui thì đó là niềm 
vui của Ôn. Và do đó, những øì tôi làm vì Ôn chính là tôi đang tu tập Bồ-tát hạnh, một 
hạnh nguyện lấy hạnh phúc của tất cả làm hạnh phúc của chính mình. Đây thật sự là bầu 
trời thênh thang rộng lớn để tôi có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc bất cứ ở đâu. Điều 
này thật sự không đề làm nếu như tôi không được sống dưới sự giáo dưỡng ân cần với tình 
thương thiêng liêng cao cả của Ôn. 

Hồi tưởng lại những gì đã qua mà cảm xúc không khỏi tuôn trào! Có duyên lành được 
làm đệ tử Ôn, trong thâm tâm tôi luôn hiện lên hình ảnh Ôn: là bậc Thầy cao cả, là người 
Cha nhân từ, là Đức Phật thị hiện, bởi Ôn “như người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày ra những øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, dem ánh sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc!” (trích Trưng Bộ kinh). 


*** 
Chiều Vu lan Nhâm Thìn, được tin Ôn đi bệnh viện, tôi cùng một số dạo hữu thân tín của 


Ôn tức tốc lên Bệnh viện Chợ Rãy. Bên ngoài mưa to và øiông tố dữ dội, ngồi mấy tiếng 
đồng hồ ở phòng chờ bệnh viện, lòng chúng tôi như bừng bừng sôi sục. Sau đó, quý thây 


366 


chuyển Ôn qua Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và ở lại đó một đêm. Như biết trước những 
gì sẽ đến, Ôn đã thực hiện một chuyến vân du cuối cùng để bái biệt dân chúng và bái biệt 
thế gian này. Và sáng hôm sau Ôn trở về Vạn Hạnh nghỉ ngơi được một tiếng đồng hồ, rồi 
thâu thần viên tịch. Tin này đã làm cõi lòng tôi như se thắt lại và đôi chân tôi như lơ lửng 
không nơi nương tựa...! Sự ra di của Ôn sao để lại trong tôi một khoảng trống quá lớn như 
vậy, dù học Pháp với Ôn, tôi vẫn hiểu được mọi thứ ở đời đều vô thường... 

Tuy nhiên, những ngày tang lễ Ôn là những ngày để lại nhiều cảm xúc thanh khiết nhất 
trong lòng tôi, và cũng có lẽ trong lòng những ai đến tham dự. Vô số hoa tươi đủ loại được 
trang trí khắp nơi đã làm cho không gian tang lẽ Ônvô cùng thiêng liêng với những sắc màu 
thanh thoát và trang trọng. Hoa từ khắp nơi đổ về như thế cũng đủ để biết đức hạnh của 
Ôn đã lưu lại cho đời như thế nào! Những ngày tang lẽ Ôn, hàng lớp người đông đúc đến 
dự nhưng thật trang nghiêm và trật tự, bởi lẽ mỗi người đến đó dường như buông bỏ mọi 
thứ dằng sau, chỉ còn lại một nöi lòng tiếc thương và kính ngưỡng trước cảnh uy nghiêm 
và thánh thiện của tang lẽ. Đặc biệt, suốt thời gian ấy, mưa thuận gió hòa, thời tiết thật đẹp 
và mát làm sao! Điều hiếm có này đã khiến tôi liên tưởng đến sự hộ trì của chư Thiên cho 
những bậc Thánh tăng như trong kinh thường nói. 

Có duyên lành được phục vụ Ôn một thời gian dài cũng như được chứng kiến những ngày 
cuối cùng của Ôn trên cõi đời này, tôi cảm thấy đó là nguồn hỷ lạc vô tận dâng trào trong 
tâm hồn tôi mỗi lúc tưởng nhớ về. Vậy là trong tôi Ôn luôn hiện hữu! 


367 


NHỚ MÃI VỀ ÔN 
Phật tử Quảng Thành - Bùi Thế Thiên 


II uy Ôn đã niên cao lạp lớn, sức khỏe yếu dần, nhưng khi nghe Ôn viên tịch, 
con vẫn bàng hoàng chưa thể tin được. Sáng hôm sau dậy sớm con di ngay về 
Thiền viện Vạn Hạnh. Đến nơi, thấy quang cảnh khác thường, bước qua cổng tam quan, 
nhìn thẳng vào bên trong tiền đường, thấy tôn trí di ảnh và kim quan của Ôn, con mới tin 
Ôn thật sự đi xa! 


Con cảm thấy mình là người Phật tử có chút may mắn. Tuy chưa một lần được trực tiếp 
nghe Ôn giảng dạy Phật Pháp, nhưng con lại có duyên được đọc qua một số ít các bộ kinh, 
sách do Ôn phiên dịch và viết ra, như Phật pháp, Chánh pháp và Hạnh phúc, Những 
ngày và Những lời dạy cuối cùng của Đúc Phật, Hành thiên (Như Lai thiển), Đại thừa 
0à sự liên hệ với Tiểu thừa, v.v... Và thỉnh thoảng con cũng được nghe quý chư Tăng, chư 
Ni trích vài đoạn kinh bộ do Ôn phiên dịch để giảng trong các thời thuyết pháp. Ngang qua 
đó, con được hiểu rõ thêm về Đức Phật lịch sử, đồng thời gần gũi với Giáo pháp của Ngài 
hơn. Ôn gián tiếp mở ra cho con một chân trời mới, và thổi cho con một luồng sinh khí 
mới, để khi chánh niệm con có đôi chút cảm giác như mình dang sống trong thời Đức Thế 
Tôn còn tại thế. Từ đây con trưởng thành hơn về cả pháp học lãn pháp hành. Tuy thế sự còn 
nhiều đa đoan, nhưng con cảm thấy thật hạnh phúc như mình đang có chiếc chìa khóa để 
mở cánh cửa kho báu vậy. 


368 


Khi nhận ra chân lý, con thầm cảm niệm ân đức của Ôn. Con cứ liên tưởng đến những 
chuỗi ngày trôi qua Ôn phải lao tâm tổn trí mới có những tác phẩm quý giá như thế để 
truyền thừa cho các thế hệ hậu duệ hôm nay và mai sau nương tựa tu học. Thật vậy khi đọc 
qua bài “Dịch kinh và đại học” trong quyển Chánh pháp và Hạnh phúc, con lại càng cảm 
động hơn trước tấm lòng từ b¡ quảng đại của Ôn. Nơi đây con mới hiểu rõ tại sao Ôn lại cần 
mãn và kiên nhãn đến thế. Mặc dù khi đó con chưa biết thêm øì về Ôn, ngoài cái tên tác giả 
và dịch giả ghi trên các bìa sách mà con đã đọc qua. 

Tình cờ một hôm (khoảng năm 2011) qua lần đàm đạo với một vị đạo hữu, con có 
thêm thông tin về Ôn. Sau đó con đi tìm về trú xứ của Ôn. Đến nơi con vào lẽ Phật, lẽ 
Tổ rồi hỏi thăm lối vào hậu liêu và được quý thầy (thị giả) hoan hỷ cho phép vào vấn an 
và đảnh lẽ Ôn (lúc này Ôn đang dưỡng bệnh). Hành lẽ xong, con chắp tay, cung kính, 
chiêm ngưỡng Ôn không rời mắt. Đây là lần đầu tiên con diện kiến Ôn bằng xương bằng 
thịt. Ôi, vui sướng biết bao cái khoảnh khác mà con hằng mơ ước bấy lâu nay, giờ đây, trở 
thành thực hiện. Càng xúc động khi đôi mắt tròn xoe của Ôn cứ nhìn thẳng vào con như 
thay cho nụ cười rạng rỡ hay những lời nói xã giao thông thường mà không nói ra. Con 
cảm nhận điều đó qua ánh mắt hiền từ của Ôn. Con muốn lưu lại nơi đây lâu hơn, nhưng 
sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ dưỡng của Ôn nên con chỉ nán lại khoảng 10 phút rồi lui ra. 
Từ đó về sau, hẽ khi có điều kiện con lại về thăm Ôn, bởi mỗi lần như vậy con hiểu rõ 
thêm về Ôn và cảm thấy an lạc hơn. 

Từ nay, Ôn không còn tại thế nữa, nhưng với con Ôn văn mãi còn đâu đây, vì mỗi lần nhìn 
vào tủ sách của gia đình hoặc khi lật ra xem những trang sách do Ôn viết thì trong tâm thức 
con liền hiện hữu hình bóng của Ôn. 


369 


NGƯỜI THỪA TỰ PHÁP CỦA THẾ TỒN 


Nguyên Nghĩa 


on chỉ biết khóc và khóc, dù cố không suy nghĩ và cố làm việc khác để kiềm 

lại nước mắt, nhưng không được, rồi lại nghĩ tới Thây và khóc. Bây giờ tay con 
vừa gõ vào bàn phím lại vừa khóc. Con cố kiểm nén cảm xúc nhưng cõi lòng cứ dau xót, 
nước mắt cứ rơi... 


Sao sự viên tịch của Thây lại để trong lòng con một sự hụt hãng lớn đến như vậy? Nghĩ 
đến những lời Thây dạy bảo ngày nào lúc con bước chân vào cửa thiền quy y, lòng con 
cảm thấy vô cùng hổ thẹn, ăn năn, xấu hổ. Chỉ có ngũ giới cấm mà con còn không giữ 
trọn, chỉ một phần nhỏ nhân cách của Thầy mà con còn không học được và hành được, 
thì nói øì đến việc luận bàn kinh luận, nói gì đến lý tưởng phụng sự tha nhân. Nghĩ đến 
đây, nước mắt con lại rơi... 

Con thành kính ngưỡng bạch Thây, giờ đây con thành tâm sám hối uà nguyện sẽ kiên trì nỗ lực 
chuyên cần tinh tấn thực hiện những lời chỉ dạy của Thây để xứng đáng là đệ tử của Thây, xứng 
đáng với Pháp danh được phước duyên Thây trao cho”. 

Thây đã thuận theo luật vô thường và về với cõi tịch tịnh. Nhưng với hạnh Bồ-tát của 
Thây, con nguyện ước Thây sẽ hồi nhập nơi cõi trần, tại nước Việt Nam của con. Đất 
nước tuy chịu dựng quá nhiều dau khổ chất chồng liên tục suốt quá khứ cho đến tận 


370 


ngày nay nhưng lại vốn có căn duyên với Phật pháp để Thầy tiếp tục con đường mà Thây 
và các bậc A-la-hán, chư vị Bồ-tát đã đến và đi trong quá khứ để ban mưa Chánh pháp. 
Ngưỡng mong Thầy trở lại thế gian này vì hạnh phúc, lợi ích và an lạc cho nhiều người và 
nhiều loài, và hướng dãn dìu dắt tứ chúng Phật tử - những người đang đến và sẽ đến với 
Tam bảo - để cho tất cả có được cơ hội thọ hưởng hương vị của Chánh pháp, để cho tất 
cả có trí tuệ để phân biệt được điều thiện và điều bất thiện, điều nên làm và điều không 
nên làm. Có vậy, đất nước mới được hòa bình, nhân dân mới được an lạc ngay trong hiện 
tại trên cõi đời này và cuối cùng đạt được giải thoát khổ dau. 


Con có duyên lành được nghe Thây giảng pháp tại Thiền viện Vạn Hạnh, được học tập 
những lời Thầy dạy bảo trong những tác phẩm, trong những công trình phiên dịch Kinh 
tạng PaÌi ra tiếng Việt có một không hai trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, cũng như được 
học từ nhân cách vĩ đại và từ đời sống giới hạnh thanh cao của Thầy. 


Nhờ đó, trong một thời gian dài, con được tiếp cận, được nghe, được thấy, được tìm hiểu 
để đi đến nhận thức chân xác rằng: “Pháp của Thế Tôn đã được Tỷ-kheo Thích Minh Châu 
kế thừa, thừa tự, giảng dạy và truyền bá một cách chân chánh trong suốt toàn bộ những tác 
phẩm, những bài thuyết giảng, những bài diễn văn, những bài tham luận... Pháp ấy luôn 
chói sáng, sáng ngời, không thay đổi, không biến đổi, không biến chuyển, rõ văn, rõ nghĩa, 
rõ ý trong từng chữ, từng câu, từng lời: 


Thật là hy hữu, thật là duyên lành khi Phật giáo Việt Nam có được vị chân tu đúng nghĩa như 
Thây. Thật hy hữu thay, thật phước đức thay cho những ai được sinh ra trong thời đại này, 
được thiện duyên tiếp xúc với Thầy, được đọc và tìm hiểu các công trình, các tác phẩm của 
Thầy. Thật là phước báu vô biên, thật là công đức vô lượng, thật là thiện nghiệp vô cùng to lớn 
cho những ai có thể nghe, thấy, tìm hiểu, thành tín và làm theo những lời chỉ dạy của Thây. 


Trên cả ngàn năm trước đó và cho đến tận ngày nay, Phật tử chúng con chỉ có thể tìm hiểu, 
tin theo và tu tập theo Phật pháp duy nhất từ con đường chuyển tiếp từ Trung Hoa. Tất cả 
những øì liên quan đến Phật giáo xuất phát từ Trung Hoa, những Kinh, Luận viết bằng chữ 
Hán, được xem là Phật pháp, được Phật tử chúng con vô cùng quý trọng, trao truyền, tụng 
đọc, cung kính, mang tính chất linh thiêng dù có khi không rõ nghĩa. Nhưng từ khi có Thầy, 
có các công trình phiên dịch và các bài thuyết giảng của Thây, sự tiếp cận Phật pháp của 
chúng con đã được thay đổi. Các công trình của Thây thật vô cùng ý nghĩa, thật vô cùng 
quý giá đối với chúng con, đối với những ai dang mong muốn tìm hiểu chân Phật pháp, 
cũng như đối với những ai muốn tự mình bước chân trên con đường tu tập và thực hành 
lời dạy của chính Đức Phật mà không phải hồ nghị, lo ngại, nghi ngờ, lo lắng, bởi Thầy dạy, 


371 


pháp của Đức Thế Tôn “có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy”. 

Đối với con, thật đúng khi tôn vinh Thầy ngang với Ngài Huyền Trang của Trung Hoa, 
nhưng sẽ càng đúng hơn, chân xác hơn, khi nói rằng nơi Thầy còn có hình bóng Ngài Xá- 
lợi-phất dang thị hiện tại Việt Nam. Với lòng biết ơn và tôn kính vô lượng, con xin được 
phép mượn ý từ Kính Trung Bộ đề nói lên tiếng nói tự đáy lòng của con: 

“Những lời dạy của Tỷ-kheo Thích Minh Châu được xem là cao quý trong những lời khuyến giáo. 
Thật vi điệu thay, thưa Thây! Thật vi điệu thay, thưa Thây! Như người dựng đúng lại những gì 
bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, 
đem đèn sáng uào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng uậy, Chánh pháp của 
Thế Tôn dạy, đã được T?-kheo Thích Minh Châu dùng nhiêu phương tiện trình bày giải thích. 
Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng uà quy y Tỷ-kheo Thích Minh Châu. 
Mong Thây nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng”. 


ky, 


KÍNÑH NGƯỠNG MỘT BẬC THẦY 


Thích Minh Hải 


hây đã đến và đã di. Thầy đến để mang lại hạnh phúc, bình an cho đời. Thây di 

để lại hương thơm bất diệt trong lòng người. Hình ảnh của Thầy sẽ còn lưu lại 
mãi mãi trong trái tim của hàng triệu Tăng Ni và Phật tử khắp năm châu. Chúng con xin ôn 
lại một vài giáo lý Thầy đã dạy để khơi dậy tâm tưởng chúng con trong niềm tri ân vô hạn 
đối với bậc Thầy vĩ đại. 


**% 


Giáo lý đầu tiên trong truyền thống Phật giáo được Thây chú tâm và dưa vào giảng dạy đó 
là Thiền học, vì dây là một pháp tu do chính Đức Thế Tôn chứng nghiệm và được ghi lại 
trong Kinh tạng. Trong sách Hành thiên, Thầy đã nêu rõ vai trò và công dụng của hành 
Thiền như sau: “Thiền nguyên thủy hay pháp môn niệm hơi thở vô ra đơn giản và thuần 
nhất, không gây một tác hại cho thân tâm, không sợ bị điên loạn, nổ mắt, dau tâm thần. Trái 
lại là một phương pháp hiền thiện, điều hòa thân, điều hòa hơi thở, điều hòa tâm, giúp cho 
người hành thiền được phấn khởi, có sức khỏe, nhờ nếp sống lành mạnh, nhờ tâm tư an lạc 
nên ngủ ngon giấc, không có ác mộng, thân thể được khỏe mạnh, con mắt được sáng lên. 
Nhờ tu tập về niệm, trí nhớ được huấn luyện nên nhớ lâu, nhớ nhiều rất lợi cho thiền sinh 
và có khả năng phát triển trí tuệ rất lớn. Nhờ tu tập về thiền, người hành thiền được thiền 


SG, 


lạc, thân tâm thường được hoan hỷ, sảng khoái, phấn khởi, tác động tốt cho sức khỏe thân 
và tâm. Nhờ tu thiền, người hành thiền có được thiền lực, đồi dào ý chí và nghị lực, đối trị 
được sợ hãi và rụt rè, có sức mạnh để vượt qua những khó khăn và đạt cho được lý tưởng 
tối thượng” [tr.76 |. 


Sự giảng dạy về thiền nguyên thủy của Thây là thông điệp nhấn mạnh lợi ích của pháp thiền 
định Phật giáo, mang lại lợi ích thiết thực cho sự an lạc của thân và tâm. 


Thây đã giảng dạy giáo lý của Đức Như Lai rất rõ ràng bằng phương pháp thực tiễn chứ không 
phải chỉ là lý thuyết. Pháp thiền ấy nếu khéo áp dụng sẽ chuyển hóa thân tâm, giúp đời sống 
tràn đây niềm vui, hạnh phúc và hỷ lạc. Nếp sống của Thây là hình ảnh sống động với nụ cười 
thiền vị chính là hoa trái của thiển định. Ai một lần gặp Thây, dù chỉ một lần, cũng phải thốt 
lên những lời quý mến, kính trọng, bởi nét uy nghiêm qua phong cách an tịnh của Thây. 


Bằng thực nghiệm của tự thân và thông qua con đường thực tập thiền định, Thây đã dạy 
cho chúng ta thấy rằng, hãy tự nỗ lực để thắp sáng ngọn duốc trí tuệ bên trong của mình mà 
không cần nương tựa vào một đãng thần linh nào khác. Sách Hành thiển nêu rõ: “Do vậy, 
này các Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo ước muốn rằng: mong rằng thân và mắt khỏi bị mệt mỏi, 
và mong rằng tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ... các niệm các 
tư duy của ta được đoạn tận... ly dục, ly pháp bất thiện, tôi sẽ chứng đạt và an trú sơ thiền, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ... Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, tôi sẽ chứng 
đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ... Ly hỷ 
trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ ba... Xả lạc, xả khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi 
chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, thời định niệm 
hơi thở vô hơi thở ra này cần phải khéo tác ý” [tr. 109]. 


**% 


Trí tuệ giúp con người ra khỏi hâm hố của sĩ mê, vượt thoát luân hồi và đạt tới Niết-bàn tối 
thượng. Qua những lời dạy về trí tuệ, Thây đang nói trực tiếp với chúng ta về kinh nghiệm 
của Thầy một cách sinh động. Trong tác phẩm Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, có doạn 
viết: “Như thế nào được gọi là Trí tuệ? Vì có tuệ tri, vì có tuệ trí nên được gọi là Trí tuệ. Tuệ 
tri là øì? Tuệ tri (pajanat) đây là khổ. Tuệ trí đây là khổ tập. Tuệ tri đây là khổ diệt. Tuệ tri 
đây là con đường di đến khổ diệt. Vì có tuệ tri nên được gọi là Trí tuệ” [tr.81-82]. Nhờ 
có trí tuệ mới có khả năng nhận biết các đối tượng để liễu tri, và nhờ có tuệ tri mới thấy 
được những việc đáng làm, và những việc cần viên ly. Sự hiểu biết của tưởng tri, thức tri 
và ý tri hoàn toàn khác với tuệ tri. Cái tưởng, thức và ý tri đó là những kiến thức học hỏi 


374 


qua sách vở, trường lớp ở thế gian. Có những người rất giỏi về thiên văn địa lý, giỏi về khoa 
học kỹ thuật, thông thạo về ngôn ngữ, lịch sử thiên cổ chí kim, nhưng họ chưa chắc giải 
thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tuệ tri hay thắng tri ở trong đạo Phật là sự hiểu biết sâu sắc. Sự 
hiểu biết ấy được thiết lập trên nền tảng của giới - định - tuệ. Nó có sức mạnh hùng hậu giúp 
con người làm chủ được bản thân mà không bị hoàn cảnh chỉ phối. Đó là sự hiểu biết hoàn 
mãn, toàn diện nhất, có khả năng diệt trừ tham sân sĩ, và giải thoát mọi khổ dau: 


Duy tuệ thị nghiệp là một phương châm của Thầy cho Viện Đại học Vạn Hạnh và tiếp tục 
đến nay cho Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Vạn Hạnh là đạo 
hiệu của một vị thiền sư nổi tiếng của nước Việt đời Tiền Lê và đầu thời nhà Lý ở thế kỷ XI. 
Nhà Lý là một trong những triều đại hưng thịnh nhất của dân tộc ta, vì vua quan đều là Phật 
tử thực hành theo đạo Phật. Viện Vạn Hạnh đồng thời cũng là nơi kết tinh và truyền trao 
trí tuệ của Đức Phật, được tiếp nối cổ xưa từ Viện Đại học Nalanda - Bihar, India. Nalaw, 
tiếng Anh dịch là ísđdømn, có nghĩa là trí tuệ; đa, tiếng Anh dịch là giwing, có nghĩa là cho, 
truyền trao; Nalanda có nghĩa là truyền trao trí tuệ. Nơi ấy Thây trực tiếp và gián tiếp nhận 
ngọn đèn truyền đăng trí tuệ từ các bậc đạo sư nổi tiếng trong truyền thống Phật giáo như 
các Ngài Mã Minh, Long Thọ, Thế Thân, Huyền Tráng... 


Trong sách Trước sự nô lệ của con người, Thây nhấn mạnh về đường hướng và lập trường 
của Viện: “Đại học Vạn Hạnh không phải là nơi tổng hợp hôn tạp giữa văn hóa Tây phương 
và Đông phương, giữa truyền thống nhân loại và truyền thống dân tộc. Đại học Vạn Hạnh 
chỉ muốn đánh thức lại những tiềm thể vô biên của con người sáng tạo toàn diện, đưa cá 
thể trở lại ý thức độc lập, tham dự và nhập lưu cùng đời sống phong phú, tự quyết định 
cho mình và chuyển tính vận mệnh mình trong vận mệnh chung của toàn thể nhân loại. 
Như thế, giáo dục sẽ không còn là phạm vi khai triển và tích trữ trí thức, mà giáo dục trở 
thành đời sống toàn diện của tinh thần và tâm thức; giáo dục trở thành lộ trình tối hậu di 
về cuộc cách mạng triệt để của nội tâm, nền tảng của cuộc phục hồi ý nghĩa cho đời sống 
con người” [tr.20-21 ]. Như một sứ mệnh gắn liền với đạo nghiệp của Thầy, khi nhắc đến 
Vạn Hạnh, những môn sinh không thể nào quên người Thây khả kính tay nắm chéo đứng 
trên bục giảng, và những bước chân chậm rãi trên sân trường. Vạn Hạnh là nơi đã đào tạo 
con người toàn diện cả tâm đức và tuệ đức. Những con người đó đã và dang tung cánh bay 
khắp muôn nơi để hoàn thành sứ mệnh của mình. 


**% 


Chiến tranh là thảm họa của nhân loại. Có lẽ Thây đã thấm thía hơn khi lớn lên trong 
hoàn cảnh lịch sử tang thương của chiến tranh bằng bom đạm hay chiến tranh bằng ý 


37 


thức hệ của con người, nên Thầy đã giảng dạy về giáo lý hòa bình để giải phóng bế tắc, 
truyền thông tình huynh đệ làm giảm bớt khổ đau. Những lời dạy của Thầy nhắm tới 
mục đích khơi dậy sự bình an, hài hòa giữa con người với hoàn cảnh sống xung quanh, 
giữa quốc gia xã hội, và kể cả tôn giáo. Tập sách Những lời dạy của Đức Phật về hòa bình, hòa 
hợp và giá trị con người có đoạn: “Này các Tý-kheo, hãy du hành, vì hạnh phúc cho quần 
chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, 
vì an lạc, cho chư thiên và loài người. Chớ có đi hai người một chõ. Này các Tỷ-kheo, hãy 
thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh” |tr.20 |]. 


Con người khổ dau vì còn sân hận và tranh chấp. Thây đã chỉ cho chúng ta phương pháp 
hành trì sâu sắc để chấm dút tranh chấp và đưa tới an lạc bằng lòng thương tưởng cho đời, 
vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Khi con người có tình thương thì 
sẽ không còn loại trừ lẫn nhau. Những lời dạy ấy đã đánh thức bao trái tim của sự sống. Lời 
kinh tiếp theo được Thây trích dẫn trong tác phẩm ấy: “Này các Tỷ-kheo, Ta không tranh 
chấp với đời. Chỉ có đời tranh chấp với Ta. Này các Tỷ-kheo, người nói pháp không tranh 
chấp với một ai ở đời” |tr.21 |. Với ý nghĩa này, Thầy là một tấm gương sáng cho thế hệ hậu 
lai, mà hình ảnh thể hiện rõ nét giáo lý ấy chính là đời sống của Thây. Xuất thân từ Phật 
giáo Bắc truyền, nhưng Thây đã mang y Nam truyền, dịch Kinh tạng Pali, dung hòa chư tôn 
đức Tăng-già trong các hệ phái, vượt qua tất cả rào cản ý thức hệ của con người. Sự ra đời 
của đạo Phật đã giải phóng ý thức hệ truyền thống cũ kỹ xa xưa của Ấn Độ. Đức Thế Tôn 
là người tiên phong nói lên quyền bình dảng của con người và bài bỏ sự phân chia giai cấp 
trong Tăng đoàn của Ngài, bởi tất cả con người dù ở địa vị nào trong xã hội cũng có quyền 
sống, cùng chung máu đỏ, nước mắt cùng mặn, xa lánh khổ dau, và mong được hạnh phúc. 


Trong tác phẩm Trước sự nô lệ của con người, Thây nói: “Tất cả những sự sụp đổ hiện nay đều 
xuất phát từ sự nô lệ tâm thức của cá thể. Chiến tranh xuất phát từ sự mâu thuẫn nội tại của 
cá thể; cơn bệnh của tập thể phát xuất từ ý thức phân tán của cá thể. Chủ nghĩa quốc gia, 
cũng như chủ nghĩa quốc tế, không giải quyết được sự mâu thuẫn của ý thức con người; 
tất cả những ý thức hệ cũng đều thất bại, vì ý thức hệ trở thành quan trọng hơn con người; 
con người bị nô lệ vào ý thức hệ gây ra những mầm mống phân ly với nhau và hy sinh cho 
một tương lai ảo tưởng mà bỏ quên hiện tại sống động. Tín điều và tín ngưỡng của tôn giáo 
cũng gây mầm mống chia rẽ trong con người. Tất cả những cuộc cách mạng lịch sử đều 
thất bại, vì những cuộc cách mạng ấy đã xây dựng trên những tương quan sai lâm bất động 
giữa cá thể và tập thể, giữa tư thể và xã hội” [tr.18-19]. Đại học là nơi quy tụ của các thế hệ 
thanh niên, bộ phận nòng cốt cho vận mệnh thiêng liêng của non sông đất nước. Vì vậy các 


376 


giáo sư cần gieo rắc những khát vọng chân chánh để thế hệ trẻ lớn lên có một hướng di tươi 
sáng trong cuộc đời. Tiếng nói của Thây như một hồi chuông đánh thức tuổi trẻ dang ngủ 
say trong đêm đông u tối, giữa màn vô minh ngự trị trong tâm thức vị ngã. Chừng nào con 
người còn sống với tâm thức vị nơã, thì chừng ấy con người vẫn còn triển miên trong bóng 
tối. Vì bị nô lệ do chấp thủ tự ngã (cái tôi), con người mất đi phương hướng đạo đức và rơi 
Vào ngõ cụt. Ý thức được sự nguy hiểm do chấp thủ cái tôi gây ra, con người mới có định 
hướng đúng đắn và sáng suốt bước trên con đường của chân lý và sáng tạo. 

Chính sự dấn thân mạnh mẽ để dung hòa và vượt qua ý thức hệ để hưng long Phật giáo mà 
có lúc Thầy đã gặp phải sự ngộ nhận từ những người thích tranh chấp. Nhưng đối với bậc 
thượng trí hiện thân giữa cõi đời để làm việc lợi sanh, thì những chức danh hay nhiệm vụ 
trong Giáo hội chỉ là phương tiện trong một giai đoạn xã hội nhất thời mà Thây phải hòa 
nhập và lấy đó làm phương tiện độ sanh. Thây đã vượt thoát khỏi sự khen chê của trần thế. 
Điều đó có nghĩa rằng Thầy nói và hành động với chúng ta bằng tiếng nói của Đức Thế Tôn. 


*** 


Chín mươi lăm năm hiện hữu ở cõi đời, hơn bảy mươi năm hoằng truyền Chánh pháp, 
duyên trần đã viên mãn, Thây đã an nhiên nơi trời phương ngoại, nhưng hình bóng của 
Thây vẫn phảng phất đâu đây khi chúng con nhớ về Vạn Hạnh hay đọc những trang kinh 
Thây dịch. Hình ảnh của bậc Đạo sư trầm tĩnh an tịnh, tay cảm kính lúp tra từng mãu chữ 
đã bất sinh bất diệt giữa lòng người và thật sự đã đi vào huyền thoại. Nhiều thế hệ Tăng Ni 
và Phật tử đã từng ở dưới mái trường Vạn Hạnh, một lần gặp gỡ Thây, hay chỉ đọc qua sách 
vở của Thầy cũng có thể cảm nhận được rằng nơi ấy có một vị Đạo sư phạm hạnh, một bậc 
thức giả khao khát trí tuệ và chân lý giải thoát tối thượng. 


Tham khảo: 

1-HTThích Minh Châu, Hành thiển, NXB-Tôồn Giáo - Hà Nội, 2002. 

2- HTThích Minh Châu, Hãy f mình thắp đuốc lên mà đi, NXB/Tổng Hợp Thành phố 
Hồ Chí Minh, 2012. 

3- HT-Thích Minh Châu, Những lời dạy của Đức Phật về hòa bình, hòa hợp tà giá trị con 
người, NXB:Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 1984. 

4- HTThích Minh Châu, Trước sự nô lệ của cơn người (Con đường thử thách của văn 
hóa Việt Ñam), Ấn quán Đại học Vạn Hạnh, 1969. 


272 


VỊ THẦY ĐẦU TIÊN 


Nguyên Nhật Trần Như Mai 


K„ dâng Giác linh Ôn, 


Một buổi sáng đầu tháng 9 năm 2012, xuân đã về trên lục địa Úc châu sau những tháng ngày 
mùa đông lạnh giá. Trăm hoa dang tưng bừng dua nở trên khắp nẻo đường đất nước dây kỳ 
hoa dị thảo này. Tâm hồn tôi dang phơi phới đón chào mùa xuân Melbourne, rồi tôi tung tăng 
lướt mạng internet để đọc tin tức quê nhà. Bõng tôi giật mình khi đọc tin Ôn đã viên tịch ngày 
1 tháng 9. Tồi lặng người trong giây lát, rồi nhủ thầm: “Thế là ngọn hải đăng đã tắt!” 
Sau đó, qua mạng internet, mỗi ngày tôi đều có thể theo dõi nhiều lần tiến trình chư Tăng 
chuẩn bị tang lễ Ôn và cảm thấy như mình dang là người trong cuộc, cùng âm thầm nhỏ lệ 
với tất cả huynh đệ môn đồ pháp quyến trong những ngày tiễn dưa Ôn, đúng là: 

Trân gian nhỏ lệ tiến đưa Người, 

Vận cánh hoa tươi phủ ngập trời, 

Khắp cõi Ta-bà cơn địa chấn... 

Hi ôi, Bồ-tát đã di rồi! 
Dù biết sớm muộn gì cũng có ngày Ôn từ giã cõi trần này để trở về Phật quốc, tôi vẫn 
cảm thấy hụt hãng như vừa mất di một điểm tựa tâm linh quý báu. Cội bồ-đề đã ngã xuống, 
còn dâu bóng mát để che chở cho biết bao tâm hồn bơ vơ dang di tìm nơi nương tựa để 


378 


thấy được ý nghĩa của cuộc sống! 
Rồi lân lượt bao kỷ niệm hiện về trong trí tôi... 


Nhớ lại lần về thăm Ôn gần dây nhất, tôi đã được chụp hình lưu niệm với Ôn, được mừng 
sinh nhật Ôn..., không ngờ đó là những ngày tháng cuối cùng tôi được gặp Ôn. Tôi vẫn 
cảm thấy ấm lòng mỗi khi về thăm Ôn, vì Ôn vẫn nhận ra tôi, đứa đệ tử bé bỏng của Ôn 
ngày nào. Dù Ôn không nói được, Ôn vẫn có những biểu hiện trên nét mặt chứng tỏ Ôn đã 
nhận ra tôi, khi tôi hỏi: “Bạch Ôn, Ôn có nhận ra con không? Con là Ng Nh. đây, con là em 
Ng T. TPL đang làm việc cho Viện đó. Con ở Úc về thăm Ôn đây. Ôn nhận ra con thì Ôn 
mỉm cười và nhấp nháy mắt Ôn nhé” Và quả nhiên, Ôn nhìn tôi chăm chăm, rồi tôi thấy 
môi Ôn hơi nhếch lên và mắt Ôn nhấp nháy... Tôi rất sung sướng khi thấy Ôn vẫn còn 
nhận ra đứa học trò bé bỏng ngày xưa, nay đã sống cách xa Ôn ngàn dặm... 


Nhớ lại những ngày đầu tiên hai chị em tôi đặt chân đến Thiền viện Vạn Hạnh. Hỏi đó, 
chúng tôi vừa mới mất mẹ, dang di tìm nơi nương tựa tâm linh để vơi bớt buồn dau. Danh 
tiếng của Ôn từ Đại học Vạn Hạnh đã thu hút chúng tôi tìm đến Thiền viện. Buổi đầu tiên 
vào giảng đường nghe Ôn thuyết pháp, tôi vẫn còn nhớ duyên lành của mình khi được 
nghe bài “Kính Kalama”. Những lời dạy của Đức Phật trong kinh này mang tính thuyết 
phục dây trí tuệ, khiến tôi nhận ra ngay dây chính là nơi tôi cần tìm về nương tựa. Thế là hai 
chị em tôi đều đặn đến Thiền viện mỗi chiều thứ Bảy để theo học lớp Kinh Trung Bộ do Ôn 
giảng dạy cho cư sĩ Phật tử. Lớp học kinh này đã trở thành một phần không thể thiếu trong 
sinh hoạt hằng tuần của tôi. Càng học, tôi càng thấm lời Phật dạy và cảm thấy mình quả 
thật có nhiều phước duyên mới được gặp Minh sư và Chánh pháp để được dẫn dắt di trên 
con dường đạo chơn chánh. 


Từ học kinh đến quy y thọ giới và trở thành đệ tử Ôn diễn tiến thật tự nhiên. Hai chị em tôi 
nhanh chóng hòa mình vào mọi sinh hoạt hằng tuần của Thiền viện, là ngôi nhà tâm linh đã 
giúp tôi tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Những buổi lễ đón mừng các ngày trọng dại của Phật 
lịch như Phật đản, Phật Thành đạo, Vu lan, tất niên, mừng xuân mới, mừng sinh nhật Ôn,... 
đã trở thành những nguồn vui thanh cao không thể thiếu của chúng tôi. Tôi còn nhớ bài 
thơ tôi dâng Ôn nhân địp mừng sinh nhật thứ 70 của Ôn: 


Bảy chục mùa xuân xuống cõi trần, 
Soi đèn trí tuệ, phá 0ô minh. 

Lập trường đại học hoằng dương pháp, 
Mở cổng đạo tràng quảng độ sinh. 
Kinh tạng đã dày công phiên dịch, 


3/2 


Thiên-na uốn rất mực uyên minh. 

An nhiên tự tại không ngăn ngại, 

Cũng bởi vì thương chúng hữu tình. 
Sau buổi lẽ kết thúc lớp học kinh, Ôn đã dạy hai chị em chúng tôi hướng dãn Anh văn cho 
Tăng Ni sinh theo học khóa đầu tiên của trường Cao cấp Phật học vừa mới được thành lập 
để đào tạo Tăng tài trong chương trình Cử nhân Phật học. Thế là chúng tôi có cơ hội tham 
gia công việc của Viện, và ngày càng gắn bó với ngôi nhà tâm linh này. 
Tôi vẫn còn nhớ những buổi lễ tất niên ấm cúng dưới mái Thiền viện, rồi những buổi văn 
nghệ của Ban Hộ trì Thiền viện, trong đó các vị cao niên đã vui vẻ bước lên sân khấu, cất 
cao tiếng hát bài “Nhất dạ hiển giả” khiến mọi người cười quên thôi! Rồi làm sao quên được 
những lần Ban Hộ trì tháp tùng Ôn viếng thăm các Thiền viện ở Sài Gòn, ở Bà Rịa Vũng 
Tàu, về thăm Tổ đình Tường Vân ở Huế... Ôi biết bao kỷ niệm thân thương dưới mái 
Thiền viện, trong đó sự hiện diện của Ôn luôn luôn là cội bồ-đề tỏa bóng mát cho tất cả 
Phật tử chúng tôi nương tựa, và noi theo hạnh của Người để tu tập thân tâm, hoàn thiện 
chính mình. 


Có lần tôi được Ôn giao làm nhiệm vụ thông dịch cho Ôn khi có phái đoàn giáo sư đại học 
Hoa Kỳ đến thăm Viện. Đây cũng là một kỷ niệm khó quên, vì lúc đó tôi đã trải qua những 
giờ phút căng thẳng, tập trung chú ý lắng nghe từng lời để thông dịch cho đúng. Lúc ấy tôi 
thấy mình như một đứa bé theo cha di trên con dường gập ghẻnh, nhưng vẫn yên tâm vì 
bao giờ cũng có cha mình đứng bên cạnh để che chở, còn có huynh đệ, chị em ngồi trước 
mặt để hö trợ tinh thần. 


Rồi đến lúc Viện Nghiên cứu được thành lập, Ôn đã cho tôi giữ một chân thư ký của văn 
phòng Viện, mỗi tuần đến hai lần để tiếp khách và giúp đỡ Tăng Ni khi quý vị ấy cần đến. 
Thế nhưng, cuộc đời đâu có bao giờ bình lặng trôi như mình mong ước! Theo định luật vô 
thường, các pháp đến rồi di, sinh rồi diệt, không có gì tồn tại mãi mãi. Thế là một ngày, tôi 
phải từ giã Ôn để lên đường đi đến một bến bờ xa lạ để thực hiện những mộng ước còn 
dang đở của đời mình. Âu cũng là nhân duyên của tôi đã đến một ngã rẽ, nên không còn 
được ở cạnh Ôn để phụng sự Đạo pháp như chị của tôi. 

Tuy nhiên, dù ở xa xôi ngàn dặm, tôi vẫn luôn luôn ghi nhớ những lời dạy của Ôn, đem 
Phật pháp làm hành trang ứng dụng trên vạn nẻo đường đời. Nhờ vậy tôi đã vượt qua 
được bao chông gai thử thách để vững bước trong một thế giới đầy cạnh tranh khốc liệt. 
Tôi vẫn tiếp tục tu học và phụng sự Đạo pháp trong hoàn cảnh mới, và tìm được niềm an 
vui cho đến ngày hôm nay. Đó là nhờ Ôn đã trao truyền cho tôi Giáo pháp vi diệu của 


380 


Đức Phật, mà tôi vẫn luôn luôn mang theo bên mình như một viên ngọc quý để bảo hộ 
thân tâm trong mọi hoàn cảnh. 


Ôn là vị thầy đầu tiên đã khai sáng trí tuệ cho tôi, dìu dắt tôi trên bước đường tu học, để 
từ đó tôi có thể nhận biết đâu là Chánh pháp và có thể vững vàng tiến bước mà không 
sợ bị lạc đường. 

Mỗi lần về thăm Ôn là mỗi lần tôi trở về với gia đình tâm linh dích thực của mình. Tuy vậy, còn 
một câu hỏi của Ôn mà mãi đến bây giờ tôi văn chưa có câu trả lời dứt khoát... Tôi nhớ một 
lần về thăm Ôn, lúc Ôn còn khỏe mạnh, Ôn đã hỏi tôi: “Bao giờ con trở về?” Tôi đã im lặng, 
không nói được một lời. Tôi biết dây không phải là câu hỏi hiểu theo nghĩa thông thường, mà 
là lời nhắc nhở của một bậc Đạo sư có cái nhìn xuyên suốt vào tâm can của người đệ tử còn 
chân trong chân ngoài là tôi! Tôi hiểu ngụ ý thâm sâu của Ônnên chỉim lặng cúi đầu. Tôi biết 
Ôn muốn nhắc nhở tôi hãy dứt khoát buông xả cái tâm lăng xăng dao động để trở về với bản 
tâm thanh tịnh trong sáng của chính mình, đó mới chính là quê hương dích thực, là nơi chốn 
an bình, là cội nguồn hạnh phúc, nơi không còn những ý niệm đối dãi ta-người, được-thua, 
còn-mất, đến-di.., mà là nơi các bậc hiền trí đã và dang quay về, hướng đến và an trú. 


Tôi chưa trả lời được vì biết rằng con đường trở về tuy rất xa mà cũng thật gần, tùy thuộc 
vào mức độ tỉnh giác và buông xả của tâm mình! Tồi biết tâm mình vẫn còn dính mắc, vẫn 
còn dao động, chưa hoàn toàn buông xả, nên làm sao trả lời Ôn được? Tôi chỉ có thể thầm 
thưa với Ôn rằng: “Bạch Ôn, con vẫn đang trên đường trở về, nhưng bao giờ thì về đến nơi, 
con xin khất lại câu trả lời này.. cho đến bao giờ?” 


**% 


Con xin kính dâng Ôn đôi dòng tưởng niệm: 
Con 0n thấy Ôn trong từng trang sách, 
Nụ cười hiển với nét mặt từ bị, 
Đêm chong đèn dịch Kinh tạng Päl, 
Chuyển lời Phật trao truyên cho hậu thế. 


Gifia sóng gió của cuộc đời dâu bổ 

Ôn kiên cường hình ảnh của voi thiêng, 
Ra chiến trường, hứng chịu uạn cung tên, 
Cho Tam bảo được tùy duyên phát triển. 
Là Bồ-tát dã phát lời đại nguyện, 

Ôn dấn thân không một chút ngại ngân 


381 


Lớp vỏ cây... nào có đáng quan tâm? 
Bậc đại trí nhìn sâu phân cốt lõi! 


Lời Ôn dạy, pháp âm còn uang mãi... 
Chúng con nguyên tiếp nối bước chân Ôn. 
Đức hạnh Người tỏa sáng cả mười phương, 
Và sống mãi trong lòng người con Phật. 


Melbourne, tháng 6, mùa đông 2014 


382 


MỘT LÒNG KÍNH LỄ 
Thông Chánh 


S áng nay, khi đang chuẩn bị cho chuyến từ thiện ở vùng ngoại ô thành phố, con 
nhận được tin báo “Ôn đi rồi: Con bàng hoàng và tim con như chết lịm. Mọi 
việc đều dừng lại. Con vội vã chạy xe gần trăm cây số để về với Vạn Hạnh. Con hối hả chạy 
xe trong dòng người tấp nập của xứ Sài Gòn. Đôi mắt con nhạt nhòa nước mắt, phải nhanh 
thôi, đã muộn mất rồi. Con về đây để đảnh lẽ Ôn. 


Kính lạy Ôn! Bậc cao tăng mô phạm. Ba lạy này sao thấy dạ quặn dau! Cách đây hai hôm, 
sau ngày mãn hạ, con đã về đảnh lễ Ôn. Ôn ngồi đó, trong căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng 
có tiếng tằng hắng của Ôn. Ôn nhìn con, ánh mắt từ hòa đây tình thương và rạng ngời trí 
tuệ. Thế mà giờ dây... 

Kính lạy Ôn! Như áng mây nhẹ lướt qua đỉnh núi, Ôn an nhiên sao con thấy nát lòng, kiếp 
phù sinh con vẫn thấy thương tâm, lòng cố nén sao lệ thầm rơi mãi! 


Con nhớ lại lần đầu tiên được chiêm ngưỡng và đảnh lễ tôn dung Ôn, con đã bật khóc. 
Kính lạy Ôn! Nếu khi xưa tiên nhơn A-tư-đà đã khóc vì không được sống cùng thời với thái 
tử Sĩ-đạt-ta thì ngày nay con đã khóc vì tủi phận kém phước không được trực tiếp phụng 
nghe những lời giáo dưỡng từ kim khẩu của Ôn. Nhưng con cũng cảm nhận được một điều 


383 


hạnh phúc dù muộn màng di nữa con cũng được chiêm ngưỡng tôn dung Ôn. Ánh mắt từ 
hòa và nụ cười bi dũng của Ôn đã làm thiêu rụi những đám cỏ sầu phiền muộn trong tâm 
hồn con. Ý thức được điều đó, những ngày tháng tha phương học đạo, con luôn dành thời 
gian để được về dảnh lẽ Ôn. 


Kính lạy Ôn! Con thầm mừng được hầu cận Ôn trong những năm tháng cuối đời, nhưng 
con lại tủi phận vì quá muộn màng. Con văn biết hoa Đàm kia dù rụng nhưng hương vẫn 
còn lưu, Ôn đến với đời như làn mây lướt qua đỉnh núi, và Ôn ra đi như nhạn quá trường 
không, nhưng sao con vẫn thấy buốt cõi lòng, cả đất trời như đang cùng chuyển động. 


Cúi đầu đảnh lễ Ôn mà bao nỗi niềm thồn thức, cố viết về Ôn thì kẻ hậu học con càng cảm 
thấy quá vụng về. Nếu ví công Ôn như núi Thái Sơn con thấy còn chưa đủ, nếu kể ơn Ôn 
như nước đại dương con vẫn thấy thiếu nhiều. Bởi núi Thái kia có ngày cũng bị bào mòn, 
nước đại dương cũng có lúc bị cạn, nhưng ân đức của Ôn thì bất diệt với thời gian vô cùng 
và không gian vô tận. Nếu bảo đời Ôn như ánh trăng rằm thì cũng không đúng, bởi trăng 
kia có lúc cũng bị mây mù che phủ, nhưng tình thương và trí tuệ của Ôn thì không hạn 
cuộc, không một nhân tố gì có thể chướng ngại được. Đúng là: 

“Ngôn ngữ trần gian thô thiển lắm 

Biết lấy gì để xưng tán về Ôn” 

Cho nên, đối với con, Ôn là bậc ly ngÔn. 

Kính lạy Giác linh Ôn! 

Thuyển đi còn để lại dâm 

Ôn vào tịch diệt Pháp âm đong đây. 

Con quỳ kính lễ nơi đây 

Nghe lòng quặn thắt ngắn dài lệ rơi. 

Ôn luôn hiện hữu với đời 

Mà sao con thấy đất trời chuyển rung. 

Tường Vân mây trắng não nùng 

Sài thành Vạn Hạnh quặn lòng chịu tang 

Tiễn Ôn vào cõi Niết-bàn 

Không gian vương đọng những hàng châu sa. 
Kính lạy Giác linh Ôn! Con không muốn dùng giọt nước mắt trần gian làm nhiễm ô bước 
chân của bậc xuất trần thượng sĩ. Nhưng ngày xưa khi Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn nơi 
rừng Sa-la, Tôn giả A-nan-da vẫn không cầm được nước mắt thì giờ đây kẻ hậu học con làm 


384 


sao chế ngự được nỗi mất mát lớn lao này! 


Con vẫn biết Ôn luôn hiện hữu như đất trời hiện hữu, nhưng trong cuộc đời sanh diệt diệt 
sanh này, con không thể bất động trước sự ra đi của Ôn như thế này được. Con quỳ lạy Giác 
linh Ôn và thầm khấn nguyện nơi cõi Niết-bàn vô tung, Ôn hằng gia hộ cho con vững bước 
noi gương Ôn để tu tập hạnh lành, đem Đạo vào đời cho đời bớt lầm than. 


Con quỳ kính tiễn biệt Ôn! 


Học trò của Ôn 


385 


ẤN TƯƠNG VỀ MỘT VỊ THẦY CAO CẢ 


Thích Tường Quang 


KỶ sanh được làm người! Khó gặp được Chánh pháp! Và lại càng khó gặp 
ược bậc minh sư soi đường dãn lối như cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh 
Châu để được hiểu Chánh pháp! 


Con được duyên may vào Tổ đình Bửu Quang, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh tu học vào ngày 
rằm tháng Bảy năm 1983. Một năm sau, 1984, con gặp được một nhân duyên quý báu. Đó 
là sự hiện điện của cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu về tịnh dưỡng một tuần tại Tổ 
đình Bửu Quang. 

Tổ đình Bửu Quang là một ngôi chùa có quang cảnh hết sức thiên nhiên. Cố Đại lão 
ngồi dưới cội cây dầu, trên phiến đá rộng lớn tọa thiền. Wo!!! Đây là một vị Phật chăng? 
Hay một vị Thánh hiền gì dây? Trong thâm tâm của một chú tiểu, con luôn nghĩ như vậy. 
Thời gian Hòa thượng tịnh dưỡng tại dây, con có cơ may được tiếp kiến Hòa thượng với 
bao ngưỡng vọng và ước mơ. Con được biết Hòa thượng đã sang Ấn Độ du học và đỗ 
bằng tiến sĩ tại Đại học Nalanda, Ấn Độ. Cảm kích trước sự nghiệp và đức hạnh của Hòa 
thượng, trong con - một chú tiểu nhỏ bé - gợi lên niềm khao khát và cũng ước mơ được 
sang Ấn Độ du học. 


Một tuần trôi qua nhanh, Hòa thượng xin từ giã và trở về Thiền viện Vạn Hạnh để lo 


386 


điều hành Học viện. Nhân dây, Thây của chúng con, cố TT Thích Thiện Quang, kính 
tặng Hòa thượng một cây sala và được biết Hòa thượng cho trồng gần nhà ăn, đường 
lên hậu tổ của Thiền viện Vạn Hạnh. 


Duyên may của con lần thứ hai là trúng tuyển vào Học viện Vạn Hạnh khóa III (1993) và 
tốt nghiệp vào năm 1997. Trong thời gian học tập tại dây, thường xuyên được nghe Hòa 
thượng giảng Kính Trung Bộ, con lại càng thấm nhuân lời Phật dạy hơn. 


Duyên may lần thứ ba là năm 1997, con được sang Ấn Độ du học tại Đại học New Delhi 
và đã hoàn tất chương trình học năm 2004. Vâng, ước mơ theo gót chân cố Đại lão Hòa 
thượng năm xưa, nay con đã đạt được. 


Duyên may lần thứ tư là, sau nhiều năm du học tại Ấn Độ và đi tham quan các Thánh tích 
Phật giáo, năm 2009, chúng con đã mua được một khu dất tại Thánh tích nơi Đức Phật 
chuyển Pháp luân để xây ngôi chùa Việt Nam có tên là Đại Lộc. Và nay công trình xây dựng 
đang di vào giai đoạn hoàn tất. 

Chùa Đại Lộc tại Thánh tích nơi Đức Phật chuyển Pháp luân được xây dựng trong tinh 
thần văn hóa Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Bước ngang qua cổng chùa, bên phải là chùa 
Một Cột, biểu trưng cho tinh thần Phật giáo Việt Nam, nơi đây dược gắn một quả chuông 
nặng 52Skg. Bên trái cổng chùa là bia Quốc Tử Giám, biểu tượng cho tỉnh thần văn hóa 
và dân tộc Việt Nam, và chiếc trống cao 2 mét. Quốc Tử Giám sẽ ghi lại đậm nét về cuộc 
đời của cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu trong suốt thời gian du học tại Ấn Độ và 
cho đến ngày an nhiên thâu thần thị tịch vào cõi Vô dư Niết-bàn tại Thiền viện Vạn Hạnh. 


Để thay cho lời kết, con xin được mạn phép nhắc lại lời của cố Đại lão Hòa thượng khi còn 
sanh tiền có nói: “Các Tăng Ni hiện học tập, nên nỗ lực tại đây. Nếu sau này các con khi 
ra làm Phật sự, các con xem xét thấy đúng Chánh pháp thì nên ủng hộ bằng cách im lặng, 
ngược lại không nên chống đối nghe!” Lời dạy ấy đã theo con suốt hành trình cả cuộc đời 
và đã giúp con có được những thành quả như ngày hôm nay. 


387 


MỘT ÁNG HƯƠNG VÂN 
Thích Minh Hiếu 


hẹ nhàng như những áng mây trôi lơ lửng và bay khắp thế giới, đến và di 

không vướng bận tơ hào. Nhân ảnh Ôn đã đến và ngự trị trong lòng con như 
thế đó! Nhưng không phải là một áng mây trắng bồng bềnh và vô định, mà Ôn là một áng 
Hương Vần thơm lừng tỏa ngát, hiển hòa và an tịnh đối với một môn hạ nhỏ bé như con. 


Hôm nay áng Hương Vân - không phải như thần tượng xa vời, mà là thân thiết, quý kính 
trong hồn con - đã thật sự bay xa rồi sao? Câu hỏi như để lại bao tiếc quý chưa trọn vẹn của 
một môn sinh suốt đời ngưỡng vọng về Ôn của chúng con. 


Hơn 20 năm rồi, những tháng ngày an lạc và hạnh phúc trong con vẫn tồn tại một cách tha 
thiết, vì Ôn chính là bậc Thầy sáng, là đấng Cha hiền, và là Từ mãu thân thương của những 
học tăng chúng con! Giờ đây những ấn tượng, những kỷ niệm may mắn trong đời được 
cùng huynh đệ thân cận bên cạnh Ôn vẫn sẽ mãi mãi tồn tại trong đời tu học của chúng 
con. Những đêm thức thâu đêm vì nhiệt huyết ham mê thể thao của thanh niên Tăng tụi 
con, Ôn cũng cho phép và gần gũi thức khuya cùng học trò để nhắc nhở giờ giấc. Dáng Ôn 
cười hiền hòa như một người Cha và lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào như một người Mẹ, rồi lại 
bận rộn lo thức ăn khuya cho chúng con và chia sẻ niềm hân hoan của con trẻ. Ôi, chúng 
con tìm đâu được một thiên thân bảo hộ nào cao quý hơn thế! Và cứ thế chúng con lớn 


388 


lên suốt 4 năm dài trân quý đó. Thưa Ôn! Cá nhân con, ngay cả khi con còn cắp sách đến 
trường Cao cấp Phật học, Ôn cũng đã nhìn thấy và tạo cơ duyên cho phép con có dịp tài 
bồi kiến thức và kinh nghiệm trong môi trường hoằng pháp của những tuần giảng kinh cho 
Phật tử tại gia tại Thiền viện Vạn Hạnh. Chính nhờ đôi tay dắt dìu con trẻ của Ôn kính yêu 
mà con có được một sự nghiệp nho nhỏ hôm nay. 


Ôn kính yêu ơi! Tiếng gọi thân thương nầy nhác cho con vài kỷ niệm được hầu cận cạnh 
Ôn. Vào năm 1990, con có may mắn được lái xe hầu Ôn đi Đà Lạt cùng với GS.Minh Chỉ. 
Con rất hồi hộp và thận trọng vì có trách nhiệm dưa đón những bậc tôn túc lớn trong Giáo 
hội, thế nhưng khi ngồi vào tay lái thì mọi lo âu đều tan biến. Ôn như một vị Thánh trang 
nghiêm hiền hòa và thanh tịnh. Màu y tươi sáng hòa hợp với màu da và đôi mắt trầm tư sâu 
xa của Ôn làm cả một không gian nhỏ bé trên chiếc xe an bình và ổn định. Sáu giờ chạy xe 
mà con không nhớ đến thời gian, lâu lâu lắng tai nghe tiếng Ônnhẹ nhàng hiền dịu trao đổi 
với GS.Minh Chi. Con thấy mình như được nương vào áng mây Từ Vân vượt qua những 
đoạn dường khúc khuỷu của núi rừng, đèo dốc Đà Lạt. Và cũng nương vào áng Hương 
Vần nây mà con vượt qua được những nẻo đường đời khúc khuỷu, xuôi ngược cho mãi 
đến hôm nay. Con nhớ mãi trên chuyến trở về, khi đến Thiền viện Vạn Hạnh, Ôn xuống xe 
rồi mỉm cười (nụ cười ngàn thuở khó quên). Ôn và GS.Minh Chi đồng khen: “Thầy Minh 
Hiếu nhanh nhẹn, sáng trí trong khi lái xe thật ổn định và an toàn, chính xác giờ giấc, đã cho 
Ôn có những giờ phút nghỉ ngơi bình an trên xe. Cám ơn Thây nhiều lắm!” 


Thưa Ôn, con không hạnh phúc vì lời khen và đã làm tròn bổn phận, nhưng cảm xúc dong 
đầy trong trái tim khi nghĩ đến lời dạy của Ôn. Một bậc Thầy cao quý mà bình dị vì chúng 
sanh, vì sự nghiệp của Phật pháp, của Giáo hội, tuổi hạc chất chồng, ngay cả đến giờ nghỉ 
ngơi cũng không có thời gian, tranh thủ Phật sự mà tạm nghỉ ngơi trên một chuyến xe 
ngắn... rồi lại khen và cám ơn một người học trò lái xe. Ôn là vậy đó! Còn chúng con, những 
môn hạ dưới sự dạy dỗ của Ôn, lại có quá nhiều thời giờ để ngủ nghỉ và rong chơi trong 
chốn Ta-bà cát bụi này. Bài học Nhân ảnh và lời giáo dục sâu xa của Ôn đã nhắc nhở con 
rằng nhanh nhẹn mà không khéo cũng sẽ nguy hiểm và mất đi sự an lành. Lời khen ngợi 
dạy dõ ấy đã giúp cho con trưởng thành và có nhiều thay đổi trong Đạo nghiệp của mình. 


Ôn là áng Hương Vân nhẹ nhàng không giai cấp, không màu sắc, đến di tự tại. Ngay cả khi 
dạy môn sinh sai phạm, Ôn cũng sợ làm thương tổn đến tâm tư của chúng con thì làm sao 
chúng con còn lời nào để xưng tán, vì mọi lời tán dương cao quý cũng không thể diễn tả 
hết được tấm lòng của chúng con. Và ở nơi dây hay mười phương cao vời, Ôn lại một lần 
nữa mỉm cười thương yêu và tha thứ những đứa con vụng dại, những môn hạ ngô nghề như 
con, khi niệm tưởng những dòng chữ này. 


389 


Kính lạy Giác linh Ôn! Nơi khung trời Nam bán cầu xa xăm này, con không được về thụ 
tang Ôn lần cuối. Thành kính ngưỡng vọng Giác linh Ôn với muôn vàn lần thống hối, 
kính quý. 

Đệ tử môn hạ thành kính khấp bái! 


(Cựu học tăng Vạn Hạnh, khóa H) 


390 


HƯƠNG THƠM NGƯỜI ĐỨC HẠNH 
Thích Pháp Bảo 


on đang ở lại trần gian trong bầu không khí Đạo pháp hơn 2.000 năm, nhưng 

kinh sách thiên vạn quyển cũng không bằng được sống bên bậc danh tăng 
thạc đức trong ngôi nhà Vạn Hạnh. Tình thương yêu của Ôn luôn tưới tẩm và lan tỏa trong 
toàn thân con mỗi ngày khi được sống bên Ôn. 


Nhớ lại những ngày tháng mới vào mái trường Học viện Vạn Hạnh, con vừa lo lắng vừa bỡ 
ngỡ vì chưa định hướng được cho mình một hướng di. Nhưng những tâm trạng Ìo âu ấy 
bỗng tan biến khi đến gần Ôn. Tâm từ quảng đại của Ôn như một uy lực làm xóa tan đi mọi 
khoảng cách chướng ngại giữa những tâm hồn. 


Có một lần, cách ứng xử của Ôn đã trở thành bài học đáng nhớ mà con không thể nào quên 
được. Hôm đó, sau mùa An cư mãn hạ, chúng con lên đảnh lễ Ôn ở tầng bốn. Chúng con 
đạo quanh Thiền phòng của Ôn nhưng không diện kiến để đảnh lễ Ôn được, vì Ôn cũng 
vừa đi xuống theo hướng kia. Khi Ôn biết chúng con lên đảnh lễ Ôn, Ôn cho thây thị giả 
gọi chúng con xuống tại khách đường. Ôn ôn tồn dạy chúng con ngồi bên cạnh và ban cho 
chúng con những lời huấn thị. Hình ảnh Ôn khoan dung, từ hòa và cho phép chúng con 
ngồi cạnh bên để hâu chuyện, đã khiến cho chúng con vô cùng xúc động! Tại sao những 
học tăng bé bỏng như tụi con mà Ôn lại bỏ thì giờ ra để tiếp đón một cách ân cần và tận 


391 


tình như vậy? Hình ảnh thân thương, dễ mến ấy của Ôn đã khác sâu trong tâm trí con ấn 
tượng về đức hạnh hiền từ của Ôn mà cho đến bây giờ niềm xúc cảm ngưỡng vọng về Ôn 
văn dâng trào mỗi lúc nhớ tới; đồng thời đây cũng là bài học mãu mực để con luôn tự kiểm 
lại chính mình. Được che chở dưới bóng mát đạo hạnh của Ôn, bước chân con trở nên 
cứng cỏi hẳn lên. 

Sống bên Ôn, con luôn cảm thấy tràn đầy an lạc và hạnh phúc! Con thật may mắn khi có 
duyên lành được hai lần nâng đép cho Ôn. Nụ cười, bước chân đi và tấm y vàng Ôn khoác 
lên vai tuy đơn sơ nhưng vô cùng thanh cao thoát tục. Nguồn vi diệu pháp mà con có được 
như ngày hôm nay là do một tay Ôn khai thông mở lối, làm thành con đường tỉnh thức cho 
con giữa lúc chiều tà. 

Ôn đã cho con niềm tự tin cũng như cho con con đường tươi sáng để tiếp tục đi trong đời 
mà không cấu nhiễm. Ôn thật là vĩ đại trong lòng conl 


**% 


Chiều Vu lan 2012, trời đất bỗng nổi cơn chấn động; sắm nổ rền trời, giông mưa tầm tãI 
Buổi văn nghệ cúng dường Vu lan tại Vạn Hạnh phải bị gián đoạn bởi những thay đổi bất 
thường của trời đất. Không, đó không phải là bất thường, mà là điềm báo trước cho một 
sự kiện trọng đại: sự Tra đỉ của một vĩ nhân, một bậc Thánh! Chiều hôm đó, khi trời đang 
còn nắng gắt và vắng vẻ, Ôn được đưa đi bệnh viện. Rồi... trời đất nổi cơn... và tầm tã...! Sáng 
hôm sau, sau khi về lại Vạn Hạnh một tiếng đồng hồ, thì Ôn thâu thần viên tịch. Không gian 
như ngưng đọng dưới ánh nắng ban mai trong lành và mát dịu... 


Những ngày tang lễ của Ôn, chúng con không khỏi xót xa khi Ôn vắng bóng kể từ đây! Và 
sau đó chúng con lại tắm mình trong Pháp vũ trong hơn một tuần thọ tang Ôn. Những 
ngày qua, sau khi Ôn viên tịch, Sài Gòn bỗng đổ những cơn mưa như thổn thức. Cơn 
mưa tạnh, nắng lên, sương rơi bảo điện, mây trắng kéo về đỉnh tháp... Con ở tại Vạn Hạnh, 
vùng Gia Định này, cũng thấm dân thời tiết hai mùa, nhưng chưa bao giờ cảm thấy giá 
buốt đêm thâu se lòng với những vật đổi sao dời như vậy. Mưa buông như suối ghênh, trời 
im như cô quạnh, hoa nở như khép lại. Trong thời gian suốt gần mười ngày ấy, không có 
ngày nào trời không mưa. Nhưng con cảm giác như có chư Thiên tạo ra những cơn mưa 
để làm dịu mát tang lẽ của một bậc vĩ nhân mà không làm cản trở bất kỳ giờ giấc hành lẽ 
và phúng viếng nào! 

Từng dòng người chí thành chí thiết từ khắp nơi quy tụ về trước long ảnh Ôn với bao tưởng 
niệm đầy xúc động, kính tiếc. Dưới chân Bảo tháp Pháp Lạc, từng người âm thầm chiêm 
bái, kính lẽ và rũ bỏ mọi trần duyên để hướng tâm vào thế giới theo gót hài Từ Phụ. 


392 


Bao ân tình Ôn còn đọng mãi trong hàng triệu trái tim của nhân loại, bằng những câu 
thơ bái kính Ôn, bằng những bài văn ngợi xưng công hạnh Ôn, bằng những dòng nước 
mắt tuôn trào và bằng vô số vòng hoa tươi cúng dường lên Ôn trong tuần tang lễ ngàn 
năm lịch sử. 

Lễ tang diễn ra thật trang nghiêm long trọng với những sắc màu lung linh thiêng liêng và 
thanh thoát. Người người dang dâng tràn hạnh phúc khi được hiến dâng tâm thành của 
mình trong đó. Không gian ấy khó có phim ảnh hay phương tiện truyền thông nào có thể 
truyền cảm thay được! Và biết bao triệu đóa hoa từ mọi phương trời đổ về; với hai ngàn 
năm trăm lãng hoa là một dấu ấn Chánh pháp mầu nhiệm của đời con! 


“Hương các loài hoa thơm, không ngược bay chiêu gió. 
Nhưng hương người đúc hạnh, ngược gió khắp tung bay 
Chỉ có bậc chân nhân, tỏa khắp mọi phương trời”. 


Lễ tang Ôn là cả rừng hoa, rừng hoa ấy đổ về từ khắp mọi miền đất nước và hải ngoại. 
Hương thơm đức hạnh của Ôn là thế, hương thơm ấy tỏa khắp muôn phương và từ muôn 
phương đổ về Vạn Hạnh, không một ngọn gió nào có thể ngăn cản được! 


Sáng nay đàn chim líu lo hót 

Sáng nay sương phủ phiến đá sâu 
Sáng nay từng hồi chuông buông rơi 
Sáng nay ngàn bông hoa không ngủ 
Để. 

Nhớ Ôn! 


Buổi sáng tiễn đưa Ôn đi, đưa Ôn về nơi an nghỉ nghìn thu nơi Bảo tháp Pháp Lạc, cả rừng 
người trang nghiêm kính cẩn hướng về Ôn, một bậc xuất trần thượng sĩ vừa hoàn thành 
viên mãn hạnh nguyện hưng khởi Phật giáo và lợi sanh trên cõi đời này. Kim quan Ôn vừa 
đi ra, trời âm u, một làn mưa bụi làm se mát những tâm hồn dang bức lòng với niềm tiếc 
thương vô hạn. Rồi trời từ từ sáng dân... và nắng gắt khi kim quan di vào khuôn viên tháp 
Pháp Lạc. Trời đất và lòng người như dang chuyển biến và hòa nhập cùng với sự kiện trọng 
đại này. Muôn hương hoa lẽ nhạc trời người dang tung rải cúng dường lên kim thân Ôn vì 
lợi ích cho chư Thiên và loài người. 

Bảo tháp uy nghiêm quyện nắng mây 

Pháp Lạc nghìn thu nhớ thương Thây. 

Thây về bên ấy dư âm uọng 

Pháp thân còn mãi thế gian này. 


S32 


VAN HẠNH CON VỀ VÀ LẦN NÀY KÍNH TIÊN THẦY ĐI 


Phật tử Đỗ Thị Hồng Cúc 


B ạch Thây tôn kính, 


Cách dây gần 30 năm, từ Đà Lạt bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh học đại học, con 
ở ký túc xá cùng phòng với mấy chị quê ở Bến Tre. Giữa thành phố phồn hoa đô hội (chỉ là 
so với Đà Lạt vì những năm sau giải phóng, TP.HCM không nhộn nhịp như bây giờ), con 
cảm thấy nhớ nhà, bơ vơ giữa cảnh đời mới. Một lân các chị kể rằng, nhà các chị nghèo, khi 
khăn gói lên thành phố thi dại học phải tá túc ở chùa. Rồi các chị dẫn con đi thăm một số 
ngôi chùa ở thành phố. Một hôm, mấy chị rủ con đến Thiền viện Vạn Hạnh để học giáo lý, 
học cắm hoa và đặc biệt, học ở đó sẽ có duyên may được gặp Thây Thích Minh Châu - Viện 
trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh (một chị có chị là cựu sinh viên ĐHVH). Chị còn nhấn 
mạnh: “Chỉ ai có cơ duyên mới được gặp Thầy”: 

Và thế là mỗi sáng Chủ nhật, lòng con hân hoan vưi sướng đến Thiền viện để - sẽ - được gặp 
Thầy Thích Minh Châu mà con đã nghe danh từ hồi còn sinh hoạt Gia đình Phật tử. Thầy là 
bậc danh sư mà ai ai cũng tôn kính ngưỡng mộ - người đã dành trọn cuộc đời trăn trở chăm 
lo cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. 


Lúc ấy, Thiền viện có tên là Trường Cao cấp Phật học. Cửa thiền luôn rộng mở để tất cả 


394 


những ai muốn tầm sư học đạo. Lớp học ngày Chủ nhật này ưu ái dành cho thiện nam tín 
nữ. Lớp học không chiêu sinh, không học phí, nhưng thật đông, chật kín cả giảng đường. 
Thây giảng bài, trò lắng nghe ghi chép, không khí yên ắng, nghiêm túc. Chúng con được 
học giáo lý từ 7g30 đến 9g30. Sau đó, nghỉ giải lao, tiếp tục học cắm hoa và học vẽ tranh 
thư pháp. Con thực sự say mê khi nghe những bài giáo lý đạo Phật, trí con như được khai 
mở những điều rất gần gũi với cuộc sống quanh ta nhưng cách lý giải và cảm nhận thì thật 
uyên thâm. 


Buổi chiều từ 2g, chúng con được học Thiền. Thây nói, nếu chúng ta chịu dành ít phút mỗi 
ngày tập Thiền: hít sâu (vào tận đan điền), thở đều và nhẹ, điểm tĩnh thì mọi sự sẽ ổn thỏa. 
Lâu dân, tâm hồn sẽ an nhiên thư thái. Những phiên nhiễu trong cuộc sống không dễ bị 
phân tâm, chỉ phối. 


Đối với con, mỗi sáng Chủ nhật như thế thật là ý nghĩa. Khởi dâu con học và làm quen chỉ 
bấy nhiêu thôi. Vâng! Bấy nhiêu nhưng cách thức trau dồi và rèn luyện đã theo mãi con trên 
suốt hành trình cuộc sống đây gian truân, thử thách. 


Trong suốt thời gian học ở Thiền viện, đôi lần mấy chị em con điễm phúc được gặp Thầy 
đi loanh quanh trong Thiền viện. Có lẽ đó là phút giây thư giãn sau những giờ Thây miệt 
mài ngồi dịch kinh sách. Gặp Thầy, chúng con cũng chỉ biết cúi đầu xá lạy. Nhưng trên hết, 
chúng con khác ghi ân sâu của Thầy - người đã khai sáng ngôi trường này để Tăng Ni có nơi 
tu học và Phật tử chúng con có nơi để trau dồi thêm kiến thức sơ đẳng về Phật giáo. 


Chính ngôi trường Phật học (Chủ nhật) này, con Íãm chãm bước đâu học Phật. Lớp học 
ngày xưa con học là giảng đường rộng, thoáng, nằm phía bên phải từ cổng bước vào. Chính 
nơi này cũng đã vài lần con đến dự khai mạc triển lãm tranh thư pháp. Lần này, sau bao năm 
xa cách trở về, dấu tích lớp học xưa không còn nữa. 


Thây ơi! Chính những bài học đầu tiên ở nơi này đã khai tâm, mở trí để con biết thế nào 
là “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” (tên tác phẩm của Thầy). Nhờ ánh đuốc từ bi - trí tuệ 
của Đức Phật, của các bậc chân tu minh triết, trong đó có Thây, đã soi sáng đường cho 
Phật tử chúng con di. Thầy là người truyền lửa, chúng con là người tiếp ánh lửa truyền sinh 
và cố gắng giữ ngọn lửa ấy trong tim mình và cứ thế hành trình về phương Đông ánh sáng. 
Theo dấu chân Thây, sống theo lời Đức Từ Phụ dạy, con thấy tỉnh thân luôn an lạc và có 
thể đem lại nềm vui cho những người xung quanh. Giờ đây, mỗi ngày còn sống, còn làm 
việc con luôn tâm niệm lời Thầy dạy: “Hãy tích cực làm việc, thận trọng và tao nhã - cứu lấy 
tâm linh của các người bằng cách làm tròn bổn phận trong cuộc sống hướng thiện” (Thích 


SA 


Minh Châu - Thích Thiện Châu, Đường uề xứ Phật, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, 
1989, trang 246). 


Bạch Thây tôn kính, 


Hôm nay con về thăm Thầy, giữa mùa Vũ lan báo hiếu, cửa thiền rộng mở, con thấy có hàng 
ngàn chư tôn giáo phẩm, Tăng, Ni, Phật tử các tỉnh, thành khắp cả nước tập trung đông đủ 
về đây trong suốt tuần để tiễn đưa Thây về cõi Phật. Giữa rừng hoa bạt ngàn Kính viếng 
Ân sư, Thây vẫn mỉm cười an lạc, mà sao chúng con giọt lệ long lanh. Thây ơi! Hôm nay và 
nhiều ngày mai nữa con sẽ trở về thăm Thây, quỳ dưới chân Bảo tháp của Thầy và suy gãm 
câu: “CÁI GÌ LÀ LÕI CÂY, CÁI ẤY SẼ TỒN TẠI LÂU DÀI” 


396 


BẬC THẦY TRÊN ĐỜI 


Quế Anh 


B ậc Thầy mà chúng con muốn nhắc đến ở dây chính là Ôn - cố Viện trưởng Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh. Ngài là bậc Thây vĩ đại trong đời 
mà chúng con đã may mắn được học. Thật vậy, với những ai đã học qua Học viện Phật giáo 
tại TP.Hồ Chí Minh thì đều không thể quên dược hình bóng của Ngài bởi ánh sáng trí tuệ 
và bóng mát từ bi của Ngài đã phủ trùm bao thế hệ Tăng Ni sinh chúng con, đã chắp cánh 
cho chúng con vươn tới những vùng tri thức mới. 

Nhớ ngày khai trường năm ấy, còn vắng bên tai câu nói của Người: 

“Thây vui mừng đón nhận các con vào Học viện”. 

Đó là câu nói của Ôn trong ngày khai giảng. Câu nói ấy tuy rất ngắn, rất bình thường, và chỉ 
một lần thôi, nhưng âm vang của nó thì lại tồn tại mãi mãi cùng chúng con. Đến bây giờ 
trải qua nhiều năm tháng, Ôn cũng đã đi vào cõi Vô sanh, nhưng câu nói ấy vẫn còn đây, đã 
đi vào lòng, đã khắc đậm trong tâm thức mỗi chúng con. Vì sao vậy? Vì sao chỉ một câu nói 
đơn giản của Ôn mà chúng con mãi không quên? Bởi lẽ thường tình đối với chúng con, Ôn 
là bậc Thầy quá tôn nghiêm, quá vĩ đại, quá cao quý! 


Từ miền quê xa xôi, chúng con đã được nghe các bậc tôn túc nói, Ôn như hiện thân của 


S02 


một Bồ-tát lớn trên đời. Quả là như vậy, bởi sự nghiệp phiên dịch tam Tạng kinh điển của 
Ôn quá vĩ đại. Nhờ đó, chúng con mới được tiếp xúc trực tiếp những lời dạy minh triết 
và thiết thực hiện tại của Đức Thế Tôn thời nguyên thủy, để từ đó làm hành trang, làm tư 
lương trên bước dường tìm cầu giác ngộ giải thoát cho bản thân. Với Ôn, chúng con chỉ 
dám đứng từ xa vọng về nơi Ngài mà đảnh lẽ. Vậy mà hôm nay, ngày khai trường, dang đứng 
trước mặt chúng con chính là Ôn! Ôn thật gần gũi, thật thân quen! Ôn xưng là “Ihây” với 
chúng con. Ôi, thật là diễm phúc! Người không chê chúng con đến từ những nơi bùn hôi 
nước đọng, mà dang vòng tay lớn, vui mừng đón nhận chúng con vào Học viện của Người, 
để rồi Người lo hết mọi thứ; chúng con không phải lo bất cứ một chi phí nào. Làm sao nói 
hết được tâm trạng bồi hồi xúc động khi ấy của chúng con đối với Ôn. 


Nhớ xưa mái trường Học viện vẫn là niềm mơ ước và tự hào của bao thế hệ Tăng Ni 
chúng con khi được bước chân vào đó, bởi lẽ những năm ấy thi tuyển vào rất khó. Nơi 
đó mọi thứ được xem như là chuẩn mực, là mô hình sư phạm mẫu mực nhất của Phật 
giáo. Để được đậu vào đây là một quá trình nỗ lực phấn đấu lâu dài. Cho nên khi thấy tên 
mình trong danh sách trúng tuyển thì có niềm vui nào hơn nữa. Ngày đầu tiên đến dưới 
mái trường, được nghe chính Ôn ban dạy câu nói ấy, thì còn có hạnh phúc nào hơn thế! 
Lòng chúng con sao khỏi lâng lâng nao nức lãn bồi hồi, mà giờ đây khi nhắc lại, cảm giác 
ấy như vẫn còn đây. 

Dù đã trải qua nhiều năm tháng, câu nói ấy vẫn không phai mờ trong tâm khảm mỗi chúng 
con. Nó đã đi vào lòng mỗi chúng con như một kỷ niệm khó phai trong đời. Bậc Thầy là vậy 
đó, chỉ một lời nói có thể đánh động tâm thức cả thế hệ; chỉ một lời nói đã làm hướng di 
cho cả cuộc đời của chúng con. Giờ đây, bậc Thầy ấy đã không còn nữa, nhưng tôn dung từ 
hòa, nếp sống thanh đạm, và cả cuộc đời Ôn là bài pháp âm bất tuyệt đồng vọng mãi ngàn 
sau. Bậc Thây trên đời là như vậy! 


398 


KHUNG TRỜI TUỔI TRẺ 
Nguyên Thụy 


ẩn đầu tiên tụi con - 3 đứa con nít tuổi khoảng 20, tíu tít đạp xe lên Thiền viện 

Vạn Hạnh là một chiều mưa bão rất lớn, gió lạnh quất vào mặt như muốn đẩy 
ngược không cho tụi con di tới, đứa nào cũng mím chặt đôi môi tái nhợt mà gồng mình đạp 
xe trườn tới. Đến nơi tụi con run cầm cập vì ướt và lạnh. Rồi từ đó tuổi trẻ bơ vơ, mất hướng 
sống của chúng con đã được sưởi ấm, bảo bọc và lớn mạnh trong tâm từ bí bao la của Ôn. 


Vậy mà năm đầu, cứ đến giờ Ôn giảng kinh là tụi con lại đạp xe về: Kinh là để cho người già 
đọc(), tuổi trẻ là để học ngồi thiền, cắm hoa, học Anh văn Phật pháp, Pali.. Và trong cái 
không khí rộn ràng của Thiền viện Vạn Hạnh thời đó, chúng con đã say mê học tập, cắm 
hoa, ngồi thiền... 


Mặc dù đó là thời điểm ngăn sông cấm chợ, nhưng vào các buổi chiều trong tuần, chùa vẫn 
được phép mở các lớp học Phật pháp, văn học... do Ôn, thầy Chơn Thiện, cụ Nguyễn Đăng 
Thục, cùng một số quý Thây và các giáo sư khác giảng dạy. Như cá gặp nước, thời gian tụi 
con ở chùa nhiều hơn là ở nhà và trường. May mắn là học ngành Toán nên giờ đến lớp rất 
ít, mỗi ngày tụi con chỉ lên lớp ở trường vào buổi sáng, trưa về nhà vội vàng ăn cơm xong 
là xách xe đạp tất bật chạy lên chùa cách xa gần 10 cây số, tối về nhà thức khuya làm bài tập 
của trường, rồi lại còn dịch tự điển Pali-Anh ra tiếng Việt phụ thây Thát và thây Như Minh 


Sau 


nữa chứ. Ôi, cuộc đời sao mà hạnh phúc quá! Đó là vào đầu những năm 80 - thời bao cấp 
đói khổ, thiếu thốn đủ thứ, vậy mà tụi con lại rất khỏe và rất vui. 


Ngày Chủ nhật vì không phải đi học ở trường, sáng tinh mơ con đã có mặt ở chánh điện, 
ngồi thiền dưới sự hướng dẫn của Ôn. Giọng Huế hiền từ của Ôn chậm rãi đọc từng câu 
trong Kinh Nhập Túc Xuất Tức Niệm: “Thờ... vô... dài..., tôi... rõ... biết... tôi... 
thở... vô... dài...” với mỗi chữ Ôn ngâm thật là dài. Lần đầu con đã hít vèo một cái đây 
bụng, trong khi Ôn đang còn ngâm chữ “thở” đầu tiên của câu kinh. Con nín thở lo thầm: 
“Chết rồi! Phải nín thở chờ tới câu fhở ra đài mới được thở ra chắc chết quá! Híc, làm sao 
bây giờ?” Nín thở không nổi, con đã len lén thở ra nhè nhẹ. Lần kế, rút kinh nghiệm, con 
hít vô thật chậm, thật chậm nhưng chỉ được 2 chữ của Ôn thôi là con lại đỏ mặt tía tai vì cố 
nín không dám thở ra. Dần dân con phải quán hơi thở màu trắng, mảnh và dài như sợi tơ 
thì mới có thể phần nào bắt kịp lời dẫn của Ôn. Nhờ những tháng năm học thở “gian khổ” 
đó mà bây giờ con có thể tự hào là một tay vô địch thế giới (?) về thở hơi dài nhất. 


Một lần dang dắt xe ra cổng, chợt nghe giọng Huế thanh nhẹ từ hòa của Ôn đang giảng 
trong lớp: “Thân này không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta” 
con đứng lại ngắt vào tay mình nghe dau nhói và tự nhủ: “Trời, đau như vầy mà nói không 
phải của tui sao được?” rồi leo lên xe chạy tuốt. 


Đó là thời đói khổ. Nhưng lúc đó con không hề cảm nhận được cái đói khổ của thân, phải 
chăng vì cái đói khổ của tâm quá lớn? Tiền học bổng trường phát mỗi tháng con đều đem 
ra khu bán sách cũ đường Nguyễn Thị Nhỏ mua sách hết, nào là Số không và vô tận, nào 
là Giờ thứ hai mươi lăm, nào là Chiến tranh và Hòa bình, nào là Mặt trận miễn Tây uẫn 
yên tĩnh" ... đem về đọc ngấu nghiến để rồi lại vật vã, đau khổ với các nhân vật trong truyện. 
Bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Cuồng tử cùng dường mạt lối: 


Mộng mị dâng đây 

0ề đâu trong chiêm bao 

nắng tàng còn rơi rớf 

ơi cùng tử về đâu? 
Lân đầu bộ Nikaya phát hành được in trên giấy vàng khè, sản sùi như giấy nhám. Con 
cũng bon chen thỉnh một bộ đem về nhà, lòng tự nhủ để dành mai mốt già đọc. Con 
không hiểu cái tư tưởng ngu sĩ “già mới đọc kinh” này con lấy ở dâu ra? May là con đã không 
nghe theo nó. 


! Truyện có bối cảnh về Thế chiến thứ II của các tác giả Erich Maria Remarque, Lev Tolstoy, v.v... 


400 


Một hôm, không có gì để đọc, con đem Trưng Bộ kính của Ôn ra đọc. Không ngờ sao 
mà kinh hay quá! Con đã đọc say sưa như người ta đọc tiểu thuyết Kim Dung. Mỗi lần 
gấp cuốn kinh lại, tâm hồn cảm thấy mát rượi, không vật vã khổ đau như đọc các cuốn 
tiểu thuyết. 


Khung trời mộng mị 

bỗng dưng khép lại 

cuông tử chợt nhớ 

có một quê nhà 

xa xôi chờ đợi... 
Từ đó các cuốn tiểu thuyết, phim truyện không còn hấp dẫn con chút nào. Truyện Kim 
Dung là loại mà con mơ khi có thời gian rảnh là sẽ đọc ngay, nhưng khi có cơ hội đọc 
nó con lại thấy nhạt phèo, cũng vẫn những hỷ, nộ, ái, ố như bao đời. Vä lại, sống với điên 
đảo mộng tưởng của chính mình đã khổ lụy mệt mỏi quá rồi, con không còn muốn tầm 
cầu thêm những điên đảo mộng tưởng của các nhân vật trong phim ảnh, tiểu thuyết nữa. 
Chuyện dau khổ của nhân gian muôn đời vẫn vậy, cứ lặp di lặp lại hoài đến sợ! 


Đọc bộ Nikãya giống như được thưởng thức một món ăn thượng vị hảo hạng nên con 
không còn thích ăn lại các món ăn cũ nữa. Con lại bắt gặp mình chăm chỉ theo học các lớp 
Nikãya của Ôn, cứ như thế hơn mười năm trời. Một số người bảo Nikaya khó dọc phần 
vì có nhiều đoạn lặp lại, phần vì Ôn dịch sát ý kinh từng câu. Nhưng con lại rất thích cách 
hành văn của Ôn, rất là chơn chất, sát ý kinh. 


Ví dụ một vị A-la-hán khi thân bịnh quá đau đớn thì Phật cho phép “đem lại cơn dao” mà 
không phạm tội sát. Lần đầu tiên đọc nhóm từ “dem lại con dao” con hơi bất ngờ, khựng lại, 
thấy lạ lãm, ngồ ngộ. Nhưng càng về sau thì con thấy nhóm từ đó rất diễn cảm và phù hợp 
với ngữ cảnh của kinh. Nếu thử dịch “vị Tỳ-kheo tự tử” thì nghe rất nặng nề, u ám; nhưng 
nếu dịch “vị Tỳ-kheo đem lại con dao” thì người đọc cảm thấy nhẹ nhàng như không có 
một cái chết. 

Có phải vì nhờ lời kinh chơn chất cho nên nhiều khi đang đọc kinh mà con cứ ngỡ như 
mình được nghe kinh trực tiếp từ kim khẩu của Phật? Nhờ ơn Ôn mà tuổi trẻ của con được 
may mắn đắm mình trong Nikãya, quên đi thế gian ngoài kia đang loạn ly chết chóc. Ởn 
pháp nhũ này con không biết làm sao mà đền trả. 

Con nhớ một buổi sáng Chủ nhật, học ngồi thiền, cắm hoa xong, gần trưa, tụi con lên chào 
Ôn vềnhư thường lệ. Ôn giữ lại, bảo: “Mấy đứa ở lại tới chiều phụ Thầy, xuống Thư viện xếp 
hộp (gì đó mà con quên rồi)” Được Ôn sai bảo, tụi con mừng rơn chạy xuống Thư viện gặp 


401 


một cô dang ngồi xem sách, con hỏi về công việc Ôn giao thì cô ngơ ngác bảo dâu có việc 
này đâu, đến các phòng khác thì cũng không có công việc đó, còn mọi việc khác thì đã làm 
xong hết rồi. Vậy là thất nghiệp, đứa nào cũng thắc mắc không hiểu sao Ôn lại bảo mình làm 
một việc không có? Nhưng không ai dám về vì Ôn đã dạy là phải ở tới chiều. Đến chiều con 
mới vỡ lẽ chùa có một buổi tiệc chiêu đãi một vị nhân sĩ nào đó, và Ôn muốn tụi con ở lại 
ăn tiệc nên Ôn đã nói vậy. Một bọn con nít tào lao như tụi con mà cũng được Ôn quan tâm 
và lo lắng đến thế, tụi con đứa nào cũng giật mình cảm động! Ôn đâu biết đã nuôi tụi con 
một “món ăn” mà đến bây giờ con vẫn còn no. Con nguyện đời đời chia sẻ “thức ăn” này của 
Ôn đến khắp mọi loài trong Pháp giới. 

Rồi một hôm con xin Ôn cho xuất gia, Ôn cười hiền từ bảo: “Thầy không có độ Ni!” Con 
không chịu và đứng khóc hu hu đòi Ôn phải xuất gia cho bằng được. Ôn lại đỗ dành: “Thầy 
không độ Ni, thôi để Thây giới thiệu con qua Cô T.H. tu hí?” Trời ơi, sao Ôn lại rất từ bi và 
kiên nhãn với một con bé lì lợm như con vậy? Rồi Ôn cặm cụi viết tay một lá thư dài gởi 
gắm. Ôn nẵn nì mãi rồi con cũng phải chịu cầm lá thư giới thiệu của Ôn mà đi tu. Nhưng 
chướng duyên khiến con không xuất gia nữa. Thế là con lại chạy về khóc sướt mướt, Ôn lại 
từ bi đỗ dành an ủi. Vậy mà gần 30 năm sau, khi được xuất gia thực sự thì con không còn 
vòi vĩnh, không còn được Ôn giới thiệu gửi gắm nữa. Một mình con độc hành, độc bộ, tự 
thắp duốc lên mà di. 

Con lên đảnh lẽ Ôn, quỳ bên giường thâm tác bạch Ôn chứng minh cho con xuất gia. Ôn 
một đời lao nhọc cho chúng sanh, nay đang nằm im lìm mà lòng con đau nhói. Ước gì con 
được cúng dường lên Ôn thọ mạng của con. 


Bây giờ thì Ôn đã về cõi Phật, nhưng con thấy Ôn vẫn còn đang đi kinh hành vòng quanh 
chánh điện cũ trong bộ đồ vàng chanh. Gương mặt tròn hoan hỷ, thanh tịnh. Người là cơn 
mưa lớn trong thời hạn hán, đã tưới tẩm, nuôi dưỡng, cứu hộ đến tận loài cỏ cây thấp bé 
như chúng con. Cuối cùng con xin sám hối: tuổi nhỏ ngơ ngác, lạc loài, đã không ít lần làm 
Người phải lo lắng, quan tâm. Con xin đê đầu đảnh lễ, sám hối vô cùng. 


402 


ĐỜI ÔN- ĐỜI BẬC CHÂN TU 
Hậu học Hạnh Chơn 


M: bậc chân tu, một bậc tài đức vẹn toàn, một bậc có ảnh hưởng rất lớn cho 
nền Phật giáo Việt Nam giai doạn nửa sau thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI vừa 
ra đi trong niềm kính tiếc vô hạn của tứ chúng Phật tử Việt Nam. Cuộc đời Ôn sẽ không 
thể nào dùng lời lẽ để diễn tả, bởi đức hạnh và đạo nghiệp của Ôn vượt xa ngôn ngữ trần 
gian hạn cuộc. Ý thức như vậy, người học trò vô danh chỉ xin kính cẩn ghi lại vài dòng cảm 
niệm về cuộc đời của Ôn - cuộc đời bậc chân tu. Con xin được dùng từ 'Ôn mộc mạc và 
thân thương để xưng gọi Người. 


Bạch Ôn! Năm xưa Đức Thế Tôn từ bỏ ngai vàng để tìm đường giải thoát và, sau khi giác 
ngộ, đã dấn thân không biết mệt mỏi để độ sanh cho đến hơi thở cuối cùng. Mặc dù Đức 
Thế Tôn đã tạo dựng nên một kho tàng Giáo pháp vô giá có thể nói là thuần thiện bậc nhất 
trên hành tính này, Ngài thật an nhiên tự tại khi ra đi và đã để lại lời di giáo viên mãn cuối 
cùng cho hậu thế. Khoảng 26 thế kỷ sau, một ngôi sao sáng của nền Phật giáo Việt Nam 
xuất hiện, và chính sự nghiệp đời Ôn đã dựng lại hình ảnh sống động con dường mà Đức 
Thế Tôn đã dạy. 

Đời Ôn là cuộc đời của học tập, hành trì, và dấn thân phụng sự. Trong khi xã hội bao nhiêu 
người còn chạy đua theo thế lợi thì Ôn đã dành cả quãng thời gian đời mình cho sự nghiệp 
nghiên cứu, giáo dục, dịch thuật và chu toàn các Phật sự được giao. Thầm lặng làm việc 


403 


không biết mệt mỏi suốt nhiều năm ròng, Ôn đã cống hiến cho ngôi nhà Phật giáo Việt 
Nam một kho tàng kinh điển tiếng Việt chưa từng có trước đó và nhiều tác phẩm giá trị 
khác. Ôn cũng đã đào tạo nhiều lớp học trò mà trong số họ có rất nhiều vị đã thành danh 
và đã đóng góp nhiều cho xã hội. Dẫu vậy, Ôn nào có quan tâm những gì Ôn đã đóng góp. 
Ôn thật sự đã dấn thân phụng sự Đạo pháp xứng tâm bậc thượng sĩ xuất trần. Đời sống của 
Ôn luôn thong dong tự tại trong niềm vui với pháp vị và pháp lạc. 


Có lẽ không ngoa khi nói rằng Ôn là một trong số rất ít ngôi sao sáng có đóng góp nhiều 
cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện đại. Ngày nay, sự thành danh của 
người xuất gia thường được đánh giá qua việc sở hữu chùa to Phật lớn, chức vụ quan trọng. 
Có rất nhiều người đạt được điều đó nhưng số người vượt qua nó là rất hiếm. Ôn là một 
trong số rất ít người có tất cả nhưng vượt qua tất cả. Chùa to, chức cao, đệ tử nhiều nhưng 
nó đâu làm Ôn vướng bận. Sự tu tập và phụng sự chúng sanh suốt cuộc đời của Ôn là minh 
chứng thuyết phục cho nhận định ấy. 


Từ tấm gương sáng của đời Ôn,con suy ngẫm và rút ra nhiều bài học bổ ích. Con thầm ước 
gì người xuất gia ngày nay được tưới tẩm và được thấm nhuần lối sống đức hạnh của Ôn thì 
Phật giáo Việt Nam sẽ được diễm phúc dường nào! Sự thị phi, tranh giành trong chốn thiền 
môn sẽ nhường chõ cho tình thương pháp lữ trên căn bản lục hòa. Nụ cười hạnh phúc sẽ 
hiện kháp chốn già-lam như nụ cười từng hiển hiện trên gương mặt của Ôn ngày nào. Đời 
Ôn đến đi tự tại. Đến là mang lại niềm vui, đi là để lại niềm kính nhớ! 


Bangkok, mùa thu 2012 
Thành kính đảnh lễ Ôn 


404 


VĂNG VẲNG LỜI THẦY 


Thích Hạnh Đức 


oong... boong... boong... Bừng tỉnh. Muôn vật còn yên giấc dưới màn đêm vắng 

lặng. Bên ngoài ánh trăng pha màu cho bầu trời thêm vẻ huyền vi. Như tỉnh 
giác chánh niệm, tôi trực nhận thế giới tràn trề sinh lực đang thỏ thẻ cùng chung cuộc sống 
thanh bình thầm lặng. Không tơ tưởng, không suy tư, tôi cảm nhận sự an lạc gợi lên trong 
từng làn da thớ thịt và trong cả sức sống kỳ diệu của muôn sinh... 


Khoảnh khắc ấy qua mau. Giữa đêm mà tiếng chuông từ đâu vọng lại? Miên man theo 
dòng suy tư, lòng tôi bỗng rười rượi cái cảm giác hôm nào, khi mà tiết học Hành Thiền năm 
cuối của khóa III, vị Thầy cao cả của chúng tôi run run cầm mấy trang giấy nhắn nhủ học 
trò bằng cả tâm huyết mà Thây cưu mang. Giữa không gian êm đềm tĩnh mịch, ký ức tôi 
hiện ra trinh nguyên bài học Thây đã dạy Tăng sinh chúng tôi hôm nào. Như thấu hiểu tâm 
tư người xuất gia trẻ chúng tôi trong thời hiện đại, không chút nao núng, Thây dạy: 

“Nếu không chánh niệm tỉnh giác trong khi sống trong cuộc sống thì cuối cùng ta sẽ dau khổ nhận 
ra rằng mình thật sự chua hề xuất gia, dù rằng ta có hình thức là một tu sĩ, vì ta vẫn còn bị đau khổ 
chỉ phối, uãn buôn vui, khóc cười, sợ hãi theo những cảm giác, những tư tưởng lăng xăng trong đâu... 
Đâu rồi chí nguyện ban đầu của bậc đại trượng phu?” 


Nghe rỉ rắc cõi lòng, tôi bồi hồi xao xuyến trước những lời dạy xuyên thấu tâm can...! Nghĩ 


405 


lại bản thân mà lòng dau nhói khi nhiệm vụ của người xuất gia vẫn dang còn đó. Đứng 
trước sự hấp dẫn của những văn minh hiện đại, trước sự vươn mình của nền khoa học tối 
tân, tuổi trẻ chúng tôi như những đứa con thơ mới chào đời, nhìn mọi thứ đều thấy mới lạ 
và thích thú, cái gì cũng muốn nắm nhưng rồi chẳng biết nắm lấy cái øì, cuối cùng phân vân 
tự hỏi: “Phải chăng chỗ đứng trong đời là học vị?” Không ai trả lời, nhưng vẻ âm thâm như 
âm thầm thừa nhận. 


Chính vì vậy mà không ít người trong chúng tôi đã quên mình cho chuyện học hay cho 
những gì được mệnh danh là học, đến nỗi làm cạn kiệt cả sức lực và thời gian đời người. 
Bên tai tôi, tiếng Thầy lại vang vọng: 


“Là Tăng sinh, bổn phận trước mắt là học hành thi cũ, nhưng nên nhớ mình là Tỷ-kheo, là người 
tiếp nối ánh sáng Chánh pháp của Phật, nên mục đích đời mình là phải đạt được giải thoát, chí 
không phải chạy theo bằng cấp học vị. Bằng cấp học vị ấy chỉ là phương tiện độ sanh, nhưng chính 
mình chưa độ được mình thì tất cả chỉ là trống không. Trong bóng tối thì làm sao chỉ đường cho ai. 


Giọng Thây khàn khàn già yếu mà vẫn rót sâu vào tận tâm can mỗi Tăng sinh, làm cho 
những con tim bé bỏng đỏ thắm lại sau những tháng ngày rong ruổi xám màu phù vân. 


Được bước chân vào ngôi trường Vạn Hạnh để mang về cái văn bằng của trường là đớc mơ 
của bao Tăng Ni trẻ. Nhưng giờ dây, lời Thây như gươm bén phá tan mọi giả danh của văn 
bằng học vị; lời Thầy như kim chỉ nam định hướng cho chúng tôi một mục đích chân thật 
hơn, cao cả hơn. Cảm nhận giá trị cao quý ấy, lòng tôi lâng lâng một niềm xúc cảm, nội tại 
thanh lương, vô cầu... 


Xung quanh, cảnh vật còn giữ vẻ tôn nghiêm dưới ánh đêm mờ tỏa. Đâu đây văng vẳng 
điệp khúc của những chú đế càng tô thêm phần thực hư. Trăng đổ về tà, thoáng hiện chút 
buồn khi màn đêm biến dạng, hình ảnh Thây lại hiện lên trong tâm trí. Lời Thây lại văng 
vắng võ về bên tai những âm thanh tràn ngập tình thương, như người cha thấu cảm được 
nỗi lòng con trẻ đang lạc mất phương hướng: 


“Nhận ra mình dang bị Dukkha chỉ phối là điều không phải đỗ, mà vượt qua được chúng lại càng 
khó hơn. Nhiễu khi biết chắc một sự kiện nào đó sẽ đưa ta đến khổ dau, muốn từ bỏ, tránh xa nó, 
nhưng ta ãn bị lôi cuốn uà rơi uào quyển lực của nó.. Để thực hiện hoài bão ban đâu, để đạt được 
tmục đích của đời tình, và đểxúng danh là đệ tử của Như Lai, ta cần phải có an lạc, cần phải thăng 
hoa trong cuộc sống của chúng ta lên một bình điện cao hơn... không có cách nào khác hơn là hành 
thiên, một cách dừng lại để tìm hiểu chính mình. 


Như thao thức cho tiền đồ của Phật pháp, giọng nói của Thây mỗi lúc mỗi mạnh hơn, 


406 


thôi thúc hơn, như muốn cảnh giác những học trò đang quên mất phát tâm xuất gia ban 
đầu và đang lơ đãng trên con đường trở về với chính mình. Là bậc thầy hiệu trưởng cao 
vời vợi, nhưng khi tiếp cận cũng như khi giảng dạy, Thây lại rất mực gần gũi, rất mực thân 
thương quý kính đối với Tăng Ni sinh chúng tôi. 

Thầy đã hướng dẫn chúng tôi cách sống mà Thây đã sống. Nhưng cách sống ấy dược Thây 
khai tâm từ đáy lòng khát vọng của mỗi Tăng sinh để tạo niềm tự tin và nguồn cảm hứng 
thăng hoa cho cuộc đời ly gia cát ái. Lòng tôi tràn đây cảm kích như mục dích của Thiền 
đang treo trước mắt. 


Tự tìm cho mình một pháp môn tu tập là tinh thần đúng đắn của người học Phật. Nhưng 
pháp môn Hành thiền mà Thầy đã hướng dãn đã chiếm trọn niềm tin của tôi trên con 
đường đưa đến giải thoát giác ngộ mà Đức Phật muốn khai thị. Thầy nói: 


“Đức Phật dạy, Pháp của Ngài là thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng ˆ 


Thật là cảm động khi Thây nói đến cuộc đời của bậc Đạo sư - một cuộc đời mà ngoài việc 
thuyết pháp độ sanh, Ngài dành phần lớn thời gian còn lại cho việc hành thiền. Thiền định 
có mặt trong đời sống của Ngài cả khi Ngài chưa thành đạo, trong khi thành đạo, và sau 
khi thành đạo, thậm chí ngay cả khi Bát Niết-bàn. Thây đã kể lại cuộc đời bậc Đạo sư trong 
niềm tôn kính và ngưỡng vọng vô biên. Lòng tôi bùi ngùi tự hỏi phải chăng nguồn giao cảm 
này đã khiến Thầy sống một lối sống mẫu mực, nghiêm khắc và mô phạm trong đời sống tự 
thân cũng như trong sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp? Quả thật, gương đạo hạnh của 
Thây đã tỏa sáng và sẽ tỏa sáng trong nhiều thế hệ Tăng, Ni, Phật tử và trong nhiều giới trí 
thức học giả, cả đạo và đời, cả trong nước và ngoài nước. 


Suốt gần bốn năm học, Tăng sinh chúng tôi được Thây dìu dắt chỉ giáo bằng con đường 
trung thực với những lời dạy của Đức Phật qua pháp học và pháp hành, hoặc qua những 
chia sẻ kinh nghiệm từ chính bản thân Thầy. Nhưng hôm nay, Thầy lại tha thiết nói lên 
từ đáy lòng những ưu tư và hoài bão của Thây về nỗi niềm trắc ẩn mà Thầy đã cưu mang 
vì thế hệ tương lai, vì mạng mạch của Phật pháp. Lời Thầy dong dây như lời di huấn sau 
cùng cho học trò khóa III của Thầy trước khi ra trường. Tôi xúc động, ngước nhìn trời 
cao... rạo rực trong lòng. 


Trăng sắp tàn mà bình minh chưa ló dạng, nỗi buồn u tối không biết đến bao giờ? Bầu 
trời như thu hẹp, nghe trong tim văng vắng lời cảnh tỉnh của Thây: “Hãy tỉnh tấn lên để giải 
thoát. Lòng tràn ngập tình người, tình đạo. Tiếng chuông từ độ ấy vẫn còn ngân... 


407 


BÂNG KHUÂNG TIẾC NUỐI 
Lâm Ánh Ngọc 


gày đầu tiên khi biết tin Ôn viên tịch, con bất ngờ nhưng vẫn bình thường vì 
biết rằng đó là điều hiển nhiên khi Ôn tuổi đã già nằm thanh lặng đã lâu. Ngày 
thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 con vẫn bình thường tác nghiệp để lo hậu sự tang lễ của Ôn về vấn đề đưa 
tin cho Phật tử khắp nơi trên thế giới biết. 
Mỗi ngày con nhận rất nhiều thư của mọi người chờ đợi xem phóng sự lễ tang Ôn, suốt 9 
ngày như vậy. Con cứ thế trong sự vội vàng, chỉ biết làm sao cho Phật tử được cập nhật tin 
tức sớm là tốt. Chẳng còn thời gian để nghĩ thêm gì. 
Ngày giờ trôi qua thật nhanh... và con bỗng khựng lại ngay ngày thứ 8. Trong giây phút, con 
bỏ việc không làm nữa vì quá tải. Dẫu biết là trễ, con mặc kệ. Và điều đầu tiên con làm là 
đứng dậy, cắm đâu đi thẳng đến chánh điện... 
.. nhìn Ôn... 
.. nhìn kim quan Ôn... 
Con không biết Ônlà gì của con... mà sao cảm giác dau đáu cứ xoáy vào trái tim vốn nhỏ bé 
trong một thể xác to lớn? Có cái gì đó nghẹn ở cổ khiến con không nói được? Chỉ biết rằng 
mình đã mất đi một điều øì đó... rất thiêng liêng mà mình vốn thiệt thòi hơn nhiều người 


408 


khác khi chỉ gặp được trong vài năm ngắn ngủi ở cái tuổi đời còn non trẻ. Đó là Ôn- bóng 
Tùng vĩ đại! 
Không biết từ khi nào con lại gọi Ôn một cách thân quen mà trước đây con chưa bao giờ 
sử dụng từ ấy? 
Nhớ những nụ cười hoan hỷ của Ôn trong những lúc Ôn gặp gian khó, con lại nghẹn... Một 
vị thầy trẻ nói với con rằng: “Ôn ở trên nhìn xuống nói: 'Cơn bé này nó nói mình nhiễu 
nhất nè Ôn để ý con đó nghe con: Nhưng nói vậy chứ chị có phước lắm mới được làm 
phim về Ôn để đời, bây giờ giá trị lắm đó chị!” 
Nghe câu nói của thây con thấy đúng là mình quá may mắn. Rồi lại nhớ đến những hình 
ảnh của Ôn khi con làm phim... lại nức nở không biết giấu đâu cho được... 
Tối qua một đêm thức trắng bên ngọn nến hồng, bên tách trà ấm áp, chúng con lắng nghe 
bài thơ của thây Mãn Pháp, nhẹ nhàng, sâu lăng: 

Đêm cuối trời mưa tiễn biệt 

Con ngôi nhìn khói trầm bay 

Lời kinh ô ngôn vọng lại 

Nghe Ôn bước nhẹ qua đời. 
Nhưng có cái gì đó vẫn trĩu nặng trong khóe mắt. Dâu biết mọi thứ đến - đi vô thường, 
dâu biết đạo hạnh sâu dày đưa Ôn đến cảnh giới cao siêu, an lạc, nhưng... tiếc nuối vẫn là lẽ 
thường của kẻ ở lại dương gian. 

Ôn đã di uê cõi Phật, 

Con biết... 

Ôn đang nhìn xuống mỉm cười, 

Con cảm nhận... 
Nhưng nỗi nhớ về Ôn vẫn cứ dâng trào trong con sau những ngày vội vã... 


Ôn ơi... con nhớ Ôn nhiều lắm! 


409 


TỤNG CA ĐẤNG TY-KHEO MINH CHÂU 


Trần Thoại Nguyên 


À, đời tâm sáng Minh Châu 


Bước chân sen nở 
Đón màu Phật ngôn 
Dịch kinh 

Thuyết pháp 

Hoa 

Hồn 

Trăng Huyền Trang 
Sử Việt 

Còn thiên thu. 


410 


TƯỞNG NHỚ BẬC THẦY VĨ ĐẠI 


Ngọc Châu 


T1 như ngọn ẫuốc thiêng liêng 

Chiếu sơi tất cả mọi miễn tối tắm. 

Thây như trăng sáng đêm rằm 

Tươi màu rạng rỡ thậm thâm diệu huyển. 
Thây mang cội gốc tên nguyên 

Kho Kinh - Luật - Luận ban truyền thế gian. 
Thây đem ánh sáng ẳạo uàng 

Hương từ thấm đượm chứa chan khắp miễn. 
Thây vì đời khổ truân chuyên 

Mở mang kiến thúc hóa duyên độ đời. 

Thây đem mâm đạo thanh tươi 

Ươm sâu chủng tử cho người thành tâm. 
Thây đem tuệ phá mê lầm 

Ngát Bi -Trí - Dũng thâm trầm tỏa hương. 
Thây đem trí tuệ Pháp Vương 

Dịch ra tiếng Việt từ nguồn Pa-]i. 

Thây như đại thọ từ bị 


411 


Tâm hồn trải rộng không vì Bắc Nam. 
Thây là Bậc Trí phi phàm 

Đại nguyễn hơn bảy tươi năm ở đời. 
Thây đem chân lý sáng ngời 

Triển khai khắp chúng lời lời báu trân 
Thây không quản nhọc tấm thân 

Nụ cười vẫn sáng muôn phần hỷ hoan. 
Chín lăm năm xả báo thân 

Tấm gương đạo hạnh sáng ngẩn hào quang. 
Dựng xây sự nghiệp rỡ ràng 

Chân tu khả kính đáng hàng Trưởng tôn. 
Đạo mầu tỏa khắp nước non 

Tĩnh thần bất diệt trường tổn sử xanh. 
Uu-đàm bát ngát hương thanh 

Pháp Chơn như tỏa sắc lành ý thiêng. 
Vạn năm đại đức lưu truyền 

Chúng con đệ tử kính nguyễn nhớ ân. 


412 


KÍNH THƯƠNG NHỚ ÔN 
Thích Chúc Hiến 


Đ ốt nén tâm hương kính lễ Thầy 
Bùi ngùi lệ nhỏ khói hương bay 

Nhớ thương lưu nét vàng son sử 

Kính bút đề thơ tưởng nhớ Thây. 

Vạn Hạnh trường xwa bóng thạch thiển 
Nghiên tầm bối điệp dịch kinh thiêng 
Pali Kinh tạng ngời sao điểm 

Thắng Pháp Luận kinh ngát hương nguyễn. 
Nụ cười hiển dịu điểm uành môi 

Mắt sáng long lanh hạnh rạng ngời 
Dáng vẻ khoan dung lòng độ lượng 
Thong dong tự tại gia đầy vơi. 

Vững nên giáo dục tạo Tăng tài 

Cân mãn chăm lo chẳng bi ai 

Không nể gian khổ, vui vì đạo 

Rang 1ỡ từ tâm với bao người. 

Duyên may con gặp được ơn Ngài 


413 


Pháp âm ngày ấy vằng bên tai 

Thời gian thấm thoắt mười năm lẻ 
Mà vẫn còn đây hiện hữu Ngài. 
Sáng ra vừa đọc được hung tin 

Thây đã ra đi cuộc viễn trình 
Thoáng chốc tim con như ngừng đập 
Bồi hối xúc động lệ tuôn rơi. 

Dâu biết cuộc đời là uô thường 

Mà sao buôn quá hỡi Người ơi 
Hôm nay cảm thấy màu hoa trắng 


Trùm khắp không gian phủ kín trời. 


(Học tăng khóa IV thành kính khểthủ,) 


414 


NGÀY GHI DẤU 


Pháp đệ Thích Chân Toàn khể thủ 


1. quyên hiện giữa khung trời Thiện nhập 
Nghĩa đôi bờ con sóng uõ theo chân. 

Biển chỉ tình tháng 9, mông Một nước triều dâng, 
Bên kia Rằm tháng Bảy, Trăng hiện giữa vơi đây 
Chén cơm khuya tình tự 

Người đúng giữa muôn phương 

Tùy duyên tưng sở thọ 

Năng thị nguyện Hòa-lan 

Vô thường phân ảnh hiện 

Giọt nước khóc bao Ìa. 


Chùa Phật Quốc Phổ Hiên - Canada 


415 


HOÀI NIỆM 


Đệ tử Thích nữ Như Minh 


Tà, 0ề Tịnh độ phương Tây 

Vận Hạnh Thiên viện cô cây đượm buồn 
Tăng, Ni, Phật tử tiếc thương 

Môn đồ pháp quyến giọt buôn trào dâng 
Một đời hoằng pháp lợi sanh 

Pali Kinh tạng dịch thành Việt văn 

Nào Pháp Cú, nào “Huyền Trang 
Chiêm Bái Học Giả” mở màn quý thay 
Viện trưởng Vạn Hạnh xa nay 

Khởi nguôn tuệ giác đắp xây móng nên 
Giáo dục Tăng Ni ba miễn 

Đào tạo nhiêu khóa sinh viên, Tăng tài 
Truyên thừa Chánh pháp Như Lai 

“Gia Đình Hóa Phổ ơn Ngài mở mang 
Kiến tạo Vạn Hạnh già-lam 

Văn hóa giáo dục, tô vàn quý trân 

Việt Nam học tăng đầu tiên 


416 


Tiến sĩ Ấn Độ xng tên danh Ngài 

Phật giáo quốc tế sánh uai 

ABCP Chủ tịch tên Ngài còn ghi 

Quốc nội, quốc ngoại nể vì 

Đời Thây ngọn đuốc Trí Bi soi đường 

Con quỳ dâng nén tâm hương 

Nguyện Thây về cõi Tây phương trọn lành. 


417 


MỘT ĐỜI VAN HẠNH 


Học đồ Tâm Pháp - Thiện Hữu 
(Cựu Tăng sinh khóa III, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam) 


Mưa sầu thê thảm 

Trời đất ngửa nghiêng 

Cây cỏ ủ dột ưu phiền 

Đất đá rơi muôn dòng lệ 

Trời Việt Nam cỏ hoa khô héo 

Đất Sài Gòn mây gió ngừng trôi 

Phật tử kháp nơi thổn thức liên hồi 
Tăng Ni cả nước xót thương vô hạn 
Dòng Hương giang lững lờ khói quyện 
Đất Thần kinh nhỏ giọt ai bi 

Thiền viện Vạn Hạnh, tứ chúng bàng hoàng 


Đất trời hải ngoại, Phật tử năm châu xúc động! 


418 


Ôi tôn quý thay: 
Núi Ngự Bình, ánh từ dung MINH CHẦU chiếu diệu; 
Nước sông Hương, nguồn tịnh thủy TÂM TRÍ sáng ngời! 


Có những khi: 

Noi gương Thiện Tài đồng tử, 

Mười hai năm du học xứ người 

Biết bao mưa sa nắng cháy 

Chảng màng gian khổ khó khăn 

Biết bao thử thách muôn phần 

Ngài không sờn lòng thối chuyển 

Với tâm nguyện đạo pháp vĩnh xương long 

Thâm mơ ước quốc gia thịnh cường mãi. 

Sau khi hoàn thành bút nghiên giấy mực 

Trở về Việt Nam phát nguyện øieo mầm 

Nghìn nghìn trí thức, hiến dâng máu xương cho quê hương miền viễn 
Triệu triệu Tăng Nị, hy sinh tâm lực để Đạo pháp thiên thu! 


Quả thật: 

Ngài là hiện thân của Đức Văn-thù-sư-ợi 

Hiển chánh phá tà như Bồ-tát Phổ Hiền 

Noi gương hiếu của Đức Mục-kiền-liên 

Chấp nhận gian khổ oan khiên, chẳng khác gì Địa Tạng Vương Bồ-tát! 


Nhớ lúc sinh tiền: 

Chảng phải Thế Thân, Vô Trước bên Thiên Trúc 
Không như La Thập, Huyền Tráng đất Trung Hoa 
Lập dịch trường, mở hội chiêu mộ anh tài 

Hết thảy quốc chủ, vương hầu đồng tâm ủng hộ. 


Còn Ôn thì: 


Lẻ loi một mình, mà muôn nghìn Phật sự 


419 


Đơn thân độc mã, như ngọa hổ tàng long 

Đem hết máu xương, nhiệt huyết trái tim hồng 

Ngày làm việc, tối về âm thầm dịch kinh, viết sách! 

Oan khiên dứt sạch, chẳng màng khó khăn tai ách 

“So sánh Trung Bộ kinh Päli với Trung A-hàm chữ Hán” 
Đau thương tát cạn 

Nước mát thanh lương 

Ấn Độ quê hương hoa nở đóa chân thường 

Việt Nam đạo pháp muôn vạn tình thương vô úy thí. 

Kia Đại học Na-lan-dà chứng tích còn ghi 

“So sánh Na-tiên Tỷ-kheo chữ Hán và Päli”. 

Vượt ngoài bỉ thử 

Dứt sạch gông xiểng 

Noi gương “Pháp Hiển nhà chiêm bái khiêm tốn” tham thiền 
Học theo “Huyền Tráng nhà chiêm bái và học giả” ròng chuyên nghiên cứu. 


Khi trở lại quê nhà: 

Mở trang huyền sử 

Pháp tướng dung nghi 

Phiên dịch toàn bộ Kinh tạng Päli 

Kết tinh lại những øì là “Phật pháp” 

Theo dấu chân xưa, cố tìm “Đường về xứ Phật” 

Quyết tâm triệt ngộ, mọi sự “Liên hệ Đại thừa với Tiểu thừa” 
Dẫu cho sáng tối, sớm trưa 

Sống với “Những ngày và Lời dạy cuối cùng của Đức Phật”. 


Ôn khuyên mọi người mở lượng trượng phu chân thật 

Ôn dạy Tăng chúng nhớ câu báo bổ đàn-na 

Kháp nhân gian đều sống pháp Lục hòa 

Áp dụng “Chữ Hiếu trong đạo Phật” trở thành bản thiền ca vi vu bất tận. 


Trời trí tuệ bao la cao ngất “Hãy tự mình thắp đuốc mà đi” 


420 


Biển chân như sáng tỏ bất tư nehì, “Lịch sử Đức Phật Thích Ca” thấu đáo 
“Chiến thắng Ác ma” hanh thông Lục đạo 

Tỏa sáng tình người, truyền trao “Chánh pháp và Hạnh phúc” nhiệm mầu 
“Đạo đức Phật giáo và Hạnh phúc con người” quả thật cao sâu 
“Những mẩu chuyện đạo” như bài tâm kinh siêu tuyệt. 


Hướng dẫn Phật tử “Hành Thiền” cho tâm hồn tỉnh anh trinh khiết 

Tự tại khắp nhân gian, “Ðức Phật nhà đại giáo dục” toàn tài 

Tự giác lợi tha, “Tâm từ mở ra, khổ đau khép lại” dứt sạch trần ai 
“Những gì Đức Phật đã dạy” chúng con hôm nay quyết tâm thực hành 
“Đức Phật của chúng ta” giúp ta “Hiểu và Hành đúng Chánh pháp” 
Nên tự tại vào ra trong chân thường diệu tánh! 


Ôi, cao cả thay: 

Thân lão niên chẳng ngại đường dài; 

Tuổi già lụn không màng gian khó. 

Nào Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Mẽ Tây Cơ - Giáo dục quốc tế khơi nguồn 
Mông Cổ, Tiệp Khác, Ấn Độ, Úc Châu, Liên Xô - Phật giáo vì Hòa bình 
Nào Nhật Bản, Ý quốc, Đài Loan - Hội nghị Tăng-già Quốc tế 

Canada, Pháp quốc, Tích Lan - Hội nghị Thế giới Tăng-già 

Nào Hà Nội lịch sử còn ghi - Vì thế giới giải trừ quân bị 

Nào Sài Gòn hai lần hội thảo - Giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại. 


Quả thật cuộc đời Ngài: 

Đạo phong tỏa chiếu khắp Bắc-Irung-Nam 

Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, lúc nói năng vẫn Tam thừa hưng hiển 
Tuệ nghiệp sáng ngời năm châu bốn biển 

Từ Á, Âu, Úc, Mỹ, khi động tịnh vẫn Tứ quả an nhiên. 

Pháp âm như ánh Minh Châu lung linh viên diệu 

Dẫu sinh diệt vẫn nghìn năm tỏa chiếu 

Ân đức tợ đại địa Viên Dung nở nụ cười hàm tiếu 

Dẫu vô thường vẫn an lạc chân thường! 


421 


Vậy mà: 
Chín lăm năm khuôn vàng thước ngọc, thong dong đạo cõi nhân gian; 
Sáu tư mùa hạ lạp hoa khai, tự tại vui miền Tịnh độ. 


Bởi thế: 

Khắp sơn hà nhỏ lệ đau thương 

Toàn thế giới vấn vương buồn tủi 

Cõi rong rêu sẽ trở thành sông núi 

Kháp đất trời rúng động tâm tư 

Suốt đời con vẫn nhớ bóng Tôn sư 

Dù địa thủy hỏa phong có điêu tàn đổ nát! 


Nơi phương xa con vẫn khắc sâu ghi tạc: 
Mười phương hoa nở tuyệt vời 

Ghi dòng Phật sử cuộc đời danh tăng 

Dẫu cho nát cuộc phù trầm 

Dung nghi đức độ nghìn năm vẫn còn!!! 


Chùa Phật Đà, Úc châu 


422 


NỤ CƯỜI ĐỂ LẠI 


Cung tiễn Giác linh Ôn Minh Châu 


Tâm Thường Định - Thu pháp Võ Việt Tuấn 
^ 


lê, n cười hiển như Bụt 


Ôn đi ai cũng thương 
Hương Ôn tỏa muôn phương 
Lung linh uàng Tâm Phật 
Thế gian còn hay mất 

Ôn thì rảnh Tâm Không 
Cưỡi đại hạc thong dong 
Về Tây phương Tịnh độ 
Bậc xuất trần thố lộ 
Hoan hỷ nụ cười Thiển 
Gieo Bi Trí mọi tiễn 
Bồ-tát Thanh Lương Địa. 


423 


THẬP THỦ LIÊN HƯỜN 


Bảo Minh Trang 


1. Hào khí tô bồi tỉnh Quảng Nam 
Hương thiêng nở rộ đóa Ưu Đàm 

Kinh luân triệt thấu tài siêu việt 

Ngoại ngữ tường minh trí bất phàm 

Dịch thuật Tàng kinh vùng nước Ấn 

Ban hành Giáo điển đất phương Nan 
Trấn gian nhuận thấm mưa cam lộ 

Sánh với Ngài Huyền (1) chí nhãn kham. 


2. Nhãn kham huệ lực bủa giăng trời 
Lý tưởng kiên cường quá biển khơi 
Kiến giải uyên thâm lừng vạn kiếp 
Khả năng xuất sắc để muôn đời 

Tu gương hỷ xả hoài không cạn 
Luyện hạnh bi từ mãi chẳng tơi 


424 


Tổ chúc khoa thi nên đại học 
Hưng long Pháp bảo ánh tươi ngời. 


3. Tươi ngời cứu cánh vĩnh trường niên 
Phát thệ thâm sâu trải mọi miễn 

Đò tuệ cầm chèo qua biển khổ 

Lửa minh thắp đuốc rọi sông phiển 
Cuộc đời nguyện hiến nên uăn phạm 
Sự nghiệp mong dâng gốc Thánh hiển 
Khắp cả Đông Tây đều ngưỡng mộ 
Bậc Thây xuất chúng tạo cơ duyên. 


4. Cơ duyên quảng bá phước liên thành 
Bát chánh phương trình tải ñạo nhanh 
Giới - Định tu trì hoa báu nở 

Vọng hư tận diệt gốc tinh thành. 

Mở kho Đại tạng màu chân mỹ 

Khai nẻo Già lam nét thiện lành 

Đào tạo truyền nhân cùng khắp chốn 
Tên trường Vạn Hạnh nổi uy danh. 


Š. Uy danh vạn thuở vẫn chưa mờ 
Thập địa xây cầu thỏa tiớc mở 

Ý sáng lòng thanh người kính ngưỡng 
Công cao đức trọng chúng tôn thờ 
Ân tình chất nặng tô vầng nguyệt 
Đạo nghĩa vun đây lộng áng thơ 

Ban phát niềm tin và sức mạnh 

Là nơi dân tộc thảy trông chờ. 


6. Trông chờ Hòa thượng rải thâm ân 
Đệ tử con nay được phúc phần 


425 


Huởng nếm cơm ngon mùi Thánh lạc 
Được dùng sữa quý, vị tinh trân 

Trừ sâu bất giác lìa tâm mạn 

Phá cội uô mính hiến súc thần 

Nối nghiệp Như Lai truyền giáo lý 


Pháp mầu mở khóa tỏ nguồn chân. 


7. Nguôn chân giác ngộ vững trường niên 
Diệu Hữu Không Không tự tánh thiển 
Dương thế yêu kiểu hoa Bát-nhã 

Ta-bà điễm lệ cội Uyên nguyên 

Ươm vườn Giác ngộ xinh thuần khiết 
Dựng cổng Vô vi sáng điệu huyền 

Tư hoặc mê lâm đà đoạn hết 


Nhất thừa rạng rỡ uẻ khôi nguyên. 


8. Khôi nguyên nhập thế quyết không sờn 
Bồ-tát đâu màng thiệt với hơn 

Thuyết giảng kiên cường tôn gốc thiện 
Hoằng truyền dũng cảm hiển đường chơn 
Chín lăm hạ lẻ duyên vừa hết 

Bảy chục xuân đây nghĩa đã hơn 

Vô số Tăng Ni bằng Phật học 

Trong ngoài Phật tử kính hàm ơn. 


9. Hàm ơn Hòa thượng khẩm trang đời 
Phật sự chu toàn nhẹ thánh thơi 

Nghĩa cử vị tha dư chẳng khuyết 

Tĩnh thần bình đẳng đủ nào vơi 

Ra ải tĩnh lặng dường yên nghỉ 

Cất bước thư nhàn tựa dạo chơi 


426 


Ở cõi Diêm-phù xong bổn phận 
Nhẹ nhàng chắp cánh vượt trùng khơi. 


10. Trùng khơi bóng nhạn lướt cung tây 
Giới - Định song tu ñã trọn đây 

Quả mãn phiêu điêu rời cảnh tục 

Đạo thành bình thản đến trời Tây 
Niết-bàn tự tại an chân thúc 

Cực lạc thong dong ngự bảo đài 


Phạm hạnh viên tròn vui giải thoát 
Bồ-đề bất diệt mướt xanh cây. 


427 


HÂU 


PHỤNG TÁN HÒA THƯỢNG THÍCH MINH C 


2# 


ñ £ 


2 
X= 


l ẤT TẾ Eổ R mÃ 
# 48 # 


# 
‹n 
tm 
té 
ï 
| 
PS SP SỐ ÀM dể Bức QC Xết 
A | 3W ESE BH Đưm — 


2m4 3 lc 86 24 3E “4 so 
tp 3E ÚC l& 8 3 xế 4b 
2M 441K ~| nữ 4 4E HỊ LÌ 
lật) m PB đ 3E BE HỊ 
3È MU B bự BE ĐÔ 

}K 


ca 


l4 


428 


VAN HẠNH THIỀN VIỆN PHỤNG TÁN 
Hoàng Đức Chỉnh Tuệ phụng bút 


TƯỜNG huy pháp chủng tự sơ nguyên 
VÂN địa huyền khai đệ nhất truyền 

TỊNH nhật thâm trì quang đạo lộ 

KHIẾT viên thượng hạnh thị cao huyền 
VẠN thời túc phát đức Long tượng 

HẠNH mãn kiến hưng tọa Thánh hiền 
MINH chiếu Phật quang thường phổ lợi 
CHÂU vương chánh giáo vĩnh chơn Thiền 


Dịch nghĩa: 

Hạt giống pháp tốt đẹp huy hoàng từ cổ xưa 

Đất Tổ mở bày truyền trao pháp tối thắng 

Sự thanh tịnh được giữ hằng ngày sáng lối đạo 

Vườn hạnh tinh tuyển rộng lớn hiện đài cao 

Vận thời tới nay phát xuất bậc Long tượng 

Công hạnh tròn đây xây nên tòa Thánh hiền 

Sáng chói hào quang Phật pháp thường phổ lợi 

Ngọc châu quý nhất là chánh giáo mãi pháp Thiền chân thật. 


Dịch thơ: 

TƯỜNG huy giống pháp tự sơ nguyên 
VÂN địa mở bày đệ nhất truyền 

TỊNH nhật giữ gìn khai sáng đạo 

KHIẾT viên hạnh lớn hiện cao huyền 
VẠN thời phát xuất bậc Long tượng 

HẠNH mãn hưng công ứng Thánh hiền 
MINH chiếu Phật quang thường phổ lợi 
CHÂU vương chánh giáo vĩnh chơn Thiền. 


Thuận Hóa Cố Kinh, Canh Dần niên quý Thu (20-10-2010) 


429 


38t 
ì 
ẩm 
EB- 
bi 
X 


su 
HỆ 

lời 
` 


X‡+ 
aầ 
ñX 
đ\ 

w 
lời 


II 
IHÙ 


»- 
¬ 


zZ 


bù" 
" 


Mã xi Sỹ! Pm X» ›ã mì 
K2 


Z1 Zñm šH NHÉ 


xa... 
2 ty H 


7 


tỒ lì Tàš XH À ¬ì 
Sỹ Z ZẦ\ XwM 


—> 
TIEK =ÍYể 


Ni 


\ 


lš 3g Er 


3# |1 BÀ 
SỀY mò. dị S\ 3M zì >k - HÈ 
—N 


Ht 
m 


4) E li St Bá lm rm SE 
-\\ 

ta 

r3 m 


nh 
m 
|1 
ÀÑ 
| 
| 

® 


HN š + 


VAN HẠNH VIỆN TRƯỞNG THƯỢNG MINH HẠ CHÂU 
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG PHỤNG TÁN 


Hoàng Đức Chỉnh Tuệ phụng bút 


Dịch âm: 

TÂM như kiên trụ tỏa Tường Vần 

TRÍ thăng hùng phong hiển ứng thân 
MINH nhật từ quang khai Vạn Hạnh 
CHÂU tinh thạc đức chiếu Thiền Nam 
VIÊN thông kinh tạng lập trường viện 
DŨNG nhiếp tam thừa độ tục tăng 
GIÁC đạo tinh chuyên phụng bách tuế 
LINH sơn hải hội nghĩnh Từ hàng. 


Dịch nghĩa: 

Tâm chân thật vững trụ, tỏa rộng áng mây lành 

Trí tuệ cao cả như ngọn núi hùng dũng hiện ứng thân 

Mặt trời sáng chói yêu thương khai mở (Đại học) Vạn Hạnh 
Ánh sao ngọc châu cao đức chiếu Thiền học nước Việt Nam 


430 


Thông suốt Đại tạng kinh sáng lập thành trường viện 
Bao dung thu nhiếp ba thừa cứu độ hàng tăng nị, thế tục 
Giác ngộ đạo lớn tinh chuyên phụng sự ngót trăm năm 


Hải hội Linh Sơn nghinh đón (Giác linh) Ngài. 


Dịch thơ: 

TÂM như vững trụ tỏa Tường Vân 
TRÍ thắng uy hùng hiện ứng thân 
MINH nhật ánh từ mở Vạn Hạnh 
CHÂU tinh cao đức chiếu Thiền Nam 
VIÊN thông kinh tạng lập trường viện 
DŨNG nhiếp ba thừa cứu tục tăng 
GIÁC đạo hiến dâng trăm tuổi lẻ 
LINH Sơn hội lớn đón Hiền nhân. 


Thủ đô Hà Nội, năm Nhâm Thìn, cuối thu (1-9-2012) 


431 


KHÓC ÔN 
Học đồ Tâm Chơn kính bái 


„` bữa hạc uàng cất cánh bay 
Trời Nam ảm đạm nét thu gây 

Thiên môn Vạn Hạnh trăng vàng tía 
Phố xá Sài thành nhạt bóng mây. 
Nón nước miền xa cũng ngậm ngủi 
Giáo đồ hải ngoại khóc chia phôi 
Vọng về xứ sở sâu cô fịch 

Lễ Giác linh Ôn luống nghẹn lời. 

Con 0ẫn từng giờ trỗi mỗi trông 

Mở trang báo mạng hướng mênh mông 
Lân tin quê mẹ tìm hơi ấm 

Cho nhẹ niềm đau siết chặt lòng! 
Nghẹn ngào tâm tưởng thọ khăn tang 
Tứ chúng muôn phương lệ chứa chan 
Đưa tiễn Ôn về nơi cỗ quận 

Mà lòng quay quắt nỗi bàng hoàng. 


432 


Dãu biết Ôn sang cõi lạc trường 

“Hoa Đàm tuy rụng vấn dự hương” 
Tạng kinh nước Việt còn lưu dẫu... 
Nhưng tiễn biệt Người uạn tiếc thương! 
Ơi Đức Huyền Trang của Việt Nam! 
Ơi tàng cổ thụ chốn già-lam! 

Ta-bà mong đón Người quay lại 

Dìu dắt chúng sinh thoát lạc lầm. 


Hoa Kỳ, tiết tháng Bảy Nhâm Thìn 


% ti 


433 


THÀNH TÂM KÍNH LỄ 


Học trà NN 


b ồ-đề đại thọ ra đi 


Tỷ người con Phật khóc vì mất CHA. 
Chín lăm năm trụ Ta-bà 
Sáu lăm hạ lạp thiết tha đạo đời. 


Còn đâu hình bóng Thây tôi! 

Cuộc đời Thánh hạnh sáng ngời năm châu 
Khiêm cung giới đúc hàng đầu 

Trao truyền hậu thế đời sau phụng hành, 


Những ngày lẽ viếng qua nhanh 
Cỏ cây lặng lẽ rủ uành khăn tang 
Sảnh tiên nghìn lớp y uàng 

Cúi mình kính bái kim quan tạ từ. 


434 


Lạy này xin lễ Chân sư 

Giác linh Người mãi độ từ chúng con 
Nguyện mong Phật pháp thường còn 
Tường Vân lưu dấu chân son của Thân 


Tìm đâu hình bóng kính yêu 
Người Thây khả kính đã nhiêu hy sinh. 


Nghĩa ân con khắc tâm mình 


Từ hành tỉnh tấn, niềm tin cho đời. 


435 


MỘT ĐÓA TƯỜNG VÂN 
Kính dâng Giác linh Hòa thượng 


Thích Nhật Trí 


D âu trong vũng lây sinh tử 


Ôn Châu đi giữa muôn trùng 
Núi cao bình nguyên ngôn ngiĩ 
Mim cười một thoáng... 0ô cùng. 
Nhựục tinh, buôn 0ui sự thế 
Con đường đã chọn cứ di 
Trăm năm sau nhiều thế hệ. 
Còn ai biết nói thêm gì? 

Một đời đễ mấy được ai 

Thủy chung lý tưởng đường đài 
Công, hạnh mây lành che mát 
Danh thơm “hải học 0ô nhai”. 


Tông môn rạng ngời nhân thế 


436 


Kiếp nào báo được trọng ân? 
Người đi, vê trên “Chân để” 
Đời người một đóa Tường Vân! 


**x% 


TÂM TĨNH AN NHIÊN 


Tiường Vân La-hán 

Tâm Trí Viên Dung 

Nhữ kim liễu tánh 

Xử thế tùy cơ 

Vô dự Niết-bàn 

Minh Châu Việt Nam Phật giáo. 


Quảng Pháp Trần Minh Triết 
kính đảnh lễ bái uọng Giác linh 
Bậc Chúng Trung Tôn Phật giáo Việt Nam 2-9-2012 


437 


NHỚ MÃI VỀ ÔN 
Kính dâng Giác linh Ôn 


Nguyên Châu Trần Quỳnh Chí 


N hớ thuở ban sơ đến học thiển 


Ngỡ ngàng giữa cảnh đẹp thiên uiên 
Gió chiều thoang thoảng trang thiên viện 
Yên lặng trong thiên uẳng tiếng chim. 


Tiếng Huế tiếng thiên, tiếng Ôn nhè nhẹ 
Thiển trừ năm triển cái 

Đổi lại ngũ Thiên chỉ 

Thiên trừ bất thiện pháp 

Thiên diệt tham, sân, sỉ 

Thiên giúp trí tuệ phát 

Thiên dãn tới Từ bi. 


Chiêu hôm ấy trong sân Thiển Vạn Hạnh 
Nhìn Thiển sự chậm rãi bước chân di 


438 


Dê thương quá Thiên ơi, làm sao nói 
Hết được lòng tôn kính của Thiên sinh 
Ôn đem pháp hành Thiên truyên dạy 
Cho chúng con thắm đạo huy hoàng 
Ôn đã độ cho đời con an lạc 

Ôn dân đường đưa lối chúng con di 
Nhất tâm con nguyện câu chư Phật 
Hóa thân Ôn trở lại tới chúng con. 


439 


THÀNH KÍNH NHỚ ƠN THẦY 


Thái Không - Giác Nguyên 


ÀI. trăng Báo hiếu uằng chuông ngân, 
Tiến biệt người xa lánh cõi trần 

Vận Hạnh thiên lâm tròn dạo nghiệp 

Giác linh Hòa thượng sớm cao đăng. 

Minh Châu rạng rỡ Tâm như tạng 

Trí Hải thậm thâm Ý diệu thân 

Chín bốn xuân thu duyên đã mãn 

Hậu sinh lớp lớp đượm hông ân. 


Mái chùa cũ, cổng trường xa, 
Lời kinh giáo hóa đong đưa tháng ngày 
ÔN từa trở gói vê Tây, 
Dấu chân cát bụi phủ dây Có-Không 
Trời thu rực sáng mây hồng 
Trăm năm còn lại tấm lòng Từ Bi! 
California, Hoa Kỳ 4-9-2012 
Học trò cũ của Ôn 


440 


VAN HẠNH, HOA VÀ NƯỚC MẮT 


Thích nữ Diệu Huệ 


ại giảng đường học viện Vạn Hạnh, năm 2003, tiết học cuối ngày với Giáo sư 

Lê Mạnh Thát, bốn mươi Tăng Ni sinh lớp Hán văn Phật học nâng cao chúng 
tôi dang chăm chú nghe Thầy Mạnh Thát giảng về môn Văn bản học, thì bỗng một âm 
thanh lạ vang lên khiến chúng tôi dồn sự chú ý vào đó: âm thanh của bước di, nhưng bước 
đi không bình thường. Tiếng dép kéo lê sóng đôi, sóng ba, không khoan thai, không gấp 
rút... Rồi ba dáng người hiện ra, đó là hai thầy thị giả dang dìu Ôn bước tới. Lúc ấy tôi nhớ 
ngay lời Thượng tọa Tâm Hạnh nói với lớp chúng tôi trước đó mấy hôm trong tiết Luật học 
Trùng trị Tỳ-ni: “Ôn rất tâm đắc với chủ trương mở lớp Hán văn Phật học nâng cao để bồi 
dưỡng khả năng dịch thuật kinh điển Phật giáo, tiếp tục góp phần vào công trình phiên 
dịch Đại tạng kinh Việt Nam” 


Tôi nhìn theo dáng Ôn, Ôn bước đi khó khăn nhưng nét mặt rạng rỡ. Một sự xúc động 
mãnh liệt khiến nước mắt tôi trào dâng. Tôi để mặc những giọt lệ nhỏ xuống bàn học, 
không dám dưa tay chùi vì sợ các bạn Tăng Ni thấy biết. Từ đó, mỗi khi có chút tịnh tài, tôi 
đem cúng dường Ôn. Phòng học của lớp tôi chỉ cách phòng Ôn cái cầu thang. Sau khi tốt 
nghiệp khóa học này, tôi có xuất bản được dịch phẩm “Hoa Vũ Hương Vân” và tôi đem 
dâng cúng Ôn một cuốn. Tuy đã nhiều lần sang vấn an, cúng dường nhưng chưa bao giờ tôi 
trực tiếp, mà chỉ qua hai thầy thị giả, chuyển đạt ý nguyện của tôi với câu mở đâu: “Bạch Ôn, 


441 


có Sư cô... lớp Hán ăn Phật học nâng cao.... Hôm cúng dường dịch phẩm đó, lần đầu tiên 
tôi nghe tiếng Ôn “ÙP rất to nhưng hòa nhã. Tôi quỳ ngoài cửa vẫn nghe rõ. 

Thế rồi sau đó, Sư cô Lệ Tuyên được Thượng tọa Tâm Hạnh báo tin “Ôn Minh Châu” nhập 
viện nơi Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Khi chúng tôi đến bệnh viện, Thượng tọa hướng 
dãn chúng tôi đến phòng Hòa thượng nằm chữa bệnh để thăm hỏi. Trước khi ra về, chúng 
tôi nhờ hai thầy thị giả báo cho chúng tôi biết nếu Ôn có “mệnh hệ gì”! Mấy tháng sau, 
không nghe tin tức Ôn, tôi lại đến Học viện thăm. Nhưng phòng Ôn cửa đóng then cài, 
hành lang bụi bám, chỉ khẳng khiu mấy giò lan treo lủng lảng. Ôi! Lẽ nào... Một ýnghĩ chợt 
lóe lên khiến tôi nghẹn ngào! Nhưng không. Ngay lúc đó chú Thiện bảo vệ chỉ tay sang dãy 
nhà sau lưng chánh điện, nói rằng Ôn đã được chuyển qua đó nằm cho thanh tịnh, ở đây 
gần lớp học ồn ào. Tôi đi như chạy sang phía đó. Một gian phòng rộng thênh thang, mát 
lạnh. Ôn nằm trong một phòng nhỏ có máy điều hòa phía sau gian phòng này. 


Từ đây Ôn càng lặng lẽ. Các bữa ăn đã được chuyển bằng thức ăn lỏng chuyền vào thực 
quản bằng ống. Tôi hỏi quý thây thị giả là Ôn suốt ngày có nói gì không? Ôn thích dùng 
món øì? Quý thầy cho biết Ôn chẳng nói gì, ngoại trừ buổi sáng dâng trà Bắc. Ôn dùng trà, 
quý Thầy hỏi Ôn trà có ngon không, Ôn đáp gọn: “NgonÏ” 


**% 


Thế thôi! Ôn vẫn nằm đó hơn năm năm trời, rất gần nhưng cũng rất xa chúng con. Và rồi, 
sau lễ Khánh tuế lần thứ 94 mà quý Pháp lữ của Ôn đã tổ chức cho Ôn ngày 20-10-2011, 
Ôn đã thật sự bỏ xa pháp lữ, môn đệ, Học viện Vạn Hạnh, bỏ xa tất cả chúng con để về cõi 
vĩnh hằng. Đối với Ôn, đó là đặt gánh nặng xuống nhưng đối với chúng con là cả một sự 
mất mát không gì bù cho được. Dãu bên tai chúng con vẫn vang vọng lời di giáo của Đức 
Thế Tôn ngày trước, trong rừng Ta-la song thọ: “Tỳ-kheo các ngươi! Đừng ôm lòng bi não! 
Nếu Ta trụ thế trọn một kiếp nữa, rồi cuộc hội họp nào cũng sẽ tan. Có hội ngộ mà chẳng 
có chia ly, trọn không thể được. Tự lợi, lợi tha, pháp đều đủ cả. Nếu Tà trụ mãi cũng chẳng 
ích gì... Lời Phật dạy thật là thâm thúy, nhưng bạch Ôn thông cảm cho hàng hậu học chúng 
con: Bản chất phàm phu còn thì lệ tiếc thương vẫn còn. Học viện Vạn Hạnh còn dây thì ân 
đức Ôn vẫn bất diệt. Với những mẩu chuyện kể về Ôn của tác giả Cao Huy Thuần, Giáo sư 
Trân Văn Khê, Chúc Phú trên tuần báo Giác Ngô càng làm chúng con nghẹn ngào kính tiếc. 
Ôn quả là một vị Tỳ-kheo giới đức băng thanh. Ôn là một học giả uyên thâm, uyên bác. Ôn 
là người lập ra Viện Đại học Vạn Hạnh và dào tạo bao thế hệ Tăng Ni sinh tài đức cho Phật 
giáo Việt Nam. Ôn là một đại dịch giả Kinh tạng Nikãya... 


Giờ đây Ôn viên tịch. Cả một rừng hoa viếng lẽ Ôn, cả một nguồn suối lệ tiếc thương Ôn. 


442 


Con cũng có dâng một vòng hoa lan trắng với bốn câu Pháp cú viếng lễ tang Ôn: 

“Hương của các loài hoa 

Không bay ngược chiêu gió 

Hương thơm người đức hạnh 

Ngược gió khắp bay xa”. 
Kính bạch Giác linh Ôn! Trên trang øiấy này, con xin ghi lại những câu thơ mộc mạc xuất 
phát từ đáy lòng. Con xin kính dâng Ôn như một lễ vật cuối cùng dưa tiễn Giác linh Ôn về 
cõi Niết-bàn: 

“Xưa Thế Tôn tịch diệt 

Ta-la ngập lá sâu 

Đệ từ đều than khóc 

Mắt thế gian còn đâu! 

Ngày nay Ôn nhập diệt 

Vạn Hạnh tuôn lệ sâu 

Tăng Ni sinh ngơ ngác 

Gương giới đức tìm đâu. 


443 


ĐÊM CUỐI CÙNG 


Hương Hải 


&n: đời với bao đêm dài nếu không ngủ thì thổn thức với những chuyện đã 
qua, vô nghĩa. Thế mà có một đêm thật vô cùng ý nghĩa của đời con, thức đủ 
năm canh. Đó là đêm rằm tháng Bảy năm Nhâm Thìn (2012), đêm cuối cùng trên cõi đời 
này của Ôn - bậc Đại sĩ sau 95 năm viên mãn hạnh nguyện độ sanh tại đất nước Việt Nam 
này. Đêm đó con có duyên lành được ở lại hầu bên Ôn tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. 
Đêm cuối cùng của đời Ôn cũng là đêm trở thành dấu ấn vô cùng thiêng liêng của đời con. 
Ôn được đưa đi bệnh viện vào đầu giờ chiều ngày Vu lan, khi không khí văn nghệ hát cúng 
dường Đại lễ Vụ lan tại Thiên viện Vạn Hạnh vẫn dang còn vắng vẻ. Trời nắng gắt. Bệnh 
viện Chợ Rãy là nơi đầu tiên Ôn đến, và lưu lại chơi được mấy tiếng đồng hồ. Trong khi 
tiến hành nhập viện cho Ôn thì, bên ngoài, trời trở cơn giông sấm, rồi mưa tuôn như thác 
đổ. Chương trình văn nghệ tại Thiền viện Vạn Hạnh chiều hôm ấy dang vui vẻ cũng phải 
giao cảm cùng với trời đất. Có ai biết được đó là dòng lệ chia ly hay những giọt cam-lồ đang 
rót xuống nhân gian chuẩn bị đón Người về cõi tịnh? 

Trời chuyển tối cũng đã lâu, quý thầy lại dưa Ôn qua Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Cơn 
mưa bắt đâu nhẹ dân nhưng vẫn còn lác đác rơi như những giọt lệ chia phôi. Rằm đại 
lẽ mà chị Hằng cứ che mắt lệ nhòa, không còn rạng rỡ như đất trời đã ban tặng cho chị, 
càng khiến cho không gian thêm u sầu tăm tối. Sân Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng 


444 


ướt dầm đề lan tới lối vào bên trong. Quý thây và các bác sĩ mỗi người một việc, làm các 
xét nghiệm cũng như các thủ tục cần thiết để chữa trị cho Ôn. Lòng thương kính thiêng 
liêng cao cả đối với Ôn là sợi chỉ đỏ để mọi việc được chu toàn trong tình người bao la 
vô hạn. 


Sau khi mọi việc sắp xếp xong, đã khuya, quý thầy và quý Phật tử phải về, cử thầy Tầm Kiên 
và con ở lại trực hầu Ôn. Lòng con cảm thấy thật hạnh phúc vì có cơ hội được gần Ôn. 
Hình ảnh Ôn trên giường bệnh mà sao vẫn đẹp quá! Với bộ áo vàng chanh như ngày nào, 
sắc diện Ôn thật hồng hào và hiền từ, không chút sâu não, nhịp thở vẫn đều đặn như tiếng 
mồ trường canh buổi sớm. Nếu đây không phải là bệnh viện thì ít ai biết được Ôn là bệnh 
nhân và cũngítai biết được Ôn đang bị những cơn dau quấy rây. Thỉnh thoảng có bác sĩ đến 
truyền dịch và kiểm tra sức khỏe. Và chỉ những lúc này con mới thấy rõ hơn những phản 
ứng hợp tác nhẹ nhàng của Ôn, bởi bình thường con thấy Ôn như đang ngủ, chứ không 
phải là một bệnh nhân dang cần chăm sóc. Con biết lúc này có lẽ Ôn cũng dau lắm nhưng 
tại sao Ôn không trăn trở, cử động, như bao bệnh nhân trong cơn trọng bệnh mà con đã 
từng thấy? Bao nhiêu là thắc mắc đã gợi lên trong suy nghĩ của con. 


Mưa vẫn rơi... 


Rồi con bến lẽn đến bên Ôn cháp tay khẽ gọi: “A Di Đà Phật! Ôn ơi, Ôn ơi!” Con không 
dám gọi to vì sợ âm thanh của mình sẽ phá đi không gian yên lặng của căn phòng. Mắt Ôn 
từ từ mở ra, nhìn một người lạ như con với cái nhìn từ hòa như quen thuộc. Rồi Ôn nhăm 
lại đôi mắt, trở về với trạng thái bình an, không dao động. Con mừng lắm vì Ôn vẫn đang 
biết những øơì dang xảy ra xung quanh. Thấy nhẹ lòng, con nghĩ rằng chắc Ôn sẽ khỏe lại 
thôi, rồi con sẽ có thêm nhiều cơ hội được gặp và ở bên cạnh Ôn để tỏ lòng tôn kính... 
Dòng suy tư bị cắt ngang bởi có một người vừa được đưa vào cấp cứu. Bác sĩ rất khẩn trương 
tác nghiệp, cố găng cứu chữa bệnh nhân khỏi cơn nguy kịch. Có lẽ người phụ nữ này bệnh 
nặng lắm. Một bức tranh hiện ra với những hình ảnh sáng tối tương phản trong suy nghĩ 
của con. Một người trẻ đang dau đớn, dùng sức mạnh còn lại của mình quằn quại phản 
kháng, trông thật khổ sở; trong khi Ôn,một cụ già, được bác sĩ cho biết đang bị suy hô hấp 
cấp nhưng vẫn tĩnh tại, thở nhẹ nhàng. Qua bức tranh ấy, lòng con lâng lâng niềm tin về sức 
mạnh tâm linh mà Ôn đã huân tập qua đời sống đạo hạnh và tuệ giác sáng ngời của Ôn. 


Mưa vẫn rơi... 


Bản nhạc trời vẫn đang hòa tấu, lúc réo rắt, lúc du dương... Ôn vẫn nằm yên, trông thật an 
tịnh. Cô bác sĩ nói sức khỏe của Ôn tạm thời chưa có dấu hiệu gì nguy kịch. Rồi cô ân cần 
bảo hai thây trò ngả lưng ngủ một lát, để các chị điều dưỡng trực ca chăm sóc. Chúng con 


445 


gật đầu đồng ý, nhưng làm sao có thể ngủ được vì hai thầy trò tuy không nói nhưng có lẽ 
cả hai đều không muốn có một sơ suất nào xảy ra. Thường thì chỉ có những cuộc đàm 
luận mới làm tỉnh thần tươi tỉnh hơn trong đêm dài. Tạm quên những lo lắng, con thưa 
thầy Tâm Kiên kể cho con nghe về con đường xuất gia và những ngày tháng thây sống ở 
chùa Tường Vân. Với con, dây sẽ là câu chuyện hấp dẫn, bởi trong lòng con đã nhen nhúm 
ước mơ được sống trong cảnh thanh vắng ở chốn già-lam và dang muốn giấc mơ này sớm 
thành hiện thực. Câu chuyện cũng nhanh chóng di vào hồi kết, chắc tại thây và con cả hai 
đều là những người ít nói. 

Mưa nhẹ rơi... 


Đêm càng khuya, những hạt mưa nhỏ giọt lác đác giữa đêm thâu nghe não nề cô tịch. Rồi 
thầy Tâm Kiên đi lấy khăn choàng thêm cho Ôn. Thầy chăm sóc Ôn thật chu đáo. Ôn vẫn 
nằm đó trong không gian tĩnh lặng. Chúng con tiếp tục ngắm nhìn Ôn. 


Đêm cũng đã gần tàn và những bệnh nhân dang còn say ngủ, con đến bên Ôn để nhìn... 
Có sự biểu hiện thay đổi gì đó về tình hình sức khỏe Ôn. Bác sĩ Thủy, đệ tử của Ôn, được 
hay tin liền đến theo dõi bệnh tình của Ôn và trao đổi với bác sĩ ca trực. Cả hai người cùng 
khám cho Ôn kỹ lưỡng. Nét buồn hiện ra trên nét mặt các bác sĩ. Con đoán có điều øì đó 
không mong đợi xảy đến? Bác sĩ cho biết Ôn đang suy hô hấp, tràn dịch phổi và tim suy, 
không biết có thể qua khỏi hay không? Con đã nghe, nghe rất rõ, tự dưng thấy bàng hoàng. 
Đó là sự xác chứng của một bác sĩ giỏi giàu kinh nghiệm. Có phải “vô thường” dang vẫy gọi 
đó chăng? Con thấy lòng trĩu nặng. 


Các bác sĩ và y tá tiến hành điều trị hỗ trợ, dùng dụng cụ y tế để hút dịch phổi và đàm dãi để 
đường thở được lưu thông. Bệnh nhân nếu dang ở giai đoạn suy hô hấp cấp độ 3 thì thường 
kèm theo triệu chứng vật vã, còn Ôn thì vẫn bất động. Chỉ có khi ống máy hút dịch được 
đưa sâu vào họng và cô y tá phải miễn cưỡng mạnh tay tác nghiệp, lúc đó con mới thấy Ôn 
nhíu đôi chân mày hay mím môi một chút. Thì ra đó là biểu hiện sự đau đớn của Ôn. Nhẹ 
nhàng quá! Nhưng con văn cảm thấy lòng quặn thắt vì không biết làm øì để chia sớt nỗi 
đau. Con đến gần, nắm thật chặt bàn tay của Ôn. Ðó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng 
con có cơ hội được cảm nhận hơi ấm trực tiếp từ Ôn tỏa ra. Với con lúc đó, Ôn thật mạnh 
mẽ vì Ôn đã truyền cho con một năng lượng vô cùng thiêng liêng, khó tả... 

Trời sắp sáng, mưa tạnh ráo đã tự bao giờ! Quý thây từ Vạn Hạnh cũng đã đến và quyết 
định đưa Ôn về phương trượng. Về lại Vạn Hạnh, sắc diện Ôn tươi tỉnh hẳn lên, khiến cho 
mọi người yên tâm là Ôn sẽ khỏe lại. Nhưng khi mọi việc đã đâu vào dấy, khi mọi người 
vẫn đang còn xum vầy, thì Ôn thâu thần viên tịch. Một sự ra đi viên mãn! Thì ra, Ôn đã thực 


446 


hiện một chuyến vân du nơi cõi mộng trần ai lần cuối để nói lời từ biệt. Sáng nay, trời nắng 
ráo thật đẹp, thật mát mẻ... khởi đầu cho những ngày tang lễ vô cùng uy linh và thiêng liêng 
tình người... 

Đêm cuối cùng của Ôn tại dương thế này, con được phúc duyên ở bên Ôn. Chỉ một đêm 
thôi mà đọng lại trong con bao niềm chan chứa. Bài học nơi đây từ thân giáo của Ôn, con 
cảm nhận càng sâu sắc hơn, cảm nhận được sự phi thường mà chỉ những bậc trí đức mới có 
thể có được, đó là sự tự tại bất động cho dù đối diện với sanh lão bệnh tử, cho dù đối diện 
với bát phong ở đời. Quả là một duyên lành đã mở ra cho con sự hiểu biết sâu sắc về giá trị 
sống và hình thành cho con một định hướng tương lai vững chãi, để rồi hôm nay, con được 
“giã từ chiếc áo phù sinh, khoác lên chiếc áo chân tình Như Lai”. 


TƯ LIÊU VỀ TANG LẼ 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO NAM HÒA XÃ HỘI CHỦ 
ca VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TRỊ SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
c——=.0Ủd—— KGóiS.<2 0o xe 


Tp. Hỗ Chí Minh, ngừy 02 tháng 9 năm 2012 


CÁO PHÓ : 
- _ Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
- _ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
- _. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
- _ Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
- _. Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh 
- _ Tổ đình Tường Vân, Thiền viện Vạn Hạnh 
-_ Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: 


TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 


Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; 
nguyên Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TW, Viện Trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật bọc 
Việt Nam — Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Đại tạng Kinh Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật 
giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh; nguyên Hiệu trưởng Trường Cao cắp Phật học Việt Nam, 
cơ sở l - chùa Quán Sứ, Hà Nội; nguyên Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục GHPGVNTN; 
nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh - Sài Gòn; nguyên Phó Chủ tịch Hội Phật giáo 
Châu Á vì hèa bình (ABCP), Chủ tịch Trung tâm ABCP Việt Nam; Đại biểu Quốc hội nước 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa (VI, VII, VII, IX) ; Trú trì Tổ đình Tường Vân, Tp. 
Huế; Viện chủ Thiển viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 
.. Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Đại đoàn kết; 
Bằng tuyên đương Công đức của GHPGVN và nhiều thưởng cao quý khác. 

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09giờ00 

ngày 01 tháng 9 năm 2012 (nhằm ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Thìn), tại Thiển viện Vạn Hạnh, 
750 đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. 

Trụ thể: 95 năm Hạ lạp: 64 năm 

Lễ nhập kim quan chính thức cử hảnh vào lúc 08giở00 ngày 02 tháng 9 năm 2012 (ngày 
L7 tháng 7 năm Nhâm Thìn). Kim quan được tôn trí tại Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, 
Tp. Hồ Chí Minh. 

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 09giờ00 ngày 02 tháng 9 năm 2012 đến hết ngày 08 tháng 9 
năm 2012 (từ ngày L7 - 23/7 năm Nhâm Thìn). 

Lễ truy điệu được cử hành lúc 08giờ00 ngày 09 tháng 9 năm 2012 (ngày 24 7 năm 
Nhâm Thìn), sau đó cung tiễn kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp tại Thiển viện 
Vạn Hạnh. 

Nay Cáo Phó 
TRỤC HĐCM, HĐTS GHPGVN 


PHÁP QUYÊN _ 
Ú HĐCM, CHỦ TỊCH HĐTS 


ĐỆ 
, 
;„~7 SG : 
hử 
~)./tuoN6 2 


ì 
VN. 
R : 


449 


450 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆTNAM___ CỘNGHÒA XÃHỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


*** 
= \ = 
ò` 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 9 năm 2012 


BANLẼ TANG 
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 


- Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 
- Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; 
- Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; 


- Nguyên Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.U, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam, Viện trưởng Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh; 


- Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở I - chùa Quán Sú, 
Hà Nội; 

- Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng ụ Giáo dục GHPGVNTN; 

- Nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh - Sài Gòn; 


- Nguyên Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Châu Á vì hòa bình (ABCP), Chủ tịch Trung tâm 
ABCP Việt Nam; 


- Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, VIII, IX, Ä; 
- Trú trì Tổ đình Tường Vân, TPHuế; Viện chủ Thiên viện Vạn Hạnh, TP.Hồ Chí Minh. 


01. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
02. Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. 
03. Hòa thượng Thích Thanh Sam - Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN. 


451 


04. Hòa thượng Dương Nhơn - Phó Pháp chủ, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN. 
0S. Hòa thượng Thích Hiển Pháp - Phó Pháp chủ, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN. 
0ó. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN. 


07. Hòa thượng Thích Thiện Bình - Phó Thư ký HĐTS, Ủy viên Kiểm soát HĐTS 
GHPGVN. 


08. Hòa thượng Thích Từ Nhơn - Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS 
GHPGVN. 


09. Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo 
dục Tăng Ni TƯ GHPGVN. 


10. Hòa thượng Thích Thanh Nhiều - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN. 


11. Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế 
TƯ GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 


12. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN. 


13. Hoà thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chính TƯ 
GHPGVN. 


14. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư 
GHPGVN. 


15. Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN. 


1ó. Thượng tọa Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội TƯ 
GHPGVN. 


L7. Hòa thượng Thích Trí Tâm - Thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lẽ TƯ GHPGVN. 


18. Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Thành viên HĐCM, Trưởng ban Hướng dẫn 
Phật tử TƯ GHPGVN. 


19. Hòa thượng Thích Trung Hậu - Trưởng ban Văn hóa TƯ GHPGVN. 
20. Hòa thượng Thích Phước Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 


21. Ông Nguyễn Viết Lếnh - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội. 


452 


22. Ông Hà Văn Núi - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 


Ủ. Ông Dương Quan Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch 
UBMTTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh. 


24. Ông Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. 
25. Hòa thượng Thích Chơn Tế - Đại điện Sơn môn Pháp phái. 
26. Thượng tọa Thích Tâm Minh - Trưởng tử. 


453 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 


BAN TỔ CHỨC TANG LỄ 
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 


- Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; 
- Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; 
- Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; 


- Nguyên Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam, Viện trưởng Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh; 


- Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở I - chùa Quán Sứ, Hà Nội; 
- Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục GHPGVNTN; 
- Nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh - Sài Gòn; 


- Nguyên Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Châu Á vì hòa bình (ABCP), Chủ tịch Trung tâm 
ABCTP Việt Nam; 


- Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN khóa VII, VIHI IX,X; 
- Trú trì Tổ đình Tường Vần, TP.Huế; Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, TP.HCM. 


I. BAN CHỨNG MINH: 
- Hòa thượng Thích Phổ Tuệ 
- Hòa thượng Thích Trí Tịnh 
- Hòa thượng Thích Thanh Sam 
- Hòa thượng Dương Nhơn 


454 


II.BAN TỔ CHỨC: 
* Trưởng ban: Hòa thượng Thích Trí Tịnh 


* Phó ban Thường trực: Hòa thượng Thích Trí Quảng 
* Phó ban: 


*Uy tiên: 


- Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu 

- Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

- Hòa thượng Thích Giác Toàn 

- Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm 

- Thượng tọa Thích Quảng Tùng 

- Ông Nguyễn Viết Lếnh - Phó Trưởng ban CTĐB thuộc Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội. 

- Ông Hà Văn Núi - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN. 
- Ông Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. 

- Hòa thượng Thích Thiện Pháp 

- Hòa thượng Thích Thiện Tánh 

- Hòa thượng Thích Gia Quang 

- Hòa thượng Đào Như 

- Hòa thượng Thích Trung Hậu 

- Hòa thượng Thích Huệ Trí 

- Hòa thượng Thích Chơn Hương 

- Thượng tọa Thích Tâm Minh 


- HT Thích Như Niệm 

- HT Thích Huệ Minh 

- HTThích Nhật Quang 
-HTThích Thiện Tâm 

- HI:Ihích Đạt Đạo 

- HTThích Thanh Hùng 
- TFThích Thiện Thống 


455 


- TEThích Quảng Hà 

- TEThích Thanh Phong 

- TIIhích Phước Đạt 

- NTThích nữ Ngoạt Liên 

- NTThích nữ Tịnh Nguyện 

- NIThích nữ Như Ngọc 

- NS:Thích nữ Huệ Từ 

- Cư sĩ Tống Hồ Cầm 

-GS.Lê Mạnh Thát 

- Cư sĩ Trần Tuấn Mãn 

- Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu 

- Cư sĩ Phan Ba 

- Ông Phạm Kiên Cường - Vụ trưởng Vụ Công tác tôn giáo - Ban Dân vận 117 
: Ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ 


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG 


456 


CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC 


LỄ TANG 
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 


WWV 
——#—— 


K bạch chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, 

Kính thưa chư vị khách quý, 

Kính thưa toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước, 

Thưa quý liệt vị, 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; nguyên 
Đại biểu Quốc hội khóa VI, VIH, IX và X; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS 
GHPGVN); nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; nguyên Tổng vụ 
trưởng Tổng vụ Giáo dục GHPGVNTN; nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh; 
nguyên Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng 
Phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam; nguyên Hiệu trưởng Trường Cao cấp PHVN, Cơ sở 
[chùa Quán Sứ, Hà Nội; nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; 
Trú trì Tổ đình Tường Vân, TP.Huế; Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, TP.HCM; Huân 
chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Đại đoàn kết và 
nhiều giấy khen, bằng khen; sau 95 năm trụ thế, ó4 năm sống đời Phạm hạnh, với nhiều 
cống hiến công đức cho Giáo hội và xã hội, đã thuận lý vô thường, thâu thần viên tịch lúc 
09 giờ ngày Ló tháng 7 năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 01/9/2012. Tang lễ của Trưởng lão 
Hòa thượng được Trung ương Giáo hội, Môn phái và Môn đồ Pháp quyến trọng thể tổ 
chức từ ngày 02 đến ngày 09 tháng 9 năm 2012, nhằm ngày 17 đến 24 tháng 7 năm Nhâm 
Thìn, tại Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. 


Thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ, chân thành cảm tạ và tri ân: 

Đức Pháp chủ, chư vị Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chư tôn giáo phẩm Hội 
đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng Trung ương 
Giáo hội, Ban Viện Trung ương Giáo hội; Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo; Ban 


457 


Đại diện Phật giáo các quận, huyện TP.Hồ Chí Minh; Hội đồng Điều hành Học viện Phật 
giáo Việt Nam; Ban Giám hiệu các Trường Cao, Trung cấp Phật học; Ban Chủ nhiệm các 
Lớp Sơ cấp Phật học trong toàn quốc. 

Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến kính viếng, gửi vòng hoa 
tưởng niệm, điện phân ưu cùng Ban Tổ chức Lễ tang và Môn đồ Pháp quyến Trưởng lão 
Hòa thượng Thích Minh Châu - Giáo phẩm Lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. 

Trân trọng cảm ơn: 

- Cụ Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư; Cụ Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cụ Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước; Ông Nguyễn Phú 
Trọng - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính 
phủ; Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ông Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ; 
Ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và gia đình đã gửi vòng hoa đến viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng. 

Chân thành cảm ơn: 

- Thượng tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và phái đoàn; 

: Ông Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ và phái đoàn; 
_ Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và phái đoàn; 

: Ông Võ Văn Phòng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và phái đoàn. 

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ban Dân vận Trung ương Đảng và phái đoàn. 

- Phái đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh. 

: Ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh. 

` Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh và phái đoàn. 

: Ông Dương Quan Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hồ Chí Minh và phái đoàn. 

- Ông Huỳnh Thành Lập - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hỏ Chí Minh khóa VII. 

` Ông Võ Văn Thiện - Trưởng ban Công tác phía Nam - Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 


458 


“ Ông Huỳnh Ngọc Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Hồ Chí 
Minh và phái đoàn. 

Ông Trần Minh Chiến - Cục An ninh xã hội, Tổng cục An ninh II. 

- Ông Nguyễn Chí Dũng - Đoàn Tổng cục An ninh II. 

: Ông Nguyễn Chiến Lũy - Đoàn Công an TP.Hồ Chí Minh. 

Và quý phái đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; các ban ngành, đoàn thể TP.Hỏ Chí Minh; Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Nội vụ và ban ngành, đoàn thể quận Phú Nhuận, các quận 
huyện; Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành phường sở 
tại; Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi; quý phái đoàn đại diện tôn giáo bạn; quý vị giáo 
sử, tiến sĩ, giảng viên các trường đại học, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Khoa học Xã hội 
và Nhân văn; các nhà nghiên cứu, học giả, trí thức, quý thân hữu Phật tử gần xa trong và 
ngoài nước của Trưởng lão Hòa thượng. 

Chân thành cảm ơn quý Tổng Lãnh sự, Đại sứ quán tại thủ đô Hà Nội, TPHô Chí Minh, 
các tổ chức Phật giáo thế giới, Hội Phật tử Việt Nam tại châu Âu, Hội Phật giáo Châu Á vì 
Hòa bình và quý phái đoàn ngoại giao đã đến viếng lễ tang Trưởng lão Hòa thượng, phân 
ưu cùng Ban Tổ chức Lễ tang và ký sổ tang lưu niệm. 

Chân thành cảm ơn quý phóng viên, báo đài truyền hình, truyền thanh Trung ương, thành 
phố Hồ Chí Minh, kênh Truyền hình An Viên, Sen Việt, Báo Giác Ngộ, báo điện tử đã đến 
ghi nhận và dưa tin về tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng. 


Chân thành cảm ơn các cơ quan chính quyền, mặt trận, ngành an ninh TP.Hồ Chí Minh, 
quận Phú Nhuận và địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi và hết lòng hỗ trợ cho Trung 
ương Giáo hội, Môn đồ Pháp quyến hoàn thành công tác tổ chức lễ tang, truy niệm và di 
quan Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp được thành tựu mỹ mãn. 

Chân thành ảm ơn chư tôn đức Tăng Nị, các tự viện tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật đường; 
quý vị huynh trưởng, Gia đình Phật tử đã trực tiếp hay gián tiếp trợ duyên, giúp cho lễ tang 
Hòa thượng được thành tựu tốt đẹp. 


Trong suốt thời gian cử hành tang lẽ, dù Ban Tổ chức đã hết sức cố gắng để trang nghiêm 
đạo tràng và cung tiếp chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni cùng quý liệt vị, nhưng 
cũng không sao tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức 
Tăng Ni và liệt quý vị niệm tình hoan hỷ. 


459 


Một lần nữa, Ban Tổ chức xin chân thành cảm tạ, trí ân đến toàn thể liệt quý vị; kính 
chúc quý liệt vị thân tâm thường lạc, thành tựu các ý nguyện, vạn sự an lành, kiết tường 
khương thới. 


Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát. 
TM.Ban Tổ chúc Tang lễ 


Trưởng ban 
Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH 


460 


KÝ SỰ TANG LẺ 
Hương Vân 


hiểu rằm Vụ lan Nhâm Thìn (2012), đất trời Sài thành bỗng nổi cơn giông chấn 

động, rồi mưa tầm tã; trong khi ở Huế “hai tiếng sấm lớn đã làm chấn động 
chốn Cố đô, quả địa cầu như rung chuyển” (Nguyên Tịnh trong Ánh sáng uiên Minh Châu). 
Sự phi thường hi hữu này phải chăng là điềm báo cho một sự kiện chấn động: Trưởng lão 
Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch? 


Quả thực như vây, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, tứ chúng đệ tử thường gọi 
một cách thương kính là ÔN VẠN HẠNH, đã nhẹ bước vân du vào cõi tịnh vào lúc 09 giờ 
ngày 16-7- Nhâm Thìn ( 01-09-2014) để lại biết bao niềm kính tiếc cho chư Tăng Ni và 
đồng bào Phật tử trong và ngoài nước! 


Chỉ trong thoáng chốc, tin Ôn vĩnh viễn đi xa đã khiến bao người con Phật từ trong nước 
ra đến ngoài nước đều cảm thấy bàng hoàng, hụt hãng và tiếc thương! 


Bàng hoàng vì kể từ dây Phật giáo Việt Nam đã mãi mãi mất đi một bậc tòng lâm thạch trụ, 
quần chúng mất đi một người thầy dạo đức, mô phạm; điều mà người ta không muốn chấp 
nhận mặc dâu họ biết rằng trước sau gì rồi cũng đến! 


Hụt hãng vì từ dây người ta không còn cơ hội để thân cận, gần gũi một bậc chân tu đáng 
kính để được tẩm mát đức hạnh và lòng từ bi của Ôn. 


Tiếc thương vì một bậc cao tăng thạc đức, một nhà văn hóa giáo dục lớn của Phật giáo Việt 
Nam thế kỷ XX đã rời bỏ cõi đời vốn dang rất cân đến con tim và khối óc của Ôn! 

Hàng vạn trái tim đồng thổn thức trước sự ra đi của Ôn! Hàng trăm ngàn con mắt cùng 
hướng vọng về Thiền viện Vạn Hạnh, nơi giả thân của Ôn đang yên nghỉ. Mọi người quay 
quát như dang mất đi một cái øì thiêng liêng, quý giá! Trong giờ phút như thế, dường như 
người ta có khuynh hướng quay trở về với quá khứ để tìm lại những kỷ niệm vô giá mà họ 
từng có duyên hội kiến với Ôn để tự an ủi lòng mình. 

Vạn Hạnh ngày thường vốn đã đông dảo hình bóng Tăng Ni, Phật tử đến để học dạo, nghe 
pháp, hành thiền, tụng kinh và để chiêm ngưỡng tôn dung của Ôn; hôm nay sân chùa lại 
càng tấp nập hơn. Từng đoàn người lặng yên tiến vào cổng Thiền viện với nỗi buồn man 
mác hiện rõ trên đôi mắt mỗi người, không kể già trẻ, lớn bé, nam hay nữ, Phật tử hay 
Tăng Ni. Không ai nói với ai một lời nào, nguời ta lặng lẽ tìm chõ ngồi thích hợp và mắt 


461 


hướng về liêu phòng nơi Ôn đang yên nghỉ! Có lẽ lúc này lòng ai cũng đầy tâm sự và mong 
muốn được sẻ chia, nhưng họ ngồi trong yên lặng, lặng yên để hồi tưởng lại cuộc đời và 
đạo nghiệp của Ôn. Những phẩm chất dung dị nhưng phi thường, giản đơn mà đầy đạo vị, 
nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, hoan hỷ nhưng luôn nghiêm túc... trong cuộc sống đời 
thường của Ôn đã lan tỏa khắp tâm thức của những người có duyên hội ngộ. Đó chính là 
những chất liệu sống khiến ai chỉ một lần diện kiến sẽ cảm nhận được tính chất từ ái và trí 
tuệ trong cách hành xử của Người, như lời tâm sự của Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê khi đến 
viếng lễ tang của Ngài: “Từ khi được vinh hạnh gặp cố Trưởng lão Hòa thượng tại Pháp 
đến nay, chúng tôi luôn kính thương Hòa thượng như một vị tôn sư... "". 


Thời gian châm chậm trôi đi! 7 giờ kể từ lúc Trưởng lão Hòa thượng thu thần thị tịch, Vạn 
Hạnh nghiêng mình cung đón chư Tăng Ni và Phật tử mười phương. Chư thiền đức Tăng 
Ni Tổ đình Tường Vân, Thừa Thiên Huế và các tỉnh thành trong cả nước lần lượt vân tập 
về Thiền viện để chung lo và chịu tang Tôn sư. Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Trung ương 
cũng đã đến kính lẽ người đồng đạo, người thây, người anh lần cuối, đồng thời trực tiếp 
chỉ đạo tổ chức tang lẽ. Ban Lễ tang được thành lập do Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ 
Thích Phổ Tuệ đứng dâu, Ban Tổ chức Tang lễ do Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Thích 
Trí Tịnh làm Trưởng ban, Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Phó ban Thường trực. Bên 
cạnh đó, còn có Ban Tổ chức tang lễ nội bộ do Hòa thượng Thích Chơn Hương điều hành. 
Nhân sự của các ban đều thống nhất hài hòa với nhau trong mọi công việc. 

Như là việc riêng của mình, ai cũng mong được làm một điều gì đó trong lúc này! Làm 
không phải vì lợi lạc cho tự thân, không mong được mọi người biết đến, chỉ biết được làm 
là lòng cảm thấy nhẹ nhàng và an tịnh. Vì lẽ đó mà nhiều người nói rằng tang lễ của Ôn thật 
sự thanh tịnh và trang nghiêm. Có lẽ đây là hương hoa giải thoát mà mọi người đã học được 
từ đức hạnh của Ôn, vì Ôn luôn hành xử như thế trong đời sống thường nhật. 


Mặt trời vẫn chưa thức giấc Vạn Hạnh vẫn đắm mình trong đêm tối không yên ngủ! Mới 
năm giờ sáng (02-9-2014) mà sân Thiền viện đã rộn rã chân người. Người nào việc nấy, ai 
cũng cố tranh thủ từng giây phút để ổn định đạo tràng trước giờ phụng thỉnh nhục thân Ôn 
nhập kim quan. Hàng trăm Tăng Ni trong y hậu vàng rực rỡ, hàng ngàn Phật tử trong đồng 
phục tràng lam trải dài khắp không gian Vạn Hạnh, lặng yên chờ đợi cái phút giây thiêng 
liêng mà dây ngậm ngùi sắp diễn ra. Sợ làm tan vỡ cái không khí thanh tịnh của chốn thiền 
môn, ai ai cũng luôn tỉnh giác trong mỗi oai nghi của mình. Chính cái không khí dây xúc 
cảm và lắng đọng này đã tạo nên một đạo tràng thật sự trang nghiêm và bi tráng! 


Rồi giờ phút chờ đợi cũng đã đến! Chuông đồng hồ điểm 6 tiếng! Mọi con mắt đổ dồn 


' Trích Sổ tang 


462 


về phía hậu điện khi hình bóng của Tăng đoàn cung nghĩnh nhục thân Hòa thượng từ 
phương trượng từng bước tiến về nơi tôn trí kim quan. Tiếng niệm Phật rên vang khắp 
cả không gian Vạn Hạnh như khúc nhạc lòng trồi lên để tiễn biệt bậc Ân sư khả kính! 
Âm thanh niệm Phật càng lúc càng trầm hùng khi đoàn cung nghinh hòa vào dòng đại 
chúng! Tận mát nhìn thấy hình bóng Tôn sư mãi mãi ra đi đã làm biết bao trái tim thổn 
thức. Không ai bật khóc nhưng sao nước mắt lưng tròng! Không ai cảm thấy buồn nhưng 
sao lòng lại xót xa! Có lẽ không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc sâu lắng của 
hàng vạn trái tim lúc này. Không có cái øì có thể bù đắp được nỗi mất mát lớn lao này của 
những người con Phật. Người ta chỉ biết lặng yên để phải chấp nhận sự thật. Lặng yên để 
trầm tư về những øì mà Ngài đã làm cho Đạo pháp - Dân tộc trong suốt cuộc đời 9Š năm 
hiện diện tại trần thế này... 


Chuông trống Bát-nhã ngừng vang! Di ảnh bậc Tôn sư cũng được an trí, từ trên đài cao nụ 
cười Di Lặc của Ôn vẫn rạng nở trên môi! Cả cuộc đời lấy lòng từ làm lẽ sống, lấy trí tuệ 
làm phương châm, “cương sáng của Ôn ñã sơi tô trái tim nhiệt huyết của bao thế hệ thanh 
niên đồng hướng theo Ôn trên con đường Chánh pháp. Đời đời hình ảnh của vị Bồ-tát 
bất tranh rọi sáng mọi thế hệ Phật tử Việt Nam””. Ít ai biết rằng để Phật giáo Việt Nam 
có dược một viên ngọc quý sáng ngời (Minh Châu) như hôm nay, Ôn đã trải qua biết bao 
nhiêu mặn ngọt chua cay, thăng trầm trong cuộc đời tu học ở trong nước cũng như nước 
ngoài. Khi đối diện với những hiện tượng thịnh suy, khen chê, được mất, nụ cười hoan hỷ 
ấy luôn là chìa khóa để Ôn hóa giải những chướng ngại, vướng mắc, vì đối với bậc chân tu 
ˆ... lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời... ”. 


Nhớ thuở xưa, cuộc đời của Tam tạng Huyền Trang trải đây gian lao khổ nhọc trong 
chuyến Tầy du lịch sử để thỉnh cho được chân kinh của Đức Phật về làm lợi lạc cho quần 
sanh; quá trình học tập, phiên dịch và truyền bá Kinh tạng Pàli của Ôn cũng ẩn chứa 
muôn vàn khó khăn, thử thách. Với chánh kiến bất động, với lòng nhãn nại và kiên trì, 
sự hy sinh thâm lặng của Ôn đã thấp sáng mọi nẻo đường. Theo thời gian, những lời dạy 
thiết thực trong Kinh tạng Đàii đã trở thành chỗ nương tựa vững chắc cho những ai có 
duyên học tập và hành trì. Lời Phật dạy mà Ôn tâm đắc nhất là “cái gì là lõi cây, cái ấy 
sẽ tổn tại lâu dài”. Ôn luôn nhắc nhở mọi người như thế và chính Phật ngôn này đã trở 
thành kim chỉ nam trong đời sống tu hành của Ôn. Ôn thật sự đã trở thành “cái lõi của 
Đạo pháp và Dân tộc” vì rong suốt đời hoạt động Phật sự, cố Hòa thượng đã có nhiễu 
đóng góp to lớn về công sức và trí tuệ để xây dựng và phát triển Giáo hội và Dân tộc“. 


? Thái Thị Kim Lan (trích Sổ tang) 
3'Tôn Nữ Hỷ Khương (trích Sổ tang) 
Huỳnh Ngọc Thành, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM (trích Sổ tang) 


463 


Vì thế, sự ra đi của Ôn thật sự đã để lại quá nhiều cảm xúc và tiếc thương cho nhân thế! Chỉ 
hơn 7 ngày kể từ lúc Ôn trả lại xác thân huyền hóa cho cuộc đời, có trên 500 phái đoàn lớn 
nhỏ, bao gồm các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các tôn giáo, các nhà ngoại giao, các tổ chức 
kinh tế, xã hội, hội đoàn, doanh nhản, các nhà giáo, giới trí thức... đã đến để tiễn biệt Ôn. 
Hàng chục ngàn người từ Bắc đến Nam, từ trong nước cho đến nước ngoài đã lần lượt đổ 
về Vạn Hạnh thiền môn; không kể là tu sĩ hay tín đồ, không kể là đời hay dạo, ai cũng muốn 
một lần được kính viếng Giác linh Ôn, để nói lên điều mà người ta vẫn chưa có cơ hội nói 
“con xin cúi lạy Ôn với lòng tri ân uô hạn”. “Con mãi mãi không quên Ôn với tấm lòng 
tri ân uà quy ngưỡng Ôn ”®...; bởi lẽ “từ khi con được may mắn làm niên bộ phim ký sự 
tài liệu uề Ôn, cuộc đời con đã thay đổi rất nhiêu... con biết sống giàu tình yêu thương, uà 
làm nhiều điều có ích cho xã hội uà Phật giáo ”. 

Sự cung kính và quy ngưỡng đối với Ôn không chỉ gói gọn trong hàng ngũ Phật giáo đồ, mà 
còn mở rộng khắp mọi tầng lớp trong xã hội, vì theo Giáo sư Nguyễn Khác Thuần và Tiến 
sĩ Lý Bạch Mai, “Đại lão Hòa thượng về với cõi vĩnh hằng nhưng trong tình cảm và nhận 
thúc của xã hội, Hòa thượng mãi mãi gắn bó và ân cần chỉ dạy cho các thế hệ hậu sinh °. 
Không biết bao cuộc đời đã bớt phức tạp, rối ren sau khi học tập nếp sống vị tha, hoan hỷ 
và không chấp thủ từ Ôn! Không biết bao nhiêu người đã thấm nhuần tinh thần từ bi hỷ xả 
nhờ tụng đọc và hành trì Kinh tạng Nguyên thủy do Ôn phiên dịch và giảng dạy! Bởi vậy, 
thật khó lòng để phản ánh được tất cả tâm sự và cảm xúc của những người đến dây muốn 
bày tỏ với Ôn! Tuy nhiên, có lẽ một việc làm khiến mọi người cảm thấy cõi lòng mình có 
vài phút giây thanh thản và an ủi là khi đã về Vạn Hạnh, được ngồi dưới chân Ôn là không 
cần nói một điều øì nữa. Và nếu có øì cân phải nói chăng, cần ghi lại chăng, đó là bày tỏ lòng 
tôn trọng và kính ngưỡng đối với Ôn,nguyện đi theo gương sáng của Ôn để đạo pháp và xã 
hội mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn, như lời tâm sự của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân Ngài Trương 
Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Ngài đã đóng góp rất lớn 
cho Phật pháp và Dân tộc. Chúng con nguyện học tập gương đạo hạnh của Ngài để đóng 
góp nhiêu hơn nữa cho Dân tộc, Tổ quốc uà Phật pháp ”. A1 cũng nghĩ như thế và muốn nói 
như thế khi quay về quỳ dưới Giác linh đài của Ôn! Chác chắn Ôn sẽ vô cùng hoan hỷ nếu 
những tâm tư, ý nghĩ này được hiện thực hóa trong cuộc sống! 


Một ngày trôi qua ! Hai ngày... rồi sáu ngày trôi qua! 


š Hậu học Viên Trí (Trích Sổ tang) 

° Ca sĩ Bảo Yến - Nguyên Thảo (trích Sổ tang) 
7 Đạo diễn Điệp Văn (trích Sổ tang) 

3 Trích Sổ tang 

* Trích Sổ tang 


464 


Hàng vạn người đổ về Vạn Hạnh! Hàng trăm phái đoàn lân lượt đến thắp hương tưởng 
niệm Ôn trong suốt tuần tang lẽ! Nhìn thấy các bậc cao tăng lạp trưởng, chư vị tôn đức Ni 
tuổi đã thượng tuần dẫn đầu các ban ngành viện Trung ương Giáo hội, Phân ban Ni giới 
Trung ương, các phái đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh thành trong cả nước lần 
lượt về viếng tang Hòa thượng mới cảm nhận được đức hạnh và công lao của Ôn đối với 
Dân tộc và Đạo pháp! Hằng trăm trướng liễn, vòng hoa, điện hoa, điện tín và những dòng 
lưu niệm được ghi lại trong 04 sổ tang là tấm lòng mọi người bày tỏ đến Ôn. Cảm xúc 
chung của chư tôn đức Tăng Ni là ngưỡng mộ và tiếc thương. Tâm nguyện của Phật giáo đồ 
là Ôn cao đăng Phật quốc và sớm trở lại với cuộc đời để tiếp tục sự nghiệp độ sanh. Để nói 
lên tất cả tâm tư và tình cảm của mình, phái đoàn Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã viết rằng: 
“Một lòng quý trọng kính thương, Phẩm đức mô phạm sáng gương đạo từ, Giáo dục, dịch 
giảng kinh thư, Truyền đăng tục diệm đạo sư muôn đời, Giới định tuệ tỏa sáng ngời, Đại 
ân đại đức người người an vui ""°. 

Nhằm tỏ lòng tôn kính đối với một bậc thầy có công xây dựng Giáo hội, tạo nên sự đoàn kết 
trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hàng trăm tư sĩ của phái đoàn Phật giáo Nam 
tông Khmer thuộc sáu tỉnh miền Tây Nam Bộ đã đến kính lễ, cầu nguyện và bày tỏ sự xúc 
động của mình trước sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng: “Vô cùng thương tiếc bậc 
Trưởng lão. Ngài đã có công rất lớn trong Giáo hội, đào tạo Tăng tài, là bậc đại trí thức. 
Ngài đã để lại những giá trị tinh thân vô giá. Chúng con nguyện theo gương Ngài "'. 

Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hi lại những 
dòng chữ đây đạo tình để ca ngợi cuộc đời và đạo nghiệp của Ôn: 


“Dìu đặt bốn phương ngàn nhạc trổi, 

Kết thành ánh ngọc ngát thiên hương 

Ngài ải uào cõi chân thường, 

Pháp thân hiển hiện mười phương chan hòa 
Tùy duyên hóa độ hằng sa, 

Vườn hoa Vạn Hạnh nở hoa bốn tùa ” 


Những cống hiến của Ôn cho cuộc đời không giới hạn trong lãnh vực tôn giáo tín 
ngưỡng; ảnh hưởng của Ôn còn mở rộng trong các lãnh vực nghiên cứu, học thuật, đặc 
biệt là giáo dục. Có thể nói rằng Ôn là người có nhiều đóng góp quan trọng cho hệ thống 
giáo dục Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX; đặc biệt Ôn đã đặt nền móng cho một nền 
đại học Phật giáo, mà tiêu biểu là Đại học Vạn Hạnh trước năm 1975, nơi đã đào tạo ra 


!9 Trích Sổ tang 
'! Trích Sổ tang 


465 


rất nhiều hiền tài cho quốc gia; trong số đó, rất nhiều người đã và đang gánh vác những 
trọng trách trong nhiều lãnh vực của xã hội. Ôn là thầy của những bậc thây, những người 
đang giảng dạy tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân cũng như Phật giáo! 
Vì vậy, từ lúc được tin Ôn xả bỏ huyền thân cho đến giờ phút nhập bảo tháp, hàng trăm 
giảng viên, hàng ngàn môn sinh đã cùng về quỳ dưới chân Ôn để tỏ lòng trí ân người thầy 
vĩ đại của mình. Học đồ của Ôn bao gồm rất nhiều tầng lớp, có người nay đã ở cái tuổi 
80, nhưng hình ảnh người thây năm xưa vẫn còn in đậm trong tâm khảm của họ, vì “com 
có duyên lành học tới Thầy... được Thầy truyền dạy rất nhiễu về tư tưởng Phật giáo 
Nguyên thủy... con đã được lợi lạc rất nhiều và lúc nào cũng nhớ ơn Thầy, Thây thật 
xứng đáng với danh từ “Thây của Đông phương 1°. 


Với cả tấm lòng tôn kính, các nhà giáo lão thành như thây Hà Thúc Hoan, Nguyễn Khuê, 
Nguyễn Văn Nghệ, Lâm Hữu Tài đã mượn sáu chữ sau đây để ca ngợi sự nghiệp giáo dục 
của Ôn: “Quỹ phạm thiên thu bất tuyệt”, có nghĩa là “bậc khuôn mẫu, mô phạm cho ngàn 
đời sau” Cùng với suy nghĩ như thế, khi đến tiễn biệt Ôn, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc 
Thoa cũng xúc động viết rằng: “Vô cùng thương kính Hòa thượng Thích Minh Châu - tấm 
gương sáng về người thây đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam "3. Đối với Tăng Ni đang 
hoạt động trong ngành giáo dục, Ôn không chỉ là nhà giáo mà còn là một mẫu người giáo 
dục đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Biết không thể nào diễn tả hết tâm tư, tình cảm và 
lòng biết ơn của mình, Ban Giảng huấn Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ 
Chí Minh tạm mượn những dòng chữ dưới đây để dâng lên Ôn: “Sáu mươi bốn lạp, chín 
mươi lăm tuổi, Giáo dục Tăng Nị, giáo hóa quân sanh; Gương hạnh hòa hợp, đạo đời 


tỏa sáng, Đường tăng Việt Nam, có một không hai "°. 


Để ghi nhận những cống hiến to lớn của Ôn trong lãnh vực giáo dục Phật giáo, chư tôn 
giáo phẩm của Trung ương Giáo hội đã thật sự cảm phục và xúc động khi ghi lại những 
đòng chữ sau đây trong lẽ truy niệm : “Đối với sự nghiệp giáo dục, với trách nhiệm đào 
tạo Tăng tài, tiếp dãn hậu lai, truyền trì Phật pháp, chấn hưng Phật giáo nước nhà, Hòa 
thượng đã tham gia xây dựng và điều hành Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn, Đại học Vạn 
Hạnh, hệ thống trường Bồ Đề trong cả nước. Hòa thượng mở Trường Cao cấp Phật học, 
Học viện Phật giáo Việt Nam và đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni tài đức, tích cực dấn thân 
và kiên định trong chí nguyện phụng sự Đạo pháp theo phương châm của Giáo hội. Rất 
nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử là học đồ, môn đệ do Hòa thượng đào tạo, hoặc ảnh hưởng 


'? Vũ Văn Phường, cựu sinh viên khóa I, Đại học Vạn Hạnh (trích Sổ tang) 
'3 Trích Sổ tang 
'# Trích Sổ tang 


466 


ân đức của Ngài, hiện nay đang đảm nhiệm nhiều trọng trách của các cấp Giáo hội, tiếp 
nối sự nghiệp mà Ngài đã dày công tạo dựng. Có thể nói, tỉnh thân và chủ trương Vạn 
Hạnh, con người Vạn Hạnh của Trưởng lão Hòa thượng mãi mãi trường tôn”. 


Nhớ lại trước kia, khi ca ngợi công đức của Pháp sư Huyền Trang đối với Phật giáo Trung 
Quốc, học giả Nguyễn Hiến Lê đã phát biểu: “Ngài được ngổi riêng một chiếu trong hàng vĩ 
nhân thế giới..... Với Phật giáo Việt Nam, vai trò và vị trí của Ôn có lẽ cũng như thế! 

Quả thực Ôn ra đi là một sự mất mát to lớn và đã để lại vô vàn tiếc thương cho chư Tăng 
Ni, Phật tử nói riêng và người Việt Nam nói chung ở trong và ngoài nước. Chư tôn đức 
và nhiều tổ chức Phật giáo hải ngoại đã biểu lộ sự kính ngưỡng đối với công đức của 
Õn qua các điện thư phân ưu gởi Ban 1ö chức Tang lễ, đồng thời ra các thông tư yêu 
cầu các tự viện trực thuộc tổ chức lẽ Tưởng niệm và Thọ tang Ôn. Từ Canada, Trưởng 
lão Thích Tâm Châu chia sẻ như sau: “Thực vô cùng xúc động hay tin Trưởng lão Hòa 
thượng Thích Minh Châu, nguyên Viện trưởng Đại học Vạn Hạnh viên tịch hồi 09 giờ 
ngày 01 tháng 09 năm 2012 tại Thiên viện Vạn Hạnh, thành phố Sài Gòn, trụ thế 95 năm, hạ 
lạp 64 năm. Thuận thế vô thường, Hòa thượng an nhiên hỷ xả báo thân, từ xa, ngậm 
ngùi thương nhớ, nhất tâm câu nguyện Giác linh Hòa thượng tự tại nơi cảnh giới vô 
sinh và công đức lưu truyền Chính pháp của Hòa thượng mãi mãi trường tổn tới lịch 
sử Phật giáo và văn học Việt Nam”. Tại Hoa Kỳ, thông tư của Hội đồng Điều hành 
GHPGVNTNHK shi rõ: “Giáo hội kính mong chư tôn đức giáo phẩm Hòa thượng, 
Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, tùy hoàn cảnh sở tại, thiết lễ cầu nguyện và truy niệm 
công đúc lớn lao mà cố Đại lão Hòa thượng đã một đời cống hiến cho Đạo pháp và 
Dân tộc.” Ở Úc châu, thông tư đề ngày 03/9/2012 viết: “Để tưởng nhớ, tri ân công 
đức phiên dịch kinh điển và hoằng pháp lợi sinh của cố Hòa thượng, 34 cơ sở chùa, 
viện của Giáo hội PGVNTN Hải ngoại tại Úc - Tân Tây Lan chúng ta tùy nghỉ trang 
nghiêm tổ chức tại từng trụ xứ của mình để tỏ lòng tri ơn đến cố Đại lão Hòa thượng ”. 


Bên cạnh đó, Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới cũng có thông tư bày 
tỏ tấm lòng quý kính của mình bằng những việc làm cụ thể như sau: 

“„ Để tỏ lòng hiếu kính đối với bậc Thầy khả kính, giàu lòng yêu thương nhân loại và màu 
Lam, Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới kính yêu cầu các Ban Hướng 
dẫn quốc nội, hải ngoại, các châu và quốc gia: 

Giảm thiểu tất cả các cuộc hội họp liên hoan có tính vui chơi trong uòng 30 ngày. 

Phát tâm chay tịnh từ nay cho đến ngày kim quan Ngài nhập Bảo tháp hoặc nhiều 
hơn nữa. 


467 


Đồng loạt tổ chúc lễ Tưởng niệm và Thọ tang Ngài uào ngày Chủ nhật 09 tháng 9 năm 2012, hoặc 
tùy thuận duyên của mỗi quốc gia. 
Yêu cẩu các đơn vị Gia đình Phật tử thay uào buổi lễ Phật hằng tuần là lễ cầu nguyện 
trong thời gian 4 tuần liên tục. 


Yêu cầu Ban Hướng dẫn quốc nội đốc toàn lực để hỗ trợ tang lễ”. 


Thật vậy, các cộng đồng Phật giáo Việt Nam từ trong nước cũng như ở hải ngoại đều đồng 
loạt tổ chức lễ Tưởng niệm và Thọ tang Ôn. Đây cũng chính là cơ hội để bày tỏ đạo lý 
uống nước nhớ nguồn của các Tăng, Ni đang du học hoặc dang lưu trú ở nước ngoài hoặc 
đang hoảng pháp tại các tỉnh huyện quê nhà mà phần lớn là học trò của Ôn và của các đơn 
vị Gia đình Phật tử Việt Nam khắp nơi mà Ôn là một thành viên sáng lập sáng ngời của 
GĐPTTYVN ở đó họ đang kế thừa và dấn thân. 

Trong cảm thức của những vị lãnh đạo đất nước, “Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh 
Châu viên tịch là một mất mát to lớn. Cụ là tấm gương về trí tuệ uà đạo hạnh cho mọi 
người Việt Nam noi theo "°. Cùng cảm thức trên, xúc động trước những việc làm thầm 
lặng và cuộc sống đầy ý nghĩa của Ôn, đồng thời để thừa nhận những đóng góp to lớn của 
Ôn đối với Đạo pháp và Dân tộc, đại điện Văn phòng Quốc hội ghi: “Chúng tôi kính ghi 
nhận đánh giá công lao vô cùng to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu, người có công 
thống nhất các tổ chúc Phật giáo, hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng 
có công to lớn cho việc đào tạo trong GHPGVN - Hòa thượng vừa là một Trưởng lão, 
vừa là một nhà giáo lớn của Phật giáo Việt Nam yêu nước, góp công to lớn vào sự nghiệp 
đại đoàn kết dân tộc... "5. Không những thế, đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến 
kính viếng và bày tỏ tấm lòng của mình đối với một người con ưu tú của dân tộc: “Trưng 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vô 
cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu... Äã cống hiến trọn cuộc đời 
cho Đạo pháp và Dân tộc. Những đóng góp to lớn của Trưởng lão trong việc giáo dục, đào 
tạo Tăng tài, đoàn kết uà phát huy những giá trị tích cực của tôn giáo để xây dựng đạo đức xã hội 
tốt đẹp, góp phân xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa uững mạnh, xây dựng thế giới 
hòa bình an lạc... Trước Giác linh của Trưởng lão Hòa thượng, xin thắp nén tâm hương 
tưởng niệm bậc đạo sư đạo cao đức trọng ””. 


'š Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (trích Sổ tang) 
's Vũ Văn Phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (trích Sổ tang) 
!7 Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành T:Ư Đảng (trích Sổ tang) 


468 


Với những bày tỏ chân thành và kính trọng của các vị lãnh đạo đất nước, Giáo hội, và của 
toàn thể Tăng Ni, Phật tử, ai cũng có thể hiểu rằng công đức của Ôn là khó có thể ca tụng, 
diễn bày; bởi vì Ôn không chỉ là người đệ tử xuất chúng của Đức Phật mà còn là một người 
con ưu tú của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Điều này chứng tỏ rằng cuộc đời của Ôn 
không chỉ là ngọn đèn tâm linh rọi soi cho những người hữu duyên được bước chân vào 
ngôi nhà Phật pháp; cuộc đời của Ôn còn là chiếc cầu vô hình nối liền những khoảng cách 
tâm lý giữa người với người, giữa đạo và đời, giữa các dân tộc. 

Trong thực tế, những giá trị sống ấy cũng đã chiếm trọn tình cảm tâm tư mến mộ của nhiều 
người nước ngoài. Đặc biệt là Ngài Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, 
Abhay Thakur, khi nghe tin Ôn viên tịch, đã lập tức đến kính viếng Giác linh Ôn và tỏ bày 
những dòng xúc cảm: “Tôi uô cùng xúc động 1à đau buôn khi được tin Hòa thượng Thích 
Minh Châu đã nhập Niết-bàn. Ngài là ánh sáng soi dường, một nhân cách lớn, một vị tổ 
sư của ngành nghiên cứu Phật học, không chỉ ở Việt Nam mà khắp trên thế giới... Với 
Ngài, chúng tôi đã mất đi một vị triết gia lớn và là một người bạn của Ấn Độ. Ngài đã 
khích lệ, động viên rất nhiều tu sĩ uà Phật tử Việt Nam quan tâm đến Ấn Độ, tạo nên một 
mối dây liên kết tinh thần giữa hai quốc gia và hai dân tộc... Vì uậy, tôi cầu nguyện Giác 
linh Ngài sẽ an nghỉ, chúng tôi sẽ luôn chăm sóc 0à nuôi dưỡng những di sản tính thần ấy 
sống rãi theo năm tháng. Mối dây liên kết tinh thân mà cố Hòa thượng đã gây dựng giữa Ấn 
Độ và Việt Nam sẽ tổn tại mãi mãi "Š. 


Hương sắc nổi bật trong lễ tang Ôn chính là hoa tâm thanh khiết. Ngay lúc được tin Ôn 
viên tịch, mọi tâng lớp đã đổ về Thiền Viện Vạn Hạnh để chung tay lo hậu sự cho Ôn. Từng 
tốp thanh niên và Gia đình Phật tử đảm nhiệm các công việc nặng nhọc. Thượng tọa chùa 
Huỳnh Kim, cựu môn sinh của Ôn phát tâm lo liệu kim quan, đội cắm hoa hàng chục 
người của nhóm Hoa Tầm Việt đã có mặt. Chư Ni các chùa như Diệu Giác, Liên Trì, Pháp 
Hội, Bát Nhã, Bảo Vân, Kim Sơn, Thiên Long, Quan Âm, Kiều Đàm, Kỳ Viên, An Lạc, Ni 
viện Vạn Hạnh... cùng chư Ni Học viện các khóa phát tâm lo phần ẩm thực và hành đường... 
Các đạo tràng, ban đang tu học tại Vạn Hạnh đều tự nhận lãnh trách nhiệm để chung lo 
tang lẽ. Các đơn vị truyền hình, truyền thông báo giấy và báo mạng thường xuyên có mặt để 
tác nghiệp, dưa tin về lễ tang Ôn kịp thời để đáp ứng sự quan tâm theo dõi của Phật tử khắp 
nơi trong và ngoài nước. Đặc biệt, Hãng phim Sen Việt đã làm việc cật lực không ngừng 
nghỉ để dưa những thước video thực tế, sống động và thường xuyên được cập nhật. Khoảng 
20.000 đĩa phim “Cuộc đời uà đạo nghiệp và 18.000 ảnh chân dung của Ôn do quý Phật tử 


'3 Trích Sổ tang 


469 


phát tâm ấn tống đã kịp thời chuyển đến cho mọi tầng lớp ngưỡng vọng về Ôn. Tất cả đều 
tự nguyện, với lòng tôn kính vô biên dâng lên bậc Thầy cao cả, hết thảy mọi người đều hoan 
hỷ chung tay góp sức để lo hậu sự của Ôn được thành tựu viên mãn. 


Suốt thời gian lẽ tang, tiết trời thật đẹp. Hầu như ngày nào cũng có mưa, nhưng chỉ mưa lúc 
giữa đêm khuya hoặc mưa nhẹ trong chốc lát, mà không làm trở ngại việc phúng viếng hay 
những giờ hành lẽ. Liệu chư Thiên đã che chở và phò trì lẽ tang Hòa thượng chăng, như 
được đề cập trong kinh điển? Thực tế, đây là yếu tố không kém phần quan trọng để cho 
không khí lẽ tang Ôn được thanh lương và kỳ diệu như thế, thấu cảm đến lòng người tham 
dự. Mọi người đều cảm nhận sự thoải mái, an lạc và hạnh phúc. 


Thời gian lặng lẽ trôi qua! Hôm nay là ngày cuối của tang lễ, ngày dưa tiễn nhục thân Ôn 
nhập Bảo tháp Pháp Lạc. 


Đêm trước ngày lễ nhập Bảo tháp là một đêm đây cảm xúc và tràn đây nước mắt. Đó là 
đêm tưởng niệm của tứ chúng môn đồ pháp phái Tường Vân và chư Tăng Ni, Phật tử từng 
thọ ơn Ôn. Mong muốn bày tỏ lòng tri ân trước khi nhục thân Ôn mãi mãi di xa, không 
còn hiện hữu trên trần thế này nữa. Hòa thượng Thích Chơn Thiện quá xúc động và nghẹn 
ngào đọc điếu văn tưởng niệm mà những dòng xúc cảm tuôn trào, khiến cho hàng ngàn 
Tăng, Ni và Phật tử trong hội chúng không thể nào cảm được nước mắt. Mõi lời, mỗi chữ 
nhắc lại những tháng ngày Hòa thượng đã di qua là mỗi tấm gương sáng ngời đạo hạnh cho 
hậu thế, thì có niềm cảm xúc cảm nào cao quý hơn và sâu lăng hơn! Toàn thể hội chúng 
chắp tay nghiêm trang hướng lên Giác linh đài và hữu nhiễu kim quan Ôn hòa cùng tiếng 
niệm Phật mà những giọt lệ cứ lăn dài lấp lánh dưới ánh màn đêm sâu thảm. 


Hôm nay là ngày 29 tháng 9, từ sáng sớm tinh mơ, sân Thiền viện đã không còn chỗ trống. 
Trong lặng yên, người ta chờ đợi! Rồi giờ phút cuối cùng đã đến! Giờ khác chia ly cũng đã 
điểm! Sau buổi lẽ cầu nguyện và tưởng niệm, Tăng Ni, Phật tử và đồng bào cúi dâu dưa tiễn 
kim quan Ôn nhập Bảo tháp. 

Làm xúc động cả vạn người trong buổi lẽ là Lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội do 
Hòa thượng Thích Trí Quảng tuyên đọc. Ôn lại hành trạng và công đức của Ôn, mỗi lời 
tưởng niệm được Hòa thượng Phó ban Tổ chức Tang lẽ nhắc đến đều là những niềm tri ân 
sâu sắc vô hạn đối với Ôn mà thế hệ hôm nay và mai sau của Phật giáo Việt Nam đều thọ 
ân: “Trên bước đường trở thành bậc tri thúc Phật học uyên thâm, sau hơn 10 năm xuất 
dương du học, trên điễn đàn học thuật bác học ẳa văn, Hòa thượng là một danh tăng của 
Phật giáo Việt Nam và được thế giới hết lòng kính mộ, làm gạch nối, nhịp cầu giữa Phật 
giáo Việt Nam và các nước ... Với ân đức uy nghiêm, đạo tâm trác thế trí tuệ viên dung, 


470 


tòng lâm thạch trụ, bậc mô phạm cho đàn hậu học, cho nên mỗi lời pháp của Trưởng lão 
Hòa thượng là khơi nguồn trí huệ, mỗi việc làm của Trưởng lão Hòa thượng mở lối tương 
lai, mỗi cử chỉ của Trưởng lão Hòa thượng là thể hiện sự khoan dung độ lượng, lòng từ 
chan chứa. Trưởng lão Hòa thượng chính là hình ảnh giải thoát ô ngại, là lẽ sống muôn 
đời cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước học tập và làm theo”. Nghẹn 
ngào trong niềm xúc cảm dâng trào, những lời lời cảm niệm của Hòa thượng đã làm cho 
những dòng nước mắt của hội chúng cứ mãi tuôn trào. Trong giây phút thiêng liêng này, 
hình ảnh quý kính của Ôn đang chiếm trọn tâm hồn những con tim bé bỏng trong pháp 
giới duyên sinh mà viên dung nhất thể. 


Giờ khác chia ly đã đến! Sau buổi lễ cầu nguyện và tưởng niệm, Tăng Ni, Phật tử và đồng 
bào cúi đâu dưa tiễn kim quan Ôn nhập Bảo tháp. Quang cảnh buổi lẽ thật trang nghiêm, 
uy linh và mầu nhiệm. Các nam nữ đoàn sinh Gia đình Phật tử đồng phục trang nghiêm 
đứng hai hàng thẳng tắp trước Giác linh đài, nối dài bao quanh Thiền viện lối dẫn đến Bảo 
tháp Pháp Lạc. Cả rừng người mà vẫn thông thoáng, trang nghiêm. Kim quan Ôn đến 
đâu đều có các thiếu nữ hai bên tung hoa muôn sắc dâng lên cúng dường, người người cúi 
mình thi lễ, cung kính đội lên đầu di ảnh của Ôn. Hương, hoa, lễ nhạc cùng chuông trống 
Bát-nhã đồng vang vọng để tiễn biệt một bậc Thượng sĩ vừa viên mãn hạnh nguyện độ sanh 
trên cõi đời này. 
Muôn vàn cảm thán! Vạn nỗi bâng khuâng trước sự ra đi của một nhân cách lớn, một bậc 
chân tu, một nhà giáo dục mô phạm! Không cầm được nước mắt trước cảnh sinh ly tử 
biệt này: 

“Người xưa nay đã còn đâu 

Chỉ còn mây bạc lòng sâu tiếc thương 

Ra vào lòng dạ uấn wiơng 

Nụ cười bất diệt, dự hương hoa từ”. 
Thật vậy! Ôn tuy không còn nữa nhưng tấm lòng của Ôn đối với Dân tộc và Đạo pháp vẫn 
còn mãi với thời gian: 

“Hương các loại hoa thơm 

Không ngược bay chiểu gió 

Nhưng hương người đúc hạnh 

Ngược gió khắp tung bay 

Chỉ có bậc chân nhân 

Tỏa khắp mọi phương trời”. 


471 


Trời âm u, một làn mưa bụi đi qua, làm thanh mát bầu không khí cho rừng người dang nao 
lòng kính cẩn hướng về Ôn. Rồi trời từ từ sáng và nắng gắt khi kim quan đi vào khuôn viên 
Bảo tháp Pháp Lạc. Lúc kim quan Ôn vào lòng đất mẹ, dòng người cứ nối tiếp nhau cung 
kính tiễn biệt với những nhành hoa. Trời đất và lòng người như đang di chuyển và hòa nhập 
cùng với sự kiện lịch sử này. 


° ^ A ° 


PHẦNI. 
PHẦN II. 


PHẦẨN II. 
PHẦN IV. 


PHẦN V. 


PHẦN VI. 


MỤC LỤC 


DÒNG PHÁP KHÍ TỎA SÁNG .............................-..-----csccccccccee 10 
Si0/#:P.V3I5I040.10017227e.7.7....ẽ 40 
DẤU ẤN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH ........................-------cs+cs+ccee 214 
VỚI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM.........................---------s+- 298 
BẬC THẦY VIÊN MÃN, TÂM VÀ TUỆ GIẢI THOÁT........... 338 


äi 851110870 580V. 9i4€1l8)7DEESSSET.TTT.ỷ ST... 448 


